GẤU TẬN TỤY TRẦN ANH MỸ 


This page intentionolly leƒt blank. 


THEO DẤU CHÂN CỦA 


SEU 


THEO DẤU CHÂN CỦA 


SẾU 


2024 


THEO DẤU CHÂN CỦA SẾU 
Gấu Tận Tụy Trần Anh Mỹ 
Phiên bản eBook @ 2024 


HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS) 
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESISCHEN PFADFINDERSCHAFT 
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN 
www.hoidongtrunguong-huongdaovietnamorg www.iccvs.net www.hdtuhdvn.com 


5792 Fleet  Hampstead, Quebec, Canada, H3X 1G7 
Email: tk hdtu.hdv@gmail.com. Tel (714) 200-4186 


Lời giới thiệu 


Xin cám ơn Trưởng Gấu Tận Tụy Trần Anh Mỹ, tác giả quyển “Theo dấu chân của Sếu” đã 
chịu khó tìm tòi, dày công sưu tầm những tài liệu quý giá để giới thiệu với tất cả Anh Chi 
Em Hướng Đạo Việt Nam, cuộc đời, công lao cũng như đức tính của Trưởng Sếu Siêng Năng 
Trần Văn Khắc. 


Qua lời văn nhẹ nhàng, có tính chất khách quan, tác giả đã đưa chúng ta đi ngược dòng 
quá khứ để tìm hiểu thêm về lịch sử phong trào HĐVN và cùng nhau hãnh diện với những 
thành tích mà các Trưởng tiền nhân đã quyết tâm tạo dựng. 


Quyển sách này đã giúp tôi biết được thêm rất nhiều chỉ tiết thú vị và hay ho về Trưởng 
Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, ông tổ của Phong Trào HĐVN năm 1930 và cũng là người đã 
làm sống lại Phong trào HĐVN tại Hải Ngoại qua sự thành lập HĐTU-HĐVN tại Hội Nghị Cos- 
ta Mesa vào năm 1983 khi chúng ta đã mất chủ quyền nước VNCH sau 1975 và qua đó hội 
HĐVN bị đóng cửa tại quê nhà. 


Trong thư ngỏ của Trưởng Trần Văn Khắc (trang sách số 146, phần IV Ngành Cựu Hướng 
Đạo Việt Nam), Trưởng Khắc đã bày tỏ ý nguyện như sau: 


“Tôi rất mong mỏi Hội Đồng Trung Ương sẽ cố gắng thành lập một cơ cấu bất vụ lợi (non- 
profit) để mong rằng có chút tiền làm những công việc cần thiết như giúp đỡ các đơn vị còn 
ở các Đảo, in các sách căn bản bằng Việt Ngữ gởi cho những nơi mới thành lập (như sách 
Sói con, Phương Pháp Hàng Đội, Hướng Đạo cho trẻ em, Hướng dẫn nghề Trưởng, Đường 
Thành Công...).” 


Tôi hy vọng Trưởng Sếu cũng như các Trưởng tiền nhân khác sẽ mỉm cười vui vẻ ở cõi Bình 
An, khi ước vọng của quý Trưởng đã được thành tựu: HĐTU- HĐVN đã chính thức là cơ 
cấu bất vụ lợi vào năm 2018-2019 và có khả năng yểm trợ các đơn vị khắp nơi tại Hải Ngoại 
về mặt Tài liệu Hướng dẫn, khóa Huấn Luyện Truyền Thống, khóa Huấn luyện Trưởng, cũng 
như yểm trợ về mặt tài chánh khi cần thiết. 


Tóm lại, quyển sách "Theo dấu chân của Sếu" là một quyển sách rất lý thú về mặt tham 
khảo, mong quý Trưởng và Quý thân hữu khắp nơi đón nhận quyển sách này với tất cả tấm 
lòng trân trọng đối với tác giả Gấu Tận Tụy Trần Anh Mỹ. 


Montreal ngày 20-7-2023 
TM Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam 
Sáo Nhiệt Tâm Trần Quang Thanh Trang 


CHƯƠNG | 


Bóng dáng Hướng đạo sinh đầu tiên ở Việt Nam 


Xuất hiện lần đầu tiên ở Hà Nội khoảng năm 1928 là những cậu học 
sinh người Pháp học tại Trường Trung học Albert Sarraut. Họ là con em của 
những công chức làm việc cho Toàn quyền Đông Dương (Gouverneur- 
général de ['Indochine Francaise), có cả những cậu học sinh người Việt, con 
em của những gia đình giàu có, quan lại (trong số đó có anh cả của nhạc sĩ 
Phạm Duy là Phạm Duy Khiêm, và Vũ Ngọc Tân). Ngay tại trường này đã có 
một đoàn Hướng đạo sinh hoạt, khoảng hơn 150 em hầu hết đều thuộc 
Éclaireurs de France, trông coi bởi Ông Cucheroussel, Ông Charon (làm ở Sở 
Bưu điện) và Quan tư Brocard. Đoàn trưởng lúc ban đầu là Paul Vaillant (Đại 
úy Quân đội Viễn chinh Pháp) và ông Trung tá hồi hưu Georges Lacordaire 
làm Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ. 


Trước tiên là một chàng trai trẻ người Pháp đến Bắc Kỳ hồi đầu năm 
1928 tên là Arsène Caux, từng là một HĐS Scouts de France thuộc đơn vị 18 
Marseille, tập họp được 5 cậu con trai ở trường thành một đội và nhờ hai 
giáo sĩ R. P. Fournier và Dépaulis đỡ đầu. Thông thường thì mỗi khi nhóm 
họp, các cậu con trai này thì thích vận động hơn là học nút dây, truyền tin, 
mọi thứ..v..v.. Và mỗi khi hội họp xong thì họ thường kết cục bằng một cuộc 
đấu quyền, một ván ping-pong... Sau 2 năm, đoàn có tổng cộng hai đội với 
12 HĐS, và đến tháng 2-1930, họ được Scouts de France công nhận. Các 
đoàn sinh tuyên hứa đã được cử hành ngày 27-11-1931. Họ chính thức 
mang tên Troupe Amiral Courbet, tên vị Thủy sư Đô đốc nổi tiếng Amédée 
Courbet (1827-1885) từng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Á. 


Tưởng cũng nên biết là Trường Albert Sarraut (ngày nay là trụ sở Văn 
phòng Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam) là một trường trung học nổi 
tiếng nhất ở Hà Nội cũng như ở Đông Dương được thành lập từ năm 1919 
với khoảng 800 học sinh. Trường này đã là nơi xuất phát màu sắc Hướng đạo 
đầu tiên khi người Pháp du nhập phong trào Hướng đạo vào Việt Nam. “Dù 


7 


sao cũng coi đây là giai đoạn người Pháp du nhập Hướng đạo vào Việt 
Nam”†?Ì, Trong hồi ký của mình, Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc có ghi 
lại: “Tôi đã trông thấy một số thanh thiếu niên Pháp bận đồng phục HĐ đi 
cắm trại hoặc đi tập họp. Phải thú nhận rằng tôi trông thấy mà lòng rất ham 
muốn vì thấy họ ăn mặc gọn gàng, cử chỉ nhanh nhẹn, vui tươi. Tuy nhiên, 
lúc đó tôi cũng không tìm hiểu xem họ là di, đoàn thể nào. Nhưng squ rồi tôi 
cũng được biết rằng đó là học sinh trường trung học Albert Sarraut, Hà Nội. 
Trong số đó cũng có một người Việt là anh Vũ Ngọc Tân cũng là thiếu sinh 


của một đoàn Hướng đạo Pháp”Ì. 


Thiếu đoàn Courbet do trưởng Paul Fleutot về sau hướng dẫn là một 
trong những thiếu đoàn sinh hoạt mạnh nhất của trường Lycée Albert Sar- 
rqut, và cũng là một thành viên trực thuộc Liên Hội Hướng đạo Đông Dương 
(Fédération Indochinoise des Associations de Scoutisme) sau này. 


Ngày nay ở sân quần vợt, bên cạnh Nhà hút Lớn Hà Nội, có một tấm 
biển, hình cái lan can quấn có ghi khắc hai chữ: “Eclgireurs Tonkinois” nơi 
đây ghi dấu bóng dáng các HĐS Pháp ở Bắc Kỳ tập họp vui vẻ để đi chơi Phú 
Thọ, Nam Định và Hạ Long... 


Bóng dáng Hướng đạo sinh chính là những hình ảnh thu hút rất mãnh 
liệt trong tâm trí của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc. Trong những năm tháng 
đầu năm 1930, Trưởng Sếu đã bắt đầu cuộc hành trình của mình bằng cách 
đầu tư vào một phương pháp giáo dục rất mới mẻ này qua những thông tin, 
tìm tòi học hỏi từ những tài liệu của Hướng đạo Pháp đang có sẵn. Đối với 
người Việt thời điểm này, Hướng đạo là một phong trào còn rất xa lạ. Dĩ 
nhiên, muốn quảng bá, cổ động và thuyết phục được không phải là một 
chuyện đơn giản, Trưởng Sếu Siêng Năng đã phải hy sinh thời gian của mình 
và dấn thân vào cuộc. Nào, chúng ta hãy theo dấu chân và cùng đồng hành 
với Trưởng Sếu... 


3417 - TONKIN — Hane: - Lycẻz Albert Sarraut 


— 


Cetleer. Diealeib: — Hanel TS 


Trường Trung học Albert Sarraut (Hà Nội), nơi có bóng dáng Hướng đạo sinh đầu tiên từ năm 1928. 


Thiếu đoàn Amiral Courbet khoảng năm 1931 ở Hà Nội. (Nguồn ảnh: André Boidec) 


Paul Fleutot từng là Thiếu trưởng của Thiếu đoàn Amiral Courbet và Bá Đa Lộc, hầu hết đoàn sinh là học sinh 
của Trường Trung học Albert Sarrqut và các nhà thờ Công giáo ở Hà Nội. Anh sinh trưởng tại Gia Lâm năm 
1914, mẹ là người Việt bố là người Pháp, và mất tại Nam Định sau khi quân đội Nhật lật đỗ thực dân Pháp tại 
Đông Dương năm 1945. Tên Rừng là Sơn Dương Trầm Lặng (Chamois Silencieux). 

Hình bên phải là đám cưới Paul Fleutot và Martha Martin ở Nam Định khoảng năm 1938. 


Troupe Amiral Courbet viếng thăm Đài Tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong (nay là Bia Quốc học) ở Huế, và 


du ngoạn Hạ Long khoảng năm 1932 


10 


Ltes Seouts recus par Íe R. P. Quan, § .— La Proresaian de ®âques. 
Cuyế de Dal-on. : —¬ KẾ C#eolos #` COV7ET, lre Hanet 


Các Hướng đạo sinh người Pháp có mặt đầu tiên ở Hà Nội trong những năm đầu 
thập niên 30 thế kỷ trước. 


Ủn pet(L frère d'Ï[ndochine. 


Trong số đó cũng có người Việt 


tham gia với các đoàn Hướng đạo 
La 1° Hanoi — A droite de [Ïaumồsier, on reconnait le Cr°® Gerbier, Công giáo Pháp tại Hà Nội. 
anclen commissaire de Lyon,' à øauche, le fondateur de la TTroupe. 


Ngoài đoàn Amiral Courbet còn có đoàn Hướng đạo 
Công giáo Pháp “1 Hanoi” thành lập khoảng năm 1929. 


11 


CHƯƠNG li 
Những người tiên phong gieo mầm Hướng đạo 


trên đất Thăng Long 


Một hôm vừa tập dượt thể thao xong tại Trường Thể dục (École d“Edu- 
cation Physical - EDEP)Ì. Trưởng Sếu chuẩn bị về nhà thì trời đỗ cơn mưa 
nên đành phải trú lại tại phòng đọc sách của nhà trường. Tình cờ Trưởng 
trông thấy cuốn Pour devenir Éclaireur (Muốn trở thành một người Hướng 
đạo) đọc thật say mê và thích thú nên mượn về nhà đọc tiếp. Sau khi lãnh 
hội và nghiên cứu xong, Trưởng Sếu liền gặp gỡ những người bạn thân, cũng 
là hội viên của Trường Thể dục, như Võ An Ninh, Tạ Văn Giục, Nguyễn Văn 
Chính, Trịnh Trương Bình... để bàn về việc thành lập một đoàn Hướng đạo. 

Được các anh em cử làm đại diện gặp ông Đốc Trường Thể dục là ông 
kỹ sư Nguyễn Lễ, Trưởng Sếu đã trình bày nguyện vọng và được tán thành 
ngay. Một ban trong phạm vi nhà trường được thành lập, ban đầu lấy tên là 
Ban Đồng tử quân và Cổ động Thể thao (Section de Scoutisme et de Propdg- 
gande pour le Sport) SỈ: 


Với mục đích cổ động thể thao, Trường Thể dục đã phái Trưởng Trần 
Văn Khắc đem một đoàn kiện nhi, lực sĩ đi biểu diễn ở trước nhà Khách sạn 
Lớn, bãi bể Đồ Sơn... bắt đầu gây một tiếng vang có ảnh hưởng rất lớn cho 
nền thể thao đất Bắc. 


Ngày 16 tháng 9 năm 1930, được phép của quan Thống xứ Bắc kỳ 
(Résident supérieur du Tonkin) là ông Auguste Eugène Ludovic Tholance, 80 
đoàn sinh chính thức được thừa nhận và đồng phục hóa. Họ đã góp mặt và 
biểu diễn thành công ở thành Cổ Loa, ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Dương), Bắc 
Ninh, Lạng Sơn... Tuần báo Bắc kỳ Thể thao liền sau đó đã đăng tải một bài 
viết ca ngợi đoàn Hướng đạo của Trưởng Sếu: “Reo hạt giống thể thao tỉnh 
Đông, ghi công đầu ta phải nhớ đến ban “đồng tử quân” trường Thể dục” '°Ì. 


12 


Với niềm vui không ngớt, mỗi thành công của Trưởng Sếu, các báo chí 
địa phương đều hết lời ca ngợi, nhà báo Phạm Văn Bính đã viết trên tờ Bắc 
kỳ Thể thao (số 4, ra ngày 25-11-1930) như sau: “Sau khi đi Hải Phòng và Đồ 
Sơn thao diễn, ông Trần Văn Khắc đã cùng các anh em đồng chí tổ chức ban 
“đồng tử quân”. Mấy cuộc đi chơi cổ động cho nền thể thao nước nhà, đều 
được kết quả tốt tươi. Chắc ông Khắc cũng phải mỉm cười, cái mỉm cười 
khoan khoái của người đã đã làm tròn nghĩa vụ, sau khi đạt được mục 
đích !. 


Theo chương trình thì 7 giờ rưởi sáng ngày 7 -12-1930, Trưởng Sếu 
thổi một hồi còi hiệu lệnh, tức thì hơn 50 anh em đồng phục chỉnh tề, tập 
họp thành 6 đội, đó là các đội Mãnh sư, Phượng hoàng, Kim kê, Độc xà, 
Hung khiên, và Thần tiễn. Tất cả đã sắp sẵn để chuẩn bị lên đường, lần này là 
lần thao diễn ở Bắc Ninh. 

Sau đó thì ngọn cờ vàng Ì của đoàn Hướng đạo đã thấy phất phới qua 
các phố Hàng Gà, Bờ Hồ, Hàng Đào, Hàng Ngang. Hàng Đường, Phố Mới mà 
đưa tất cả anh em đến chân cầu sông Nhị Hà. Đến đây đã có ba chiếc xe ô-tô 
của anh em thể thao Bắc Ninh trực sẵng để chào đón. 


Đến 10 giờ thì đoàn đến địa phận Bắc Ninh, xuống xe rồi đứng xếp 
hàng ba ở trước cửa Hội Khuyến Học. Ông An Văn Tác (Hội trưởng) cùng 
đứng với các ông Ngô Thế Loan, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Vịnh, Đào Trọng 
Tường... và mấy trăm anh em hâm mộ thể thao nữa đón chào rất long trọng. 
Sau vài lời chúc tụng, đón mừng, ở đây họ đã tặng đoàn Hướng đạo một lá 
cờ rất đẹp trên có thêu mấy chữ “Honneur qux Boy Scouts” (Vinh danh 
Hướng đạo sinh). Trưởng Trần Văn Khắc đã thay mặt đáp lời cảm ơn, đại ý 
là cảm tạ tấm thậm tình của anh em Bắc Ninh đối với “Đồng Tử 
Quân” (Hướng Đạo Đoàn) tức là đối với nền thể thao nước nhà. Sau đó các 
anh em đi diễn hành qua các phố Ninh Xá, Tiền An, quay về rẽ qua chợ Nhớn 
rồi thẳng lên núi Nác đóng đồn, rải rác ở chung quanh Văn Miếu. 


Đến 1 giờ chiều, Trưởng Khắc hướng dẫn anh em thao diễn tại đường 
Thành. Trên hàng ghế danh dự nhận thấy có quan Tổng đốc Lê Văn Đính, 
quan Phó sứ Bắc Ninh, quan Nguyên soái Debailleul, cùng các quan khách 


13 


Tây Nam tham dự. 


Ông Văn Đức Đàn cũng không kém lời ca tụng khi đoàn sang biểu diễn 
ở bãi nhà binh cửa Đông thành Bắc Ninh: “Thật là một ngày vui hiếm có ở 
Bắc chúng tôi. Xem anh em Đồng tử quân diễn võ mà chúng tôi cảm phục 
môn thể thao mong sao anh em thiếu niên tỉnh chúng tôi theo đòi được vài 
phần ngõ hầu nòi giống sau này mấy có đủ sức mà chống chọi với công 
việc” !”Ì. 
Ngày 18-1-1931. Trưởng Sếu chúng ta lại tiếp tục đưa anh em Hướng 
đạo sinh đi Nam Định biểu diễn. Đây là một ngày kỷ niệm lớn đối với bà con 
nhân sĩ Nam thành. 


Nam Định là chốn “nghìn năm văn vật” nay lại thấy vận động thể thao 
của đoàn Hướng đạo bén gót tới như phá tan cái ngộ điểm này của dân tộc! 
Thật thú vị, chính bà Vũ Đình Tường (bà Bạch Yến tỉnh Nam Định) tự tiên 
phong cầm bánh lái một con ngựa máy mà điều dẫn anh em Hướng đạo sinh 
đi phô trương thanh thế trong các phố tỉnh Nam! 


Đến 2 giờ bắt đầu thao diễn, Trưởng Sếu đã căn dặn anh em trong 
đoàn hãy trổ hết tài năng bản xuất, có thể tự hào nhưng không đến nỗi phụ 
mất tấm lòng mong mỏi của bà con anh em sĩ tử Nam thành. Có khoảng hơn 
4, 5 ngàn người chứng kiến, cả hai quan đầu tỉnh là quan Chánh sứ Cha- 
poulart cùng quan Tổng đốc Trần Văn Thông cũng có mặt. 


Buổi thao diễn thành công lớn, thật là một cách khuyến khích thể thao 
rất đích đáng. Cái tỉa ánh sáng mới của đoàn Hướng đạo mang lại đã là tiếng 
chuông cảnh tỉnh đầu tiên thúc dục anh em sông Vị non Gôi lần bước đi 
theo, một phong trào thể thao với một phong trào Hướng đạo quả là tuyệt 
vời! [9l, 

Rồi không bao lâu sau, 200 đoàn sinh do Trưởng Sếu Siêng Năng Trần 
Văn Khắc hướng dẫn đã thật sự gây một tiếng rống lớn trên cả nước! Bóng 
dáng Hướng đạo sinh Việt Nam đã thực sự trông thấy ở nhiều nơi kể từ sau 
khi đoàn Hướng đạo ra đời tại Trường Thể dục Hà Nội. 


14 


Song song với sự phát triển về thể dục thể thao ở trong nước, phong 
trào Hướng đạo thực sự bành trướng. “Thấy tổ chức của chúng tôi mới mẻ, 
gây tình bằng hữu một thiết giữa các đoàn viên, sự sinh hoạt lại lành mạnh, 
bổ ích nên nhiều bạn không phỏi là hội viên trường thể dục cũng xin nhập 
đoàn như anh Trần Duy Hưng, Phạm Khắc Lập, Trần Ngọc Quyên, Đào Trọng 
Cương...”"Ì_ Do nhân số quá đông, Trưởng Sếu đã quyết định chia ra thành 
hai đoàn, một là đoàn do chính Trưởng trông nom mang tên vị anh hùng áo 
vải Lam Sơn, hai là đoàn Hùng Vương do anh Ngô Thế Tân đảm trách (sau 
này Trưởng Ngô Thế Tân làm việc ở Viện Nông Nghiệp Sài Gòn (Institut 
Agronomiinique Sai Gon) và phu nhân là Họa sĩ Lê Thị Lựu, Bầy trưởng Bầy 
Trứng Rồng, bầy Sói đầu tiên của Hướng đạo Đông Dương, cả hai sau đó 
sang Pháp sinh sống từ tháng 4 năm 1940). 


Tưởng cũng nên biết là khoảng năm 1930, Trưởng Hổ Sứt Hoàng Đạo 
Thúy khi còn dạy học ở trường Yên Thành (Hà Nội) đã có tổ chức cho các em 
học sinh tham gia sinh hoạt ngoài trời, áp dụng chương trình giáo dục của 
Hướng đạo để các em hòa mình với thiên nhiên, sống tự lập, tháo vát và ứng 
phó với các điều kiện khó khăn. 

Do thực dân Pháp kiểm soát rất chặt chẽ mọi sinh hoạt, đời sống của 
người dân bản xứ nên Trưởng Hổ Sứt phải xin phép ông giám đốc trường là 
Carré để có được giấy phép hợp lệ. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép cũng không 
hẵn là an toàn, vì vậy Trưởng Hổ Sứt phải báo trước với Sở Cấm Hàng Đậu 
(bóp Hàng Đậu, một trong hai bóp cảnh sát lớn ở Hà Nội) rõ ràng và lần nào 
tổ chức đi dã ngoại đều có người theo dõi. 


Các em học sinh dần dần mua mũ, áo, quần ngắn rất gọn gàng và đẹp 
mắt. Đoàn lấy tên là Vạn Kiếp, lúc đầu gồm có các em Nguyễn Đỗ Phúc, 
Nguyễn Văn Lộc, Phạm Văn Sên, Đức A, Đức B, Mậu, Vọng..v.v...?, 

“Ai còn nhớ được các nỗi sợ hãi về năm 1930 mới biết rõ những nỗi 
khó khăn mà các người dựng đoàn Hướng đạo khi ấy phải gặp là thế nào”?! 


15 


và khi được biết tin Trường Thể dục nhận thêm những người ngoài, đến 
tháng 10 thì đoàn Vạn Kiếp của Trưởng Hoàng Đạo Thúy đã được Trường 
Thể dục đón nhận với vài chục đoàn sinh nhỏ tuổi thường gọi là Sói con. Thế 
là đoàn Vạn Kiếp có cơ hội sinh hoạt thoải mái hơn, không bị gò bó và theo 
dõi nữa. Đoàn phát triển mạnh kể từ đây. “Đoàn này chỉ lo rèn luyện lẫn 
nhau, không có làm việc gì đáng kể”*!. 


Trước khi tổ chức cho các em học sinh trong trường, khoảng năm 
1929, Trưởng Hoàng Đạo Thúy (với bút hiệu Ba Tô) cũng đã từng viết cuốn 
“Đoàn Hướng đạo, thêm một bài thể thao rễ tập” từ những cảm hứng khi 
đọc một số báo Annimoteur des Temps Nouvegux, sách của Huân tước Ba- 
den Powell và Capitaine Royet. Cuốn này được viết xong hồi tháng 3 năm 
1930, in và bán tại nhà in Đông Tây (193, phố hàng Bông, Hà Nội). Cuối cuốn 
sách có ghi rõ: “Ai muốn hỏi điều gì về cách lập đoàn Hướng đạo xin cứ gửi 
thư cho nhà in Đông Tây, nhờ chuyển giao cho Ba Tô sẽ vui lòng đáp 
ngay”"°Ì, 


Giữa tháng 8 năm 1931, trong kỳ thi vô địch thể thao Bắc Kỳ, hầu hết 
các giải đều lọt vào tay Hướng đạo (tức là Trường Thể dục Hà Nội, FDEP), chỉ 
riêng một mình trưởng Sếu đã đoạt 3 giải quán quân. Để thức tỉnh thanh 
niên trong xứ, báo chí kêu gọi hãy phá những kỷ lục của EDEP! 


Đầu tháng 9 cùng năm, các đoàn Hướng đạo thuộc Trường Thể dục đã 
tổ chức cuộc vui “Lục vị” để giúp đồng bào nạn nhân Nghệ Tĩnh bị lụt, kết 
quả thật mỹ mãn. Viên ngoại Trần Bá Vy liền sau đó đã viết trên báo khen 
ngợi: “Ngày nay tôi được vinh hiển trông thấy một làn sóng, ý nghĩa rất cao 
thượng, rất hoàn hảo tràn vào thanh niên Việt Nam: Ấy là đoàn Hướng đạo. 


Thật quỏ việc thiếu niên Hướng đạo là mục đích rất sinh đẹp”!®, 


Nhận thấy các đoàn Hướng đạo rất tin cậy, phu nhân Thống sứ Bắc kỳ 
là bà Tholance đã yêu cầu ông Hội trưởng Nguyễn Lễ của Trường Thể dục 
cho phép các đoàn Hướng đạo đến dinh Thống sứ để giúp vui cho các em 


16 


thiếu nhi. Ông Lễ căn dặn anh em giúp hết sức thì thanh thế sẽ vững. Nhiều 
em nhỏ đã có ấn tượng về “Hướng đạo sinh” và thích thú với những sinh 
hoạt của đoàn. Từ đó Hướng đạo thấy vững dạ, đi đâu cũng nghe bà Thống 
sứ ca tụng các đoàn Hướng đạo của Trường Thể dục”. Thậm chí các buổi 
trình diễn văn nghệ để gây quỹ cho đoàn ở Nhà hút Tây Hà Nội (tức Nhà hút 
Lớn bây giờ) cũng được phép và dễ dàng tổ chức hơn. 


Không những riêng chỉ Hà Nội, tiếng thơm của đoàn Hướng đạo mà 
Trưởng Sếu gây dựng đã bắt đầu lan tỏa, người ta đã thấy có bóng dáng 
Hướng đạo người Việt xuất hiện sau đó ở Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, 
Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Đông... “Nhiều tỉnh khác noi gương thủ đô, 
muốn thành lập đơn vị để giới thiệu với dân chúng địa phương một phong 


trào bổ ích cho đức, trí và thể dục của thanh thiếu niên”°Ì. 


Trong bài viết “Mười Năm Hướng Đạo” trên tờ Hướng Đạo Thẳng Tiến 
(Năm thứ Sáu, Số 1, Janvier 1940, trang 4), Trưởng Hoàng Đạo Thúy đã thừa 
nhận: “Cái công đầu tiên lên việc mà cổ động một cách hùng dũng thuộc về 
anh Trần Văn Khắc. Ai cũng nhớ sự hăng hái của anh thủa ấy là bậc nào. Anh 
đã không tiếc, không ngợi gì, anh đã cố làm cho chủ nghĩa anh yêu được lan 
rộng hết sức.” 


Có lẽ theo dấu chân của Sếu ở Hà Nội đến đây là tạm ngưng. Ngày 5-5- 
1932, Trường Thể dục và các đoàn Hướng đạo đã tổ chức một buổi tiễn đưa 
Trưởng Sếu vào Nam thật là cảm động. Trưởng Sếu sẽ đáp chuyến xe lửa thứ 
nhất vào Nam để công cán với quan Tổng Thanh tra Nông Lâm trong thời 
hạn là 5 tháng đầu tiên rồi sau đó sẽ ở hẵn Sài Gòn làm việc. 


L4 


Nhân việc này anh em Hướng đạo đã làm một cuộc “đốt lửa” trước là 
để tỏ lòng quyến luyến Trưởng Sếu, sau là để trình diễn cho bà con Hà thành 


những thú vui tao nhã và hữu ích của đoàn Hướng đạo. 
Tờ Bắc Kỳ Thể Thao (số 77 ra ngày 10-5-1932) nơi trang 8 có bài viết 
của Lão Ôn nhan đề “Cuộc “đốt lửa” của đoàn Hướng-đạo tại trường Thể- 


17 


dục (5 Mai 1932)” nguyên văn như sau: 


“11 giờ trưa hôm 5 Mai 1932. Giời tuy nẵng chang chang, gió tuy thổi chẳng 
mớt, giữa Stade Monguillot Trường Thể dục đã thấy anh em Hướng đạo hí 
húi căng lều lập trại. 


Tay xách tay mang “hỏa đầu” Võ an-Ninh đi chợ mud thịt cú, rau dưa để làm 
tiệc buổi chiều đã về. Xa xa anh Ba Phi đang lề mề khuân những sanh nồi 
khổng lồ để nấu ăn cho gần một trăm miệng “thể dục”. 


2 giờ chiều, anh em Hướng đạo nhớn nhỏ lục đục kéo đến đủ mặt. cờ nào 
đội ấy, trông có vẻ hùng dũng lẫm liệt lạ thường. 


Đến 4 giờ chiều, quan Chánh sở Liêm phóng cùng với hai ông Đốc Nguyễn-Lễ 
vờ Trần văn-Lai đến thăm anh em Hướng đạo. Ngài có ngỏ lời khen ngợi, 
khuyến khích Hướng đạo đoàn và cùng anh em đứng chụp ủnh làm kỷ niệm. 


Tiếp rước quan Chánh xong, anh em mỗi người một việc, xếp đặt xong xuôi 
thì món ăn cũng vừa làm xong. Anh em giải dây hoặc vải sơn trằng xuống cỏ 
xanh, bày thành bàn tiệc chữ “K”? nào bát đĩa, cùi-dìa, phuốc-sét, bày đặt rất 
gọn gàng. 

6 giờ đúng. Ai ngồi chỗ nấy, mùi thơm thơm đưa lên ngạt cả mũi, thì ra bác 
Đôi Ninh cùng với bác Ba Phì, chú Cai Lùn đã mang “sup” ra. Trò chuyện 
huyên thiêng, hát cười rầm rĩ, món “sup” đã xong, rồi thì bò xào, gà hầm, 
chim rén, rau trộn trứng, lần lượt theo nhau qua mồm, thi nhau chạy 100m 
đến tận đáy dạ dày. 

“No! Ái chà chà no! Khéo đấy! Ta khen!” 

Một vài chú lính thô lỗ vuốt bụng mà tiễu lối con vượn. 

Mấy anh chàng cao hứng nhảy đầm trông lố bịch quá, anh em cười gần vỡ 
bụng. Đùa nghịch một hồi, anh em lại bắt đầu làm việc để sắp sửa các cuộc 
vui buổi tối. Đang dọn dẹp thì đèn điện tắt, thế rồi cứ mù mù mịt mịt đến tận 
hơn 9 giờ đêm, 4, 5 lần thúc giục mà chẳng thấy hồn vía bác thợ điện đâu 
cả. 


18 


Cái hố lửa của đoàn Hướng đạo từ lúc tắt đèn vẫn nghi ngút, như trăm 
nghìn con rắn vàng đua lộn. Đó là tinh thần gia tộc, ý nghĩa đoàn tụ của loài 


VÀ 


người tự đời xưa đến nay. Anh em Hướng đạo lấy cuộc “đốt lửa” làm chú 


trọng hơn mọi cuộc biểu diễn khác. 


9 giờ rưởi rồi, sân Trường Thể dục chật ních những người mà chưa có lên lửa 
gì cả, thì nản thật! 


Vừa dứt tiếng phàn nàn thì đèn điện bổng lên lửa rồi cứ lập lập lòe lòe độ 
dăm phút thì yên hỗn. 


Một tiếng cồng vang, theo sau một hồi tiếng ầm ỉ báo trước rằng cuộc vui 
của đoàn Hướng đạo sắp khơi mạc. 


Rẽ đám đông người, một ông Tây râu sồm kêu mất cắp inh ỏi. Thì ra họ đóng 
kịch Tây “L/avare” chỗ Harpagon mất tiền. Người sắm vai này là chú “Đội 
Gà” Đỗ-Thực. 


Xong đoạn kịch Tây, đến hài kịch “Mưu mẹo qủy” (Les ƒourberiesde Scapin) 
do các Hướng đạo viên Hùng, Thịnh, Thiện, Nghiêm, Vạn, Dương sỗm các 
vdi. Kịch vui từ đầu chí cuối, pháo tay đồm độp chẳng ngớt, tiếng cười lênh 
vỡ kêu vang. 


Kịch diễn xong, tự nhiên thấy đèn tắt, chẳng gi bảo ai mà cùng lên một tiếng 
“Ồ” đều thế. “Ồ” rứt tiếng, đèn lại sáng chưng, chỗ sân khấu thấy hiện lên 
một anh Quỷ sứ đen hơn nhọ cháo đang giắt tay một chị đầm cùng nhau 
nhảy múa trông rất ngoạn mục. Chú mọi đen này chẳng di xa lạ, chính là Bùi 
-ngọc-Khang đã đi Hanoi-Huế, còn người đầm lại là anh “Đội Hươu” Trịnh 
trương-Bình, người chữa cháy độ nọ tại nhà bà Sờ Hàng Bột. 


Xong cuộc múa mọi, anh em Hướng đạo nằm tay nhqu theo nhịp đàn cùng 
hát. Rứt tiếng hót, đoàn trưởng Trần văn-Khắc hô anh em chào công chúng, 
rồi cùng nhau lui vào để sắp sửa tiệc trù. 

Mỗi dãy bàn dài, trên bàn la liệt các thứ bánh nước, chung quanh có các ông 
trị sự trường Thể dục và một vài thân thương trong thành phố, còn thì toàn 


19 


anh em Hướng đạo vừa nhớn vừa nhỏ. 


Trước khi nâng cốc, Đoàn trưởng Tạ văn-Giục có nói mấy câu cảm ơn khán 
giả và chúc tụng Đoàn trưởng Khắc. 


Nói lời tạ Đoàn trưởng Trần Quân rất cảm động, ngỏ lời cám ơn anh em 
Hướng đạo và căn dặn đủ điều, rồi đến ông Giám đốc Nguyễn-Lễ tỏ ý khen 
ngợi đoàn Hướng đạo ông lại chúc bạn Trần văn-Khắc chuyến này vào Nam 
đạt được đến mục đích, để làm rạng vẻ cho trường Thể dục. 


Trùng pháo tay rứt tiếng, khách chủ ăn bánh uống nước trò chuyện rất vui 
vẻ, đến gần nửa đêm mới tan tiệc. 

Ai nấy đi về, ôm theo một mối cảm tình khắn khít cùng đoàn Hướng đạo, 
cùng trường Thể dục nhưng cũng không khỏi bận lòng nghĩ ngợi về câu nói 
của bạn Trần văn-Khắc. 


“Hà thành là nơi đô hội, dân số đông đúc, mà có mỗi một trường Thể dục, 
thật là một sự khuyết điểm lớn ta nên bồi bổ” 


Chưa hết, tiễn đưa Trưởng Sếu vào Nam còn có tờ Hà Thành Ngọ Báo 
(số 1422 ra ngày 15-5-1932) dưới nhan đề “Trần Văn Khắc và Đoàn Hướng 
đạo EDEP” của tác giả Quang Trung tường thuật như sau (nguyên văn): 


“Mỗi khi ngọn cờ Hướng đạo phất phơ trước gió dưới vầng Thái dương, hay 
những lúc anh em trong Hướng đạo đoàn của trường Thể dục đất ngọn lửa 
thân để gợi lòng hợp nhất, thì đó đều là những phút thiêng liêng quí hóa 
khiến cho anh em tưởng nhớ đến anh Trần, thân tuy ngàn dậm xa xăm mà 
tỉnh thần lúc nào cũng ở cạnh anh em vậy. 

Mù rồi đây trên bến Hương giang gặp gỡ, trước hòn núi Ngự trùng phùng, 
khi mà đoàn Hướng đạo đất Bắc và đoàn Hướng đạo trong Nam được một 
phen hội họp dưới chốn Thần kinh thì cơ hội ấy biết đâu lại là một thiên tiểu 
thuyết... 

Ngày 14 tháng 5 năm 1932, anh Trần Văn Khắc đã đeo “túi rết” lên đường, 
chẳng ưa những cung đòn, tiếng phách, những âm điệu nảo nùng: 


20 


“Bến Tầm dương canh khuya đưa khách... 
“Quạnh hơi thu... 


Nó chỉ làm cho người ta thiểu não một cách vô vị, đối với anh Trần Văn Khắc, 
tôi chỉ muốn lấy cái phong độ như “Trương Phi” ở cầu Trường Bỏn, hay lấy 
cái loa của người “speaker” (gọi loa) trong các kỳ Vận động hội, rồi vỗ ngực 
mà loan hát rằng: 


“Trần đại ca Văn Khắc, 

Kim thượng lộ bình an, Nam Bắc đồng một giang san 

Chúc bốn chữ: Công thành danh togi”! 

Lại mong cho anh vào đất Nam Kỳ sẽ được nhiều quí nhân hết lòng giúp đỡ 
cho anh chóng đạt được chí nguyện trong lúc bình sinh. 

Hồi 5 giờ sáng, anh đã tạm biệt thành Thăng Long. 

“Âu đã đành chỉ là tạm biệt” 

(Et ce n“est quˆun AU REVOIR) đó là một câu trong bài hát của đoàn Hướng 
đạo tiễn anh khi rời gót lên đường... 

Anh em đều một lòng luyến úói, họ yêu anh vì tính anh chất phát thật thù, họ 
yêu anh cũng như người ta yêu ông “Lưu Bị” ở đời Tam quốc.” 


Thế là ông Nguyễn Lễ, Trường Thể dục cũng như tất cả anh em Hướng 
đạo từ nay sẽ vắng hình bóng Trưởng Sếu với lòng mến tiếc vô hạn. Và rồi 
danh từ “Đồng Tử Quân” cũng bắt đầu dần dần được thay thế bằng danh từ 
“Hướng Đạo Sinh”. 


21 


, CLAIREURS UNIONISTES pE FRANGE 


Siẻ 
€ÿ© Socja1 ; 41; NÑue đe Proyence, 


PARIS, IX: 


—— 


DEVENIR. 
_ ECLAIREUR 


3 (EAfiatis: dụ 


Ấ Nanuel đe ƑEclaireuz mà) 


CAHORS 
RÍMERIE_PYbo 
; GRAPHIQUE Ặ 
(P¿?sowwe] si ỂT) COUESLANT 


bản ì 


103¡ 


Chính cuốn sách này đã là nguồn cảm 
hứng, là động lực thúc đẩy những 
ước mơ và hoài vọng của Trưởng Sếu 
trong suốt cuộc đời Hướng đạo của 


mình. 


¬ 


Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC (1902-1994), người gây dựng 
phong trào Hướng đạo đầu tiên ở Hà Nội năm 1930. 


an, 


Đoàn ' 
Hướng đạo 
đầu tiên 
Trưởng Sếu 
thành lập tại 


Hà Nội 
mang tên 
người anh “Đoàn Hướng đạo, Thêm một bài thể 
hùng áo vải thao rễ tập” của Ba Tô (Hoàng Đạo 
FIMI HH Thúy) dịch từ năm 1930, là tài liệu 
Ảnh: Hướng đạo đầu tiên của phong trào 
Vũ An Ninh Hướng đạo Việt Nam. 


22 


É€OLE Đ'ÉDUCATION PHYSIQUE DE HANOI 


Ln groupe de boy-scouts. 


Ban Đồng tử quân và Cổ động Thể thao (Section de Scoutisme et de Propagande pour le Sport), thuộc Trường 
Thể dục Hà Nội (École d”Education Physical - EDEP), là nơi có bóng dáng Hướng đạo Việt Nam đầu tiên. 
Nhà giáo 
Hoàng Đạo Thúy 
(1900-1994), tác giả 
cuốn “Đoàn Hướng 
Đạo” (1930), trưởng 
đoàn Vạn Kiếp (thành 
lập tháng 10 năm 1930 
tại Trường Thể dục 
Hà Nội, sau đoàn Lê Lợi 
của Tr. Trần Văn Khắc). 


23 


Ông Nam Long (huyện lý Vĩnh Bảo) đọc diễn văn chào mừng Ban Đồng tử quân (Hướng Đạo Đoàn) đến biểu 
diễn tại huyện. Đứng giữa là ông Nguyễn Lễ, bìa bên phải là Trưởng Sếu. 
(Ảnh trên báo Bắc Kỳ Thể Thao số 1, tháng 11, 1930) 


Đoàn Lê-Í ợi và ông Nguyễn-Lễ tại Đö-Seơn (xen tường thuật trang € 


24 


Đoàn Hướng - đạo Lê - Lơi đi 
thăm Đồ-sơn vâ vịnh: Hạ-I0ng 


—~~~x>~~ 


Cái thú mèê-kồn của đoàn Hướng-đạo : trước nơi bề nộng núi cao Ị 

Bốn giờ chiều hôm 13 Juillet 1932, | mang cái bị ccn thôi :nà, « Chúng 
# viên Bưởng -đạo, đoàn Lê - Lợi | tôi giả lời: — « Thưa cụ, chúng lôi | 
dừngxe dạp thước Gare Hanoi. |ra tắm bề, ngoài Đồ - Sơn và đi 
16 quần áo lạ mắt của anh em, lại xem vịnh Hạ - Long.» | 
thêm cái bị to hơp người đeo ở sau | Sắp đến giờ tầu chạy anh em 
iưng làm cho cả sản ga đề ý, mới | lấy vẻ rồi lên tầu, 9 chiếc xe đạp,9 
chua đầy năm phút một hàng rào | cái bị to xếp gọn vào một góc toa. 
¡yười đã quây kin chung quanh, kể | Anh em trong đoàn và quen biết ra 
bả›: người tán, không biết chủng tôi |tiền đông, sỉ cũng tiếế vì đi 
là đi thi xe đạp, đi đá bỏng, bay | làm và di học, phẩi về quê xa, 
làm chò xiếc. Trong bọn có một ông | không thê xin nghỉ thêm đề đi cho 
áo the khăn lượt, ra giáng biết | đươc vui. 4 giờ ruỡi. môt tiếng còi 


Đoàn Lê Lợi (Hà Nội) đi thăm 
Đồ Sơn năm 1932. 


—— 


Tại huyện -ly Vĩnh - Bảo 


ĐẮC KY TIIẾ THAO 


Wộ( ngày hội Thê-thao rât long trọng 


Tại huyệnlv Vĩah bẩo (cásh 
Haidaong chừng ngót 10 cây số) 
ngày hôm ler và 2 ÑNovembre 
vừa rồi, thật đã hiệara một sái 
quang cảnh khás thường. Nhân 
dân trong hat đều nó sử: lên 
huyện-l+ xem cáe cuộc vai về thể 
thao do quan huyện Cuag-đìxh- 
Vận tồ-chứe và các hội viên ban 
« đồng-*ử-quâ+ » trường ThÈ- 
dục Hanoi thao diễn, 


Chuyển xe lửa xuôi Haiphong 
khởi hành ở Hanoi hồi 6 giờ 55 
phút sáng hôm ler Ñove nbre, có 
mắc thêm một toa xe hạng ba, 
riêng cho các hộ'-viêa bàn «đồng 
tư-quân» ngồi. 

Hồi 8 giờ 17 phú!, khi xe lửa 
tới Haiduong, thì ngoài hiên g® 
đã thấy có cu eử Cu+g-kh»ắc Hoan 
các ông Qaỳ, Hà», Tỉnh (đại 
điện quan huyện Víat-bẳe) cùng 


————= 


¿ 


r~—— 


Ban sđồng tử-quảns khi tới 


—-—-.-ˆ&Ằ-———ễ 5 

với cás ô ø Trần-vă +-L.sỉ, Nguyễ + 
xuâ-I,an, Bĩah (đai diện trường 
ThỀ-du*) và bẳn-báo chủ-+hi@m, 
chủ-bú!, đứng đó chờ đón, Tuân 
theo tiẾng còi hiệu của ông Trần 
và +-Kh.i *, cáo anh e"m trong đôi 
qđồng-tử quân» chỉa nhan xếp 
hàng ba rất đều. ÔO%g Hi+h là 
người xuất sắ + hơn cổ, cầm lá cờ 
rông chừng môi thư#e vuông, 
viền bằng sa-tanh vàng, chung 
quanh" miễn kim tuyển, một 
mặt thêu chữ «+ loree et Sanlé » 
mộ' mặt thêu chữ «E.,D. E, 
P. o bằng nhung xanh, cán sợ1 
đen đầu có bịt miếng sẮt nhọ1 
ma kim nhũ và thắt giải tam tài, 
trông rất đẹp. Lá cờ này, chiều 
hôm trước chính ông Nguvễ +„Lễ 
là quản đố: trường ThỀ-dụ: đã 
làm lễ giao seho ban « đồng - tử 
quân» gìn giữ, 

Hành-lý và khí cụ dùng đề thao 
đ'ễ ì đã xấp cả lên ô-tô xo+g rồi, 
anh em đều đi ehân đến thẳng tòa 
s*, Xnối dọc đường từ nhà ca tới 
dinh quan chủ tỉnh, nhân dâ+ 
thành phố đứn1 xem rất đông. 

Quan cai-tri Tanquerey, người 
rất điềm đam, có nói mẩy câu 
khuyến khích anh em, seu khi 
nghe lời chèo mừng của ông phó 
đốc Trần-văn-Lai và lời trình bày 
của ông chánh ban Trần văa-Khắ ¬, 

Anh em cáo từ quan sử, rồi 
riển qua mấy phố và về dự tiệc 
trà tại nhà riêng ông tham Cung- 


ga Haidương bỉnh-Hân là bào-đệ quan huyện 
Có bản đủ các thứ giầy, tủ, giày ta, giẪg thủng, gi cườnh 
khăn xếp, tị gia, cáp súch, tì? festre, nưt núi chai, gicp nhà 


bạn kiểu tìn thời 


Xim mới lại 


Từ tả sang hữu : bác-sĩ Trần-vãn-Lai 
ông tham Cung-binh-Hả%, quan công 
sủ' Tanqtereys 


Vĩnh-bảo. Trư#e khi anh em 
uống nước ăn bánh, ông tham có 
đọc môt bài diễa vă + đại ý chúc 
cho nền thề.dụ* nước nhà đượas 
ngày thêm bền vững và khe1 ngợi 
anh em ban « đồng tử quân » đã 
không quản ngai †ường xá xa xôi 
xuống lận rơi tỉnh Đồag đề cồ 
đông về thể thao, Ông Hàn rứt 
lời, ô1g Lai đáp lại. 


10 giờ bắt đần khổi hành từ 
Haiduong, tất cổ cỏ ba chiếc ô-tô 
_ nhà và ba chiếc ea mỉ-ông. 


Qaa bắn đò Mới, đò Mía và đò 
Chanh, đến hat Vĩnh-blio, Khi 
tới chơ làng Hà phương thì vào 
hồi 12 giờ 35 phút, Quan huyện 
Cung đìah-Vận, đội mũ trắng và 
mặs qaầ1+ áo tày nhưng cỏ thắt 
giây lưng theo kiều binh phụ^, 


Cu - Thành 


39, Rue de la Citadelle. Hanea 


Một bài báo đăng trên Bắc Kỳ Thể Thao, Số 1, Tháng 11. 1930. 


25 


lú bACKYTHFTHAO 
..............-.-..snss999 90099909559 9966566659505699559 555099996596 9605990595566956006596666660696B0 


NHI, chiế a tường cũ của †.E.!. béa I'àúp, đa ôm sử méah sang Xiêm đề bệnh pực sắc cờ của môn 


bóng trỏ+ nước l:ệt-Yam Từ giả È. dc Gia-Định, Nhú lại trở pề Jeuacsse Tonkinois 


` ` 
lJ T R ữI KIi\C trưởng đo‡n hướag-đạo Irường tXỀ-dạ+ HÏ (+o!, người đã có 
k 


công iứn reo hạt giống (hề-thao ở cúc tÌnh. 


ĐI *Œ X2, con gêu của thần ten- 

: : nít, người thiếu - niên mười mấu 
J Ñ ƯỡữC, tluồi đã làm rén thành-tích rất oẻ- 
0ang (rong mùa quần-oợt 193 — 


1911 


VI THE DU. 


tư n «¬x 


NHI 


ì 
°Ì 
ì 
lễ. 
tư Ai 
H 


Nhứng 


KHẮC | 


người đã làm đdanh-dự cho 


làng thẻ—dục Bác-K‡ Ku>. É 


Trưởng Sếu trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao, số 29 
tháng 5 năm 1931. 


26 


HACKYTHETHAO 


Bài của Trưởng Sếu trên báo Bắc Kỳ Thể Thao (Số 78, Ngày 17-5-1932) : 


TẠI BẮC - KỲ 


Đien-kinh voï Hưøng-dạo 


Gần đây những wcuộc chơi sống 
người »(1) của cás bạn thiếu-niên ta 
ở nắc-kỷ vì làn sóng Âu-mỳ tràn sang, 
tnà cùng đã nhiều phen thay « môt». 

Dở quyền lịch thề-thao cũ, ta thấy 
1929-1930 là hồi hai môn bóng truyền 
{volley ball) và quần vợt /tennis) 
đung (hịnh-hành. Đi đến đầu cũng 
nghe thấy nói những truyền với đấm, 
những simát với rơ-ve. Thậm chỉ, 
buổi chiều tan giờ học, trê+ eáe bãi 
cỏ cùng các bờ hè đã taấy nhan-nhẳn 
các bạn trẻ ham chơi. Một e :iếc dây 
thưng với 2 cọc re mà cũng poteaux, 
Filet, một quả bóng nhựa với cái «bàn 
xả đỏ » mà cũng «ban» với «ra-két»; 
'ấy chiều nào cũng vậy, nvày nghỉ, 
nzay lễ nào cũng thế, giá một người 
nzoại - quốc nào mới đến thắm xứ 
mình thấy vậy, khỏi sao chẳng bình- 
phầm rằng taiếu-niên Việt-Nam có 
tinh-thần thượng-võ ! 

Naưng nói cho đúng, cái đó eaÏ là 
một cái «sinh » thỏi, hoặc-giả vì chơi 
bóng-truyền có phản giới-hạn, không 
có tính-cách đua- chen, khỏng có 
những lúe « sát lá cà » nên ham lúc 
đầu rồi sau cũng chán, e:ơi ten-nit 
tốn tiền, mà ích-lợi không đều, tốn 
sông mà chậm tấa-tới, môn thề-thao 
này dễ khiến người sinh nắn. 

Vì thế mà it làu nay các bạn soay 
ta đi°n-kinh, một môn vận-động rất 
phồ -thông ở các nước Ảu-Mỹ mà 
hình như hãy còn là mới-mẻ ở bên 
mình. Điền kinh, cái tên nó đã hay 
mà sự ich-lợi của ná lại eàng hay nữa; 
nào có gì đâu: chạy, nhầy, ném. Ấy 
chỉ có cuạy nhảy, ném mà các bạn 
thiểu -niên đầy công luyện-tập đã tr 
nẻn những nhà lựe-sĩ mình đồng da- 
sắt, chỉ có chạy nhầy nẻm mà cứ ‡ 
nám một lần các nước trên hoàn-cầu 
đều mở đại hội đề nghênh-tiếp điền: 
kinh, lại đến năm nay nước Mỹ được 
cái hàn-hạnh «sửa lượt» đã bỏ ra 
bàng triệu bạc đề làm những nhà lầu 
gắc tía mà tiếp đón các «con cưng » 


_ -.Í.—.—— 
 ä: Những “cuộc chơi sống người» mà tôi muốn 
aoi đáy là những món thêthao như: bóng tròn, 
quấn vợt, thề‹dục, các môn điền-kinh v. v««e, mà 
các scuộe chơi chết người» thì là ¡ tửu, sác,yên, đồ 


của điền - kinh. Hỏi rằng trong bọn 
«con cưng » đó bao giờ mới thấy mật 
«rồng tiên» hỡi các anh em thiếu- 
niên Nam-việ 

Đồng thời liền- kinh, cái phong- 
trào Hướng- đạo ở Dbie-kỳ gần đây 
xem ra cũng bồng-bột. 

Cậu con đầu lòng sinh tại đất Thăng- 
Long tháng chín nắm 1930, rồi đến câu 
Hai ở nơi đồng chua nước mặn, cậu 
Ba ở xứ Lạng|chùa Tiên, cậu Tư tại 
chốn biên - phòng, câu Năm giáp ải 
Nam-quan,cậu Sáu tại châu J.ôe-bình, 
chẳng muốn xuất đầu mãi như các anh 
ở tit mãi n ững nơi núi đồ rừng xanh 
ấy, cậu Bảy sinh ra ở Tuyên-thành, 
mà cậu Tâm hình như mớ' lọt lòng mẹ 
tại nơi núi Gôi sông Vị. 

Số Hướng - đạo Bắc-vỳ hiện nay 
được như sau này : 


Hanoi 1£0 
Haiphong 80 
Lạng-sơn 200 
Na-cham 40 
Nam-quan 30 
Lộc-bình 9Ó 
Tuyên-quang 70 


Nam.định mới thành-lập 

Còn Sơn -tây nghe nói cũng mới 
thành-lập, song chúng tôi chưa được 
tin đích sắc. 


Các [ứnh sau này cũng đang trù- 
tỉnh các+ thàn --lập: Thái-bình, N'nh- 
giang, Bắc-ninh, Phúc-yên, Phủ-lý. 

Mục-đích Hướng-đạo đoàn tôi đã 
nhiều lần nói trên mặt bảo rồi, tưởng 
nhắc lại cũng vô-ích, vậy chỉ xin tóm 
tắt lại rằng người thiếu-niên chẳng 
phải e-Ï học rộng tài cao là đủ mà 
cần phải có sức ksỏe, cần phải thạo 
việc, có đức-dụe,cỏ tính tự-lập. Người 
Hướng-đạo lại phải tập làm người 
Hiệp-kaách, lúc nào cũng phải sẵn 
lòng giúp ích cho người. Thời cbính 
trong Hướag-đạo đoàn giậy cho các 
bạn thi‡u-niên các tính đó. Các bậc 
phụ-suyna và các an3 em thiếu-niên 
ta há chẳng nên đề ý đến sao. 


Sir Baden - Powell 


Tôi xem ra hiện nay các bạn xa gần, 
ai cũng yên trí là Hướng-đạo là thề- 
dụ"; lúc mới thành lập là tìm ngay 
những người giỏi về khoa thể - thao 
đề trông nom dìy-dõ, Bó là một sự 
lầm-lỡ mà ta -ần biết. Sự lầm-lỡ đó 
một phần là vì ở bên ta không có sách 
đạy về [lướng-đạo đoàn đề xem (ngay 
các hiệu sắea lớn như Taupin và Ideo 
cũng không thấy có bán), hai là vì từ 
trướa đn nay mỗi lần đoàn Hướng- 
đạo Hanoi di cồ động ở các tỉnh về 
chỉ nghe thấy tường-thuật về thề-thao 
là nhieu thôi, 

Đoàn Hướng - đạa- lZdep sở-dĩ mái 
lần đi chơi lại có m t lần thao-diễn 
là vì đoàn Hướng dạo Hanoi sin : nở 
ngay trong trường hèe-dục,các [ướng- 
đạo Hà-thành nhiều người cũng khá 
VỀ các món kinh cho nên Ý 
trường thề - dục cũng muốn nhân 
những cuộc đi « Thú » đó cö-dộng vẻ 
tuề-thao nhân thê. 


điện 


*2n¿ Trần vắn-Kbắc sẽ lậo ở xem ký một 


đoàn hưởaa-1ao 


=.... 


Về phần thề dục và thươ-nghiệra có 
thỲ nhở những người lành nghề trông~ 
nom e oø. Những người đó gọi là las- 
tructeur. Người Đoàn -trưởng phải 


~ Đaàn Hưởng-đạo tới Hai-3ư7sg 
xem xét đến tíanh-nết của từng Hưởng 
Đao-đoàn một,thời mới mong có ích- 
lợi; vì vậy mà mỗi « Đoàn » chỉ có 
đến 32 người là cùng mà thỏi, mà mỏi 
« Đoàn » lại chia ra làm 4 bay 6 độ: 


>xy) 
Lết | 


có đôi-trưởng đứng đầu; mỏi đội c 
thề có từ 4 đến 8 người. 

Lúc mới thành lập, không nên lấy 
nh 6u người vào đoàn. Hãy nên cbọaø 
lấy độ 7,8 người có lòng thích tôn-cbỶ 
và mụ'-đích của Hướng-Đạo-đoàn. 7, 
8 người đó sẽ ‹ùng với người khởi- 
sướng làm việ* ri t về Hướng đạo 
trong 1 hay 2 thắng, xem cho hiều vệ 
gõ:-tch và mục-đi :h của Hướng-Đ+ø- 


Đoàn hướng-đạo Edep 


Ở các tỉnh nếu muốn lập một đoàn 
Hướng-đạo thì trước hết hãy nhờ các 
nhà có thế-lực xin phép cho (hoặc các 
hội như hội Tríi-tri, hội thề thao nào 
đứng đầu cũng dược). Khi đã được 
phép rồi thời chọn lấy một người 
đứng tuồi (từ 21 đến 30) làm đầu. 
Người này phải có *ủ tư-cách sau này: 

1o) Phải là người có hạnh-kiềm 
thực tốt (về đức-dụe). 

9o) phải có đủ học-lực. 

3o) Phải có đủ thời-giờ rồi đề làm 
việc e*o đoàn. 

Cũng nên phải có: tình bẻ bạn 
(Esprit de eamaraderie), tính yêu trẻ 
và sự siêng nắpg. 

Người đứng đầu nếu có thề chọn 
trong các nhà giáo thời càng hay, vì 
các ông giáo sản có cảm-tình với phụ- 
huynh họs- trò và bảo-ban anh em 
Hướng-đạo lại càng đễ : 

Nên bầu một ban trị-sự (eomitẻ 
loeal ) đề trông-nom các công việc của 
qđoàn » về phần ehinh-trị, phần tiền- 
tài và phần giao thiệp. 

Người Đoàn-trưởng chỉ nên trông- 
nom đến sự dạy đỗ bảo-ban các Hương” 
pạo-đoàn về đức-dục. thề dục và sự 
thực-nghiệm mà thôi. 


27 


đoàn — cách thành-lập, cách tô-chứ« 
từng đoàn từng đội -- lối chào Hướng 
đạo, hiều luật Hướng- đạo, tập các 
thủ - đông (làm các nút, tập xem 
phương - hướng, tìm các đấu vết lúc 
lạc đường, v. v...) Khi xét ra đã có thề 
lấy thêm đượ› nữa thời 7, 8 người đó 
sẽ đủ các bạn-bè của mình vào «đoàp» 
mà người đó sẽ lên làm Đội-trưởng., 
Lúc này mới là lúc chạn hẳn lấy một 
người poàn- trưởng trong các Đòi- 
trưởng. 

Khi số Hướng-Đạo-đoàn trong 
«Đoàn» đã quá 32 người thì nên nghĩ 
ngay đến sự lập thêm «đoàn» thứ bai 
nữa. 


T. văn-KHẮC 


Thư từ và măng-đa, xin gửi 
cho bẳn - báo chủ - nhiệm thâu 
nhân. 

Các bài lai - cẢo, xin viết một 


mặt, không đăng không giả lại 
bản - thảo. 

Ở xa hỏi việc gì, xin đính 
theo cái tem 0$08 đề giả nhời 


cu ư¬yt - leyc 
Sa vày 2 dị 62 84 
ấm vien 


t† ~ Xe sa! cónh (ường cap ZE, pm la lưc Số mà: đồng 

kg “_n S SẮY sẰ 

hố TT ẽố=Ặ- 

TIM LM m¡Ắ s—” THẺ nen ng vn 4 

HT 

đợt 1< 2910555<525<38 ly SA c„ng km XƯA S544 
Ty n tà s92 341 li 


ự 
tini 
lù 


Í 


z‡§t 
Hị! 
Ũ 
1ƒ 
† 


-. mm m—Ÿ^t 
=—.m ôn ~. 
ram 


Mưoï lám hôm!.. == TRẤN VĂN-KHẮC 
-——=—=—=— = VÀ ĐOÀN HƯỚNG- EP 
- TH ng 


FT — 
vn) 4 on, hen RA) tg lớ sen bên ,- 
là mong sản to S0 lỌh SH KỆnk9% bụng 30479 e4 
—— HS ranh mm đ®c an KT cư: 
 — 
"HS HH SH sưuợm 
m”neee-ssee 


+. x 
.¬ me. 
vấn Án m4 Xe, 

x mác xua 


. 
2-1 
ước + Roớn, SE $n 


£ 
$: 


T 
lại 


~ 8 lần 
l*n r3 hp mà 


.Ỷ ự—.—. em =Ằ 
- 
ng ng án nón xà Ác 


xà #ay 1, | se ti 
ml adee| sả qỏôx ng mạ 
Tu sú sẽ xảo lên cán =# 
†——-—— 


:tưa cái lãi (hộc.lfe lí Dângliph 


£ 
dị, 
' 
LẺ 
b 
kí 
ñ 
tt 
Tiit 
: 
th 
tị 


1 
s?F 
la. 
Ỷ 
ÿ 
H 
tị 
1??? 
H 
4 
lí 
Hị 


H 

Ỉ 

‡' 
tt 
tịnh 
t 
THỊ 
HH: 
Hài 
HH 
ữ 
HH 


A⁄ 


Trang nhất tờ Hà Thành Ngọ Báo (15-5-1932) đăng b 
“Trần Văn Khắc và Đoàn Hướng Đạo EDEP”. 


Đoàn Lê-Lợi tại Dồ-Sơn (xem tườnz-thuật trarg £, 7) 


28 


S 


Sau hội Vận-~Động 
Bắc-Kỷ năm 1931 


Càm-tưởng cu°a fT. V. R. 


Kỳ vận-động Bše-Kỳ năm đầu,nay đã kết liễn. 
Đồi với khoa điền-kinh (athléHsme) tôi là người 
Tât bam chuộng, cho nên đối với ngày hội tôi 
Yầt có cảm Ủnh, Ngày bội kết liễu một eích ràt 
mỉ màn ai cũng bảo là đíng vui. nhưng đôi với 
tôi thì vui cũng có mà buỏn cũng có. Buồn vì 
nỗi thành-tích của mình so với người thì thật 
một giòi một vực. Mà xét đèn nhằn-tài hàu-vận 
thì họa chăng chiđược cỏ Xương, Tú, Thii,Trọng 
Phỏ, Lê, mả thôi. Nhưng nỗi buồn ây rồi ta 
cũng m cô gỡ chora... bày eiò' ta hãy nói đèn 
Sự vui đà. Vai vì rằng anh em thiếu - niên tạ 
ngày Lay cũng đã có nhiều người biết đèn Khoa 
điển-kinh rẻi, người dự thí cùng nhiều mà 


Tigưòi ởi xem cũng lšm, như Vậy nêu năm nào 
Cũng có một ngày hội vàn - động như thê thì 
chéc chẳng bao lâu nũa đât Việt này cũng có 
thê sản xuât ra những tay có tài chạy nhanh, 
có tài r:hảy giỏi, để chen vai thích cánh với người 
trên trường vận-đệng Viễn-Đông sau nảy được, 

Thê nhưng bây giờ phái tính làm sao cho 
khắp mọi nơi đêu có chỗ tập, có đồ chơi,thì mới 
Tnong có ngưèi luyện, rgưòi giỏi, được chú? 

Suốt xứ Bc-Kỳ ngói 30 tỉnh mà chí được có 
Hanoi với HaipÌ ong là có chỗ tập thôi, thì còn 
mong gì được người có tài xuât chúng ? Thế 
m à hếu hêt tính néo ta cũng thày có sân sỉ- 
măng đề các bậc « sang » đèn đó tập cho tiêu 
com,còn thì họ đây cả bọn thiêu-niên—hy-vọng 
của xã-hội— vào các cuệc đó bác, yên-hoa, hay 
là họ cho một quả bóng đem ra mà lăn-lộn với 
nhau trên b:i nắng. Thế rói họ cũng lên tiềng 
trên cóc báo là «nên thé-tbao tính Ñ, Z, đã có 
Sân quần », cây vợt nọ với cây vợt kia. 

Ấy đây, ð,7 Irừm mệt nghìn đồng bạc cúa 
hàng tỉnh chí có thẻ đế các ông ớ hạng « sang » 
ày chơi mà thôi,còn hạng «soàng» túc là các bạn 
thiên-niên học-sinh đành chịu đứng vo hạng 
«khán-giá» váy. 


Chao ôi! Ntu ð trăm đểng bạc kia bỗ ra mà 
sửa sarg lây mọi khu đất ớ trorg tính (mà tỉnh 
nào cũng đều có đâi rộng bỏ không) mua đồ tập 
cho các bạn thiêu-niên chiều cbiều đến tập, thì 
vi vẻ và ích lợi biết là nhường nào! 

Kỳ sau tôi sẽ xin bàn đến việc lập những «điều 
trường Thỉ-Due» ớ các tính, cách mở các kỳ thì 
vận-độrg ở: các neï ây, và tương-lai ngày hội 
vân-động Bíc-Kỳ sau này sẽ ra sao, 
'hannnnnnnu8nn2 0n 6666660508665 6£6666xn£n66n68856rn6snnn6nwsn) 


MỘT TIN MÙNG TRÊN TRƯỜNG VẬN-BỘNG 


Bắc Kỳ Thể Thao (1-9-1931) 


“- bu + Ì+ 
z = = ~~” 


Hình ông Nguyễn Lễ trong Hội nghị các đoàn trưởng Hướng đạo Bắc kỳ tại Hội quán Trí Tri (Hà Nội) 
ngày 25-3-1934 (Ảnh: Sóng Bạch Đẳng, dựa theo tài liệu của Trưởng Phạm Văn Nam, 
đoàn trưởng Đoàn Trần Lãm, Thái Bình). 


Paris 26 Juillet Hanoi 16 Aoôt 


XÒN- 1H] | TẺN THÀNH-TÍCH TẺN THÀNH-TÍCH , 
| 
—ma.MẠa....  “—... 
Crạs 100m |Ãuvengne (\ntibes› | 
Oberlé Strasbourg) 11" Thái (Stade Haaoien)| 12” 1/5 
Finat (C.A.S.G Paris) 
Chạy ?0Om |Auvergne 2275 Thái (Stade Hanoien)| 26” 2l5 
Chạy 400m |Mouines(C.A\,S.0 Paris)| 49" 3/5 Nhan (Edep) 12” 315 
Chạy 800m |Keller (Melro Par 1S) 156” 35 Xương (E dep) | 22" 3j5 
ca 1500m|Ladoumègue(CASGParis| 358” đ/ã N¬áo (dep) 5'12" 3l5 
B000mLeclere (I:acine) 1518" 3/5 Nháo (Edep) 4000m 169" 
bầy xa Chevalier (À.3.ourse P) 0°m8t Giao (lsdep) 5m52 
Villon (Lyon) 
Phóng lao Gassner (Billancourt) 10m8? Tú (Edep) 33m79 
Ném đĩa sắt Noel (Stade I'rancais) 4im89_ Tú (Edep) 21m 
Ném tạ INoel lim285  |Kbáe (Edep) TU 
Nhảy sào lCrépin (Stade iraneais) 3Jm862 Khắc (I;dep) 2m7ã 
| Nhảy cao lĂÄrnaud (Nevers) 1m83 Chỉnh (Izdep) Imöä 


Đọc củ( bằng trên này, chúng la xẻ nghiệm rủng thanh-tích của Xương 0Š 800m có #3*3lã rất là uẺ-oang. Xương từ ngàu chơi ten-nít, nhận 
tiến-hộ « một ngày nghìn dặn », hình như lânh-đạm uới khua điền-kinh, căng là một điều bất-lợi cho nền thề-dục của nước nhà,  À. T.T, 
xin khuyên Xương một câu : lắm đầu gả còn hơn làm đuôi trâu. 


Thành tích của Trưởng Sếu trên bảng thi đua thể thao năm 1931. 


29 


Người được đánh dấu số 3 chính là ông Kỹ sư Nguyễn Lễ, Hội trưởng Trường Thể dục Hà Nội và cũng là Hội 
trưởng Hội Hướng đạo Bắc Kỳ sau này. Ông là người đã hết mình ủng hộ Hướng đạo, đồng ý cho Trưởng Trần 
Văn Khắc thành lập đoàn, và sau này làm vang danh thêm cho Trường Thể dục Hà Nội. Đứng chung quanh ông 

tại Hội nghị các đoàn trưởng Hướng đạo Bắc Kỳ nhóm họp tại Hội quán Trí Tri ngày 25-3-1934 gồm có: 


Hoàng Đạo Thúy (19), Nguyễn Văn Nghi, Phó Thủ quỹ Hội HĐ Bắc Kỳ (1), Đào Bá Kỳ, Thư ký Hội (2), một Sói 
con không rõ tên (4), Louis Hoạt, Trưởng ban HĐ Hải Phòng (5), Nguyễn Văn Thu, đoàn trưởng Đoàn Lý Công 
Uẩn ở Bắc Ninh (6), Nguyễn Đăng Hinh, giáo sư Âm nhạc Hà Nội (7), Phạm Long, Phó đoàn Hùng Vương (8), 
Nguyễn Ngọc Vũ, quyền đoàn trưởng Đoàn Lê Lợi (sau trưởng Trần Văn Khắc và Nguyễn Thụy Hùng) (9), Võ 
An Ninh, nhiếp ảnh gia, đoàn phó Đoàn Lê Lợi (10), Phạm Văn Nam, Đoàn Trần Lãm ở Thái Bình (11), Bác sĩ 
Trần Văn Lai, Phó Hội trưởng Hà Nội (12), Lê Vĩnh Tuy, đoàn trưởng Đoàn Lãng Bạc (13), Vương Khả Tế, đoàn 
trưởng Đoàn Ngô Quyền (14), Nguyễn Văn Đức, Phó đoàn trưởng Hoàn Kiếm (15), Đỗ Xuân Thọ, Đoàn trưởng 
Hoàn Kiếm (16), Ngô Thế Tân, đoàn trưởng Thủy đoàn Bạch Đằng (17), Nguyễn Xuân Đào, Phó đoàn trưởng 
Hùng Vương (18), Trần Duy Hưng, Đoàn trưởng Hùng Vương (20), Phạm Xung, đoàn trưởng Hồng Bàng (21)... 


Trưởng Trần Văn Khắc không có trong hình vì đang ở Sài Gòn và cũng không phải là thành viên của Hướng đạo 
Bắc Kỳ nên không có tham dự hội nghị. 


30 


Nhời hứa của đoàn 
Hướng~đạo 


- Tôi xin thay mặt anh em Hướng- 
đạo cảm tạ các Ngài, đã vì lòng yêu 
mục-dích của Hướng-đạo đoàn, mà 
đến chứng-kiển cuộc vui buổi tối hôm 
nay của anh em chúng tôi. 

Tại sao chúng tôi có cuộc vui này ? 
Vì bai cớ: 

Chúng tôi thường lặp trại các nơi xa 
thành - phố, nên chưa được dịp nào 
trình bày những sự vui-thú thanh-tao 
bồ-ich của đời Hướng-đạo, nên chúng 
tôi hắng vẫn ước cống-hiễn bà con 
Hà-thành một buồi đốt lửa ban đêm 
ở trại. 

Nhân dịp anh trưởng yêu qui của 
chúng tôi là ông Trần văn-Khắc, vì 
muốn cho mục-đích của Hướng - đạo 
đoàn lan khắp cả đất Bắc lẫn trời 
Nam, nên phải từ-giã anh em, đem 
mục - đích tối-cao của Baden Powell 
truyền-bá vào nơi Lục-tỉnh. 

Chẳng theo đường thường - tình, 
chúng tôi có cuộc «đốt lửa» này, đề tô 
tỉnh mến tiếc người anh trưởng đã lao 
công tön trí với «đoàn› trong hai nắm 
giời nay. 

Vậy trước khi nàng chén trà, tôi xin 
thay mặt anh em Hướng-đạo cảm ơn 
các Ngài đã vui lòng bạ cố. 

Anh Khắc, 

phải xa-biệt anh, chúng tôi rất lấy 
làm mến tiếc, song vì mục-địch tối- 
cao anh đương đeo-đuôi, nên chúng 
tòi không cầm giữ anh được, vậy 
trước khi anh lên đường. chúng tôi 
xin lấy danh-dự của người Hướng- 
đạo bứa với anh rằng bao giờ chúng 
tôi cũng hết sứe làm việc đề khỏi phụ 
lòng mong-mỏi của anh và khỏi thẹn 
cùng bộ áo Hướng-đạo. 

Chúng tôi xin trần-trọng chúc anh 
thượng-lộ bình-an và chúe anh đạt tới 
mục-đích đề vụ hè sang năm, anh em 
Hướng-đạo Nam Bắc, ta có thề họp 
mặt cùng nhau trên chốn sông Hương 
núi Ngự. : 

Sau cuộc «đốt lửa» hôm ã Mai vừa 
rồi, thay mặt tất cả anh em Hướng- 
đạo, Đoàn-trướng Tạ văn-Giục đã đọc 
bài chúc-từ trên này trước mặt Đoàn- 
trưởng Trần văn-&hắc và các ông 
trong ban trị-sự trường Thê-dục. 

«... Chủng tôi lấy danh-dự của người 
Hướng-dạo hứa uới anh (cbỉ: Đoàn- 
trưởng Trần văn-Khắc) rằng bao giờ 
chủng lôi cũng hết sức làm oiệc đề khỏi 
phụ tăm lòng mong mỗi của ảnh uà 
khỏi thẹn cùng bộ áo liướng-đạo...» 

Người Hướng-đạo phải nhất ngôn, 
đó là luật thứ nhất của Hướng - đạo 
đoàn. Người Hướng-đạo nói một nhời 
nbư danh đóng vào cột, khi đã lấy 


danh-dự mà quyết một điều gì tbì ai 


cũng phải tin. 
Trái lại những tín đồn nhảm rằng 


sau khi Đoàn-trưởng Trần văn-Khắs 
vào Nam, t›ì đoàn Hướng-đạo trường 
Thề-dụs chưa cbắc đã đứng vững, 
Lão-Ôn cä quyết mà hô to lên rằng: 
«Đoàn Hướng-đạo sẽ còn mãi mãi, 
đoàn Hướng-đạo mỗi ngày mỗi bành- 
trướng», vì nhởi hứa Hướng - đạo 
(promesse scoute) của Đoàn - trưởng 
Tạ văn-G'ục nghĩa là n›ời hứa của 
tất cả đoàn Hướng-đạo còn đó thì 
chủ-nghĩa tối-cao của Thống-soái Ba- 
đen powell còn lan rộng đi khắp chốn. 

Ta hãy chịu khó chờ xem đoàn 
Hướng-đạo hết sức làm việc sau cái 
ngày Trần đoàn-trưởng vào Nam.... 

LO-ÒN 


MŨI 80 3 gu 


FIfIE 4l A 


~..... JÊUNESSE |Ị THĂNG STIIE I Á—2 


“THÔI DI, DỪNG NGUY gIỆN " 


Tờ Bắc Kỳ Thể Thao 

(Số 78, Ngày 17-5-1932) tường 
thuật buổi tiễn đưa Trưởng Sếu 
vào Nam của Lão Ôn. 


31 


*22+ Trần vắn-Kbắc sẽ lào ‹ b 


A. Nguyễn-Thụy-Hùng 


Đoàn-trưởng đoàn Lẻ-ioi Hanoi 

Trưởng Nguyễn Thụy Hùng thay thế 
Trưởng Sếu cầm đoàn sau khi Trưởng 
Sếu đã vào Nam, nhưng đến tháng 5- 


1933 thì Trưởng ấy xin từ chức. 


đoàn hướagz-iao 


Bắc Kỳ Thể Thao 
(Số 78, Ngày 17-5-1932) 


CHƯƠNG lII 


Dòng máu Hướng đạo sôi sục ở phía Nam 


Trong suốt thời gian ở Hà Nội, Trưởng Sếu đã cùng một số Trưởng hết 
lòng chăm lo cho phong trào Hướng đạo phát triển nhanh chóng để đáp ứng 
lại những mong muốn của giới trẻ. Có rất nhiều thư từ gởi cho Trưởng Sếu 
đến từ khắp nơi hỏi thăm cách thành lập đoàn, trong đó có phía Nam, đặc 
biệt nhất là ở Sài Gòn. 

“Lòng tôi bổng hướng về miền Nam và ao ước cùng các bạn mới bắt 
tay vào việc này. Cũng may là nha Tổng Thanh tra Nông Lâm Súc nơi tôi 
đang làm, có một chi nhánh tại miền Nam là sở Khảo cứu Nông Lâm, số 58 
đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn. Tôi làm đơn xin đổi vào làm việc tại đó 


và được chấp thuận”! °!. 


Ngày 12-5-1932, Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc đổi nhiệm sở 
lên đường vào Sài Gòn, Trưởng đã chu đáo sắp xếp và nhờ Trưởng Tạ Văn 
Giục trông coi đoàn Lê Lợi thay cho Trưởng. Nhưng vì không thể cáng đáng 
được công việc trong Đoàn cho chu đáo nên Tr. Tạ Văn Giục xin nghỉ, và đến 
giữa tháng 6 thì Hội đồng tại Trường Thể dục Hà Nội đã nhóm họp và đã bầu 
lại Đoàn trưởng, Phó đoàn trưởng. Kết quả là Tr. Nguyễn Thụy Hùng, giáo sư 
Trường Trung học Bảo hộ, Chef of Troupe (Đoàn trưởng) và Tr. Vũ An Tuyết 
(tức Ninh), Chef Troupe Assistant (Phó đoàn trưởng)... 


Trong tập bản thảo “Hội Hướng Đạo Việt Nam” năm 1990 của Hoàng 
Đạo Thúy có viết: “Anh Trần Văn Khắc đổi vào Sài Gòn, ở đây anh cũng lập 
nhiều đoàn. Anh vốn thích hoạt động hơn là lý thuyết. Phong trào mở rộng 
nhanh. 

Theo dấu chân của Sếu thì chỉ ít vài ngày sau khi đặt chân đến Sài Gòn, 
Trưởng Sếu đã được các báo Thần Chung, Đuốc Nhà Nam và Phụ Nữ Tân Văn 
phỏng vấn. Các báo rất hoan nghênh việc thành lập các đoàn Hướng đạo tại 
Sài Gòn và ở các nơi khác ở Nam Kỳ. Tờ Đuốc Nhà Nam số 278 ra ngày 27-3- 


32 


1931 đã từng đăng bài viết của Sếu nhan đề “Trường Thể Dục Hanoï, Mong 
sao Saigon có trường Thể-dục” cho thấy sức mạnh của thể thao là tùy thuộc 
vào giới trẻ có bản lĩnh hay không, và muốn có bản lĩnh thì phải xây dựng 
ngay từ bây giờ mà phong trào Hướng đạo có thể huấn luyện và đào tạo 
được. 


Công việc kế tiếp của Trưởng Sếu là gặp gỡ các anh Lương Thái, Huỳnh 
Văn Diệp, Trần Coln, Nguyễn Văn Chấn...?Ì để bàn kế hoạch thành lập đoàn. 
Kế đó Trưởng đã gặp ông Trần Văn Khá lúc đó là Hội trưởng Tổng cục Thể 
thao Annam (Commission Interclub Annamite, gọi tắt là C.I.A.) và có chân 
trong Hội đồng Quản hạt (Conseiller colonial) để bảo trợ và giúp đỡ kế 
hoạch. Ông Trần Văn Khá đã từng sang Pháp và trông thấy các đoàn Hướng 
đạo tại đây, ông nói: “Nước nhà sau này có được một thế hệ lành mạnh, 
tháo vót, biết trọng danh dự, liêm sĩ, biết coi trọng tình huynh đệ trong 
đoàn, chính là nhờ phương pháp Hướng đạo huấn luyện thanh niên mà có 
được”' 
Tổng cục. Không bao lâu sau thì đoàn Lê Vỡn Duyệt ra đời. Ngày 24-6 ra mắt 


. Ông ủng hộ và ký một bản nội lệ lập một ban Hướng đạo trong 


công chúng Sài thành lần đầu tiên, tháng 8 lại có thêm đoàn Võ Tánh). 


Chính trong đoàn Lê Vỡn Duyệt đã có con cháu của ông Hội trưởng 
tham gia phong trào và đặc biệt là ông Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Vịnh (nhạc 
phụ của ông Trần Văn Khá) đã hết mình ủng hộ tài chánh để mua sách vở, 
báo chí và dụng cụ đi trại ở tận bên Tây. 


Tờ Phụ Nữ Tân Văn (số 157 ngày 2-7-1932), Trưởng Sếu có giải thích rõ 
mục đích của phong trào Hướng đạo và niềm mong ước được lập phong 
trào Hướng đạo ngay tại đất Sài thành. 


Như vậy cũng đủ thấy tấm lòng của Trưởng Sếu đối với thế hệ tương 
lai. Từ Bắc vào Nam, Trưởng vẫn luôn luôn có tinh thần Hướng đạo và hình 
ảnh Hướng đạo sinh trong trái tim mình. Kết thúc bài viết, Trưởng đã ghi rõ 
địa chỉ của mình tại số 107 rue Roussess (nay là Nguyễn Bỉnh Khiêm) để mọi 
người có thể đến tận nơi mà hỏi chuyện. 


33 


Liên tiếp đến số báo 166 (1-9-1932) tờ Phụ Nữ Tôn Văn tiếp tục giới 
thiệu về phong trào Hướng đạo, nhấn mạnh những điểm ưu việt và những 
ấp ủ, hoài vọng, ước mơ và mục tiêu của Trưởng Sếu. 


Ngày 11-9-1932, ban Hướng đạo của Tổng cục Thể thao Annam đã 
nhóm phiên họp Đại hội đồng đầu tiên tại Hội quán trên đường Mayer (sau 
đổi tên là đường Hiền Vương, bây giờ là Võ Thị Sáu) để xem xét công việc 
của đoàn từ ngày thành lập đến giờ. Sau đó cuộc họp đã bầu lấy một ban Trị 
sự để trông nom các công việc của đoàn niên khóa 1932-1933. Trưởng Trần 
Văn Khắc được bầu làm cố vấn kiêm đoàn trưởng Đoàn Lê Văn Duyệt, bên 
cạnh còn có Trưởng Nguyễn Thành Long Béliard, đoàn trưởng Đoàn Võ Tánh, 
và Nguyễn Văn Hay, đoàn trưởng đoàn Sói con. Tổng cộng đoàn sinh lúc này 
là 90 người. 


Phong trào Hướng đạo phát triển mạnh, lan tới các vùng phụ cận như 
Thủ Đức, Biên Hòa, Bà Rịa, Long Xuyên, Vĩnh Long, Sa Đéc, Mỹ Tho, Cần 
Thơ... số đoàn sinh và các đơn vị lên cao vùn vụt dẫn đến việc thành lập Tổng 
cuộc Hướng đạo Nam Kỳ (Fédération des ÉẾclaireurs de Cochinchine) sau này. 


Chủ nhật ngày 11-12-1932, một ngày hội để ra mắt và giới thiệu Hướng 


!2Ì của Tổng cục Thể thao Annam đã có 


đạo. Ngay tại sân vận động Mayer 
đông đão Hướng đạo sinh tề tựu, và chương trình của ngày hội bao gồm các 
tiết mục như diễn hành qua khán đài, lễ chào cờ, nghỉ thức khai mạc, các trò 
chơi Hướng đạo như chạy luồn giầy và vác bao cát, truyền tin bằng còi và cờ 
hiệu, Sói con nhảy bao bố, kéo dây đo sức giữa hai đoàn Lê Văn Duyệt và Võ 
Tánh, biểu diễn cứu thương, ngậm muỗng có trứng mà chạy, liệng trái lăn, 
các trò chơi thể thao như nhảy sào, nhảy rào, chạy tiếp sức, đá banh..v..v.. đã 
lôi cuốn được nhiều người xem với nhiều tràn vỗ tay và khen ngợi hết lời. 
Ngày hội của đoàn Hướng đạo Sài Gòn đã thành công mỹ mãn. Tờ Sài 
Gòn (số 241, ra ngày 20-12-1932) đã đăng một bài viết của P.C.T. với nhan đề 
“Cảm tưởng của tôi đối với ngày hội Hướng đạo.” Thoạt đầu tác giả có cảm 


giác là ngày hội của Hướng đạo sẽ như ngày hội thể thao của giới Quốc âm 


34 


tổ chức hôm 10 tháng Bảy: 


“Chẳng nói chắc ai nấy cũng đều biết rằng từ xưa đến nay, ở Saigon ta 
thường chỉ có những cuộc đấu banh hay những ngày đấu vợt là được công 
chúng hoan nghinh, chớ còn những môn thể thao vận động, những môn 
thuộc về điền kinh ít ai để ý đến. 

Chính vì thế mà ngày hội thể thao bữa 10 1uillet ít người tới coi, lại cũng 
chính vì thế mà tôi lo cho anh em Hướng đạo không khéo tiền thu chẳng đủ 
tiền chỉ...” 

Bài viết còn kể rõ chiến dịch quảng cáo của đoàn Hướng đạo. Từ ngạc 

nhiên này đến ngạc nhiên khác, cả ngàn người kéo đến mỗi lúc một đông để 
xem đoàn Hướng đạo sẽ làm gì, và chính ngay từ lúc đoàn vừa mới lộ diện ở 
khán đài là đã có tiếng vỗ tay khen rầm rộ và ủng hộ hết mình. 
“Đoàn Hướng đạo qua mặt làm cho tôi nhớ lại hồi tháng Một năm ngoáúi, khi 
quan Thuộc địa Thượng thơ Paul Raynqud khánh thành sân thể dục Chợ Lớn 
có các nam nữ học sanh khách với ta diễn qua khán đài. Chao ôi! Nghĩ đến 
cái ngáy ấy mà tôi lại muốn nhằm mắt lại và cúi mặt xuống vì tôi trông thấy 
thiếu niên nước người ta lại thấy thiếu niên nước nhà tôi mắc cỡ, mà tôi 
chẳng muốn ngó lên nữa. Nhưng trái lại buổi chiều ngày hôm nay lòng tôi 
rất khoan khoái khi trông thấy một đoàn thiếu niên Nam Việt mạnh dạn 
cứng cát đi đứng có thứ tự và đều đặn. 


Đi hết một vòng sân thời đoàn Hướng đạo đi vô giữa và đứng vây quanh 
một chiếc cột đã trồng sẵn ở đó. 


Sau tiếng hô của Đoàn trưởng, tất củ anh em Hướng đạo lớn nhỏ đều thét 
lên một tiếng rồi đứng rất ngay ngắn và im lặng. 


Kế Đoàn trưởng đánh một hồi phù lq, một người Hướng đạo ở giữa từ từ 
kéo lá Quốc kỳ lên, chung quanh thời Đoàn Sói con và Hướng đạo đều giơ 
gậy lên chào. 


Lễ kéo Quốc kỳ này đối với ai thì không biết chớ tôi lúc bấy giờ mặt nóng 


35 


bừng bừng, trống ngực đánh rất mạnh, tôi đứng dậy cất nón ra chào mà 
người cứ ngây ngất đến lúc Đoàn Hướng đạo lần lượt kéo vào tôi mới biết 
và ngồi xuống. Thời chẳng rõ lúc đó lá cờ vàng đã thu hết hồn tôi hai tiếng 
phèn ta đã làm cho tôi rúng động cả tâm thần. Tôi xin thú thực rằng lúc đó 
tôi cảm động quá. Tôi chỉ nhớ rằng Hướng đạo quân Pháp lúc đó ngồi trước 
mặt tôi cũng đứng dậy giơ tay lên nón chào, còn di làm chi tôi cũng đều 
không rõ.” 


Kế đó là những trò chơi khiến cho người xem trâm trồ khen ngợi từ 
những tiếng vỗ tay cho đến những tiếng hét cổ động và cả những trận cười 
vỡ bụng! 


“Riêng về phần tôi, có lời mừng Tổng cục Thể thao Annam đã lập ra được 
một ban Hướng đạo rất có ích lợi cho bạn thanh niên và xin tỏ lời khen ngợi 
ông Trần Văn Khắc cùng tất củ anh em Hướng đạo đã chịu luyện tập và đã tổ 
chức được một ngày hội hoàn toàn như vậy. 


Kẻ viết bài này ước ao sao cho mục đích Hướng đạo chóng lan đi các tỉnh. 


Bao giờ mỗi tỉnh đều có một đoàn Hướng đạo như ở Saigon thì thực là một 
cúi hạnh phúc lớn cho tương lai thiếu niên nước nhà”. 


Với sự thành công của đoàn Hướng đạo Sài Gòn trong ngày hội ấy, 
Trưởng Sếu đã quan tâm đến vai trò của Nữ giới trong tổ chức Hướng đạo 
được nêu ra trong bài viết của Trưởng nhan đề “Chị em bên phụ nữ, nào gi 
là người hưởng ứng với mục đích Hướng đạo” đăng trên báo Phụ Nữ Tân 
Văn (số 186 ra ngày 9-2-1933). Do nhân số đông quá đông các em nhỏ xin 
gia nhập vào đoàn, thiếu trưởng trông nom nên Trưởng Sếu đã nêu lên ý 
nguyện của mình, mong muốn được giới nữ hưởng ứng để trở thành Nữ 
đoàn trưởng hầu có thể đáp ứng được yêu cầu hiện đang quá tải, Trưởng 
Sếu đã kêu gọi: “Nào các chị em bên phụ nữ, những người muốn đem chùi 
thời gian nhàn rổi ra giúp đàn trẻ cho mai sau chúng đặng nên người có ích 
cho quốc gia xã hội, thời hãy xin cùng chúng tôi nhúng tay vào việc.” Và sau 
đó đã có nhiều người hưởng ứng, tình nguyện trông coi các đoàn Sói con. 


36 


Ngày 12-6-1933, Thống đốc Nam Kỳ chính thức chuẩn y việc thành lập 
Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ (Féderation des Ếclaireurs de Cochinchine / 
Boy Scouts Annamites), ông Trần Văn Khá được bầu làm Hội trưởng 
(Président), trưởng Sếu làm Ủy viên (Commissaire). Ngài Toàn quyền Đông 
Dương Pierre Pasquier nhận làm Hội trưởng Danh dự thứ Nhất (1”“ Président 
d“Honneur de la Féderation des Ếclaireurs de Cochinchine), và Thống đốc 
Nam Kỳ Jean-Félix Krautheimer cũng nhận làm Hội trưởng Danh dự 
(Président d“Honneur de la Féderation des ÉẾclaireurs de Cochinchine). 


Điều lệ của Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ (Status) cũng được ban hành 
sau đó. 


Nhờ có mấy câu của ông Thống đốc Krautheimer đề trong cuốn điều lệ 
khiến cho các quan Thủ hiến các tỉnh đều sẵn lòng tán thành và phần nhiều 
đều nhận làm Danh dự Hội trưởng cho các chỉ hội các tỉnh. 

Hướng đạo Nam Kỳ nhờ có tôn chỉ đứng đắn, mục đích cao xa, tấm 
lòng vị tha. Hướng đạo đã giúp vào nhiều việc từ thiện, giúp vui trong các 
cuộc chợ phiên để lấy tiền giúp đỡ đồng bào thất nghiệp, giúp hội bài trừ 
bệnh lao, giúp nạn nhân bão lụt ở miền Nam Trung kỳ, cộng sự với tuần lễ 
Nhi đồng..v..v.. nên được Chánh phủ ưu đãi về phần chánh trị cũng như tài 
chánh. Được biết, trong ba năm đầu, Hướng đạo Nam Kỳ đã được Chánh 
phủ thuộc địa trợ cấp cho 3005, và tháng 10 (1935) lại được quan Thống đốc 
Pierre André Michel Pagès (thay tế ông Krautheimer mãn nhiệm) cho phép 
mở một cuộc xổ số Tombola để gây quỹ và hổ trợ cho trại sinh khắp nơi về 
tham dự trại họp bạn dự định vào cuối năm 1935. 

Mặc dù sinh hoạt Hướng đạo ở trong Nam, Trưởng Trần Văn Khắc vẫn 
thường xuyên theo dõi, ủng hộ những hoạt động của Đoàn Lê Lợi, những 
sinh hoạt Hướng đạo tại miền Bắc, và lúc nào cũng mong muốn bóng dáng 
Hướng đạo sẽ xuất hiện ở miền Trung! Điều này có thể chứng minh trên tờ 
Bắc Kỳ Thể Thao (số 124, ra ngày 24-4-1933) bàn về việc tổ chức một trại 
họp bạn lớn ở đất Thần kinh. Trưởng Trần Văn Khắc mong mỏi và hô hào anh 
em Hướng đạo Bắc Kỳ, nên lập một cuộc họp bạn ở đất ngàn năm văn vật ấy. 


37 


Trước khi từ biệt đất Bắc vào Nam, trưởng Trần Văn Khắc cũng đã hứa 
hẹn với anh em Hướng đạo Hà thành là sẽ cùng nhau về họp mặt tại chốn 
Đế đô. Nhưng tiếc thay sự việc đã không thành, vì nhiều lý do mà cuối cùng 
anh em Hướng đạo hai miền Nam Bắc đã chưa có dịp gặp nhau tại sông 
Hương núi Ngự. Cái tỉnh thần Hướng đạo, anh em một nhà, bao giờ cũng là 
niềm mơ ước và mục tiêu của Trưởng Trần Văn Khắc. “Thưa các anh, công 
việc nói ra đây khúc chi giấc mộng, nhưng, hễ muốn là được nếu trên con 
đường Hướng đạo xa tít mà kia chúng ta cứ bền gan cùng nhau nắm tay cho 
thật chặt mà bước qua những khúc eo hẹp chông gai, cũng như chỗ phẳng 
phiu rộng rãi,” và “Khi nào mà vết chân Hướng đạo thấy có khắp cả đất Bắc 
lẫn trời Nam, thời lúc đó chắc trên giải đất nước Việt nam ta cũng có đôi 
phần thay đổi.”(Bắc Kỳ Thể Thao số 127 ra ngày 16-5-1933). 


Niềm mơ ước của Trưởng Sếu Trần Văn Khắc còn tự hỏi chính mình và 
các Trưởng Hướng đạo khác, liệu bao giờ ở Huế mới có một đoàn Hướng 
đạo? Bài viết về ước mơ đó của Trưởng được đăng trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao 
(số 130 ngày 6-6-1933) đã là tiếng nói chung của anh em Hướng đạo Nam 
Bắc, giải pháp nào Trung Kỳ có thể lập một đoàn Hướng đạo? 


Từ Văn phòng của Hoàng Thượng, ông Phạm Quỳnh, quan Thượng thơ 
Bộ Quốc gia Giáo dục đã đáp lời yêu cầu của ông Phạm Văn Bính ngày 23-5- 
1933 về một bức thư đã đăng trên tờ L/Annam Nouvequ, đó là những 
nguyện vọng của Trưởng Trần Văn Khắc mà cũng là nguyện vọng của tất cả 
anh em Hướng đạo nước nhà. Hứa hẹn đã được Đức Kim thượng chú ý và 
quan Thượng Phạm đích thân xúc tiến công việc. 


Với sự thành công của ngày hội hồi tháng 12 năm rồi, tối thứ Bảy ngày 
30-9-1933, các đoàn Hướng đạo ở Sài Gòn tổ chức một cuộc chơi đêm gọi là 
“Đốt lửa trại” với nhiều trò chơi rất ngoạn mục, có hát nhiều tuồng diễn rất 
buồn cười. Ông Phúc, giáo sư trường Ếcole Normdle s”Instituteurs de Saigon 
(Trường Sư phạm Thực hành) vừa mới nhập đoàn vài tháng đã lên diễn 


38 


thuyết bằng tiếng Pháp bày tỏ sự ích lợi của phong trào Hướng đạo. 
Mặc dù lúc đầu trời có mưa, cả ngàn người đến xem đã không ngần ngại thời 
tiết xấu như vậy vì sự lôi cuốn của các trò chơi quá hấp dẫn, trò chơi nào 
cũng vui, cũng lạ, khán giả vỗ tay không ngớt! “Chúng tôi xin có lời khen ông 
Trần Văn Khắc sắp đặt rất khéo và khen hết thủy anh em lớn nhỏ trong đoàn 
đã tỏ lòng nhiệt thành với chủ nghĩa Hướng đạo.” (Phụ Nữ Tân Văn, số 220, 
ra ngày 12-10-1933, trang 20). 


Cuối cùng rồi ở Huế đã có Viên ngoại Trần Bá Vy thành lập được hai 
thiếu đoàn Hướng đạo, Gia Long và Triệu Tổ dưới sự hướng dẫn của trưởng 
Cao Minh Phú từ Hải Phòng. Phong trào Hướng đạo ở Trung Kỳ bắt đầu phát 
triển mạnh và sau đó có hai hội đươc thành lập là Hội Hướng Đạo Trung Kỳ 
(Association des Ếclaireurs d. Annam) có một ban trị sự do ông Trần Bá Vy 
làm Hội trưởng, Hội được Đức vua Bảo Đại nhận lời mời làm Hội viên Danh 
dự (Membre d“ Honneur) ngày 2 tháng 4 năm 1934. Hội thứ hai là Associa- 
tion des Jeunes Gens dAnnam mà đoàn sinh hầu hết là theo đạo Công giáo. 
Lần lượt các đoàn ra đời sau này như: Lyautay ở trường Thiên Hựu (l'Institut 
de la Providence, Đoàn trưởng Paul Tuyên và Bà Sylvestre), Paul Doumer 
(Đoàn trưởng Nguyễn Hy Đơn), Paul Bert (Đoàn trưởng Tráng Cử), Võ Tánh 
(Đoàn trưởng Ngô Đức Thọ), và Đỗ Hữu Vị (Đoàn trưởng Nguyễn Trinh)... 
Hồng sơn Dã mã Võ Thanh Minh cũng đã liên lạc được với trưởng Sếu ở Sài 
Gòn, và trở về Vinh thành lập một đoàn Hướng đạo tại ngay trường tư thục 
Bình Dân nơi mà trưởng Ngựa Rừng làm hiệu trưởng. 


Phải thừa nhận là từ ngày phong trào Hướng đạo lan rộng ở khắp xứ 
Nam Kỳ, đồng bào Việt kiều ở Nam Vang cũng nhiều phen muốn lập những 
đoàn Hướng đạo, nhưng chẳng ai đứng ra dìu dắt nên đành phải bỏ qua. 


Vì muốn thanh niên trong xứ được hưởng một nền giáo dục mới mẻ 
của phong trào Hướng đạo như ở các xứ khác trong Đông Dương, Quốc 
vương Cao Miên đã nghĩ đến cách tiếp cận và cử ông Bunguier là Đốc học tại 


39 


Nam Vang đến Sài Gòn gặp Trưởng Sếu và Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ. 
Ngày 8-7-1934, Quốc vương Cao Miên đã mời Trưởng Sếu Siêng Năng Trần 
Văn Khắc và ông Hội trưởng Trần Văn Khá cùng một số Trưởng, Hướng đạo 
sinh Nam Kỳ đến đất nước Chùa tháp (tức Cambodia ngày nay) nhân dịp lễ 
Tăng tóc (như ngày Tết của Cao Miên, thực ra chính là ngày sinh nhật của 
Quốc vương Sisowath Monovong (1875-1941) được tổ chức hàng năm) để 
làm lễ tuyên hứa cho Đông cung Thái tử Sisowath Monireth. Bao nhiêu tiền 
lộ phí tất cả đêu do Quốc vương chịu hết. Đoàn đã được đón tiếp ân cần, và 
buổi lễ tuyên hứa được tổ chức long trọng tại sân đá banh Nam Vang trước 
sự chứng kiến của Quốc vương, vị Khâm sứ người Pháp và một số quan 
khách được mời. Sau buổi lễ, ông Hội trưởng Trần Văn Khá và hai Trưởng 
tháp tùng được Quốc vương trao tặng huy chương Ngũ đẳng Cao Miên bội 
tỉnh, và Ngài đã nói với Trưởng Sếu rằng: “Nous vous ƒélicitons pour votre es- 


prit scout,”(Chúng tôi chúc mừng bạn về tỉnh thần Hướng đạo của bạn)!?). 


Để khuyến khích thanh niên trong xứ tham gia phong trào Hướng đạo, 
Quốc vương Monovong đã quyết định Đông cung Thái tử Monireth trực tiếp 
lãnh đạo đoàn Hướng đạo Cao Miiên. 


Chỉ trong một thời gian ngắn mà Cao Miên đã thành lập được Tổng cuc 
Hướng đạo Cao Miên (Angkar Khemordk Koydrith - ti8?itatzirnun?S), Quốc 
vương và quan Khâm sứ đứng đầu làm Hội trưởng Danh dự, ban Trị sự lại có 
nhiều quan hành chánh ủng hộ như Đốc lý thành phố Nam Vang làm Hội 
trưởng, Thái tử Sisowath Monireth và Thượng thơ Bộ Hỏi quân làm Phó hội 
trưởng. Đây là điểm mốc quan trọng, dưới sự chỉ đạo của Thái tử Monireth, 
phong trào Hướng đạo tại Cao Miên phát triển nhanh và ước tính đã có hơn 
một ngàn thanh thiếu niên tham gia phong trào trong thời gian đầu. 


Đến năm 1935 là năm đánh dấu những sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch 
sử của phong trào Hướng đạo Việt Nam, đầu tiên là tờ “Hướng Đạo” số ra 
mắt hồi đầu năm đã có bài “Tiếng chim gọi đàn...” của Sếu Siêng Năng kêu 


40 


gọi anh em thanh niên nên vào đoàn Hướng đạo, nguyên văn như sau: 


“Vào Đoàn Hướng đạo, nhờ công luyện tập ta sẽ trở nên người khỏe mạnh, 
giai sức. Ta sẽ được chơi đùa những cách thú vị: tổ chức những cuộc đi chơi, 
lúc lội suối, khi trên non, lúc vào rừng hái trái, đến khi mệt thời vào những 
chiếc lều vải mà nghỉ, còn nhiều cuộc chơi khác nó làm cho ta không còn cho 
ngày nghỉ ngày lễ là buồn rầu hoặc tiêu tán một cách vô vị nữa.” 


“Vào Đoàn Hướng đạo, ta sẽ gặp được nhiều bạn đồng chí, những người 
bạn vì dây Hướng đạo ràng buộc mà trở nên người rất thực thà hiền hậu, họ 
với ta sẽ yêu mến nhau như anh em ruột thịt, sẵn lòng giúp đỡ nhau trong 
mọi khó khăn... “ 


“Nói tóm lại, vào Đoàn Hướng đạo, theo luật Hướng đạo, sau này nhờ ở 
những chỗ cứng linh hồn, nhiều nghị lực, sẵn lòng bác úi, sẵn tánh hào hiệp, 
lại tỉnh anh, nhanh nhẹn, khéo léo, ta sẽ trở nên những người công dân tốt.” 


“Tinh thần và hy vọng của một nước là ở bạn thanh niên. Nước chẳng những 
là cần có nhiều người học rộng tài cao, mà lại còn cần có những người khỏe 
mạnh, cam đảm, quỏ quyết và thạo việc nữa.” 


“Vậy, hỡi các bạn thanh niên! Sự gia nhập Hướng đạo phải chăng cũng là 

một bổn phận của bạn, của tôi, của tất củ anh em thanh niên nước Việt 
» [24] 

nhà. 


Tiếp sau các bài giới thiệu và kêu gọi các bạn trẻ tham gia phong trào 
Hướng đạo đăng trên các nhật báo và tạp chí ở Sài Gòn, cũng như dự định tổ 
chức một trại họp bạn lớn vào cuối năm 1935, Trưởng Sếu đã có viết một bài 
giới thiệu về mô hình của một trại Họp Bạn (Jamboree), một trong những 
mơ ước, những hoài vọng lớn của Sếu Siêng Năng: 


“Hơi tiếng “Họp Bạn” đối với anh em Hướng đạo thế giới chẳng còn xa lạ gì 
nữa, mà ngay đối với anh em Hướng đạo nhà Nam chúng ta nghe nó cũng 
đã quen tơi, chỉ khác là người thời đã được đi đến nơi đến chốn, được tai 
nghe mắt thấy rõ ràng, ta thời mới được mơ tưởng trên mấy cuốn sách hay 
tờ báo. Septembre 1930 - Octobre 1935 được chẳn 5 năm trời mà bóng cờ 


41 


Hướng đạo đã phất phới trên dãi đất Việt Nam. Anh em Hướng đạo ba Kỳ 
đã nhiều phen muốn cùng nhau họp mặt để kết tình liên lạc một nhà, nhưng 
dủi thay lòng muốn mà cơ hội chẳng chiều. Tổ chức cuộc tụ họp cho đoàn 
sanh toàn cõi Đông Pháp chẳng phải việc dễ làm, nhưng một ngày kia rồi nó 
cũng đết... 


Mấy ngày nay, Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ muốn cho đoàn sanh trong xứ 
được dịp cùng nhau kết thêm dây thân ái, đã định tổ chức một cuộc tụ hội 
(Rallye de District) vào cuối năm nay tại Saigon. 


Dù chỉ là riêng của một xứ, song công cuộc tổ chức cũng chẳng phải là dễ gì, 
thứ nhất là kỳ này mới là kỳ đầu thời lại càng khó hơn nữa. 

Đứng trước sự bở ngở khó khăn đó ban Trị sự của Tổng cuộc cũng cứ làm, 
làm để cho thạo, làm để tỏ rằng dù là việc khó khăn nhưng hể ta “muốn” là 
“được”. 


Tuy gọi là cuộc họp bạn của Nam Kỳ, nhưng Tổng cuộc đã viết thư đi mời anh 
em Hướng đạo khốp cõi Đông Pháp: Cao Miên, Trung Kỳ, Ai Lao, Bắc Kỳ rồi 
lại cả anh em Hướng đạo Pháp, anh em Hướng đạo Trung quốc ở Chợ lớn, 
mà xa hơn nữa là Tổng cuộc định mời anh em Hướng đạo Xiêm la qua nữa. 


Như vậy chẳng còn bao lâu anh em Hướng đạo chúng ta sẽ có dịp cùng nhau 
họp mặt, vậy anh em hãy sửa soạn đi, sửa soạn ngay tự bây giờ: lều, túi, áo 
quần, soong, nĩa, cho đến những thứ đồ thủ công ở trại, đến những cuộc vui 
trước ngọn lửa thân. 
Bây gờ trong khi chờ ngày họp mặt thực sự, tôi xin dẫn anh em qua dự cuộc 
Họp bạn ở Birdkenhead bằng trí tưởng tượng. Cuộc Họp bạn ở Birdkenhead 
năm 1929 là cuộc tụ hội lớn hơn hết từ khi có Hướng đạo đến giờ...”!”Ì 

Lôi cuốn người đọc, Trưởng Sếu đã dẫn giải chi tiết về trại Họp bạn đó, 
từ những ngày đầu nhập trại cho đến bế mạc trại, thật sự là một kỳ họp bạn 
đầy thích thú, vui vẻ và hào hứng! 


42 


Thông tin về trại họp bạn Hướng đạo lan rộng trên báo chí, tờ Đuốc 
Nhà Nam (số 23, ra ngày 28-12-1935, trang 1 và 8) cũng có một bài nhận xét 
của nhà báo Nguyễn Trung Thành nhan đề: “Nhơn cuộc họp bạn của Hướng 
đạo, Thanh niên phỏi có một tỉnh thần cứng cỏi.”(nguyên văn): 


“Quốc gia cần có những hạng thanh niên có tỉnh thần cứng cỏi hơn là có 
những bọn thanh niên yếu ớt tự đem mình làm con mọt nhơi sách quanh 


Ẵ 


năm... 
Tương lai hậu vận, gi ai cũng trông cậy vào cái lớp thanh niên. Nếu không 
không có được tinh thần cứng cỏi, phỏng còn làm được trò trống gì đâu. 
Cuộc họp bạn của Hướng đạo ngày múi nùòy, chúng tôi cho là một cuộc hội 
họp rất có ý nghĩa để biểu diễn cúi tỉnh thần cứng cỏi, đoàn kết của thanh 
niên nhà. 

Tưởng khi kẻ làm cha mẹ cũng nên trông vào đó, để ý đến, hầu phá tan 
những lối giáo dục hủ lậu, chật hẹp của mình đi. 

Đời mới, cái gì cũng phải mới. Đời mới, đừng để con em ta sống cũ mãi 
trong những cói gia đình quá ư nghiêm trang, lễ phép. Phải dọn một con 
đường rộng, khoãng khoáút cho trẻ em ta để rước lấy một tỉnh thần cứng cỏi 
khỏn khái về sau. Thiên chức của phụ huynh thường là tối trọng hơn cả.” 


Trước ngày Họp bạn, tờ Hướng Đạo (số 11-Novembre 1935) đã háo 
hức báo tin về trại Họp bạn tương lai này: 


“Làm trai cho đáng nên trai, 
Phú Xuân đã trãi, Đồng Nơi đã từng. 
28 tháng Chụp... 


Còn hơn một tháng nữa thì tới 28 tháng Chạp, ngày họp bạn của Hướng đạo 
Đông Dương. Đối với Hướng đạo sinh, hai chữ “họp bạn” nó gợi trong lòng 
biết bao điều vui vẻ. 


Mà thật ra, còn ngày nào đáng mong mỏi cho bằng? 


43 


Trên khoảnh đất rộng rãi xanh rì cả ngàn con người, cũng một sắc phục, 
cũng một tinh thần - cái tỉnh thần Hướng đạo - cùng nhau ca hát chơi đùa 
để se chặt cái dây thân úi... 

Ngày họp bạn! Chính là ngày làm phấn khởi cho tỉnh thần Hướng đạo... 


Đi dự cuộc họp bạn ở Saigon, ta được vừa chơi vừa học, lại vừa gây tình 
thân mật một nhà với anh em khắp xứ. 


Vậy thì ai đã là Hướng đạo sinh mà còn do dự không đi? 


Mau mqu ta hãy sửa soạn lên đường. Nào túi, soong, lều, gậy, nào muỗng, 
na, dao, ca, cho đến sổ tay, khăn mặt, nhớ ta mang theo cho đủ hết. 


ĐiI Đi cho biết đó đây. Đi cho tròn bổn phận một người Hướng đạo! 


Cuộc họp bạn này càng đông thì cái thanh danh Hướng đạo càng lừng lẫy thì 
những người mộ chủ nghĩa Hướng đạo sẽ vì đó mà ngày một thêm nhiều. 


Ngày họp bạn là ngày vui, chúng ta hãy dắt tay nhqu đi cho đông đủ. Đi để 
chung vui cái tuổi thanh xuân.” 


Ông Hội trưởng Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ Trần Văn Khá cũng đã có 
thông báo chỉ tiết về việc tham dự trại họp bạn, cũng như bài viết của Sếu 
trước khi lên đường “Đi cẳm trại ta nên đem theo những gì? Xin anh em 
Hướng đạo Nam Kỳ nhớ lấy, anh em Hướng đạo Saigon nhớ lấy.” 


Thêm vào đó nữa là tờ Hướng Đạo (số 12, Décembre 1935) cũng đã có 
thông báo Chương trình các ngày họp bạn để trại sinh dễ theo dõi. Ư cũng là 
sự lo lắng và chu đáo của Sếu Siêng Năng nhà ta. 


Rồi thì ngày Họp bạn đã đến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử phong 
trào Hướng đạo tại Việt Nam, ước mơ của Sếu đã trở thành hiện thực! 


Một trại họp bạn toàn quốc được tổ chức tại Sài Gòn mang tên Trại 
Huynh Đệ (Camp de Froternité) qui tụ hơn 600 trại sinh của các xứ Đông 
Dương: Nam Kỳ, Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Cao Miên cùng các đoàn Đồng tử Quân 
Trung Hoa ở Chợ Lớn, các đoàn Hướng đạo Pháp. Chính quyền thực dân đã 
cho phép Ban tổ chức bán vé số Tombola để lấy tiền trang trải mọi chỉ phí. 


44 


Tổng cuộc chịu hết tất cả tiền phí tổn về ăn uống cho tất cả trại sinh Nam Kỳ 
và các xứ trong những ngày ở trại. 


Một đoạn trong cuốn hồi ký Lịch sử Hướng đạo Việt Nam của Trưởng 
Sếu có ghi lại về việc bán vé số tổ chức trại Họp bạn Huynh Đệ 1935 như sau: 


“Đọc sách, báo ngoại quốc tôi thấy những bài vở, hình ảnh nói về cúc cuộc 
họp bạn toàn quốc hay quốc tế vô cùng hào hứng. Tôi liền bàn với hội đồng 
huynh trưởng HĐ Nam kỳ về việc tổ chức một cuộc họp bạn toàn quốc ở Sai- 
gon và được anh em vô cùng hoan nghênh. Ông Hội trưởng Trần Văn Khá lại 
càng hưởng ứng hơn nữa. Ông vận động chính quyền cho phép HĐÐ Nam Kỳ 
tổ chức một cuộc xổ số để lấy tiền chi phí về cuộc họp bạn này. Ông Trương 
Văn Bền, giám đốc hãng Sà bông Việt Nam ở Chợ Lớn, bạn thân của ông 
Khá, giúp chúng tôi tiền ấn loát vé số. Tôi không còn nhớ rõ là cuộc xổ số này 
đã in ra bao nhiêu vé, chỉ nhớ rằng mỗi vé số bán ra chỉ có hai cắc (0520) mà 
số độc đắc là chiếc xe hơi mới toanh hiệu Citröen. Ban tổ chức bán vé gồm 
các trưởng gạo cội, sốt sẵng. Chúng tôi dành 30% tiền hoa hồng bán vé cho 
cúc đơn vị ở Saigon và Lục tỉnh để trợ giúp chi phí cho các đoàn về dự trại 
họp bạn toàn quốc. Các đoàn hướng đạo ở thủ đô cũng như ở mọi nơi hăng 
hói đua nhau bán vé khiến cho mới cuối tháng 9, trước ngày dự định xổ số 
một tháng mà bao nhiêu vé đều bán sạch. Kết quả về tỉnh thần cũng như tài 
chánh vượt quó cả sự mong ước của chúng tôi... 


Điểm đặc biệt của trại họp bạn này là nhờ có tiền lời của cuộc sổ số nói trên 
mà ban tổ chức đã đài thọ về ăn uống cho tất cả trại sinh trong những ngày 
họp mặt. 
Anh Lương Thái, trưởng ban tiếp tế có nhiệm vụ lo cho khoảng 500 trại sinh 
đồ ăn thức uống, gạo nước, bánh mì, thịt cú, rau cỏ mỗi ngày. Một cựu HĐ 
Phúp, giám đốc hãng sữa Nestlé, tặng mấy trăm hộp sữa và phoscao 
nữa”1Ì. 

Theo tập sách của trưởng Sáo Dễ Thương Phạm Văn Nhơn với tựa đề 
là “Kỷ Yếu Hướng đạo Việt Nam 1930-1945” thì kết quả cuộc xổ số ngày 15 


45 


tháng 12 năm 1935 là số “14764”, người trúng lô độc đắc là ông Đinh Văn 
Quang làm việc ở bót Phú Lâm, Chợ Lớn. Đó là chiếc xe hơi hiệu Citroễn trị 
giá 2.000 đồng thời bấy giờ. Tập sách còn ghi nhận Chính phủ bảo hộ đã tặng 
800 quan, ông Đốc phủ sứ Nguyễn Văn Vịnh tặng 500 quan, hãng sữa con 
chim Nestlé biếu 600 hộp, lò bánh mì Hưng Thịnh tặng 1 ngàn 200 ổ bánh mì 


lạt, và savon Cô Ba tặng cả trăm thùng sà bông...” 


Hai phái đoàn miền Bắc và Trung đều đáp xe lửa xuyên Việt vào Nam 
họp bạn. Phái đoàn miền Bắc tham dự khá đông, do hai Trưởng Trần Duy 
Hưng (đoàn trưởng đoàn Hùng Vương, về sau này trở thành bác sĩ và tham 
gia kháng chiến chống Pháp, trở thành Thị trưởng đầu tiên của thành phố Hà 
Nội từ năm 1945) và Phạm Văn Bính (sau này là Thủ Hiến Bắc Việt) hướng 
dẫn. 

Một sự việc xảy ra tại trại họp bạn, theo sự sắp xếp của ban tổ chức thì 
khi đi diễn hành trước khán đài, Hướng đạo Nam kỳ cầm cờ Hướng đạo đi 
trước. Kế đến là HĐS của các nước dự trại cầm quốc kỳ nước mình cùng đi 
ngang nhau hàng nhì. Anh Yến Lém Phạm Văn Bính, đại diện HĐ Bắc kỳ cầm 
cờ vàng tuyền, HĐS Cao Miên cầm cờ Chùa Tháp, HĐS Pháp cầm cờ Tam-tài 
và HĐS người Hoa trong Chợ Lớn cầm cờ Trung Hoa Dân Quốc. 


Thế nhưng, chẳng hiểu do ai xui dục, anh em HĐ cầm lá cờ Pháp cứ 
nhất định đi trước, còn ba lá cờ kia đi sau. Anh Bính cũng nhất định không 
chịu để cho cờ Pháp đi như vậy và xúi ba anh kia lên đi cùng hàng. Giằng co 
mãi, sau đó trưởng Raoul Serène, trưởng Hướng đạo Pháp ở trên khán đài 
xuống dàn xếp, và lá cờ Pháp mới đi sau, cùng hàng với ba quốc gia khác. 


Trưởng Sếu Siêng Năng đã tự hỏi, không hiểu ta nên cho rằng đây là cử 
chỉ thực dân hay là một dàn xếp tốt đẹp của những người Hướng đạo không 
phân biệt chủng tộc? 


Buổi chiều hôm khai mạc trại, lúc trời đã gần tối, Thái tử Sisowath 
Monireth mặc thường phục vi hành đến thăm trại. Có người loan báo, được 
tin trưởng Sếu thân hành ra cổng tiếp đón. Sau khi chào hỏi nhau xong, Thái 
tử ngỏ lời xin đi thăm các anh em HĐ Cao Miên, khoảng nửa tiếng đồng hồ 


46 


trò chuyện ông chào từ biệt ra về. Lúc sắp lên xe, ông nói với Trưởng Sếu 
một câu rất cảm động: "Đại gia đình Hướng đạo chúng ta vừa làm một việc 
mà chính trị và ngoại giao không làm nổi. Từ ngàn xưa, người Việt và người 
Miên dường như thiếu thiện cảm với nhau. Trại Họp bạn Huynh Đệ này 
chứng tỏ qua phương pháp Hướng đạo, hơi dân tộc Việt Miên có thể sẽ là 
những người huynh đệ thật sự. Đó là điều đóng mừng cho cỏ hai dân tộc 


chúng ta”!73. 


Tờ Đuốc Nhà Nam (số 25 Năm thứ Sáu, ra ngày 31-12-1935) ngay trang 
đầu đã đưa tin “Viếng anh em Hướng đạo Trung, Bắc kỳ và Cao Miên, Ông 
hoùng Monireth xuống Saigon”: 


“Tối hôm qug, cuộc đốt lửa trại lớn lao của ngày họp bạn cử hành hồi 9 giờ 
30 phút, có mặt hai người khách quí của Hướng đạo là Đông cung Thái tử 
Cao Miên, ông Morireth và hiệp sĩ Appen người Miến điện. 


Tiếp kiến với ông hoàng Hướng đạo trong giây phút, hay rằng ông không có 
cùng đi một lượt với Hướng đạo Cao Miên. Ông tới Saigon hồi 8 giờ tối đêm 
28 Décembre và chỉ có một việc này xảy ra “đáng kể” thôi. 
Ông bảo rằng: Xuống tới Saigon giờ đó, cho được đi ngay đến chỗ hội họp 
của anh em, ông phải hỏi thăm đường nhiều lính tuần cảnh ở Saigon thì 
người ta bảo rằng không biết... và cũng không hiểu có “họp bạn” là làm sao? 
Đáng tiếc là vậy đó, đáng tiếc là vì nhiều người còn chưa hiểu đến Hướng 
đạo vân vân. 
Nhưng đó chỉ là ngụ ý của ông hoàng Monireth, chớ tin tức về trại họp bạn 
báo chí Tây, Nam ở Saigon đều có cho hay trước từ lâu rồi. Vậy nên đáng tiếc 
hay đáng kể - theo chúng tôi thì - là vì người ta không chịu đọc nhựt trình 
thôi”. 

Tờ báo cũng tường thuật tiếp: 
“Thấy anh em Trung Bắc đường xa mang gùi, vác gậy về đóng trại tại sân 
C.I.A. chúng tôi vui mừng thấy lại ngày con cháu rồng tiên được đoàn tụ. 


47 


Ở Đông Dương có ngày họp bạn hôm nay, tức là một sự thành công rất vẻ 
vang của người trong gia đình Hướng đạo chúng tôi được về đây chúng tôi 
rất thỏa mãn. 


Nhưng, chỉ có khí hậu trong này là nóng bức, nóng bức hơn khí hậu Trung 
Bắc chớ không phải nóng bức làm cho “khó chịu” đối với anh em Hướng đạo 
chúng tôi đâu”. 

Bài báo còn khen ngợi đoàn Hướng đạo phía Bắc làm việc phá kỹ lục: 


“Ngoài ra, những lều, những trại, những “thành quúo” ở đây chúng tôi thấy 
có xóm của đoàn Bắc hà trưng bày đơn giản và mỹ thuật hơn hết. 


Hơn hết hai anh Tân và Hưng là đoàn trưởng còn bảo rằng: cái công trình 
“kiến trúc” ấy anh em chỉ làm có mấy giờ đồng hồ thôi và làm ngay sau khi 
vừa đến còn mệt mỏi.” 

Nhiều tờ báo đã tường thuật chỉ tiết trại họp bạn, trong đó có tờ Điễn 
Tín, liên tục thông tin về những ngày trại của phóng viên Thành Chương và 
Phan Văn Phi trong nhiều số báo: 
“Hướng đạo! 
Cái danh từ ấy, hôm nay chúng tôi tưởng khỏi cần phải cắt nghĩa dài dòng: 
Bắc từ Lao Kay, Nam chí mũi Camqu, hiện nay không còn chỗ nào mà ngọn 
cờ Hướng đạo “vàng xanh” của anh em Hướng đạo lại không thấy phất 
phới? 
Trung thành với quê hương, 
Phục sự cho mọi người, 
Vâng theo luật Hướng đạo! 


Ba lời tuyên thệ ấy của anh em “quần cụt khăn quàng” trước khi được nhận 
Hướng đạo 


g// 


vào “gia đình Hướng đạo” đã làm cho ta thấy cúi “chủ nghĩa 
của ông Baden Powell, thi tổ của Hướng đgo, là cao thâm như thế nào rồi, 
chớ không cần phải lắm lời tán tụng. 


48 


Do bạn Trần Văn Khắc “nhập cảng” vào Đông Dương, mầm Hướng đạo ban 
đầu khởi mọc tại Hanôi: Chẳng bao lâu anh Khắc vì phận sự phải vào Nam. 
Hiệp lực với nhiều bạn đồng chí khác và nhứt là nhờ sự sốt sẵng của ông 
nghị Trần Văn Khá, anh Khắc bèn gây dựng lần lần một cái nền móng hết sức 
chắc chắn cho khắp cả anh em Hướng đạo trong xứ. 


Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ đã thành lập có trên hai năm nay. Rồi như 
một ngọn nước chảy mang mang, chứ không phải mạnh bạo như suối, 
Hướng đạo càng ngày càng thấy tràn lan khắp lục tỉnh... 


Điều chúng tôi biết là trong cuộc họp bạn này sẽ có: 16 người đại biểu Bắc 
Kỳ, 8 người đại biểu Huế, 115 Hướng đạo Miên, 60 Hướng đạo Phúp, 20 
Hướng đạo Tàu, 10 vị Nữ Hướng đạo, và tất củ Hướng đạo Saigon và Lục 
tỉnh..” 


Trong bài phóng sự “Hơn 60 lều vải trên bãi cỏ C.I.A. làm cho ta tưởng 


tượng đến cảnh quân lính đang đóng trại”'°”Ì có ghi: 


“Bốn giờ chiều ngày Chúa nhựt cuộc họp bạn mới khai mạc chánh thức. 
Nhưng chúng tôi có một sự liên lạc vô cùng khắn khít với anh em Hướng đạo 
- phải chăng anh ủy-viên Trần Văn Khắc? - cho nên tối hôm nay chúng tôi có 
mặt tại sân C.I.A. để dự cuộc hòa nhạc của anh em cúc xứ... 
Kế đó ông Striedter bước lên diễn đàn, thay mặt cho quan Thống đốc mà để 
lời khen tặng ông Trần Văn Khá, đã sáng lập nên một công cuộc hết sức nguy 
nga rực rỡ và dứt lời bằng một câu: “Hướng đạo Vạn tuế!” 
Tiếng pháo tay hoan nghĩnh ông Striedter vừa dứt thì ông Khá bèn bước lên 
diễn đàn lần thứ nhì để “trả lại của César cho César”, vì theo ông, thì chính 
ông Trần Văn Khắc mới thật là kẻ có công với công cuộc tạo lập Hướng đạo 
đoàn, và luôn cuộc họp bạn này. 
Lại một tràng pháo tay nổ vang lên nữa” 

Cũng trong bài phóng sự của nhà báo Phan Văn Phi của tờ Điễn Tín (số 
289, ra ngày 31-12-1935) có đến tiểu trại của Hướng đạo Bắc Kỳ phỏng vấn 


49 


anh đại diện Trần Duy Hưng có đoạn: 


PV: “Anh Khắc có nói với tôi rằng: Cuộc họp bạn lần này chỉ là một cuộc làm 
thử mà thôi. Đến năm 1939, thì anh em Hướng đạo mới có thể tổ chức một 
cuộc họp bạn khác, hoàn toàn hơn.” 


TDH: “Nhưng như thế này, cũng đã là tốt đẹp lắm rồi.” 


PV: “Thiệt, từ ngày vào Nam tới nay, anh Khắc đã làm được nhiều chuyện tốt 
đẹp quá!” 


TDH: “Vâng, tôi tưởng không còn người nào khác mà có lòng nhiệt thành 
cho bằng anh ấy” 


Trong tập hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc có nhắc lại một vài 
dấu ấn của trại họp bạn Huynh Đệ như sau: 


“Trong những ngày họp bạn này, rất đông quan khách Việt, Pháp, Hoa, Miên 
vò dân chúng đến thăm trại cùng dự đêm lửa trại chính thức. Sinh hoạt của 
anh chị em thật tấp nập với phần triễn lãm thủ công của các đơn vị, và các 
cổng chào đặc biệt của từng miền. Nổi bật nhất là cổng chào của anh em HĐ 
Bắc Việt. Cúc anh em đã làm một cổng chào với cái chòi cao chừng 8 thước 
bằng tre, lên chòi bằng dây thừng. Khi phái đoàn quan khách đến, trên chòi 
đánh một hồi trống rồi lại đốt một bánh pháo chào mừng, khiến ai nấy đều 
hân hoan và thích thú. 


Riêng trên đường chính của toàn trại có một tấm hình BiPi làm bằng ngũ cốc 
trên một cái nia đường kính một thước, bên dưới có tấm bảng với hàng chữ 
“Đường BiPi.” Tấm hình này do chị Lê Thị Lựu, một họa sĩ mà cũng là một 
bầy trưởng đầu tiên ở Hà Nội, vào Sài Gòn dạy vẽ, thực hiện. Ai trông thấy 
tấm hình này cũng khen ngợi vì cách trình bày mới mẻ, mà anh em HÐ lại 
càng thích thú vì tấm hình bằng ngũ cốc này giống BiPi một cách đặc biệt. 
Anh em HÐ nào có đi dự trại họp bạn này tất còn nhớ rõ những hình ảnh sâu 
đậm, vui tươi của cuộc họp bạn toàn quốc đầu tiên này, một cuộc họp bạn 
đầu tiên mở đầu kỷ nguyên mới cho phong trào HĐVN, tượng trưng ý chí 
thống nhất tâm hồn và tư tưởng của toàn HĐ Trung, Nam, Bắc từ ải Nam 


50 


Quan đến mũi Cà Mau”?°). 


Để có thể nhìn thấy được bao quát hơn, diễn tiến về trại Họp bạn lịch 
sử này, chúng ta hãy theo dấu chân của Sếu qua bài viết của Trưởng đã được 
đăng trên tờ Hướng Đạo (số 13, Janvier 1936), nguyên văn (cách hành văn, 


ngữ pháp, văn phạm và chánh tả vẫn giữ nguyên): 


MỘT LÁ THƯ 


(TẶNG TẤT CẢ ANH EM HƯỚNG-ĐẠO ĐÔNG-DƯƠNG) 


Saigon ngày 1” Mars 1936 


Cùng anh Bồ - Câu tọc mạch, 


Tôi nhận được 2 lá thư của anh đã 
lâu mà bây giờ mới có dịp trỏ lời 
anh rõ. Tôi không phải là không biết 
sự anh trông đợi tin của tôi, nhưng 
chỉ vì tôi trước lúc họp bạn, trong 
cuộc họp bạn và sau cuộc họp bạn 
củng vẩn thấy bận luôn. 
Muốn chuộc cái lỗi của tôi đã làm 
cho anh phải ngóng đợi bấy lâu, tôi 
xin chiều ý anh mà kể thật rõ ràng 
những điều anh muốn biết trong 
ngày họp bạn vừa qua nhé. 

DỰ ĐỊNH 
Nhân ngày độọi - hội - đồng thường 
niên cuối năm 1934, ban trị-sự Tổng 
- cuộc có bàn đến việc tổ chức một 


51 


cuộc họp bạn. Vì tài chúnh của T.C. 
không được dồi dào nên lúc đó chỉ 
bàn sơ thôi, vả lại cũng định tổ 
chức cuộc họp bạn riêng cho anh 
em Hướng-Đạo Nam-kỳ td, chớ 
chưa dám mưu đến việc mời anh 
em các xứ lân cận. Rồi câu chuyện 
“Họp bạn” củng theo thời gian mà 
qua. Mãi đến tháng Aout 1935 Tổng 
-cuộc mới đem ra bàn lại và ước 
định vào cuối năm 1935. 


Chắc anh phải tưởng rằng như vậy 
thời vào thúng Septembre đã bắt 
đầu sắp đặt cuộc họp bạn do T.C. 
đồng ưng đó chớ nhỉ. 

Anh lầm đa! Muốn việc đều phải 
cần tiên, mà nhứt là cuộc Họp bạn 
lần đầu nầy. 


Nếu điều ước-nguyện của T. C. 
muốn thi hành được, thời trước 
phải lo chạy tiền đả ! 


LÀM TIỀN 


Chánh phủ Đông-Dương vẫn công 
nhận sự ích lợi của Hướng-Đạo- 
Đoùờn, nhưng trong lúc kinh tế khó 
khăn này đừng mong đến tiền trợ 
cấp cũa công quỷ mà thất vọng ! 
Vậy là tổ chức một đêm hút, một 
buổi chớp bóng đặng lấy tiền vô cửa 
hoặc nhờ ở lòng hào hiệp của tư 
gia ? Ấy là ý kiến của các viên trong 
ban trị sự. 

“ Thôi để tôi thử xin một cuộc xổ số 
như năm ngoái, may mà, được thời 
mới đủ tiền chỉ dụng trong việc 
nầy.” đó là lời ông Hội-Trưởng nói, 
sau mấy giờ bàn bạc của ban trị-sự 
họp ngày 24 Sept. 1935; đứng giậy 
ra về gỉ nấy cũng hoan nghĩnh cái 
mỹ kiến của ộng Hội-Trưởng và 
chan chứa hi vọng!! 


Ngày 4 Octobre 1935 tại phòng giấy 
quan Thống Đốc Nam-Kỳ, một đoàn 
đại biểu gồm có các ông Trần-vðn- 
Khá, Challamel, Tan-jou-Tian và hai 
anh ủy-viên Consigny và Trần-Văn- 
Khắc bày tỏ cho quan thủ hiến Nam- 


52 


kỳ vò là danh-dự Hội-Trưởng 
T.C.H.Đ.N.K. biết 
phỏng định về cuộc họp bạn sau 


chương-trình 


VAN 


nây. 


Nghe xọng, quan Thống-Đốc nói với 
ông Hội-Trưởng Trần - văn - Khá: 
“ Được, như tôi đã hứa với quí chức 
bữa nọ, tôi xin sẵn lòng tún thành 
công cuộc của các ông nhưng năm 
nay, có cuộc xỗ số Đông-Dương các 
ông phải coi chừng kẻo lở việc”. 

Tiển đoàn đại-biểu của Tổng-cuộc ra 


⁄ 


đến cửa, Ngài lại nói thêm: “ Nếu 
không phải trở hành, bửa Họp bạn, 
tôi sẻ rất vui lòng đến xem và đem 
theo thằng nhỏ tôi nữa vì nó ưa 


Hướng- Đạo lắm. “ 
SẮP ĐẶT CUỘC XỔ SỐ 


Được lời như cởi tấm lòng, ông Hội- 
Trưởng liền đệ đơn lên xin tổ chức 
một cụộc xổ số Tombola có 3 vạn 
giấy mổi tấm hai cắc. (0p.2O) 


Nghị định cho phép chưa tới tay mà 
đả khởi sự làm việc. In 30.000 giấy 2 
mầu, 2 mặt không phải là mau; mà 
in rồi còn bán ra cho hết, bún hết 
còn xổ... Ngay từ bữa 8 Octobre: 
nhò in Chấn- Thanh của anh Phan- 
Bá-Lân đỏ bắt đầu cho máy chạy. 


Nghị định ký-sáng bửa 12 Octobre 
1935 thời buối tối bửa 13 tợi Hội- 
Quán Hướng-Đạo Saigon đả có hơn 
20 anh em Hướng-Đạo làm việc: chổ 
nầy kiểm soót, chổ kia đóng dấu, 
chổ thi gói ra từng bó, chổ gắn khèn 
(cire), chổ viết địa chỉ để gởi đi các 
tỉnh. Vui vẻ, sốt sẵng: cái đời Hướng 
- Đạo ! Những tiếng lốp đốp không 
dứt nghe như ở nhà giây- thép, lẩn 
với tiếng đờn của anh Đgi-Phụng- 
thành một. 


không khí rộn rịp : 12 giờ mà không 


Hoàng trầm, bổng, 


buồn ngủ! 


Sáng ngày hôm sau nhà giây thép 
gởi đi các nơi bao nhiêu là cúi “ mối 
hy-vọng “ cho bà con ở Lục-Tỉnh. 

“ Các ông phải coi chừng”, câu nói 
của quan Thống-Đốc không phải là 
không có lý; thì trong cuộc xổ số 
Đông- Dương người ta bỏ ra có 15 
mà hy- vọng tới 6 muôn bạc, đẳng 
nầy bỏ 2 cốc may nhứt thì được 1 
chiếc xe hơi thôi. Tuy nhiên ban trị 
sự vẩn tin ở lòng vị nghĩa của đồng 
bào, sự tận tâm của anh em Hướng- 
Đạo khắp nơi... 

Ngày xổ số định vào 15 Décembre 
1935 mà trong tháng Novembre đã 
bán hết giấy, nhiều nơi gởi giây thép 


53 


về xin lấy thêm để bán mà có còn gì 
đâu! 


Thế mới thấy rỏ anh em Hướng-Đạo 
thi hành tới câu hứa “tận tâm” của 
mình. Và nghĩ đến cái áp lực của 
con người có đoàn-thể mà khoan 
khoái tấm lòng. 


MỜI ANH EM HƯỚNG-ĐẠO 
CÁC NƠI 


Thấy chắc trong quỹ có tiền rồi, T.C. 
mới dự thảo chương-trình cuộc họp 
bạn và viết thơ mời anh em Hướng 
Đạo cúc xứ. Mọi nơi đều tương ứng, 
chỉ có anh em Lào vì xa xuôi và cách 
bức nên không xuống được. Thế là 
Cuộc họp bạn trước kia chỉ định 
riêng cho anh em Nam-Kỳ nay thành 
ra cuộc tụ họp của anh em khắp xứ. 


THẢO CHƯƠNG - TRÌNH 
VÀ CHỌN NƠI CẮM TRẠI 


.h ⁄ 


Qua được cúi “nạn tiền“ nhẹ được 
một phần lớn. Bây giờ mới mó tay 
vòo việc tổ chức cuộc họp bạn, việc 
mà ở Đông-Dương ta chưa hề làm 
hoặc thấy. Họp bạn khác hẳn với 
buổi chợ phiên hay một ngày hội 
thể tháo nên sắp đặt chương trình 
rất khó; mà khó hơn nữa là ở Sai- 
gon lại chỉ có 5 đoàn chưa có một 


lo-đoàn nào để nhờ các anh Sói già 
làm việc giúp cho như ở cúc nước 
vậy. 


Mấy tháng trước, mổi lần- đi qua 
dinh Thống-Soái là anh Sếu-Vườn 
ngắm đi ngắm lại cúi vườn rộng rải, 
cây cối um tùm nó hợp với sự sống 
của Hướng-Đạo làm sao ! Ai đả có ở 
Saigon cũng biết chổ ấy cớ cồn 
nổng, có cây cao bóng mút, có 
khoảng đất rộng để làm nơi đốt lửa 
trại, có đèn, có nước... Rủi thay! xin 
phép không được: quan Toàn-Quyền 
(chổ đó thuộc về phủ Toàn-Quyền) 
đỏ ra lệnh không cho di mượn nơi 
đó nửa. Còn một chổ nữa cũng khá 
rộng : trường đua ngựa cũ ở mút 
đường Verdun. Nhưng chổ nay xa 
nhiều, sự vận tải khó vò nhất là 
nước dùng, vả lại cũng không có cây 
cối. Ban trị sự bèn chọn miếng đất 
gồm cỏ sân thể thao của nhà Đông- 
dương ngân-hàng và sân của Tổng- 
cuộc; cắm trại ở sân nhà ngân hàng 
còn sân Tổng cuộc dùng để biểu 
diển. Công việc chọn đất tưởng như 
vậy đã xong xuôi, ngờ đâu nhà 
Ngân-hàng lại cũng không cho 
mượn sân họ được (vì họ cũng cần 
về cuộc tranh đấu túc cầu.) 


54 


Những sự thất vọng về cuộc lựa nơi 
cắm trại cứ tiếp tục mi, công việc 
không tiến hành được. Mà tắm qo 
nào cho hơn ao nước nhà, thôi ta cứ 
họp ở sân Tổng-Cuộc là xong ! Vậy 
nên trước kia có định cuộc biểu diển 
trong kỳ họp bạn, nay vì sân hẹp 
đành phải bỏ ởi. 
SẮP ĐẶT CÔNG VIỆC 

Vì những việc ở trên nên khi chia 
công việc làm thì đã là thượng tuần 
tháng Décembre mất rồi! 


Các công việc chia ra từng bàn như 
sau nầy, có các anh Cheƒs Saigon 
trông coi : 


Sắp đặt trong trại: Khắc và Hoài. 
Vận tải lương thực : Thái. 

Vận tải nước: Tráng và Dung 
Cho cúc tin tức : Lân. 

Vệ sanh : Coln. 

Cứu cấp : Chấn. 

Canh phòng: Diệp và Bích 


Chỉ dẩn (guide) : Kiên (Thuduc)} và 
Trương 


Trò chơi lửa trại : Xuân. 
Tiếp rước các nơi : Robert. 


Chưng bày thủ công: Tư. 


Chụp hình : Hào. 
RA TAY LÀM VIỆC 

Tối nào trên hội-quán cũng thấy đèn 
sáng choang ! anh em Đoàn-sanh ở 
Saigon đi hội cùng làm việc, khi làm 
việc chung (cho cuộc Họp bạn) khi 
làm việc riêng (cho Đội, cho Đoàn). 
Náo nhiệt ! vui vẻ ! có khi nữa đêm 
mà còn thấy các ảnh cưa tre, buộc 
lạt, miệng ca hát... 

GẦN NGÀY KHAI MẠC 
Lúc này sao mà thời giờ đi chóng 
quá, nghành lại đã đến lể Noel rồi! 
Tôi còn nhớ kỳ lể Noẽl năm 1934 
Tổng Cuộc có đặt ra cuộc vui trong 
kỳ đại hội đồng thường niên để tiếp 
đại-biểu các chỉ nghánh Hướng-Đạo 
Nam-kỳ, anh em ở Saigon cũng có 
công việc làm, năm nay mấy anh em 
lại nhọc hơn nhiều, người chạy 
ngược, chạy xuôi, kẻ lo dọn sân, 
người lo sữa rạp : cái ngày nghỉ 25 
Décembre qúy hóa vô cùng! Nẵng 
chang chang mà mấy anh ở đoàn Lê 
-vũn-Duyệt mình trần, cong lưng 
đào hố để làm nơi dọn ăn ở trại. 


NGÀY 26 VÀ 27 DẾÉCEMIBRE 1935 


Đòn Gà lẻ loi: (patrouille ¡solée) của 
đoàn Lê-văn-Duyệt, ở Nam vang về 


55 


làm chuồng trước hết, ngay từ trưa 
26 Décembre người ta đả nghe 
những tiếng gáy té te ở một góc cũa 
Trại. 

Rồi 11 giờ trưa bửa 27 Décembre, 
voi, ngựa, nơi, bồ câu, chim én ở 
Nam vang do anh Cáo Già dắt 
Xuống. 


Sự đến trại bất ngờ của anh em Cao 
- Mên làm cho anh Sếu-Vườn lính 
quýnh, vì trước kia anh được tin đến 
28 Décembre anh em Cao-Mên mới 
xuống. Tiếp đải làm sao ? và làm 
sao cho anh em ăn bữa trưa chớ coi 
bộ đói lắm ! Nhờ anh Sói Con tiếp 
sức nên anh em xứ lạ cũng được 
vừa lòng. 


Chiều hôm 27 anh em Châu đốc và 
Baria cũng đến trại : tối đó cúc 
Đoàn ở Saigon đem lều đến dựng, 


và trang hoàng góc trại cũa mình. 
28 DÉCEMBRE 


Sớm nay có cuộc đón rước anh em 
Trung, Bắc tại ga xe lửa long trọng 
và cảm động. Vượt hàng ngùòn cây 
số các anh mệt nhọc lắm, nhưng khi 
thấy anh em các xứ ra đón đông 
đúc, tuồng như các anh hết thấy 
mệt. Đi ra ga đón có anh em Hướng 


Đạo Pháp, Nam-kỳ và hơn một trăm 
anh em Cao-Mên, sự vui mừng, 
cùng nhau gặp gỡ lúc đó, ngòi bút 
khó tủ cho hết được. Suốt ngày 28 
Décembre chốc chốc lại có một 
chiếc xe đưa một Đoàn tới trgi; 
trong, đó có- anh em Đồng-Tữ-quân 
Trung-Hoa ở Cholon cũng ra cắm 
trại để họp bạn với chúng ta nữa. 


8 giờ tối hôm nay có cuộc tụ họp 
chung lần đầu, anh em cùng nhau 
quây quần trước hội quán H.Đ. Sai- 
gon; anh Sếu-Vườn giới thiệu Đạgi- 
biểu mỗi xứ, anh Serène nói qua về 
ý nghĩa cuộc tụ họp, anh Đgi-Phụng- 
Hoàng Saigon hiến tất cả anh em 
vời bãn đờn, rồi giãi tán đi ngũ để 


— 
x=- 


mũi giậy sớm. 

Anh Bồ-Câu g, trước khi kể cho anh 
nghe công việc ngày 29 Décembre 
và những ngày squ, tôi tưởng nên 
vẻ cho anh coi bức đồ cũa trại đã. 
Tấm hình dưới đây đã rõ lắm rồi. 
Trại cắm trên một miếng đất hình 
vuông, chia ra làm bốn khoảnh, mổi 
khoảnh có 15 chiếc lêu vãi và có một 
cữa chính ra vào : chung quanh mổi 
khoảnh đều có đường đi. Ở giữa 
bốn khoảnh có dựng 5 cây cột cờ để 
kéo cờ các nước có đi họp bạn, dưới 
góc cờ có 1 bản yết thị để cúc công 
văn, 1 cái chiêng, một cái thúng để 
bõ thơ (mỗi ngày lấy thư ra bỏ sỡ 
Bưu chánh 3 lần). Trước khún đài, 


2 ~ 
^ Ôn H ) X/CS« QC Ỷ 
` Y© c4 “mỏ ở ' 
- + Gt mm SC .^ 7“... nen 
vị t.42x2g 2) — . 


“ng 


“.a 

H xi, e922 ";Ì 

‡ lạ È x44 X ..”. và ` £ có + 
.“———————————.—ˆ-—..s=xc.—ẽ —.me=——e. 


về phía tay mặt, có bãn-doanh 
(quoartier générdl) trong có bàn giấy 
làm việc, có nơi tiếp khách, lại có 
máy truyền thanh nữa, chung quanh 
đó thì là lều cũa Trại Trưởng và cũa 
cúc- “cheƒs”. Về phía dưới hai dan 
nhà lợp lá trắng, là nhà để bày đồ 
thủ công, tranh ảnh, các thứ sách và 
báo chí Hường-Đạo. 


Bên đường ởi là bếp cũa các Đoàn, 
chung quanh lại có đặt 20 chiếc 
thúng lớn chứa nước để dùng. 


29 DÉCEMIBRE 


Tối qua đi ngủ sớm, nên sáng nay 
chưa 6 giờ mò đã thấy anh em thức 
giậy gần hết rồi. Tiếng chiêng mai 
vừa dứt, các tiếng kêu, tiếng gầm 
cũa các chim muông mãnh thú làm 
cho cã trại náo nhiệt. Theo chương 
trinh đã định trước (coi búo H.Đ. số 
12): 8 giờ sáng có cuộc đi khám trại 
lều rồi đến cuộc tập đi biểu diển. Lúc 
này trời đỗ mưa phùn làm cho anh 
em đã hơi thất vọng may sao mưa 
có 10 phút thời lại tạnh hẳn. Trong 
khi đi diển anh Ủy Viên Consigny bay 
liệng trên không chụp cho mấy tấm 
hình (mà anh đã trông thấy ở trên 
đây). 


57 


CUỘC ĐI DIỄN 

4 giờ đúng, hai bên khán đài công- 
chúng không còn chỗ chen chân, 
người ta đứng cã quanh bãi cố. 
Quan Thống đốc Nam-Kỳ không có 
mặt tại Saigon, nên ông Striedster 
thay ngòi đến chứng kiến cuộc biễu 
diễn và thăm trợi. 


Trước 3 hồi trống và chiêng nổi lên, 
trong bầu không-khí yên lặng, khán 
— giủ đang mong chờ phút vui vẻ, 
thì trong bản doanh phát ra những 
lệnh cho các đoàn sinh biết hàng 
ngũ của mình. 


Trước hết có nhiều đoùòn-sinh bận y 
phục H. Ð. cũa các nước: Hog-kỳ, 
Hồng-mao, Nhột, Xiêm, Ấn-độ, Tiệp- 
khắc, Mọi da đỏ, v. v. Mỗi khi một 
đại biểu đi qua khón đời là một lần 
vỗ tay ran như pháo nỗ. Hết lượt 
đoàn-sinh cúc nước rồi đến đgi-biểu 
các xứ có mặt tại cuộc họp bạn : 
Pháp, Mên, Trung hog, Bắc, Trung, 
Nam. 

Squ cuộc ởi trình diện của từng xứ 
thì đến các đoàn của mỗi tỉnh Nam- 
kỳ, có 15 tỉnh cữ đgi-biểu về họp 


mặt. 


Sau đó, các đoàn sinh họp nhau lại, 


bao nhiêu cờ các nước và các đoàn 
tụ lại đi đầu dẫn lộ, tiếp theo là đàn 
chim con, các bầy sói rồi đến các 
đoàn. Khi tới giữa khán đài thì 
ngừng lại tất cả. 
Trại trưởng hô một tiếng, hơn 600 
đoàn sinh dơ tay chào, rồi quay mặt 
ra cột cờ đê làm lễ Treo Cờ. 
Tôi quên không nói rằng Hội âm- 
nhạc Chin Wo ở Cholon có ra giúp 
vui cho cuộc lể khai mạc, cách phục 
sức rất đẹp, cữ những bài nhạc rất 
hùng dỏng. 

LỂ CHÀO CỜ 
Cái phút cảm động nhất có lẽ là lúc 
này. 
Khi Trại-trưởng đánh một tiếng 
chiêng cả 600 người đều dơ gậy 
thẳng lên, mắt đưa vào những lá cờ 
Pháp, Nam, Trung hoa và Cao mên 
cùng lá cờ xanh vàng (biểu hiệu của 
Hướng- đạo) mà chào một cách kính 
-cẩn. Trên khán đài công chúng đều 
đứng dậy. 


Sau cuộc lể chào cờ, ông Hội Trưởng 
Trần-văn-Khá, lên diễn đàn nói qua 
về tôn-chỉ Hướng Đạo và cảm ơn 
quan Thống đốc Nam kỳ cùng công 
chúng đã đến viếng trại Hướng đạo. 


58 


Ông Striedster đáp lại và ngỏ lời 
khen tặng ông Hội trưởng H.Đ.N.K. 
đã khéo đem hạt giống Hướng-đạo 
reo rắc trên đất nhà Nam cho ngày 
nay anh em 5 xứ được cùng nhau tụ 
họp. 


Khi ông Striedster vừa ở diễn đàn đi 
xuống thì ông Khá lại lên lần nữa. 
Ông cám ơn ông Striedster đã khen 
ông nhưng ông không nhận công và 
ông nói rằng công đó là của anh 
Trại Trưởng Trần-văn-Khắc, rồi ông 
giới- thiệu anh Khắc. Công chúng vổ 
tay hoan hô, rồi tất cả anh em 
Hướng- đạo lại cùng nhau hô một 
tiếng chào mừng anh Trại-trưởng. 


Sau cuộc biễu diễn đến cuộc đi 
viếng trại Hướng-đạo và xem các đồ 
thủ công. Nói đến đây tôi tưởng nên 
tả cho anh rõ cúc cữa cổng trong 
trại. Khu vực của anh em Cao-mên 
có cúi cổng (cữa lớn) làm bằng gổ 
và või, trên có chữ “Eclaireurs du 
Cambodge”? ở Nam vang mang 
xuống, các anh làm sẵn theo kiểu 
Đế-thiên Đế-thích, 
nghỉnh, cổng của anh em Bắc-hà có 


coi rất ngộ 
vẽ mỹ-thuột, làm bằng tre lợp ló, 
theo kiểu chùa Lúng (gần tỉnh Ha- 
noi), theo cột có hai câu đối sau 


này : 

Nam Bắc chung trời người một cõi .. 
Nước non nghìn dặm đất liên khu 

và : « Cữa Thuận trời mây tạnh, 

Hồ Đông cãnh sắc xuân ». 

Trên cữa giửa có chữ : “Đoàn Bắc 
hà”, còn một bên có chữ «Tản viên» 


và một bên có chữ : « Nhị-hà ». 

Cổng của anh em Trung-kỳ làm bằng 
tre sắp, trên có chữ “Huế, 
của anh em Hướng-đạo Pháp thời 


cũng làm bằng tre. 


còn cổng 


Coi sự sắp đặt trong mỗi trại, thời 
trại của anh em Bắc-hà có phần hơn 
củ, ở ngay cổng vào có một chiếc 
chòi cao, rồi lại có minh-nghĩa- 
đường. Trong trại lại đặt thêm cây 
cối, nào chuối, nào thông... Anh em 
Bắc hà có ít thời giờ mà sắp đặt rất 
khéo, thực đáng khen. Cữa của 
đoàn Lý Thường Kiệt Saigon coi sơ 
sài song rất đẹp và Đội Bồ Câu của 
đoàn thứ tư Saigon cũng có làm 
một cửa nhỏ trước lều đáng để ý. 


Về sự khéo léo thời gi cũng phãi cho 
đoàn Lê-văn-Duyệt Saigon là hơn 
cả: lều vẽ đẹp, cuộc sắp đặt trong 
lều khéo, thứ nhứt là bộ sa-lông và 


59 


bờn ăn di ai cũng phãi để ý và khen 
ngợi. 

Hết cuộc viếng trại, công chúng đổ 
xô vờo coi đồ thủ công mà anh em 
Hướng-đạo đem chưng bầy. 


Anh q, giá anh có mặt tại cuộc họp 
bạn chắc anh sẽ rất lấy làm thích 
mà thấy những đồ thủ công rất tinh 
xão của anh em đã làm ra : những 
đèn, những ca uống nước bằng nạo 
dừa, ghe đánh cá và biết bao nhiêu 
cúc thứ khác rất đẹp và công phu, 
bữa đó chắc công chúng không ngờ 
rằng anh em H. Ð. lại khéo tay đến 
thế. 


8 giờ tối bữa nay anh em Hướng- 
đạo Saigon có thết tiệc các vị đại- 
biễu các xứ tại nhà hội quún Hướng- 
đạo, đồ ăn do anh em Sgigon làm, 
các em Chim con tặng bánh ngọt và 
các em Sói con dâng trà. Chị Bạch- 
giác-Linh lại tặng mỗi vị dự tiệc một 
xếp giấy viết thư làm quà (giấy viết 
thư có in hình Hướng-đạo đủ các 
màu, coi rất nhã anh q, tuy chị in tới 
8 ngàn tờ mà bán hết cả). 

9 giờ có cuộc diễn thử mấy trò chơi 
lữa trại nhưng đoàn nào cũng 
muốn giữ kín (sợ mươi coi lại nhạt 


mất!) nên chỉ có cuộc chưng sơ vài 
trò mà thôi. 
Hôm nay coi bộ mệt, anh em ngủ 


cũng sớm. 
30 DÉCEMIBRE 


Sóng vò chiều anh em đi thăm thành 
phố Saigon và Cholon. đi tắm tại hồ 
bơi trên Thũ-đức do các anh Kiên, 
Trương và Bích dẫn đường. 


ĐỐT LỬA TRẠI 


Anh cũng như tôi chắc mong mỏi coi 
cuộc đốt lửa trại chánh thức bữa 
nay chứ gì, vậy nào anh hãy đi theo 
tôi, chúng ta sắp ra hàng để « vào- 
Vòng ». 


Kìa anh trông, 4 bên khán giã ngôi 
như nêm như cối, những người đến 
quó giờ đành phãi đứng, dù có thiếp 
mời cũng vậy : hết ghế. Này anh 
trông ông Hội-trường với anh ủy- 
viên Consigny cũng nhường ghế mà 
ngồi xuống đất kia kìa ! Có đến hơn 
2 ngàn kháún- giã, cộng với hơn sáu 
trăm anh em chúng ta nữa là 3 
ngàn, chà †! thực là vui quá, trông 
vậy cũng đủ vui rồi anh nhỉ. 

Sụyt...! anh đừng nói nữa, kìa anh 
Trại-trưởng đã ra. Anh cãm ơn công- 
chúng, ủnh nói về ý nghĩa cuộc tụ 


60 


họp của anh em 5 xứ, rồi ảnh giới 
thiệu với khán giỏ một đòn chim 
muông và súc vật, biễu hiệu của các 
Đội, này anh trông Bạch-Yến cũa 
Thũđức, Bò Rừng (Soctrang) Phụng- 
Hoàng (Longxuyên) Phụng - Hoàng 
(Phú -quốc) Bạch- Tượng (2è Sai- 
gon) Bồ câu (4è Saigon). Kim-kê 
(1ère Saigon) (Con gà chọi mang từ 
Namvang xuống đấy anh q). Mãnh- 
hổ (lère Saigon) Phụng-hoàng 
(chà ! lắm Phụng - hoàng quá !); 
1ère Saigon, Bạch-Yến (2è Saigon) 
Thiên- ngưu (Chaudoc)} (đường xa, 
trâu lại đi chậm, thảo nào cúc anh 
về Saigon sớm cũng phải) Hoàng — 
khuyển (My - tho) Mãnh-sư (Mytho) 
Bạch-Yến (My- tho) (lại Bạch-Yến 
nữa, sao nhiều thế) Hùng - kê: (4è 
Saigon) Bạch - tượng (Cantho) (lại 
Bạch- tượng nữa ; muốn chừng có 
Thái-Bạch Tinh-quân chiếu mệnh 
cuộc Họp bạn hay sao mà nhiều 
“Bạch” thế) Bạch - lộ (Cantho) (lại 
Bạch nữa) Hắc-lang (Rachgia), 
Hoàng-khuyèn (3è Saigon). 


Trông đẹp quá anh nhỉ, nhưng này 
anh hãy im mà nghe những bài hát 
chánh thức cũa cúc xứ. Trước hết 
anh em Hướng-đạo Nam-kỳ hát các 
bài chánh thức của Tổng cuộc 


Hướng đạo Phúp, Cao-mên và 


Trung-quốc. Ơ kìg, anh cười rồi ! ừ 
mò tôi cũng không thể nín cười 
được khi nghe Đoàn thứ năm Soi- 
gon hát bài Hướng-đạo Trung- quốc 
với những giọng.. , Đồng-tữ- quần,- 
Đồng-tử-quấn, với ngộ mồn ngộ 


mốt... 

Anh em các xứ cũng có hát đáp lại. 
CHƯƠNG-TRÌNH CUỘC LỬA TRẠI 

Tối nay có : 

1 ) Cuộc múa gậy của Mytho 


2 ) Anh em Hướng-đạo Trung-quốc 
thổi kèn harmonicd. 


3 ) Đàn chim con Saigon vừa nhảy 
vừa hát 

4 )Tuồng ăn trộm ngựa cũa Saigon 
5) Thầy Pháp cũa Cao-mên 

6) Trò quỷ thuật cũa Bắc-hà 

7) Ca-Huế của Trung-kỳ 

8) Các em sói Mỷ-tho vừa hát vừa 
múa. 

9 )Sự bí hiểm cũa người chăn bò (Sói 
con H. Ð. Pháp). 


10) Cuộc chọi gà cũa Rachgia H. Ð. 


11) Đoàn thứ nhứt Saigon hút bài « 
Sỉ tu veux des badges » có điệu. 


61 


12) Anh Bò Tót Saigon nhẩy lục lạc. 


12) Sói con Saigon hút và múa theo 
điệu Baloo 


13) Anh em Cao-mên hòa nhạc 

14) Anh em H. Ð. Pháp hát 

15) Bọn đầu bếp hút (của Bắc-hà) 
16) Một vụ ám sát trên lầu khu ốc 
của 3è Saigon 

17) Bài bát Tiếng Chiêng của 1° 
Saigon 


Công chúng chú ý nhất đến cuộc hát 
vò múa cũa các em Sói Mytho, mấy 
chị Bầy Trưởng đã khéo sữa sang y 
phục cho các em lại khéo dạy điệu 
bộ và dọng hát khiến nhiều người 
tưởng rằng các em là trẻ em gái, 
thứ nhất là điệu bộ và khuôn mặt 
cũa em Trần-văn-Hai giống con gói 
như hệt, em lại còn đi giầy cao gót 
mới lại càng giống chớ; còn em Abel 
thời hát hay quá. 
Gần 12 giờ khuya mới xong, từ công 
chúng đến anh em Hướng-Đgo, di 
nấy cũng đều lấy làm vừa lòng hả 
dạ cã. 

31 DÉCEMBRE 
Hôm nay là ngày chót cũa cuộc Họp 
Bạn. 


Buỗi súng Tổng-cuộc Hướng-đạo 
Nam kỳ họp đại hội đồng, còn anh 
em Hướng-đạo thời thi nhau mà 
chụp hình, và tranh nhau mà dành 
đổi dấu hiệu, tên ký. Buỗi chiều anh 
em lại đi chơi và đi tắm. 


TIỆC TRÀ 


6 giờ chiêu nay anh em Ngmkỳ thết 
tiệc trà anh em các nơi.. Thực là náo 
nhiệt tưng bừng, đít-cuag, hút, hò 
reo nhảy múa, anh Cáo-già mập 
Caomên bi sô tưởng đến bẹp bụng. 


Anh ủy-viên Sếu-Vườn thay mặt anh 
em H. Ð. N. K. tặng đại biễu các xứ 
mỗi xứ một lá cờ xanh-vùng, trong 
có những chữ «Họp Bạn Saigon 
1935 » và «Hướng-đạo Nam-kỳ kính 
tặng ». 

Luôn lúc đó cũng phát giãi thưởng 
về các cuộc thi cũa anh em H. Ð. 
N. K. bằng cờ như ở trên, song có 
chữ « Rallye Saigon 1935 » và 
« Concours dAsluces de camp », 
hoặc « Travaux Manuels » hay 
de de 


« Concours totems 


patrouille ». 

Kết quả cuộc thi như squ này : về sự 
khéo sắp đặt trong trại: 1. Đoàn Lê- 
văn Duyệt, 2. Đoàn Lý-thường-Kiệt, 


62 


3. Đoàn Trần-hưng-Đạo. 3 Đoàn đều 
ở Saigon (chẵng lấy chi làm lạ anh 
nhĩ, vì các anh ở luôn đó có nhiều 
thời giờ sửa sang nơi trại của mình). 
Về biễu hiệu của đội : 1. Trâu mộng 
(của Chaudoc). (Khi trâu ra trình 
diện bị cúc hổ báo voi ngựa dấm xé 
tan nút, tức - cười quá) 2. Bò Rừng 
cũa Baclieu, 3. Đầu Voi cũa Baclieu; 
về thủ công hội —- đồng tỏ sự khó 
khăn trong khi chấm, vì nỗi đáng lẽ 
phãi chia ra nhiều hạng, (ví dụ hạng 
tốn công phu, hạng có trí sáng kiến 
(Astucieux), sau hội đồng chấm như 
sau này, không phân biệt nhứt hay 
nhì: chiếc đèn đun nước của anh 
Đảnh (Đoàn thứ nhất Saigon) làm 
bằng hộp trà Lipton, chiếc ghe đánh 
cú của anh Lê-minh- Biện (Phúquốc) 
và chiếc ca bằng nạo dừa của 
Sadec. Còn nhiều thứ rất đẹp cũng 
được ban hội-đồng khen tặng như 
con dao của Boria, cái gió gác cây 
viết của Rachgig, đồ thêu của 
Mytho, cúi chỗi của Bacliêu v.v... 


Mỗi lần xướng tên, mỗi lần có anh 
ra lãnh thương lại một lần trăm 
— ngàn tiếng hù reo. Vui quá, nhiều 
anh quên cả ăn cơm chiều, mỗi sau 
thấy tiếng loa truyền thanh đằng 


bản-doanh đưa lại nhắc các Đoàn 
cho hay những cuộc vui buỗi tối, lúc 
đó mới giỏi tùn. 

Thế là cơm xong, tối nay lại có cuộc 


đốt lữa nữa. 


Công chúng bữa nay được vô coi 
thong thả, nên chưa đúng 8 giờ mà 
đã thấy đông hơn bữa trước rồi. 


Chương trình bữa nay cũng đặc sắc 
như bữa qug, và có các trò chơi như 
sau này: 


1. Cô gái Lào của Rachgiá 
2. Nicolas của Cantbo 


3. Châu-Xương với Quan-công của 
Chaudoc 


4. Cuộc thám hiễm của Võ-Tánh Sai- 
gon 


5, Hát thuật của Sadec 
6. Nói lối của Huế 
7. Cúc em Sói Mytho hát và nhẫy 


8. Lớn nuốt bé của Cao-Mên (nhái 
nuốt dun, gà mổ nhái, cáo bắt gà và 
chó đuổi cáo) (Tôi trông thực không 
phân biệt được con nào cả anh q, vì 
con nào trông cũng đến 85 cân cã.) 


9. Hướng-đạo Á-rập (của H.Đ. Pháp) 


10. Le Lqurier de France của các em 


63 


Sói Mytho 


11. Học tiếng tây của Võ Tánh Sai- 
gon 


12. Múa Mọi của Mytho 


13. Cách mùi dao lối H. Ð. của anh 
Perdrqut (lão đoàn sanh E.D.F.) 


14. Lính mới điền của Bắc-Hà. 
15. Cô bán bông của Cao-Miên 


Cuộc vui đến 11 giờ rưỡi thời tan, 
trước khi chia tay anh em đứng làm 
2 vòng hút câu « Tạm biệt », tiếng 
hút nghe buồn rầu biết bao. 


Ngay sau khi ấy cúc anh em ở xa 
như Cantho, Chaudoc, Borig, đều lục 
tục nhồ trại ra về, sự buồn rầu lúc 
chia tay ta đã thấy ngay từ đó. 


Từ 2 giờ khuya cho đến 2 giờ sáng 
tôi còn thấy anh em-các trại tới 
viếng nhau lần chót, nào chúc nhau 
năm mới (vì hôm-đó là ngày 1er 
Janvier 1936) nào dành đỗi địa chỉ, 
trông nét mặt anh nào cũng có vẻ 
nhớ nhung, tiếc mến cả. 

1” JANVIER 
5 giờ rưỡi sáng anh em cúc nơi lên 
xe ra về, để lại trên bởi cỏ lơ thơ vài 
chiếc lều vải của anh em Trung, Bắc 
và Saigon. 


Chiều nay ông Hội - trưởng Hướng - 
đạo Trung-kỳ Trần-bá-Vy (ông Vy 
dẫn đoàn đại biểu Trung-kỳ vô dự 
cuộc Họp Bạn ) thết tiệc trà tại nhà 
người em của ông có mời anh em 
Backy và mấy anh Ủy-viên Saigon 
cùng ông Hội Trưởng H.Đ. N.K. 8 giờ 
tối anh Sếu-Vườn dẫn anh em Trung 
-kỳ vô Cholon thăm cảnh thành phố 
khách ban đêm vò viếng anh em 
H. Ð. Trung quốc, 9 giờ tối anh em 
Trung kỳ đáp xe lửa đêm về Huế. 


Anh em đại biểu Backy ở lại Saigon 
chơi đến tối 3 Janvier cùng đáp xe 
lửa về Bắc, để lại ngót 200 anh em 
H. Ð. và sói con với bao nỗi nhớ 
nhung. 


Anh q, cuộc Họp Bạn thứ nhất của 
Đông-Dương thế là kết liễu với một 
mối hy vọng chan chứa chan về sự 
tiến phút sau này cả về tinh thẩn lẫn 
hình thức. 


Thôi, xin anh cho tôi hạ bút để nhìn 
lại bản đồ cuộc Họp Bạn đặng 
tưởng tượng chốc lút mấy ngày vui 
thú vừa qua nó làm cho tôi không 
bao giờ quên được. 

Kỳ này anh đã bỏ mất dịp may, vậy 
tôi xin chúc anh kỳ tới sẽ có mặt với 
anh em, đời Hướng đạo của chúng 


64 


ta còn giùòi, những cuộc Họp Bạn 
như thế còn liên tiếp nhau, anh lo gì 
rồi đâv chẳng được dự cuộc tụ họp 
ở Namvang, Huế hay Hanoi còn vui 
vẽ gấp mấy nữa. 


Chúc anh được mọi sự may mỗn 
trên đường « Thẳng-Tiến ». 


Bắt tay trái anh. 


` =- * 
À, Trăn văn Rhắc 
NgHữi £ó cong đầu trorg cuộc liúpt hạn Nút: kÝ,* 


Chân dung Tr. Trần Văn Khắc được minh họa trong 


bài “Trại Họp Bạn Saigon” của Phạm Văn Bính đăng 
trên tờ Thẳng Tiến số 6 (20 Jlanvier 1936) 


Năm 1935, Tổng Ủy viên Hướng đạo Thế tục Pháp André Lefèvre 
(Commissgire Général des Ếclaireurs de France)°'Ì sang Đông Dương quan 
sát tình hình phát triển phong Hướng đạo tại đây. Trưởng Lefèvre đã quyết 
định tổ chức huấn luyện cho 64 trưởng của 5 xứ Đông Dương là Nam Kỳ, Bắc 
Kỳ, Trung Kỳ, Cao Miên và Ai Lao, giao cho Trưởng Raoul Serène làm trại 
trưởng. Một kỳ trại huấn luyện đầu tiên (tương đương cấp Bạch Mã) có thủ 
bản và cơ cấu tổ chức, hệ thống huấn luyện được mở ra trên một ngọn đồi 
đầy thông reo ở đỉnh LangBian (Đà Lạt) từ ngày 3 đến ngày 14-8-1936. 
Trưởng Sếu Siêng Năng trong danh sách huấn luyện viên cùng với các 
Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Auguste Bernard, Emmanuel Niédrist... 


Đây là một trại huấn luyện Trưởng đầu tiên ở Đông Dương. Về sau này, 
Đà Lạt được chọn là Trại Huấn luyện Huynh trưởng Hướng đạo của Hội 
Hướng đạo Việt Nam mang tên “Tùng Nguyên” (giờ thì không còn nữa, duy 
chỉ có một vài dấu tích còn sót lại, như bàn thờ Công giáo chẳng hạn...). Trại 
trường Tùng Nguyên thực sự hoạt động từ khi có Trưởng Cung Giũ Nguyên 
được cử về làm Trại Trưởng. Các khóa huấn luyện được mở, và chương trình 
huấn luyện đầu dựa vào chương trình Bạch Mã theo đúng thủ bản Bằng 
Rừng của trại trường Quốc tế GiIwell, Anh quốc. 


Đến ngày 28 tháng 2 năm 1937, Liên Hội Hướng đạo Đông Dương 
(Fédération Indochinoise des Associqations de Scoutisme) được thành lập tại 
Trường Trung học Lycée Albert Sarraut, nơi mà ngày xưa đã từng xuất hiện 
bóng dáng Hướng đạo sinh đầu tiên. Trưởng Raymond Schlemmer chủ tọa 
cuộc họp, tham dự còn có Trưởng Sếu Siêng Năng và các Trưởng Jean 
Grassin, Hoàng Đạo Thúy, Raoul Serène, Emmanuel Niédrist, Auguste 
Bernard, Võ Thanh Minh....hai đại biểu Cao Miên và Ai Lao vắng mặt. Dự 
thính còn có Trưởng Jacques Lebas, nguyên Hiệu trưởng trường lúc bấy giờ. 


Kết quả cuộc họp là Trưởng André Consigny là Ủy viên thường trực (Ủy 
viên toàn xứ, Délégué Permanent) của Liên Hội, Raoul Serène là Ủy viên liên 
bang (Commissaire Fédéral), Raymond Schlemmer làm Trại trưởng (Deputy 
Camp Chief), Tạ Quang Bửu làm Giám đốc huấn luyện (Directeur de Camp), 


65 


Linh mục Georges Lefas làm Tuyên úy (Aumonier), và mỗi xứ có 2 Tổng ủy 
viên (Commissaire Général) một người Pháp và một người bản xứ, Trưởng 
Trần Văn Khắc và Trưởng Pierre Huet phụ trách Nam Kỳ, Hoàng Đạo Thúy và 
Auguste Bernard phụ trách Bắc Kỳ, Tạ Quang Bửu và Emmanuel Niédrist phụ 
trách Trung Kỳ, Touch-Sau và Tep-lm phụ trách Cao Min, Tieo Sak và Lê Văn 
Lương phụ trách Ai Lao. Tổng thư ký (Secrétaire du Bureau) là trưởng Võ 
Thanh Minh. Trụ sở Liên Hội đặt tại số 46 đường Forcant, Huế. 


Trung tâm huấn luyện chính của Liên Hội là Trại trường Bạch Mã ở Huế 
(hoạt động từ 1938-1944, được tài trợ 2 ngàn đồng của vua Bảo Đại), 
Trưởng Sếu và các Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Tạ Quang Bửu, Võ Thanh Minh, 
Trần Điền, Cung Giũ Nguyên, Mai Liệu, Nguyễn Thúc Toản...đã từng qua các 
khóa huấn luyện Bạch Mã Thiếu I, Bạch Mã Tráng I, Bạch Mã Thiếu II, và sau 
đó được trưởng Raymond Schlemmer đại diện Gilwell trao Bằng Rừng 
(Wood Badge/Huy hiệu Rừng/Bót Gñ).?”ÌTừ năm 1940, trại trường chính 
thức giảng bằng tiếng Việt. 


Đến tháng 4 năm 1941, chúng ta tiếp tục theo dấu chân của Trưởng 
Sấu, lần này Trưởng Sếu sẽ hướng dẫn anh em Hướng đạo Nam Kỳ ra Huế 
tham dự trại họp bạn Thần Kinh tại đồi Quảng Tế, Nam Giao với hơn 3 ngàn 
trại sinh tham dự. 


Được biết, trại trưởng Trại họp bạn Thần Kinh là Trưởng Tạ Quang Bửu 
(sau này là Trại trưởng Trại trường Bạch Mã, thay thế Trưởng Raymond 
Schlemmer về hưu). Vì đất trại quá nhỏ, số trại sinh lại quá đông nên không 
còn chỗ cho công chúng vào xem, Ban tổ chức lấy làm tiếc ngoài các vé mời 
ra, công chúng phải đợi đến khi quan khách ra về thì mới có chỗ. 

Đặc biệt là ông Nguyễn Henry-Richard đã trình chiếu bộ phim “Hue, la 
Violle Impériale” cho các HĐS xem mà không lấy tiền vào cửa. Cha Gagné, 
giám đốc Nhà Accueil (trên đường Khải Định) cho mượn nhà để chiếu bóng, 
diễn kịch và làm chỗ sinh hoạt cho các em Sói con. Nơi đây cũng có phòng 
trưng bày về lịch sử phong trào Hướng đạo ở Huế cũng như ở các nơi khác. 


66 


Trong dịp này, vua Bảo Đại cũng đã đến thăm và tặng một số quà như nón lá, 


thanh trà xứ Kim Long, Nguyệt Biểu, nhãn hái ở Đại nội...” 


Tờ Điễn Tín số ra ngày 11-4-1941 có đưa tin như sau: 


“Trong lúc Chánh phủ Pháp đang lo cung chỉnh tỉnh thần hiệp nhứt của 
thanh niên nên đối với cuộc họp bạn này, Chánh phủ Đông Dương đã hết sức 
giúp đỡ, nào cho phép những huynh trưởng được nghỉ để đi dự, nào cho trừ 
tới 75 phần trăm tiền xe lửa để đi Huế, rồi lại cho những chuyến xe riêng để 
chở đoàn sanh đi nữa. 


Nhà Vua cũng rất tán thành, nên Ngời đã nhận lời đỡ đầu cho cuộc họp bạn 
nầy, và giúp đỡ ban tổ chức về vấn đề tài chánh. 


Hiện nay ở Huế người ta chỉ nói cuộc họp bạn, và đang ngóng chờ bạn trẻ 
cúc xứ tới đất Thần kinh. 

Về cuộc họp bạn Thần Kinh nây, Nam Kỳ sẽ có 400 đoàn sanh, Pháp Nam và 
Trung hoa đi dự, và sẽ đáp chuyến xe lửa riêng chạy vào 7 giờ 45 tối thứ sáu 
nầy”. 


Thế là giấc mơ đã trở thành sự thật, mục tiêu đã đạt, nhiêu đoàn tàu 
Nam Bắc đến Huế, bóng dáng Hướng đạo sinh cả nước giờ đây đã hiện diện 
trên đất Thần kinh. Sau trại họp bạn này, trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn 
Khắc đã mời trưởng Huỳnh Văn Diệp (sau này là Chủ tịch Ban Thường vụ Hội 
HĐVN 1968-1971) thay thế trưởng giữ chức Tổng ủy viên Hướng Đạo Nam 
Kỳ. Trao đuốc xong, trưởng Sếu bắt đầu treo khăn và lo cho sức khỏe của 
chính mình, tạm ngưng mọi sinh hoạt Hướng đạo trong một thời gian. 


Thời cuộc cũng thay đổi, nhiều biến động lịch sử đã xảy ra. Ngày 9 
tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp, Hoàng đế Bảo Đại thoái vị. Cách 
mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 
đời, Liên Hội Hướng đạo Đông Dương bị giải tán. 

Tháng Mười năm 1945, Hội Hướng đạo Việt Nam chính thức thành lập 
để ly khai với Hướng đạo Pháp. Hội trưởng là ông Nguyễn Lễ, Thư ký là 


67 


Trưởng Trần Duy Hưng, Tổng ủy viên là Trưởng Hoàng Đạo Thúy, Trại trưởng 
là Trưởng Tạ Quang Bửu. Đến tháng 11 có một kỳ trại mang tên “Độc Lập” 
được tổ chức ở khu Đại học xá Bạch Mơi, Hà Nội (Trại trưởng là Trần Duy 
Hưng). 

Tháng 2 năm 1946, Bộ Nội vụ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã 
duyệt y bản Qui trình của Hội Hướng đạo Việt Nam gồm 6 Chương do Đổng 
lý Văn phòng Hoàng Minh Giám ký thay Bộ trưởng Bộ Nội Vụ (Kiểm duyệt số 
351, ngày 26 tháng 2 năm 1946). 

Ngày 31 tháng 5 năm 1946, Chủ tịch nước VNDCCH Hồ Chí Minh đã gửi 
thư nhận làm Hội trưởng Danh dự Hội Hướng Đạo Việt Nam. 


Có rất nhiều Huynh trưởng và Hướng đạo sinh sau đó đã rời bỏ phong 
trào để tham gia “cứu quốc.” Và kể từ những tháng cuối năm 1946 trở đi thì 
Hướng đạo ở miền Bắc gần như “giỏi tún””Ì phong trào Hướng đạo dần 
dần tự rút lui vì không được khuyến khích hoạt động, và cũng không phù 
hợp với chính sách, đường lối hoạt động của Đảng Cộng sản và Nhà nước 
mới là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. 

Từ tháng 5 năm 1947, Trưởng Sếu quyết định sang Pháp chữa bệnh 
viêm màng phổi (pleuresie, triệu chứng đau ngực dữ dội khi thở) theo lời 
khuyên của anh chị Ngô Thế Tân và Lê Thị Lựu. Mãi đến tháng 9 năm 1949 
Trưởng Sếu mới trở về nước, và sau đó Trưởng đã xin thôi việc ở Sở Nghiên 
cứu Nông Lâm rồi lên Đà Lạt để dưỡng sức. 


Những cột mốc quan trọng trong thời gian dài Trưởng Sếu nghỉ dưỡng 
sức ở Đà Lạt bao gồm những sự kiện đáng ghi nhớ như: 


.Năm 1950, phong trào Hướng đạo tại miền Bắc ngấm ngầm hoạt động, 
Trưởng Trần Văn Thao vận động tái lập tại Hà Nội, xin lại trụ sở ở số 86 Hàng 
Trống đã từng bị sử dụng trong thời chiến.P”] 


.Năm 1954, đất nước Việt Nam bị chia ra làm hai miền Nam Bắc ở vỹ tuyến 


68 


17 theo Hiệp định Genève. Phong trào Hướng đạo tại miền Bắc sau đó gần 
như bị tê liệt và hoàn toàn không hoạt động được, trong khi phong trào ở 
miền Nam thì càng ngày càng phát triển mạnh. 

.Năm 1957, Tổ chức Phong trào Hướng đạo Thế giới (World Organization oƒ 
the Scout Movement) chính thức công nhận Hội Hướng Đạo Việt Nam 
(Vietnam Scout Association)} là thành viên. 

.Năm 1959, một trại họp bạn toàn quốc Hướng đạo Việt Nam được tổ chức 
thành công tại Công viên Trảng Bom (Biên Hòa) mang tên “Phục Hưng”. 


Từ năm 1953 trở đi, Trưởng Sếu bắt đầu kinh doanh giải khát, mở tiệm 
kem “Việt Hưng” gần tiệm chụp hình Harvest (sau này đổi tên là Người Ảnh) 
trên đường Thành Thái (nay là đường Nguyễn Chí Thanh) cho đến tháng 5 
năm 1978 thì bàn giao lại cho nhà nước, công ty ăn uống tỉnh Lâm Đồng. 

Trong suốt thời gian Trưởng Sếu và gia đình sinh sống ở Đà Lạt, Trưởng 
vẫn luôn luôn ủng hộ và tham gia một số sinh hoạt Hướng đạo tại địa 
phương như trại Đạo thường được tổ chức hàng năm. Từ 1960, Trưởng Sếu 
cũng đã đứng ra tổ chức một Ban bảo trợ cho Đạo Lâm Viên, và vận động 
xây dựng Đạo quán mới cũng như cũ. 


69 


MỐI SỞ 669% 


"° BẢO RA MỖI NGÀY 
TỀLePHONE Ñ- 696 — Báo quán : 73 đường Lai 


HỘI VẠN-QUỐC TÍNH SỮA LỊCH LẶI 


CHO TIỆN DÙNG BƠN |là một vièn d& 


ltrong trường thề-dạc 


c— 
, ` ` Œ! ngoài Bắc, KH Nghệ -an 
Ÿ.= Ị -Ấm H gười bị bắt bết 
lun ñ li lu lỊ) LIÌ | lứa Ty `ugoo se đi Đ⁄{B người chết và nhiều May đứa vu-eáo “người ta, đã 8 
l nên tbÈtháo ở ngoái Bắc ười bị thương 
—Œ——¬ là ðng TrÌetad-RIC người bị thươn Thập là khến nạo ! Nhẽ lúc trong Qua lãng Í© ti. tồi vậy bất thả 
" 


(Quan phủ hay 


không 


như tháng HẦY 
chết định và bốn sgày l.ể,Ì5.22 ˆLt 
thứ bạt là 3, 9, 06. 22; tờ bà. lÃ/Š tôn tảo, s 


M. Trắn-YVi 
*- WỀ- bận pổ - trang sh 
kÌ by, l đào! Đóng từ \048 trường 
Ngleds 0aum /e HA Can VU NÓ T8 Th zục Hang 
lÁO, 


.*. 


chưa tiết. 
mở kạj-khái cái chương leinh CỔA (ác 
khðag phÍi là ogây cbủa-oi‹ơ°: 89 ạ ¿ Vạp quốc định sửa =h lát c 
th& bại thử ba gì bất. Còa như 640 ¿ÿ gà ý và giảncuộo như Y3ƒ. 
nám nào là sào nhuần. thì pRỀ) cv 
phgầs ấy để vào ngày #9 lf0. 
"xu Ng.ưcU2X08/0002/7%/2/228/06/ 


P bội nghị vỀ việc lâD 
vạt cảnh ấy wyạo Đông Jư096 


chiaoja da Ri».Ấy 


(Mai tiẾp) 


H./7Z gì dì võ GẮC, vải V3 mắc tàu € 


Đuốc Nhà Nam số ra ngày 25-3-1931 đưa tin Trưởng Sếu có vào thăm Sài Gòn. 
Hơn một năm sau thì Trưởng quyết định lập nghiệp ở đây luôn. 


besoin đdêlre đêqootrée, vient de 
foeder aee com e de boy -acouis, 
déaommée Le: đẹ Cochin- 
ehínc, & \lastar de leors parells xia- 
tant dan les pays du raonde. ae 
telle íñđti4tive, qui mangwaii à la 
Cochinehine où le sp©rt connait ae 


trêa grande lÉ£, €4i Á somligner. 
8 cđalchsss nexa en M, Tu De. 

benne, đe 
personnes songeuL á la metCrialiser 


L“Alliance Franco- 


Annamite 

(18 Décembre 1932) 
nơi trang nhất đã 
tường thuật một bài về 
sinh hoạt của đoàn 
Hướng đạo Nam Kỳ và 
buổi tuyên hứa của 


đoàn. 


Stade đe la ftue 
conlri bu li 
rẻ et ä reløusser liếcÌat 


granđière — Saigon - 


Chuuyn 8 Trân-van-Kl® Lại cỏ biếns ` 


¡nhớ - ÝỤ BữM giả ở HallW0N 


.ĐỈ-vuập rồi, có 300) dàn bạo-độog,tham-quAn 
người RhŒÐP§ vác cừ hiệp đi tiền phong È$o nồề0. 
o te gêu )iết (aj toạo phá dioh phổ Anh-sơa. )ấy ĐI 


iah Lê-dương buộc tôi cho ý 


cấp bảo cho toàn l 
" Lịqh Lẻ-dươag nhv cầu chuyên bóm giá ỡ tÍai 


b biện dân lua, dào ho rồi. 
pbMi bản. có TẾ thiệt 


/fie Índo tòn œu§-4o Ì + cất đết 

lủ gật ©ø dây điềo bảo và dấy đi 

22 2502 chào thánh địt, á95 SÁ van số Ích, ả báo gầy ÊR Đối Cho tuy đường giao-th2og tU 
2Ì p 


1Iả14*7A`á ˆ 
I.TAĐ | 
c|+ > 
CÌ l 
= ——————- 
VƯVWVVWVvwœ 


WWereredi 95 Maers fSf 


on Tuy «xa e' 
[) 4e 
tá UYỀN VĂN SÂM 


XGÀP LỬA BÒ TÂY NGƯỜI 


tí ng, m& bọt ngàịviếp guyễn-đức Chúc, 
lÁD ` ganại, #® Mara — ĐữA thù tắm tước xô. g, Sài the =— 
mà Ế‹ được Ì nồi 34 trải bôm„®ột lá cứ. 
bọt tàng (gống nhẹ là dỳ đề đượt Š 
liền «i thủ bềm, mã bây điềo (êng l*ồng-q040E) xả l? GÁi 

vo trước, [la chuyện NẺ NUU ơn, Tục ganis (hững cái bơiueanhỳ đâm 
được G hãi lắng 9Ầy. đều bằng vẫi 
vàng như # lá cỡ. và cũng Để vế: 


Ae-kj) 
šy ra tb cuối tháu trước 4 chữ Viết Nam Dám-Quốc) 
lúc bấy gử bồe-báo đã đang điền 


bắt agvời tá vro TỘC 


Ghập tối hôm thể tự 36 Làtrier tiền cìng do 


bội Châu. 


Ứne journée sporive e( récréative 
au pr0fit des ‹lclaireurs de ữochinchine 


Nolre exeeiien{ confrere et amni, . et† il 
Tu-}o, dont Ì*srdeer sorlíve n'4 pas cfore xiếo X. ng Ti 


de travail, pour pafYenir ả Í§ créa- 
"— = _=- P-.ee đoa(L noøqx 
= : ị “&ujourdlhuí la 


Alors, í faliait & M Tu-EÐo e1 à ses 


`! -- l9us seuÌ 
mettre sur pied legr projet. LÉs:a. 
Ứne jowrnée s €t rếcréatÌye 


Íut donpee le LÍ couranl 
de Eclaíreur+, & coaput . _ 
sape précéden1, 


* 


La promerte teèRnheile đwn bọy-teowl 


ÈlÈves, de pareats et | pạị/, 

% , € €8 avec 8 0818 
bôy.seonls sesl đ©nnếe poussoiyronx solre lâchea .. em de 
oñnBeF á ce pays une jeunesse *sine 
©\ Yig0úreuse, conscienie de #€% de- 


fewtatÍom et aiđer, suivant ` kec HÀ e† de ses obligallons eaYers la 


tu morinn, À grossir le reoelles 


€ncoursgement 
dan sẽ revae Po¿t- 


En termlaaat, neus iaslskons au-~ 


prt£ du Gouveraement "1 
©ñ€00r86ê c© gronpement tuyen, 


70 


trời đến tàng Nhô tỉnh, được đảo. 
tướng là mộ chuyỆp ©Öz§ng ð trườc cửa miếu { Bồ: lá 
(hôog để lại lê một ChưYÊO srái bộm sau vào vót seeng. mi 
|người bạo-động tráog dạo cbt và gil. da kể ifu nhơn lâm ra, để b9lengy thị 4i đøợc trấo bức hoành: 
iều người bị thương HÀ phi 
%ược nhầu người trong để tếCông việc khám bắt VỆ + một quyếp số gồi tức taổi 
_“ kg rŠ bự Chứng % những tang vật bắt được cuứng 400 người lào làm 68 b 
trìng Ô$mn lãnh: tụ công ẢS, 
# 8êm Đeh Uy 


_ BỌN ĐỌNG SẮN 
WUÕN BÚT KHO 


-ˆ Trình tà tội MẪm cấA @w 


( Một quyền sách cẤ CổA 


Ì 

[ng Trân-van-Kha: 

là một viên danh tướng 

ng trường thề dục 
ngoài Bắc, mới vô Nam 

mấy bừa nay 

Mấy bửa rày, Xagos tạ có nột 

vị thaah- n:ăn thÈtháo ở ngoài Đắc: 
mới vỏ. ấy là ông TrÌn-vaa-kiác 
HẦu báo xin giớithiệu ông lần 
*än-h bắc cũng anh em bam mộ dễ. 


tháo trong Nam ta,*i người nhưông 
Ñhắc, anh am thầ-tháo ta nên liết 


ẤM. Trán-vän-Khắc 


bận uỏ - trang lam đần đổi 
Đáng từ quản ở trường 
1hề-đục Ifanoi \ 
Ủa¿ Trầuvàn-NhẢ:, là thơ ký 
nắng còi quan Giáu đốc Canh- 
nô £ tứ lÂng-ivơag là óng Yves 
Heari, vô Xagon míy bừa Bãy, 
%3 hội nghị xẺ mộc lập sở lúa 
tạu EMône dương ((/fier indo 
chínois du Ñ::),Ấy là một cơ 
q+an số ích, tpề bảo nầy đã nói 
Nhơm dị¬ ấy ông Khắc đến thầm 
\hỗa-báo, bảy tỏ ‹ỏng đớc a9, rằng 
sao cho Saigon 1ã gấp gấp, mỡ 
—Ýrtvisv s2 72 
Ô Ở Hanoi cô trười g thể-đục đã 
mười mấy uim nay, dạy đả các 
món thỀ-tháo vả (uyệp-tập nên được 
phiền nhơn tải Ủng Trần-váo-l‹hbắc 
chính là tội v(  giảáo-&ư trang 
trrởng Ấy, về l4 vị thỗng-tưửng 
một đội Đồng-tữ quản sở rẻo trảm 
người, cách ñn mặc vả thao điền 
x như Đông t# ,uẫn (How ŠSeoufs.) 
l#® bên %u Mỹ. Hiin: in đã; lả hinh) 
Ang khắc bận và phục Bông-tữ 
quản 
Bán«bảo có cìy ông vết mấy 
bài nói vể sự tố chúc vả sự phát- 
lđạt của trưởng Tnở dục Hknoi, 
ủng là độ. Bằng tữ-quản do ông 
lquằn-xuất nay mãi bồa báo sử 
đăng nhồng liài ấy để biến các bạn 
( háo tạ, 
UầỒu-báo đượ. tp chút rằng sáng 
wứrn mãi, ông hắc tboo ông Ì ve 
Hanry về l|srái 


annuut NĂM 'PHỨ lÁ SỐ Sã HHNHIHHNHBI8181ina6ả2un V{()Í SỐ 7) NU 


T@ỀA-S@AN VÀ T1ềI-&$T 
RUE DLS ÉVENTAILS — 31 


31 
HANO¡ 


TUƯAN-HẠ(O XUẤT HBẤN NGÀY "HH? HBAẠA 


(HHHHHHHIEHHEHHHEHHHEEHIHEHHHHEHIDEHIEIHIISE111719 TiÌ 


Sau khi đã tới Sài-Thành 


Mây nitời Idiuyến k†:íc anh 
em thiếu - niên Việt - nam 
vào đoàn Hướng - đạo 


——¬.“t~ 


Khắp trên thế-giới ngày nay, từ 
châu Âu đến châu - Mỹ, xuốt châu- 
Á châu - Phi, như cỏ những trang | 
thiếu-niên bận áo vàng quần cộc, cồ | 
quàng khăn mùi, đầu đội mũ rông 
lấy nụ cười mà được lòng công 
chúng, lấy việc thiện mà phục được 
mọi người : đó là những thanh-niên 
hướng đạo. Những ban trẻ đó của 
khắp năm châu bốn bề chẳng phần 
chủng-tôc, chẳng phân giai cấp. cùng 
nhau kết giây liên lạc mà noi theo | 
môt mục - đích tối cao : Mục - đích 
Hướng-đạo đoàn. 


H ện nay kbắp trên trái đất, có lẻ 
không còn nước nào là khòng có | 
những đoàn thanh-nièn hưởng-đạo. 
Cũng vì thế mà số Hướng-đạo đoan 
hoàn-cầu ngày nay đã tới ngót 3.000. 
000 người rồi. 

Còn trên giải đất Việt - nam ? Cụ 
tồ Hướng - đạo hình như cũng | 
thương tới con chắu nước « Rồng - | 
tiên » nên hồi tháng 9 năm 1930 | 
ngọn gió hướng « đạo đã vượt qua | 
Thái-bình-dương mà thôi tới đất 
Bắc-I‹ỳ Ï 

Đoàn Hướởng-Đạo Nam-Việt thứ ˆ 
nhất thành lập tại chốn Thăng-, 
Long, rồi saulanra các tỉnh Hai- 
phong, lang- Sơn Tuyên - Quang, 
Nam-Định, Sơn-Tây. 

Trong các tỉnh kề trên này, duy 
có Lạng-Sơn là số Hương-Đạo-đoàn | 
nhiều hơn hết, vì quan Công-Sử | 
Klein một người Pháp rất nhiệt- 
thành về vấn-đề giáo dục và thê-' 
dục của bạn trẻ, đã cho phép các 
nơi Đồng-dăng, Nacham, Lộc-Bình 
mỗi nơi lập ra một đoàn nữa, 

Tính phỏng ra thời số Hưởng đạo 
đoàn Bắc-kỳ ngày nay được chừng . 
hơn 800 lất cả. | 

Hơn 800 ! chắc lắm người thấy. 
thế cũng đã cho là nhiều và mau ' 
lắm rồi nhưng theo ý riêng 
tôi trong ngót hai năm trời mà số 
Hướng-Đạo mói được có 800 người | 
thời chậm lắm. Nếu ta đem số 
Hướng-Ðao-đoàn của nước Anh năm | 
1909 là 11200 mà so với năm 1911, 
là :0000 thới ta thấy rằng cũng. 


Ị 
| 
| 
| 
Ị 


ta tăng lên những 19,00 đoàn-sinh. 

Sự tiến hành châm-cbạp như vậy 
môi! phần do ở tấm lòi.g nhiêt-thành 
với việc công-ich của các ông hội- 
viên hàng tỉnh, các ông bội-trưởng 
các hôi thề-thao và các nhà tai mặt 
bàng tỉnh nữa, 

Thực vậy, mục-dích Hướng-Đạo | 
có ích cho các bạn thiếu-niên như 
thế nào, chúng tôi đã lừng nói trên 
mặt bảo, và cử xem gương các tỉnh 
đã lập thời đủ rõ, thực là í-h lợi 
hiền nhiên vậy mà vì sao những tỉnh Ì 
đứng vào hụa đèn anh đến hị 
trong sử Bắc-kỷ như Bắc-Ninh, Hà 
Đông, Thái-Bình, Hai-Dương, Ninh- 
Hình v. v. vẫn thấy im lặng như tờ ? ¡ 

Không tiền ư? Nào cỏ phải, vì 
những y - phục Hướng - đạo - đoàn 
phải sắm lấy cả kia mà, má dù quỹ 
đoàn có phải mua cho ít đồ như 
lều, cơ, đèn v. v., thời này bà con 
hàng phố, vẫn sản lòng nhiệt - thành 
với những việc công íchl 


Ị 


Nếu các ngài tô - chức một vài 
cuộ › vui thì tiền dư ngay lìp tức. 

Không được phép ư ? Nào có 
phải các quan đầu tỉnh, đối với 
những việc có ¡ch lợi cho dân 
chủng không bao gờ các ngài có từ 
nan, xem như các quan Công-sứ các 
quan Tồng-đốc và Tuần-phủ Lạng- 
sơn, Tuyên-quang, Nam-dịnh, về 
việc lập ra những đoàn Hướng-đạo 
ở các tỉnh ấy chẳng những các ngài 
đã sẵn lòng cho phép mà các ngài 


| kiệm. phải trong sạch từ mình mây, mình và luyện tp cho thân thể 


Exu. EỘ 
DU NG 


HIHHHHHHHHHHHHHHHHHIIN1S01011111111711111111111N11111111111111101101 


¡ sự bó buôc, ngày nghỉ ngảy lễ mất 
| cả về quê thăm nhà hay đi thăm bà 
con quen thuôc, mất cả thời-giờ học 
| bành v. v. Đó đều là những sự 
trông cả. Phải trong đoàn 
Hướng -Đạo cũng có nhiều điều bó 
buộc ta thực : bó buộc ta phải là 
người nhất-ngôn. không được bất 
trác, bó buộc ta phải trung tin, phải | 
giúp ích cho đồng bào phải lịch- | 


lầm 


thiệp phải biết vâng-lời người trên Ì 


phải vui-tinh, phẩi siêng nărg cần- ! 


tư-tưởog, nhời nỏi cho đến công 
việc của ta làm. Nhưng cbủng tôi | 
tưởng rằng những sự bó buộc đó | 
chỉ là những đều làm cho ta sau | 
này trở nên một người con yêu của | 


nhà, một người dà+ trung của ` 


| nước thời những sự bỏ buộc đó 


chẳng có hại mà lại có lợi, có lợi 
cho ta, có lợi cho đồng-bào xã-hội 


nữa Cân như bảo rằng thời giờ bỏ | 
buộc, thì nảo có gì đâu. xọt tnang ‡ 


mới đi chơi một hai lần, một tuần 
lễ có mộtlần hop, mỗi lần họp 
chừng 1 giờ hạy I rưỡi,vây tỏi tưởng 
thế không phải là bó buộc vậy, vả 
chăng những cuộc đí chơi đó là ! 
những dịp cho ta được mở rộng 
tầm coa mắt ra mà qnan - sát, mà 
khảo-cứa, mà ngắm nghía những 
cảnh vật thiên nhiên của vũ-trụ nó 
baoboc chung quanh mình, rồi vì đỏ 
ta được biết non sông gấm vóc của 
nước nhà nữa. Những cuộc chơi 
đó thực là bồi bồ cho tỉnh thần ta 
nhiều lắm. | 

Còn như mỗi tuần-lễ có một lần , 
họp chừng 1 giờ hay 1 giờ rưỡi 
đồng hồ, tôi tưởng nó chẳng có hại 
gì đến sự học của anh em mà tôi 
lại nghiệm ra rằng : chính những 
người học hành lười biếng thời lại 
càng không năng đến dự những 


lại còn bết sức tản-thành nữa.Quan 
Công sử Klein tỉnh Lạng-sơn lai xuất | 
tiền riêng của mình ra 1003 cho 7 


¡ người họe-sinh nghèo lấy tiền sắm 
¡ y-phue hướng-đạo nữa. 


Tấm lòng 
hào-hiệp thực đáng phục thay ! 


Chẳng phải vì không tiền, chẳng 
phải vì không được phép, nó chỉ là 
vì các ông tai mặt không nhiệt thành 
kbông muốn dủng tay vào việc đó 
thôi. Thực đáng liếc thay. 

Đó là phần thứ nhất của sự chậm 
chạp tôi đã nói trên kia. 

Còn phần thứ bai là bởi sự do dự 
của các anh em thiếu-niên. 

Nhiều người tưởng rằng vào 


trong thời-gian 2 năm trời mà người ¡ đoàn Hướng-Đạo rồi thời có nhiều 


buồi họp của hội hay của Đoàn, 

Cái duyên cớ thứ nhất làn cho 
sự tiến hành trậm trễ của phong trào 
Hướng-Bạo ở Bắc-kỳ, tức là cái 
bệnh lười. các sự chẳog muốn cơm 
nhà việc người của các ông đàn anh 
hànø tỉnh thời chúng tôi cũng cam 
chịu, chứ chẳng biết lo tính làm 
sao, duy chúng tôi chỉ mong ở tấm 
lòng sốt - sắng nh'ệ!-thành của các 
bạn thiếu-niên ở các tỉnh tự mình 
hô hào lên rồi thúc dụe các ông 
đàn anh làm việc, như vậy họa may 
là được. 

Còn cái duyên cớ thứ hai là sự 
do dự của anh em thời trên đã ! 
phân trần rồi. Tuy vậy trước khi 


71 


tiinntrrtiun0ttriinienntnáw 2ÍTÚS DÀ 2 J('Í1, 10122 6®#®Ang 


GIÀY THÉP TAT 
¬=Sackythethac 


JNL¿@ /Tetephone : 488 
là 


Ñ:t‡ 


vào đoàn Hưởng-Ðao anh em cũng 


¡nên biết Hướng-Bạo-boàn là gì, 


nhập Đoàn ích lợi ra sao và công 
cuộc, trương trình sẽ có những gi. 

Hướng-đao - đoàn là người biết 
đem dùng thòi giờ nhàn rỗi của 
minh đề tự gây lấy cải sinh - thú 
riêng. là người biết cùng các bạn 
tất tồ-chức những cuộc chơi thú 


|vi đề học cho biết muôn vật, để 


trở nên người đủ tư cách làm moi 
: Xu ° c9 
việc đề giúp đỡ mọi ngưới cần đến 


được khôe manh, 


Tại sao nên vào đoàn Hướng-đạo ? 
Vì nhập Đoàn rồi, nhờ công luyện- 
tập la sẽ trở nên người Lhỏe-manh 
gai sức. Ta sẽ được chơi đùa những 
cách thủ vị: tô chức những cuôc 
đi chơi xa, lúc lội xuối khi chèo 
non, lúc vao rừng bái quả khi lập 
trại đầu ngành, rồi tối đến cùng 


hon ch cxeSkXec Sâm b2 1 ngự ————— 


vải, múa hát truyện trò trước ngọn 
«lửa thần ». còn trám nghìn tro 
chơi khác nó làm cho ta không 
còn cho ngày nghỉ ngày lễ của ta 
là buồn dầu hoặc tiêu-tán một cách 
vô vị nữa. Trong Đoàn ta sẽ gâp 
được những người đồng-trí, những 
bạn rất thân-thiết họ sẽ yêu mến 
ta như anh em ruột thịt vậy. 


Vào Đoàn Hướng-Đạo ta sẽ trở 
nên một người thạo việc vì trong 
Đoàn ta phải tập : thồi nấu lấy mà 
ăn, làm lều lấy mà ngủ, khâu vá 
lấy những chỗ quần áo rách; ta 
lại còn lâp bơi lôi, tập leo chèo. 
tập bắc cầu đóng bè, tập tìm đường. 
tìm lối ban đêm bằng những ngôi 
sao. ban ngày bằng những ngọn 
gió mà chẳng cần phải hỏi ai, rồi 
ta lại còn vì thế mà có ích cho 
người khác nữa. 

Ta cũng có thề nên một người 
có lòng bảc-di, có tỉnh hào - hiệp 
nữa, vì theo luật Hướng-đạo mỗi 
ngàv ta phải làm một việc thiện 
như : dắt một người mù qua đường 
đầy hộ một cái xe nặng lên giốc, 
nhường chỗ ngồi cho một ông già 
hay một người đàn-bả cho kè khó 
một đồng su, v.v. Ở trong Đoàn 
ta đã bọc bơi lội, !a đã học cách 
sông vào trong nhà đang bị chảy 
bị khói, ta đã học mọi cách cứu 
người bị nạn, thời trong xuốt đời 
ta, ta sẽ có nhiều dịp tổ ra là 
người hiệp. 

(Còn nữa) 
TRẦN VĂN-KHẮC 


Sau khi đã tới Sải-Thành 


>>" «dtt®wasanee.<«e.aaý 


Mây nh:ời khuyến khích anh: 
em thiếu -niên Việt - nam 
vao đoàn Hướng - đạo 


—¬ ^^“ >¬—— 


(Tiếp 
Mấy điều sơ lược về mục-dí:h, 
hướng-đạo tôi kề trên đây, anh em 
đã-đọc, đã-hiều, vậy anh em nên 
vào đoản Hướng-đạo, ở các tỉnh 
chưa có, anh em nên hô hào cồ- 
động lập ra những đoàn Hướng-đạo, 
Vào đoàn Hướng-đạo, theo luật 
Hướng-đạo, sau này nhờ ở những 
chỗ : Có lòng bảc-ái, cửng linh-hồn 
nhiều nghị-lực, tinh-anh, nhanh~ 
nhẹn, khéo léo mà anh em sẽ trở 
nên những người thiếu-niên có đủ 
lu-cách làm đàn, có ich-lợi cho 
quốc-gia xã-hội. 


nước là ở bạn thiểu niên. Nước 
ch:ing những là cần có ¡ biều người 
học rộng tài cao mà lại còn cần 
những người khỏe-mạnh, có lòng 
dũng cảm, có tri quả quyết và 
thạo việc nữa, 


ÓNG TRAN-VÀA-KHÁ 
Ông Trần Văn Khá, Hội trưởng 


Tổng cục Thể thao Annam, 
Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ. 


theo) 


Từ ngày vào Nam đến giờ, hàng 
ngày tôi vẫn mong tin tức của anh 
em Hướng-đạo Bắc-kỳ, những khi 
xem báo thấy nói tỉnh này đang trù 
tính việc làp một đoàn Hướng-đạo, 
tỉnh kia các anh em Hướng-đạó đã 
làm lễ «tuyên lời hứa» rồi nhân vu 
nghỉ hè này lại tồ chức ra những 
cuộc « đi thú » hàng mấy ngày hoặc 
trên mạn thượng -du hoặc đước 
miền biền mà lòng tôi luống những 
mừng thầm rằng phong trào Hướng 
đạo vẫn mỏi ngày một tăng tiến. 


Nhân tiện xin thưa đề tất cả anh 


em Hướng-đạo Bắc-kỳ biết rằng cái 


Tỉnh-thần và by-vọng của một ¡ mầm Hưởng-đạo tôi đem gây trên 


giải đất những ruộng cùng sông, 
nhờ được khí hậu tốt. Mưa nhiều, 
cho nên cái mầm ấy cũng sắp đến 
ngày đâm chồi nầy đễ và chỉ trong 
trung tuần tháng Juillet này thời 
đội thanh-niêa Hướng-đạo thứ nhất 


——ỄỄỄỄ ————————— 


đỡ NœCwf==-.4£ 
sẽ ra đời trên đất Sài-thành. 


Tính cuộc nàm sau 

Nếu tôi còn ở trona Nam thời 
thề nào đến vu hè sang năm tôi 
cũng tính việc làp một ngày Đai- 
hội-nghị Hướng-đạo-Boàn Nam Bắc 
trên đất Thần-kinh, việc mà tôi đã 
bàn định cùng anh em liướng-đạo 
Hà-Thành đao nọ. 

Việc. anh em Hướng - đao 
trong Nam ra Huế còn khó-khăn 
phí-tồn chớ anh em ở Bắc vào Huế 
cũng chẳng tốn là bao; vả chăng ta 
sẽ nhờ tồng-cuộe liướng-đạo (mà 
tôi mong rằng đến đầu năm 1933 
này sẽ có) xin với sở hỏa-xa giảm 
cho 75 phần trắăm về tiền lộ-phí 
(theo như tarif xe lửa bên Pháp thì 
anh em Hướng-đạo Pháp-Quốc vẫn 
được hưởng khi di quá 50 km), lại 
nơi ăn chốn pẫm đều tự ta làm lấy 
cả thời tôi tính phác trong 10 ngày 
ta cùng nhau họp mặt trên cbốn 
sông Hương núi Ngự 1uỗi người chỉ 
mất từ 12 đến 1ỗ đồag là cùng mà 
thôi (đây là nói riêng anh em Hương 
đạo Bắc-kỷ). 

Vậy những ai muõn dự cuộc đại- 
Hôi-nghj này hãy nên học tập chăm 
chỉ đi mà cũng nên ngùì đến sự đề 
đành số tiền đó ngay tự bảy giờ, 


TR. V KBHẮC 


Bài kêu gọi thiếu niên Việt Nam vào đoàn Hướng đạo của Trưởng 
Trần Văn Khắc đăng trên tuần báo Bắc Kỳ Thể Thao số 85 và 86 


tháng 7 năm 1932. 


72 


Tráng đoàn Lê Văn Duyệt (Sài Gòn). 
(Ảnh tư liệu: Thu Hằng) 


TA 


„` ”ồÖẳÖỖồẳồẳồẳồờẮỗẮïẮẶđớốđ⁄5ẲÉỀ Yx»-.-.x.ắằ.ốaợ§ợ§$ệ nu xa“äanäšẳnasa 


Louveteaux et Bclaireurs de Saigon 
Đoàn Hướng đạo Nam Kỳ tại Trụ sở Tổng cục 


Thể thao Annam (khoảng năm 1933) 


NGÀY 7 MARS 1933 === 


HƯỚNG = ĐẠO 


NAMKỲ 


_JâB - 


— NGÀY. 


TÊN ĐOÀN | Ì Tê» boÀK-TRưởNG 
| HOẶC BẦY THÀNH-LẬP DOẰN-SINH VÀ NỨ' !:OÄh-:RƯỞNG 
————————-—— 
1: Lê-văn-Duyệt 16-6-39 34 | I.ương-^ hái 
2: Võ-Tánh 17-8-32 34 Trần- Khô n tức Coln 
3' Lý-thường-Kiệt 16-1-33 ”2 | Nan+ ễn-văn Chấn 
4' Trưng-Trắc 17-8-82 25 | Bà Nguy n-văn-Quới tức 
Bùi-thị-Út 
ã- Trưng-Nhị 16-1-33 14 | Cô Nguyễn-thị-Nam 


| Ủy-Viên Hạt: Trần vãn-Kháe 
Trông-coi về Sói con: Đoàn- trưởng Nguyễn văn Hay 


Anh em Hướng-đạo các nơi muốn cùng chúng tôi chao: đồi ý-kiến xin cứ gửi 
thư lại hội-sở chúng tôi lại: Tôngcuộc Thề-thao Annam, đường Maver,Saigon. 


Bắc Kỳ Thể Thao (7-3-1933) 


Đoàn Hướng-đạo Saigon 


B.K.T.T. rất lấy làm vui mừng 
báo tin đềanh em lướng-đạo các 
tỉnh Bắảe kỳ biết rằng trong gia-đình 
Hưởng-đạoViệt-nam nuày này thêm 
được một đoàn nữa ở Saigon. 

Đoàn huởng-đạo này cũng dưới 
quyền chỉ-huy của bạn Trần - văn- 
Khắe, người thiếu-niên trước nhất 
đã có cái sáng - kiến đem mục-đích 

Hướng-đạo gây nên tại Bắc - kì 
mà ngày nay lại đem gây thêm tại 
nơi Lục-tỉnh nữa. 

Hiện nay đoàn Hướng - đạo Sai - 
gọn mới có hai đội đề làm mẫu mà 
thôi (patroiellemodèle), nhưng xem 
dư-luậu trong Nam các nhà trí thức 
hết thảy tán - thành, các báo Quốc 
âm lại hô - hào cô - động thời chắc 
trong vài tháng nữa số Ilướng-đạo 
tại Nam-kỳ sẽ tăng lên cbóng lắm. 

Ihế là trên « gwải đất đòn gánh » 
hai đầu đã có những đoàn thanh - 
niên Hướng-đaø rồi, còn chính chỗ 
giữa, chốn Thần - kinh bao giờ mới 
có ? Ta hãy chờ ngày đức Bảo-Đại 
hồi loan... 

B.K.T.T. lại mong rằng ngày 
đại hội-nghị Hưởng - đạo tại Trung- 
ký vào vụ bè sang năm do anh em 
Hướng-đạo Hanoi đã khởi sướng sẽ 
chẳng phải là một sự mơ - tưởng, 
mà nó sẽ là một sự có thật, 

Trên trang lịch - sử thê - thao đất 
Việt, ta mong sể được ghi naày ấy. 


~ —>~ 


Bắc Kỳ Thể Thao (12-6-1932) 


73 


Phụ Nữ Tân Văn (Số 157, Ngày 2-7-1932) 


HƯỚ"NG-ÐĐẠO-ĐOÀN 
Töồng-euộe thễ-thao đả mở nông j_—_" 
Saigon có những đoan Thanh niên Hưởng đạo. 


Bồn - báo lấy làm hàn hạnh tiếp được bài sau nầy của ông Trồa-ocùa- 
Khúc Đốccông tại sở Canh-nông Saigon, gởi đến bày tỏ chương trình 
và mụec‹địch của Hưởng đạo-đoàn mà ông tính hiệp sửc với Tồag- 

Cuộc Thể-Thao Annam rnà lập ra tai Mam-ký, : 

Ông &kúe là người thanh-niên có chí, để đây công lập ra ở Bắc-kỳ 
một đoàn Hướng đạo mà ỏng làm Trưởng-đoàn. 

Ông muỗn,che thanh niên Nam-k‡ được biết cái sự lợiích của 

( Hưởng-đạo đoàn, nên ông xin Chánh-phủ cho ông vô lâm việc tại 
Í Saigon đậng cho tiện việc chiêu tập bạn thanh-niên vào đoàn Hướng- 
Í đạo. Nội một chút đó cũng đò thấy tấm lông nhiệt thành của ông Äöắc, 
Í _ Vậy Bồn-báo xin anh em thanh niên các hạng ở Nam-k‡ hẳy hưởng 

ứng ho đông. đề mau mau lập thành cá! đoàn Hướng -đạo thử nhửt 


ở đây. : 

| LỚI NÓI 1).LU — Tút ta một "gười 
hưởng đao, đã rủ cúc múc-đích của 
Hướng'đọu-dướn, đã được hưởng 
nhiều sự Ích lợi từ khí nhập Đoàn, 
nên ngài neg đem cống-hiến bà con 
anÀ em cái muc-dich tốt eao đỏ. 
Lời nói rồi đến sức làm, túi chẳng 
ta nÄữag lối thuyết nhằm, nén đữ 
cùng mời mội số anh ent thiếäsnlÊn 
Xem Đắc bắt đầa tàm tiệc cề hưởng« 
đọo rủi ; chúng tó( xin hết sức học 
lập đề trung tuần tháng 3dllef nầp 
đoàn (thanh«-nièn hướng đạo thử 
nhứt có thềru đờ, trên đất Saigum 
được. 

T.V.M, 


Kuắp trong tbế-giới ngày nay 
từ châu Âu đến châu Mỹ, suối 
cháu Ả đến sang cháu Phi, có 
ngững trang thiếa-niên bận áo 
vànj quần cụt, cò quảng khăn 


— 


Ôxg TRÌx-vÄx-Kuắc 


màn, đầuđội nóa tông, lấy nụ 
cười mà được lòng công chún§, 
lấy việc thiện mà phục được 
mọi người : đó là những thanh: 
niêo hưởng đẹo, Những ban 
trẻ đỏ của khắp năm châu 
bốn bễ chẳng phân chủng tộc, 
chẳng phân giai cấp, công 
nhau kết giây liên lạc mà noi 
theo mội mụe-đích lối cao : 
Mụe-4i:h của Hướng-4đạo-4oàa.. 
| Hiện nay khẨp trên trai đất, 

cò lẻ không còn qwớc nào là 
khôag có những đoàn thanh- 
piêa hướng đạo. Cũng vì thế 
mà số liwông-đạo- quản hoin 
tầo ngấy nay để vở lới ngồi 
3,000 người rồi. : 

Còn trêu giải đất Yiêt-cem 
Cụ Tồ lường tao hình như 
cũng thương l+1 éon chân Bước 
clồngliêns wêu hồi tháng 


- `...“ 


————=—————————————————-——————-...-—-..~———-—————————————.--S 
— 


P.N/T. 9, 

đạo đã vượt qua Thái-bình- 
đương mà thồi tới đất Bắc-kỹ. 

Dầu ở nước nào cũng vây,cái 
phong trào hướng-đẹb lan ra 
tất chóng, cho nên mới có ngót 
2 năm trời mà các' anh em 
hướng-đạo phía Bắc xứ Đông- 
dương nầy đã có ngót một ngàn 
người rồi, mà hiện nay còn 
nhiều tĩnh cũøg đapg to tíab 
sự thành lập cữa, 

Xứ Nam-kỳ ta đã sẵn có khi- 
bậu !ỐI, lại lá một nơi phong~ 
phú thời sự lập ra những đoán 
'Hướug-đạo cñag chẳng khó gi. 

Ông Hội-đồng Trần-văn-Khá, 
hồi còa da học bên Phép, đã 
rỏ được mục'-đích những 
đoàn liưởng-đạo Poắp-quốc, 
ðng đã rỏó sự (ch-lợi hiển- 
nhiên cña nỏ, cũng tnuổn xử 

Coí bén † sửn 


| Cuộc bình phẩm 


tuông '“Tơ vương 
_ đèn thác”. 


_ Chúng tôi có hay tin rằng. 
,hôm 29 Juin mới rồi, hội Chấn-. 


hưng nghề điền kịch có nhôm 
lại đề xétcác bai bịnh phầm 
tuồng « fœ tương đến (húc ». 
Ngbè đáo có tàm bài gởi đến, 
mã trong số ấy lai có 2 bài 
khòng chịu dự vào coộc thị, 
bớt vậy hội mời gia hạn thềm 
tới 1U Juillet mời thôi thầu bài, 
và đến ngây 2ì 1oille( 19%2 sẽ 
tuyển bỗ ai đoat giãi nhừt 
trong các bảo quốc-vân chớ 
đồng-bào biết, 

Độc-gìã nén chở xem cuộc 
kết-quã nầy chấc là sẽ đùog- 
đẫn và thù vị lÂm. 


€ng Â. Šarraut 
đoạt giải thưỡng 
Hàn lắm viện 


GẦn đây ông Atberi Sarran+ 
tô viết một cuốn sách. phau 
đề s fron(fcur ví Sere0nde V©- 
lanialz:,..ø sách Ẩy có gời bản 
bên Saigoa ta, chắc cô nhiềo 
người đã đọc qua rồi. 

Ngày 30 luin mời rồi có 
tín ở fsfi+ gồi qua the he} 
tặng cuỗn sách ẩy ông Albe+t 
Sarran đem đự cuộc l của 
Hán-lâm xiện nước Phép, để 

( thứ! *à được 
\ hnáh. 


Cây tà sÀ sa” sa (áø AE - 


74 


2 JUILLET 1932 


HƯỚNG-Đ4Ạ0-ĐOÀN 
(Tiếp theo trương nhứt) 


Nam-k{ cô nhiền đoàn Hưởng-| Ta cũng có thể trở nén một 
đạo, nên vừa đây đã cùng với | người có lòng bác-§Í, eó tính 
ông Huýob-văn.Cbính Tự-Đo bảo-hiệp nữa, vì theœ luật 


lờ | bản với Elan Trị-sự Tồng-tuộc bưởng-đẹo mỗi pgày !a phải 
ng | thềtbus Annam lắp một ban J lâm một việc thiện như ; dất 
nH | Hướag-đạo tại Tổng-cuộc. một pgười đọi qua đường, đầy 
ấy Mục-dÍch của ban Hướng- |'giũm một cải xe nặng lên giốc, 
ời | đạo nầy là đề gáy lập và diu nhường cuỗ ngồi cho một ông 
m | dẫt các bạn tbanb-piên về đức- | giả hay một pgưởi đào-bà, cho 
h,| dục, thề - dục và sự thực- | kể khô một đồng su, v, v... Ở 
tn | nghiệm (sau nầy lôi sẽ cô dịp: | trong Đoàn ta đã học bơi-lội 
nói rổ ràng về mục - dích |ta học xông vào trong nhà 
M¬ | Hướng-đạo), -đang bị chảy bị khói, ta đã 
sã Trong đoàn Hướng - đạo | học mọi cách cửa người bị 
lÿ | không phâo biệt tôn giáo, giai-. | nạn, thới trong soốt đới (ta, ta 
ló, | cấp hoặe bội-đñng nào, nên ai Ì sở có nhiều dịp tÖ ra 12 là 
lắt Í clng có thề vào đoàn lfướag- người ngbĩÏa-biép„ 
.e đạo được, miền lA có đủ Mấy điều sơ lược xề mục- 
s những thề-l‡ sau nầy ; đích bướng-đạo tôi kề trên đáy 


D 
í 
í 
¡ 


| YẢi, múa hàt'chuyện trỏ trước 


_¡ những cách - thù vị : tỗ chức 


1) Phải (t rạ cũng 4 tuỒi ; 

3) Phải lÀ người cô hạnh 
kiềm tối ; 

3*) Phải có giấy phép của 
cha mẹ cho xào Đoàn (cho 
những người dưới 1% tuồi) ; 

1“) Phải là người khoẻ mạnh; 

Ấ*) Phẩt hết lòng vời Đoàn 
và chịu khỏ học-tập. 

Dư các thể lẻ trên nầy, lại 
còa phải qua thời kỷ tập-sr 
một thẳng (kể từ ngày xÌn vào) 
phải học tập đề thí lên chức 
lân-quân, và sau khi trủng 
tuyển rồi, nếu được hội-lồng 
Đanb-Ngbĩa (Cour d*Jlonneur) mà lại còn cần những người 
công nhân thời lúc đó mới | có khốc mạnh, có lòng đăng 
được Đoàn nhận là Hlướng- Í cặm có tyí quảqgyết và thạo 
đạo-quán. | việc nữa, 

Trong ban liướng-đạo sẻ chia : Vào Đoàn rồi, có gì bó buộc 


ta làm ba hạng : Ì anh không ? T : 
1°) Hạng nhỏ (louveleau) từ ' "TY € không? Tnwa có: 


Ä đến 11 tuồi ; 


anh em đã đọc, đã hiều, vậy 
anh em nên vào Đoàn Iiướag- 
đạo.. Vio Đoàn Jướng-đạo, 
theo loặt hướng-đạo, sau này 
nhờ ở nhữag chồ; ró lông 
bác-ñi, cứng linh-hồn, nhiều 
nghị-tực, tỉnh -anb, mau lẹ, 
khèo léo, mà aol em sẻ trở 
nên những người thiếu-nlên có 
đủ tư-cách làm dân, có ich- 
lợi cho quốc-gia xã-hội. 

Tính thần và bi~vọng của 
một nước là ở bạn thiếu-piên, 
nước chẲng những là cần có 
nhiều ngưởi học rộng tài cao 


a) theo bá tốn chỉ kướng- 

2*) Hạng lở (ẻelaireur) từ 12 , tlaa sat nầ : 
dến 1# tuồi ; ¡_ !*) người hưởng-đạo suối 

3*) Hạng lờa (éelnireur aiaé) } đời lấy lòng tự tín cña mình 
từ 19 trở lên. ¡ làm vinh-hào ; 
~ Hiện nay vì chưa có: Đoøào- l ) người hưởng-đạa lÀ 
Trưởng (Chef) cho hạng nhô và ! người con yêu-qgui của nhà, 
hạng lớn, nên Đoàn llướng- | người đân trung thanh của 
lạo Saigon cbỉ nhận những | sước ; 
người nào muốn vào bạog lở, # bồn phận của người 
(éclaireer) mà thöi, còn hai | hường đạo bẫt đầu từ nhà mã 
hạng kia sau nầy mới nhận, |ra. 

Toy vậy trước kbi vào bang ¡ Ù) (leo luật hưởng-đạo trả 
lờn (éclaireur sinẻ) người ta | pÀữi : 
có thễ hãy qua hạng nhỏ đĩ,/ 1“) Nhất ngón ; 

Vì vậy mâ chủng tôi cũng nhận 2) Trang-lía, vi nghĩa; 

những người từ 19 cho đến 25 3) Giúp ích cho người và 

tuồi là cùng vào bang éclai- | mỗi ngày làm mội siệc thiện : 

reor để sau nầy sẽ sang hạng  l*) Lê bạn của mọi người 

éc'aireor aÍne. | và lâ anh em của II cãï hường 
lx‹ ¡ đạa quần khác ; 

Trườ: khi vào đoàn llưởng- ¡ 3) Lịch thiệp, tòa trọng tư- 
đao anh em thiếu-niên ta cũng Ị tưởng và tín pgưởng của mọi 
nén biết liướng-đạo-quán là | người; 
gì, nhập Đoàn ich-lợi rasao | ) Thương yêu các giống 
và công cuộc chươag-trlnh sẻ | vật; 
có những gì ? | 7) Biết vãng lời ; 

Hơờog-đạo quản là người ¡ 3) Lúc não cũng vúi tíah ; 
thiến-niên biết đếm dùng thời- ị t!') Siêng năng, củn kiệm và 
giờ nhàn rồi của minh đề tự | qui trọog tiền của người khác ; j 
dây lẫy cái mÌnh-thủ riêng, la | 20) Trong sach từ rnình 
người biết củng các bạn tối tồ | mây, tư-tưởng, lời nói cho 
chức ra những cuộc chơi thù | dễn công việc lam. 
vị để bọc cho biết muôh vật, | c) theo 12? tuyên thệ má phẩi : 
để trở nẻa người đủ tư‹cách | Í') rong thành vời Tồ- 
lâm mọi việc đề giàp đở mọi | quc : 
ngưởi cần đến minh và luyện | '#}0iúp ichcho mọi người; 
tập cho thìa thề được khòc | 3) Tuâa thea luật hường- 
mạnh, Ề đạo. 

Tại sao nên sảo đoàn .. 
lường-đạo ? Vì nhập đoài ( Ñếu mấy dông trên nầy để 
rồi. nhờ công luyện tập \a sẽ / được anh em tbiỀu-biên đề $ 
trở nên người khoểẺ mạnh, { đến, thời tồi rãt mong rằng 
giai sức. Ta sề được chơi đàa j anh cơi sẻ vai lòng vào Đoán 

1ường-1ạa- NHờ 
những cuộc đí chơi xa, lúc lôi Ì  Muặa vao ban. Hường eo 
suối, khi rẻ nod, lóc vào | của [ùng-cuốc, xia xem thỄ|£ ˆ 
rừng báí trải, khì làp trại đầu | đã nội ở trên v& xin viết toơ 
ảnh, rồi tối đến cũng nhau | cho ông otoh-vâu-Cblan, phó 
chung chạ dưới những lều Í tọitrướng lầng-coộc, 3 PỊaee 
da lhẻãr£ 5aiậou, boậc xin 
ngọn « lữa Thần », cóa trầm | mại lại nhà tồi n0) chuyện (trí 
ngàn trò chơi kbâc nó làm cho (47 tục Ï\ousseau - gáu 1Öạ- 
la không côn cho ngây nghĩ | gao), phưng Xịu CÁC bạn nhớ 
ngày lỀ của ta là buổn rần rà rắng bài đầu từ 3e1iet 
hoặc tền-lân một cácH YÔ vị | trở dì cùng lới mời nhận, ví 
nữa Trong đoàn I4 sẼ gặn | biện tay bai Đột trên dang 
được những ngưới đồng-thí, Í nọc tập dở dang. 3 
Hmane, tất thán-thiết họ aế Những tẤm hìsh töa anh em 
bên xây la phứ anh em ruột ị hương-dạo ngoái Hắc biện có 

Đo Boe Hebnp-h t | SN Ngư Kon 
trở nêo một người ¡bạo siệc vì Í cũng dưụs, ¬ 


trong Đoàn t8 phải tập thầi 1&z | TkìxvÁx Kekc 
nấu cơm lấy ma ãn, ae lêo lẤy | TỪ) dướng đa esese 
ma ngũ, kuâo sk lấy nbừng chỗ Ỉ —SAlUDN-~~ 
quần &o rạch ; lá lại có tập | mm 


bởi lội, (ấp leo trẻo, tập bắt | P. N.T. V, từ trương 
tầu, động bê, tập \Ìm đướng ¡ nhửi đến trương từ, 
lim lôi bán đêm bằng “hŸ§ ( trương nào vũng "có. 
ngôi sao, bạn ngấy Đằng ngọn ` \ So, SƠ 
1ó mà chẳng cầa phải cHy bài hay, chuyện lạ, tin 
rồi t8 lại cón vì thế mà có ịch | tức quan-hệ đáng đọc 
chớ người khắc nữa, - - | đảng xem si,  “ 


_» 0n! : NGOYỀNBÓC NHI N 


Phụ Nữ Tân Văn (Số 166, Ngày 1-9-1932) 


re 


“1'IM4)°ï( 


Da~-nhập Hướng~đạo Đoàn 
là một cái nghĩa ~ vụ 
của các bạn thanh niên. 


đố Sảnn đâu, xem trên các bảo quốc-ảm ở 
(6 A Saigon, thường thấu có nói chuuện uề 
xay «ướng-đạo Đoàn ». Có nhiều người 
khi nghe đến cái tén mới mš ấy thì lấu làm lạ : 
tậu chớ Hướng đạo Đoàn ld cái gì? 

Chúng tói xín trả lời mau rằng Hướng-đạo 
Đoàn chẳng phải gì lạ hơn là một cái hội, một củi 
đoàn-thề, mục-đích đề lập rên cho các bạn trẻ có 
đũ những tánh hau nết tốt, ngỗ mai sau trở nén 
những người dân hoàn-toàn oề mọi phương-diện 
đức-dục, tri-dục à thề-dục. 

A¿ là người bàu ra thứ hội ấu P - 

Ấu chính là một người Ăng-Ìẻ, óng Baden- 
Powelle. 

Hướởng-đạo Đoàn 
nghuẻn trong tiết 
dÀng -lẻ người ta 
gọi là Boy Seouts, 
cỏn trong tiếng 
Pháp thì qọi là 
Eclaireurs, À gưởi 
Tàu đã dịch chữ 
Boy Scơuts củà 
Ăng-l¿ làm Đồng- 
từ Quân Tt ~Ƒ 
4Í. Đấn phiên 
` người 
ta, khi mới bắt 
chước lận ra đội 
Boy-Scoutsở /la- 
nói lần đầu, người 
mình cũng theo 


Ông TnẦx-văN KnẮc 

là trưởng H.Đ.Ð. mới lập ở Salgon Tảu mà goi là 
Đồng-từ- Quân. ,Nhưng sau nghĩ lại rằng cái mục- 
địch của đội Boy-Seouts là cốt đề 0ì +ä-hội mà 
rèn đúc nén những người hửu-dụng, chớ chẳng 
phải pl binh-gia mà. tập luyện sẵn một bọn quản 


*“ 


75 


Việ! - nam ` 


linh ; hay nói một cách khác, thị thea nhự cái trào« 
lưu tư-tưởng trên thã-giới báu giờ, đội Boy-Seouts 
thật chẳng nên có cđi tính-thần bỏ-b{ như khí mới làp 


-ra đầu tiên ở bên nước Ảnh ; ðÌ Đậu nẻn đến sau 


đồng-bào ta ngoài Đắc tại đã theo nghĩa chữ Eelalt- 
reurs của người Pháp mà đổi cái tên của đói 
Đồng-lữ-Quản của ta ra là Hướng-đạo Đoàn 
T 3Á UỤ|, nghĩa đen là cải đoàn đề đưa đường 
chỉ lối nậu,. 

HH. Đ. Ð. dùng những phương-pháp nào đề đàa 
luuân cho các hội-uiên bề đức-dục, tri-dục oà thề- 
dục ? — Chẳng cử là người oề hạng nào, hề lừ 12 
đến 25 tuỗi, lại phải có hạnh-kiềm tốt nà có giấu 
của cha mẹ cho phép, thì đều được xin oào làm hói- 
Điền trong Ö)oàn Hướng-đạo.Ồ Chẳng luận là dán 
thầu, dân thợ, người đi học, kẻ đi buôn, hỄ ai cỏ 
đũ những điều-khoän trên đó thì cũng được ảo 
hội. Mà ảo Đoàn liướng-đạo cũng tức như oào 
một cuộc chơi uậy, chẳng phải hao tốn ngàu giờ 
hag trở-ngqi cho công tiệc làm riêng của mình chỉ 
hãi. Nhưng trong mỏi sự chơi oần đều có học, mà 
mỗi khí học cũng đều pui như chơi.— Yề đức-dục 
0à tri-đục, thí mồi tuần lề có một cuộc hói-hiệp từ 
ở giờ đến 10 giờ tại hỏi-quản đề cho hôi-ui¿d nạhe 
giầng-thuyết bề những oắn-đề có bở-ích cho đao- 
đức uà trí-thức của mÌnh.— Về thề-dục thì chiều 
thứ năm, từ â giờ rười đến 7 giừ rưởi 0à sáng 
chủa-nhựt, từ 0 giữ đến 8 qiử, thường có những 
cuộc luyện-láp uề các mỏa thề-thao. Còn những 
ngều chủa- nhựt nào có bản ra cuộc đi chơi hoặc 
gần hoặc +a, thì hệ di tới đảu, hội oiên sẽ tấp 
thề-thao ở đó.— Sau lai, quan-h# nhứt là những 
sự lập-luuện mẽ phương-điện thiệ†-nghiệm, Trong 
những cuộc đì chơi +a, hệ chơi thỏ náo thị hạ trại 
ở đó đề tuuện-tập 0ề‹ các, món thiệt-hành, í tíụ 
như : tập xem phurơng-hưởng, tận lôi bơi, lập xem 
câu cổ, tập làn dấu liệu bằng cờ, tập nắu cơm 
lấu mà ăn, o,ð. Cũng có khi nào các xưởng đề 
xem xét các cóng-nghệ, như nhà máu xaụ, nhà 
máu rượu, nhà máu gạch, nhà máu đẠt 6. ö... Cũng 
có khi tập chèo ghe, tập chữa lửa, tập leo cáu, tắp 
bằng-bỏ chu người bịnh, tập cửu chữa người bị 


3 


trúng nẳng hay bị rớt xuống nước mà uớt trờ lén 
dĩằng, b. b..., 


Tám lại như chẳng tỏi dã nói một cách rất sơ- 
lược nãu giả, thì đóc-giÄ cũng có thể biết qua củi 
muc-dịch rất hay của. Hướng-đạo Đoàn uấu. HH. 
D1. thànhiiâp ở Hanôi đã lâu nà đã có kêI-quä 
tớt dep lảm, tần đảu, một sự tỉnh-cờ mauy-mdn lai 
dun-luấi cho óng đoàn trưởng của H. Ð. Ð. ở Bắc 
?a ông Trần văn-Rbắc được đổi oảo làm biệc trong 
Aiun tay nên ông đã hiệp-sức oửi ông Trần-văn-Kuả 
tà hộitrường của †. C. TT. TL má t-chức nên Đoàn 
tlưởng-dạo ở Sotqon. Công piệc từứụ mới khởi đầu, 
ma số mjười hoan-nghinh pà đồng-được oó hội 
cùng khả đóng rồi. Xhơn thấy Tổng-cuộc thằ-thao 
lam nên mội cải công-uiệc có thễ ảnh-hướng lớn 
đến xä-hỏi, nên Hồn-báo bội-oàng xin nói lời theo 
cúc bạn dùng-nghiệp hằng ngáy mà giỏi-thiệu H.Đ.Đ. 
rời các bạn thành-niên nam-t. 


Công Luận (27-9-1933) 


Í Mẹteuộe đòt -Lữa Trại». 
Ì e0a đoàn Hướng-đạo 
Saigon 

Nhắc địêa»¿¿ của Tồng.Cuộc 

Huớacg-Hạo Neam-3Xý được quên 
[uống đỒ: duyệt y vê mứt l 
Xoue, sêu ese - Hướng: Đạo ( 
Su§cn nh lồ chức một cuộc 
(đỗ. “Lên 1rg+» tại sản Tồag- 
(uộ: đØòscg Meyer, bữa LỐt (sứ 
uẫy 39 Sep'emkre oầ;. đề biến 
bà con (roi g thá@à-p©Š công 
plu'ùasynhh các Wo*‡a- se@b tớ 
Ícsậs thoa vui suối lạs 

lệm đó số có qan Thống 
Đốc Nauk$‡ chủ tọa. 

Có 70U cuỗ ngồi đề riêng 
ầm co cát 3 xin nữ bọt 
sehla long (ĐÁ 

(| Wana cửa khôug puảt trã tiềm, 
. s9ag p-ả: có gáy mới của lỗng- 
' «ý: Hườag-Syo. 

'Ị _ Ahúng có cuộc guyẻm điền 

| aueij gí cỗ, 


L z1 dương A:: ~r L 
s 


Ưu tư về một phong trào Hướng đạo 
ở Huế, mong sao ngọn cờ vàng xanh 
phất phới tung bay ở đất Thần kinh. 
Đó là niềm mong ước của 

Trưởng Sếu. Bài viết đăng trên 

Bắc Kỳ Thể Thao số 130 (6-6-1933). 


—= TIANG BẢY ————_——_———_—— l0(CKÝY THỪ THÁO. — 


DAO GIỜ Ở HUẾ MỚI CÓ 
MỘT ĐOẦN HƯỚNG-ĐẠO 


Câu hỏi trên đây chẳng phải riêng 
về phần tôi mà có lẽ là càu hỏi chung 
của tất cả anh em thanh-niên bướng- | 
đạo Nam, Bắc nữa. | 

Hơn 2 nắm nay cái phong-trào H.Đ. | 
đã lan sang nước !a một cách rất mau j 
chóng, trước còn ở Hanoi, sau đến các | 
tỉnh, rồi tận trong Nam ngày nay | 
người ta cũng thấy có vết chân H. Ð. 
nữa. 

Mục-dích hướngđạo có ích cho bạn | 
thanh-niên như thế nào, các báo trong | 
Nam ngoài Bắc — mà thứ nhất là trên | 
mặt tờ báo này — đã nhiều lần nói | 
đến rồi, có nhắc lại cũng là thừa. Mấy | 
chứng-cớ sau đây cũng dủ làm cho | 
người !a thấy sự ích-lợi hiền-nhiên ( 
của lối giáo-dục mới mẻ này như thế | 
nào: | 

1:) Số hướngđạo sinh trên hoàn-cầu | 
ngày nay đã có tới 3.000.000 người, 

2-) Hướngđạo đoàn ở các nước đều | 
được chánh-phủ công-nhận là có ich- 
lợi cho quốc-gia xã-hội. 

3')Các cường- quốc trên Thế-giới 
ngày nay không còn có nước nào | 
không có nhiều đoàn thanh-niên H. Ð. ') 

Lại vừa rồi nhân được gặp hướng- 
đạo Xiêmla qua thăm Đôngdương tôi 
mới biết rằng trình-độ hừớngđạo bên 
nước láng diềng của ta cũng không 
còn kém các nước lớn bên Âu - Mỹ là 
mấy nữa : toàn - thề nước Xiêm ngày 
nay cỏ đến 100.000 hướngđạo sinh ¡nà 
riêng thành-phố Bangkok cũng đã có j 
đến 1 vạn người ! 

Thì ra ở bên đó sự gia-nhập đoàn 
hướngđạo là một việc bắt-hbuộc của 
các học-sinh ; đã cắp sách đi học là 
phải mang y - phục hướngđạo, phải 
theo luật hướngđạo, phải trải qua một | 
thời-kỳ hướngđạo trong lúc tuôi trẻ. 

Nước Xiêm là một nước dân số chỉ | 
bằng một phần ba nước ta, vậy mà 
đem so-sánh nền hướngđạo của họ | 
với mình thì ra người trăm ta chưa 
được một ! 

Bảy giờ muốn cho nền hướngđạo 
nước ta chóng được bằng người thời 
ta phải làm thế nào? 

Phải trông mong vào các bực trí- 
thức trong nước (cũng như nước Pháp 
hồi mới thành-lập hướngdạo). phải | 
trông-mong vào các bậc làm cha mẹ, | 
mà các bạn thanh-niên Việt-Nam ta | 
cũng phải tự cho rằng sư gia-nhập H ' 
Ð. là một bồn-phận của người tui trẻ | 
nữa. Được như vậy thời chẳng bao ) 
lâu phong-trào hướngdđạo sẽ thành ra 
một sự phồ-thông trên giải đất hình : 
chữ S này. 

Hiện nay ở Bắckỷ bầu hết các tỉnh 


76 


vớn đều dã có những đoàn hướpgđạo, 
ở trong Nam Saigon cũng dã có dược 
à đoàn, mà rồi đây sau khi 


thấy vết chân hướngđạo cỏ khắp miền 
Luuc-tÏnh. 

Vậy còn Trungkỳ? Lần theo một 
giải Trường-sơn,ta thấy có tỉnh thành 


' lớn như hanhhóa, Nghệan, Tourane, 


Quinhơn, 
Huế nữa. 

XétL về đân cư đóng đúc, về sự buôn 
bản phồn tịnh thời những nơi này 
có thể so với các tỉnh lớn của ngoài 
Bác trong Nam được, mà xét về phần 
địa thế thời lại rất tiện lợi eo eon nhà 
HÍ Ð. nữa, chỗ thời gần sông, nơi 
thời cạnh biền, lại rừng rậm núi cao 
cũng chẳng xa gì, những khì nhàn hạ 
thánh thơi, tìm nơi cắm trại căng lều 
cho thú vị, thực chẳng phải nỗi khỏ 
khắn như anh em trong Nam ngoài 
Bắc. : 

Vậy sao ngoài từ Thanh-Hóa, trong 
đến Phanthiết người ta vẫn chưa thấy 
Trungkỳ có lấy một đoàn bướngđạo? 
La nhất là chính chỗ đế-đỏ đông đúc 
công tư sở có, trưởng học có, nhà máy 
sưởng thợ có, các hội thề-thao cũng cỏ 
mà sao một bóng H. Ð. cũng không? 

Hồi tháng mười năm ngoài nhân 
đường về Bắc, tôi có ghé qua Huế, 
được tiếp truyện với một itanh em 
thanh-niên tổ ý nhiệt thành với mục- 
đích H. Ð. Sau khi tôi trở vào Nam, 
thơ từ đi lại, sách H.ĐÐ. gửi ra, tôi 
tưởng như vậy là tôi cũng dã tưới 
thêm được một Ít nước vào cái hạt 
giống hướngđạo mà anh em đoàn 
Courhet Hanoi đã đem gây tại Huế hồi 
Juillet năm ngoái.Nào ngờ đâu, chẳng 
người vun tưới, chẳng kế trông nom 
cải hại giống đó đã bị khô héo trước 
khi nỏ được đàm mầm. 

Vậy tôi muốn xin phép hồi anh em 
thanh-niên các tỉnh Trungkỳ mà thứ 
nhất là ở Huế và Tourane rằng bao giờ 
ở giữa khong trời Nam đất Việt người 
ta mới thấy có một ngọn cờ hướng- 
đạo? 

Cuộc họp bạn tháng bầy sang năm 
tại kinh đỏ Huế có thề gci là cuộc họp 
bạn chung của tất cä anh em H. ®. ba 
kỳ hay rồi nó chỉ là cuộc họp mặt riêng 
của anh em thanh-npiên Nam với Bắc ? 

Một cách anh em trả lời rất hay là 


Nhatrang, Phanthiết, rồi 


! chẳng bao lâu nữa người ta sẽ được 


tin rằng ở tỉnh X, hay L— bay là tại 
nơi sỏng Hương núi Ngự — đã có mội 
đoàn H.ĐÐ. 

Phải chăng các bạn 
Trung: ??? 


thanh-niên 


Trần-văn~Khắc 


ôngeuôe | 
bướngdạo Namkỳ thành-lập tất ta sẽ -- 


——————— 


Môt tín mừng 
làng H. D. Việt-Nam 


Bộ Quốc-gia Giáo-dục ở: Huẽ sẽ 
công-nhận các đoàn Hướnngđạo 
Việt-Nsm 
Hồi đức Kim-thượng mới hồi loan, 
tôi có được bái yết nhiều lần, xem ý 
ngài rất chú trọng về nền thê-dục và 
đức dục của Thanh-niên nước nhà, 
nên lòng riêng vẫn mừng thầm và 

chứa-cbất rất nhiều hy-vọng. 

Mới đây công-cuộc cải-cách triều- 
chánh đã tô ra ngài là một bực 
anh-quân, hết sức tu- bồ cho nước 
nhà ngày một trẻ lại, mạnh lên. 
Tôi có lấy tư-cách một Hướng-đạo- 
sinh đệ một bức thơ lên quan Thượng- 
thư bộ Quốc-gia Giáo - dục, yêu-cầu 
xin cho đoàn H, Ð. Việt-Nam được 
eông-nhàn theo như các nước vắn~- 
mỉnh Á-Đông vàÄu-Mỹ. Thì vừa may 
quan Thượng Phạm - Quỳnh nguyên 
đã đề ý đến nền H Ð. nước nhà và đã 


trong | 


| 


tâu xin đức Kim-thượng đỡ đầu cho, | 


cái việc «sát nhập » của đoàn H. Ð. 
vào bộ Quốc-gia Giáo - dục hiện nay 
chỉ eòn là một câu chuyện ngày giờ. 
Chẳng bao làu ta sẽ có dấu-hiệu riêng, 
y-phụe riêng và quy-tắe riêng, tưởng 
cũng là một điều đáng mừng cho tín- 
đồ của cụ Baden Powell dưới còi 
trời Nam, 
Tôi xin lược-dịch cái thơ của quan 
hượng-thư bộ Quốc-gia Giáo-dục trả 
lời đề anh em H.Đ. Bắckỳ cùng xem. 
HOÀNG CUNG 
Văn-Phòng của Hoàng-Thượng 
Hué ngày 33 Mai 1933 


Ỏ ›g Phạm-pan-Binh, 
91, phố 3iribeL Thải-Bình, 


«Tôi đã nhận được bức thư của ông 
gửi vào ngày 11 tháng này. Bức thư 
đó, tòi đã được đọc trên bảo €Annam 
Nouveau ». 

Tôi xin cắm ơn ông về những ý kiến 
rất hay của ông về nền H.Đ. Việt- 
Nam. 

“Tôi rắL biều đồng-tình với ông về 
cái ích lợi của đoàn H.Đ. đổi với 
Thanh-niên nước nhà và sẽ vui lòng 
sông nhận H.B. đoắn vào bộ Quốc- 
gia Giáo-dục là bộ hiện nay tôi dang 
có trách nhiệm trông coi, 

Khi nào công việc trong bộ tôi đã 
xếp đặt song xuôi, tôi sẽ bắt đầu 
nghiền cửu vấn-đề này và cho thi 

ì gay. » 

ỚN Phạm Quỳnh 

Theo bứe thư này, thì nền H.ĐÐ. 
nước nhà đã được đức l¡m-Thượng 
chú ý đến, và quan Thượng-thư bộ 
Quốc-gia Giáo-dục vui lòng đỡ đầu. 

Bấy làu nay, trước anh ?húy, anh 
Khắc, sau anh Hùng, tôi, chúng ta 
eứ biện luận mãi về vấn-đề Tồngcuộc 


—ễềễềễễ—ễễ— 


CẢM TƯỞNG 
Ở HUẾ BẢO GIỚỞ 


Xem B.K.T.T ra ngày 0-6 bài của bạn 


T. v. Khắc tôi không khỏi ngậm ngùi 
cho số phận H.Đ. đoàn còn iắm bước 
chông gai trên giải Trường-Sơn, mục 
đích H.ĐÐ. anh em thanh niên Trung- 
kỳ nào phải đâu vỏ tình thờ ơ lãnh 
đạm mà không biết đến những li giáo 
dục tối cao của Baden-Powell, anh em 
phần đông cũng muốn noi theo chỉ 
hướng anh em Nam Bắc dễ trở nên 
một người dân giầu tình bác ải họp 
quần mà giúp ích vho quốc gia xã hội. 
Cái mục đích cao xa ấy tôi chắc anh 
em thanh niên lân tiến Trung-kỳ hiện 


thời sốt sắng ngóng trông người mạnh | 


bạo đứng lên cô động dưa đường chỉ 
lối; nhưng khốn một nỗi anh em 
Trung-kỳ tuy sẵn bầu máu nỏng mà 
tiếc chẳng có người sứng đáng có đủ 


tư cách đủ trí thức làm anh Đoàn- | 


trưởng đề dìu giắt đàn em trên dường 
H.Đ. ; có lẽ vì thế mà anh em Trung- 
kỳ bấy nay đành im hơi lặng tiếng mà 
còn trỏng mong ở các nhà trí thức 
chăng ? Hay Trung-kỳ hiếm người trí 
thức giầu lòng sốt sắng cô động, và íI 
người sứng đáng làm anh Đoán - 
trưởng. Không cỏ nhề; ngoài các tỉnh 


tôi không được biết, chứ xem như | 


tỉnh Vinh ngày nay cũng là một thành 
phố nhớn, anh em hai sở công tư nào 
đâu phải ít mà anh em hàm mộ thê- 
thao tuy chẳng nhiều nhưng không 
đến nỗi tổ ngắt thờ ơ với nềo thề-dục 
tỉnh nhà ; thế sao anh em Vinh thành 
ta không hô hào cô động lập lên một 
đoàn H.Đ. Kết giây liên lạc thắt chặt 
mối đồng tâm với anh Nạm Bắc, sau 
nữa một sân vận-động cho anh em 
hàng ngày tập luyện các món điền- 
kinh rồi biết đâu chẳng xuất sẵn ra 
anh tài lực sĩ điền-kinh hàng nắm 
ra Bắc vào Nam đua tranh tài lực. 
Như thể có phải vẻ vang cho thành 
Vinh biết mấy. Ở Vinh xem biết bao 
các hội thồ-thao, xem ra phần đông 
anh em chỉ ham luyện riêng món túc 
cầu mà thòi ngoài ra các món khác 
anh em như vỏ tình thì phải. 


TÔI SAU KII XEM BÀI 
MỚI CÓ ĐOÀN H.Đ. 


_=.— 


©————— 
' 


Tiếng hỏi của bạn Khắc? Tỏi mong , 
anh em Vính thành ta nên đồng tâm j 
hiệp lực chớ nề phái nọ đẳng kia mà. 
cùng nhau hỗ hảo cô động lập một, 
đoàn Hướng-đạo sao cho kịp ngảy, 
họp bạn của anh em ba kỳ tại Kinh-đô ' 
Huế sang nắm kết giây thân ái. | 
Muốn thì được anh hay em hãy cỗ 
công mà chớ ngã lòng trên bước | 
đường đầu thì biết đâu không có ngày 
đi đến dích. Ở Vinh tôi chắc có thề] 
được lắm vì ở Vinh hiện nay rất nhiều : 
người tán thành vấn đề thê-dục, mà¿ 
xem ngay hai quan đầu tỉnh, quan /j 
Côn-sứ và quan Tồng-đốc là h.¡ ngài | 
tất hàm mò thê-thao, nến chúng ta ' 
hò bào cô động chắc sao hai ngài cũng „ 
tán thành trợ cấp, không những hai , 
quan đầu tỉnh, còn biết bao các quý | 
quan nữa anh em ạ. Lập một đoàn | 
H.Đ. thì tôi khỏng biết trông cậy ở ! 
ai chứ còn sửa sang một sản vận-động | 

| 


có đủ khí cụ cho anh em tập luyện 
thì chúng ta có thể trông cậy được ở ị 
ông Thị Hội-trưởng thê-dục Vinh, vì + 
¡ ông rất tận tâm sốt sắng nhiệt thành } 
với nên thẻ-dục tỉnh nhà lắm. Thê- ị 
dục tương lai tuôi trễ sau này tôi mong | 
ôngra công dìu giắt đàn em ngày thêm | 
; tiến bộ trên trường vận động thì công 
¡lao ấy chắc chẳng nhỏ nào. Về san 
| vận động ta có thê chắc ở ông Thị! 
còn lập một đoàn H.Đ. ta biết trông 
cậy vào ai? Tôi mong anh em Vinh- 
| thành tìm giúp người sứng đáng đủ 
| nghị lực trong bước đầu... Nếu được 
| cả như thế thì nền thê-dục tỉnh nhà 
đã được hoàn toàn rồi đó. Ông Thị 
nghĩ sao? Anh em nghĩ sao ? | 
I 
| 


Nhất-Nhân-Khẩu 


_ỶŸ®FỄ———ỄẼẼ 


Sau bài của Trưởng Sếu , Nhất 
Nhân Khẩu đã đăng cảm tưởng 
của mình trong số báo Bắc Kỳ 
Thể Thao ra ngày 20-6-1933. 


Bắc Kỳ Thể Thao (Số 130, ngày 6-6-1933) 


mà không sao tìm ra được chân lý 
hay một ý kiến gì viên mãn, 

Tôi mong rằng rồi đây sẽ có một 
Töòngcuộc H.Đ. Annam, do đức Kim- 
Thượng và quan Toàn-quyền Pasquier 
làm danh-dự hội - trưởng, quan 
Thượng-:hư bộ Quốc-gia Giáo - dục 
làm hội-trưởng và sẽ có một ủy-viên 
chuyên môn người Pháp giúp đỡ mở 
mang cho nền H.Ð. nước nhà trong 
buồi phôi thai. 

Tôi lại mong rằng anh em H.Đ. Bắc- 


77 


kỷ và Namkỷ hiện nay đã thành lập 
sẽ nắm tay nhau mà hưởng ứng cái 
công cuộc mới mẻ này, ngõ hầu mới 
khỏi phụ tấm lòng hoài bão của 
Hoàng - Thượng và quan Thượng 
Phạm. 

Cái giờ anh em ta phải họp sức nhau 
lại đề tạo thành một cái cơ sở đứng 
đắn, vững vàng, đã đến rồi. Anh em 
trong làng H. Ð. hãy cùng tôi hô lớn z 
Hướng-đạo-đoàn pạn-tuế ! 

Chủ-nghĩa H.Đ. trường-cửu đời đời. 

Paạm văn-Bính 


BAO GIỦ' ANH EM H.D. BA KỶ $E CŨ MỘT. 
0' CHÓN THAN-KINH? 


_“.—~ #———— 


BUỔI HỒI.-HQP 


Cùng anh Rhắc và các anh Đoàn-tnưởng khác 


Một lần aah Trần-vắn-Khắc đã hò- 
hào trên mặt báo-chương một buồi 
hội-họp anh em Hướng-dạo ở chốn 
Thần-kinh. Cải mỹ-ý này, tôi dược 
biết từ khi tôi chưa mang bộ y-phục 
Hướng-đạo. Thú thực,khi ấy tôi chưa 
hiềa rõ tình-thần của chủ-nghĩa H.Đ. 
Tôi chỉ tưởng - tượng ra một cuộc 
phiếm-du, trong buồi nhàn-hạ, mà cái 
ảnh-hưởng to nhất là thắt-chặt sợi 
giày liên-lạe của anh em ba kỳ bằng 
những chiếe nút kiên-cố của Hướng- 
đạo. 

Nếu mụec-đích của buồi hội-họp lớn 
ấy chỉ có thế thì anh em bóngtròn và 
quần-vợt đã đi bước trước rồi, còn 
đâu đến anh em Hướng-đạo? 

Tôi lại hồi-Ltưởng lại những giờ êm- 
đềm, thú vị lúc tôi còn cầm cày vợt, 
lang-thang ở cáe tỉnh Trung, Nam,Bắc 
hầu quanh khắp cồi nước nhà. Tới 
đâu, đều được anh em các nơi, dù 
quen, đủ lạ, yẻu-quý coi như ruột- 
thit, khiến cho tôi cảm- động vô-cùng ! 
Đứng trước cái kết - quả tốt-đẹp của 
thêdụe vậndộng, lúc ấy tôi quả-quyết 
cho chủ-nghĩa Hướng-đạo dù cao-xa, 
siên việt bực nảo eũng khó có cáiảnh- 
hưởng rựưe-rỡ hơn nữa. 

Đần-đà, gần-gụi anh em tiướng-đạo, 
tôi thấy yêu-mến Hướng- đạo hơn lên. 
Đọc sách của Hướng-đạo, hiều-thấu 
cái lợi của Hướng - đạo trong việc tu 
thân, xử thế, tôi thấy càng ngày càng 
say-mêe như say mê một dạo giáo nào ! 
Bấy giờ tỏi mới thực tỉnh và nghiệm 
rằng: Muốn trở nên một người dân 


Hướng - đạo -sinh. 

Hướng-đạo giạv người ta phải đề 
đanh-dự lên trên mọi việc ở đời, phải 
đốc lòng làm điều thiện, phải có trí 
quả-quyết, phải lúc nào cũng sắn-sàng 
phấn -đấu với mọi sự khó - khăn. 
Hướng-đạo lại giay người la cái hòa- 
khí lúc nào cũng tươi cười vui-vẻ, tức 
là đề tăng thêm hạnh-phúc cho loài 
người. Ôho nên một buồi hội-họp của 


anh em Hướng-đạo nó có một cáitính- | 


l4 | A2 3 ˆ ˆ ~ 
cách khác hẳn một cuộc tranh-dấu 
bóngtròn hay quần - vợtlong - trọng 
, nào. F 
Anh em Hướng - đạo khác tỉnh hay 


khác xứ đến cbơi với nhau thì chỉ 
biết chọn một nơi kỳ-sơn tú-thủy đề 
cảm trại căng lều, thồi-nấu lấy mà 
ăn, kiếm củi lấy mà dốt, trò-ehuyên, 
đàn-hát, vui cùng muông - thú cỏ- 
eày,tịnh không có cái tỉnh- thần tranh- 
đấu xâu-xé của những trận đá bóng 
¡ hay những trận đấu vợt. Cái không- 
khí của Hưởng-đạo là một bầu không- 
khí trong-sạch, dằm-thắm, êm-đềm, 
thoang - thoảng những hương thơm 
của những hơi thở dịu - đàng, tỉnh- 
khiết. Cái không-khí của mật trường 
vậnđộng thường là bầu không - khí 
nặng-nề,ac-luyệt, Người mong được, 
kể sợ thua, không những người trong 
cuộc mà đến người đi xem cũng sinh 
rạ ghét lẫn nhau, mất hết lòng thiện- 
cảm bác-ái. Cái tính mong cho hội, 
tỉnh, hay xứ mình thắng là một cái 
thin tính của người đời, nên bước 


chân vào trường vậnđdộng, dù người 


vui tính, hòa-nhä bực nào cũng khó ¿ 


lòng khỏi sinh ra đố-ky, kieu-eắng, 
rồi điển nên nhiều tấn kịch buồn cười 
hay đáng ghét. Vì thể, từ €.S.A. 
Hanoi đến Jeunesss Haiphong, mấy 
phen vào Nam giaohữu, mấy phen đều 
thất-vọng, thiết trởng khỏng đang lấy 
làm lạ. 

Cái việc mà anh em vậnđộng làm 


¡ không có kẽt-quả hay, anh em Hướng- 


đạo bắt tay vào làm tất là được viên- 
mãn, tức là việc ràng-buộc anh-em 
ba xứ vào một sợi giây kiên-cố bằng 
một euộc họp bạn lớn ở Thần-kinh. 

Anh Khắc đã khởi-xướng ra cuộc 
họp bạn này, chắc anh cm sẽ trù- 
tính hết cách cho anh em Hướng-đạo 
NamkỲ có một ngày gặp mặt anh ein 
Hướng-đởạo ngoài Bắc, dù đường xa 
muôn đậm cũng chẳng nài. Và lại, 
từ khi anh lập đoàn Hướng - đạo thứ 
nhất ở Hanoi, cho đến ngày nay, hước 
đường đã xa mà trở lực, không phải 
là ít thì chắc một việc khé-khăn nhỏ- 
mọn này, anh sẽ ung-dung thồi sáo 
bước qua. 

òn anh em chúng ta ngoài Bắc ? 

Đi IInế, hàng 500km, người không 
phải là H.ĐÐ. thì cho là xa, ngại ngùng 
không biết eó nên đi không ? 

Một người H.Đ. thấy nói đi xa thì 
vui vẻ, tươi cười, thấy nói có sự nguy 
hiềm khó khăn lại càng phẩn trí, bắng 


“hải Huống chỉ Huế chẳng qua cũng 


là đồng đất nước nhà lại là một nơi 


: Si ve : ` đế độ thắng cảnh, sông núi chập trùng, 
có ¡ch, không gì bằng làm một người 


rât lợi cho tính quan sát của H.ĐÐ. 
Đức Kim-Thương lại rất chủ trọng về 
thề-dục và đức dục, nên cuộc họp 
bạn này, nếu thành ra, sẽ có một cái 
ảnh-hưởng vỏ-giá, tức là gây (hêm 
một họ H.Đ. ở Trung-kỳ. Chủ nghĩa 
H. Ð. sẽ lan rộng ra khắp trong 
nước, anh em ba xứ sẽ bắt tay nhau 
thung thăng trên con đường H.Đ.,cái 
công bòn ba của anh em Nam — Bắc 
sẽ không phải là vỏ ích vày, 

Ngày mà ở các phô Huế, bay các 
con đường lên lắng tầm tấp nập tưng 


Í bừng, nhan nhắn những H.ĐÐ. sinh y 


phục gọn gàng, miệng hát chàn dị, 


Nam có, Bắc có, xa hay gần, cũng là ( 


do ở lòng sốt sắng nhiệt thành của 
anhemHĐ Nam, Đắc. 

Tôi thiết tưởng nên clọn lấy mộ 
ngày trong vụ nghỉ hè gần tới. Lúc đó 
anh em họe-sinh và các giáo-viên đã 
được nghỉ, những người làm việc 
cũng đễ xỉn phép được mươi lắm ngày 
thực là tiện. Như thể, vấn-dề tbì giờ 
đã tạm giải quyết. Còn vấn-đề quan- 
trọng tơn là tiền lộ phí và cư trú. 

Hướng-đạo đi đông thì xin đảm 
nửa liền, chắc sở hỏa-xa cũng chẳng 
hẹp gì, mà đang lúc ¿inh-tế lại được 
món bhời. Anh em H. Ð. đi đâu, đỡ 
phải cải nạn ô-ten thì tồn pbi cũng it 
hơn là các nhà quý phải quần-vợt hay 
các ông cầutướng. Cả lượt đi lượt về, 
ở lại Huế bốn ngày, tính phác ra hết 
độ một chục bạc giở lại. Món tiền 
này, H.Đ. sinh nào đã đi làm việc, có 


tiền lương tháng thì chắc cũng chả 
hẹp gì mà không bộ ra mua một cuộc 


L đi chơi có ieb như cuộc họp bạn này, 


Còn những H. Ð.S. nhà giầu thì 
chắc xin nhà cũng để, vì ai đã hiều H, 
Đ., ebo con, châu vào lÍ.Đ. tất là vui 
lòng cho tiền đi thắm cảnh Bế-dò. 

Khó khăn nhất là cảnh H. Ð. sinh 
không được xung tức. Nhưng cũng có 
cáchgiúp họ nghĩa là tô-chức 1 cuộc 
vui hay 1 euôe hát nào,tấ1 bà con trong 
thành-phổ cũng sin lòng đỡ đầu cho 
đoàn H.Đ. tỉnh mình góp mặt với tỉnh 
khác ở chỗ hội họp anh em ba xứ. 

Cứ như thế, thì mấy việc khó khắn 
đã tạm giải quyểtrôi. Cái trở lực to 
nhất là cái lòng không sốt sắng của 
một vài anh em hay bàn ngang, vì tình 
thế bắt buộc mình không đi được mà 
mong cho tất cả anh em cùng không 
được đĩ. 

Hướng-đạo đã giậy anh em tà 
không được thấy khó mà dật lùi thì 
lo gì không giải quyết nồi mấy vấn-đề 
nhỏ mọn ấy. 

Tôi sở dĩ viết bài này yêu cầu cùng 
các anh đoàn-trưởng trù tính cho anh 
em H.Đ. được một buồi tráng du, đến 
một nơi giang-sơn cầm-tú hạ trại họp 
mặt cầu vui, một phần cùng bởi muốn 
cho anh em Trung-kỲ cùng chúng ta 
nhập họ H.Đ. cho thêm vui, một phần 
cũng bởi muốn cho anh em ba xứ gặp 
nhau mà tăng thèm lòng thàn thiện, 
bác ái. 

Cái ngày nhận họ H.Đ. của ba kỳ, - 
tôi xin nhắc lại, - gần hay xa còn là 
đo ở tấm lòng quả quyết, nhiệt thành 
của cảeanh đoàn-trưởng Nam — Bắc. 
Các anh nghĩ sao? Xin vui lòng cho 
biất tôn ý trên tờ B.K.T.T., vạn cẩm, 

Phạm-văn-Bính 
Đội-trưởng đội Phi-Yến 
đoàn Trần-I.ăm, 'Phái-Bình 


Mới đây cuộc đấu Uruguay-Brésil 
(Brésil thắng 2-1) đã cho ta biết tài của 
hai tay thiểu niên đanh thủ Brés:!. 

Một người tên là Vietor chơi thủgôn 
cho hội Botafago, hiện nay còn là học 
trò, 19 tuỏi, nhanh nhẹn !ạ kỳ, người 
ta đã đặt tên riêng gọi là eon « Mèo », 

Người thứ hai là tấphong hội Bom- 


sueasso tên [éonidas. Mới có 18 tuôồi, 


cái mòn chắn và lừa ngoặt ban của 
Leon:das thực là tuyệt điệu tài tình. 
Bên dịch bao giờ cũng phải có vài 
người mới có thề chèn nồi chàng ta 
được. Một mình Leonidas đã sut cả 2 
gồn cho Brésil một cách tuyệt hay, Le- 


¡ onlđas được người ta khen tặng tên 


riêng là « Hắc kim cương » Le diamant 
noÏr ». 


ÃĂrsenal sau khi thua 
'Walsall 


Vài ngày sau khi qhua Walsall trong 
cuộc tranh eup Anhdquốc, Arsenal đã 
tranh vôdịch với hội Manehester City, 
Hôm ấy Arsenal có đủ các lay cừ trừ 
thiếu một mình Hapgood. Hàng tiền- 
đạo là Hulmie, Jaek, €oleman, James, 
Bastin). 

Xem vậy thì đủ biết là Arsenal đã 
làm bộ khinh thường Walsall nên mới 
bị thua vì những Hulme Coleman v.v. 
hôm nay đều khỏe mạnh cä chớ không 
phải là bọn mới bị « ghip » giậy. 


Bắc Kỳ Thể Thao (số 118, ra ngày 14-3-1933) 


78 


BẰC-KỲ CẦN PHẢI CÓ MỘT 


TÔNG-CUỘC 


Ở đời phảm làm biệc gì mà muốn 
mon, cho có guỤ-củ bữag bàng, có cơ- 
thề bền-chặt thỏi đều phải đồng-lâm 
hiệp-lực lại ; oì thế mà từ hội đổ buôn 
lừ nhà làm ruộng cho đến hội thồ-Lhao 
dâu đân ta cũng thấy có Tồng-cuộc. 

Nếu la kề những Đoàn-hướng-Đạo 
cũng là một « hội » thời ở trên thế-giới 
này không còn có hội nào số hội-uiên 
đông hơn là « hội Hướng-Đạo » nữa : 
trên õ.000.000 nạ ười ! 

3 triệu Hưởng-đạo-sinh của năm 
châu bốn biền luụ nước nào cũng có 
1öng-cuộc riêng của nước ấy song mục 
đích cũng không khác gL hơn là : gìn 
giữ cho các đoàn khỏi làm sai lạc cải 
tỉnh-thần Hướng-Đqo, tìm xét những 
chương-trình họp tập cho các bạn trẻ, 
lồ-chức các ngàu tụ-hội, giúp các nơi 
mới lập oề mồi khó khăn lúc buôồi đần, 
trực-liếp uới chảnh-phủ oởi quốc-dân, 
giao-thiệp oởi Tồng-cuộc Hưáng-Đạo 


ngoại - quốc, cỗ - động cho mục-địch ` 


Hướng-Ùqo ngàu thêm bành trướng. 
Trên bản địa-đồ Hướng - Đạo của 
hoàn-cầu tuụ Đỏng-dương chưa được 
cái hãn-hạnh có lả cờ con (1) nhưng 
trên dưới xứ Bắc-kỳ ta — hãy nói riêng 
đến xử Bắc-k đã, còn Trung, Nam- 
kỳ thời khi nào bàn đến Tông - cuộc 
Hướng - Đạo Nam - Việt (hay Đông- 
dương) lôi sẽ nói đến -- cũng đã có 
ngói một ngàn hướng-đạo-sinh rồi. 

Một ngàn hướng-đạo-sinh, 30 đoàn 
chẳng phải còn là một số íl, ậu mà 
em ra các Đoàn làm oiệc không hay 
có tình liên - lạc uới nhau, chương- 
trình học tập của đoàn-sinh có lễ cũng 
không cùng chung một quụ-iắc. 

Đó là mội điều khuyết~điềm lớn trong 
nền Hướng-Đạqo Bắc-kù mà chủng ta 
cần phải bồi bồ : bồi bồ tức là ta kíp 
lập ra một Tông-cuộc Hướng-Đạo Bắc- 
kỳ, ta cần năng có những ngáy tụ-hội 
của các Đoàn các Đội (raliemeni). 

Ở các nước nhờ có Tồng-cuộc, nhờ 
có những ngày tụ - hội mà tình - thế 
hưởng-đạo ngày một bành trướng, số 
Đoảàn-Sinh ngàu một đông ni. 

Ở nước Anh, nơi cụ Tô Baden Po- 
tuell xuất-thế, lừ năm 1908 là năm cải 
mầm Hướng-Đạo mới nâu ra trên đảo 
Brounsẻe, đến nằm 1911 đã có tới 
30.000 hưởng-đạo-sinh rồi. 

Trong kụ Âu-shiến nhiều pị đoàn- 
trưởng ra đầu-quân bị lử trận oả bì 
0iệc binh-đao nên nền Hướng-Đạo Âu- 
châu giqo đó có phần chậm trễ. 

Nhưng tiếng súng oừa im, thì ngọn 
lửa êm đềm của phải Òn-hỏa Hưởng- 
Đạo (3) lại bắi đầu chảy mà lần nảu 
chảy mau lắm. 

Năm 1990 ở Luânđón (kinh thành 
nước Anh-cdl-Lợi người ta đặt ra 
một quốc-tế liên - hiệp Hướng - Đạo 
phòng (Bureau Iniernational de Scou- 
lisme) người ta đặt ra ngày hướng- 
đạo quốc-tể liên-hiệp hội-nghị lấu tên 
la Jamboru (Jamboru theo tiếng Zon- 
lou là ngày hội hiệp của tất cả các dân 
tộc) cứ 4 năm lại có một kỳ tụ họp. 

Lần đầu (năm 1920) họp tại Londres 
hơn mười oạn Hướng-Đạo của 34 nước 
đến dự. Lần thứ hai họp tại Copenha- 


HƯƠNG-DAO 


gue, lần thứ ba tại Stockholm, lần thử 
tư tại Dirkenheadl cá 79 nước dự, sang 
năm thải đến lượt Paris được thấu 
¡ những nẻt mặt đầu những nụ cười của 
| tiều hiệp-sỹ các nước đủ mần da. 
Trảng đó làm gương, anh em Hiưởng- 
Đạo Háckù ta há chẳng nẻn mau mau 


lập ra Tồng-cuộc 0a lồ-chức ra những 

ngày hội-nghị lắm sao ? 

Muốn có Tồng-cuộc fa hãy nẻn có 
một ngàu tụ hội đã, đề các hưởng-đạo- 
sinh cùng nhau tổ tình thân-di, oà họa 
khôn mua khéo của nhau, các đoàn- 
trưởng bàn luận øề sự lập Tồng-cuộc. 

Ngày ấu nên chọn oào ngày 1er 0ả 9 
Nouembre sắp tới, hoặc nào dịp lễ Đình- 
chiến (cỏ lẽ lễ Đinh-chiến nằm nay sẽ 

| được nghỉ 3 ngàu), hay ngày lễ Noel 
| cũng được. 

Nơi hội-nghị tỏi tưởng năm đầu ta 
hãy lấu Hanoi làm nơi tụ họp pì Hanoi 
là Kinh-đó Bắckb, Hanoi là trung tâm 
điềm, Hanoi đã sản-xuất ra Hướng- 
Đạo đần tiên. 

Nảa các anh Đoàn-lrưởng các nơi : 
anh Hợp Nacham, anh Thu Tuyẻn- 
quang, anh Quỳnh anh Bính Thán 
bình, anh Tri anh Dan Lạng-sơn, anh 
Binh Nam-định (hau là hội Hộng-bàng) 
anh (?J Haiphong (haụ là hội Jeunesse) 
mà thứ nhất là các anh Nguyễn-thụu- 
Hùng, Hoàng-đạo-Thủy 0à Ngỏ - thế- 
Tân ở Hanoi sẽ cùng uởi trường Thề- 
dục -- hau là nói hẳn ra là cùng mới 
hai ông Nguyễn-Lễ pà Trần-băn-Lai ~- 
mà tồ-chức ngàu quần-anh đại hội này. 

Ước ao rằng 0iệc lập ra một Tồng- 
cuộc hưởng-đạo Bằckb -- mà « anh » 
Tô-Điền cũng đã có nói đến trước đâu 
— sẽ có thề thành ra sự thực trước 
ngày các anh em  Hưởớng-Đạo Nam- 

Bắc gặp nhan trên đãi Thằần-kinh. 
| Trầu-văn Khắc 


(1) Mỗi Töng-cuộc Hướng-Đạo thường 
| có một bản địa-đồ cửa toàn thể giới, 
trên bản địa-đồ ấy những nước nào có 
Hướng-Đạo rồi thời có cắm một lá cờ, 
nhỏ to tùy theo số t+oàn-Sinh nhiều hay 
ít, hoặc trên lá cờ đó cũng biên ¿ð số 
Đoàn-Sinh nữa. 

(2) Ông Baden Powell gọi Se. ut là éclaï- 
reur pacifique. 


Trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao số 95 


ra ngày 20-9-1932, Trưởng 


Sếu đã đề nghị Bắc Kỳ cần phải 


Hướng đạo như Nam Kỳ, và 
chính Thống đốc Nam Kỳ đã 


chính thức chuẩn y từ tháng 6 
năm 1933. Vấn đề này đã gây 


| 
! 
| 
| thành lập một Tổng cuộc 
| 


sự quan tâm và chú ý đến các 
Trưởng lãnh đạo phong trào ở 


Bắc Kỳ như Tr. Nguyễn Thụy 
Hùng và Hoàng Đạo Thúy. 


79 


' Một buôi làm lễ Tuyên Lời- 
Hứa trọng-thề của đoàn 
Hướng-Đạo Saigon 


¡_ Sáng chúnhật 2 Octobre vừa rồi 
trên sản Tông-euộc thê-thao Annam, 
đoàn H.Đ. Saigon đã làm lễ tuyên lời 
hứa cho 3 đoàn sinh, 4 sói con và 
phong chức cho một người đội-trưởng. 


| Buôi lễ này làm rất trọng-thề. Trước 
| mặt 500 quan khách Pháp — Nam và 
¡ chừng 100 các bà, các cô. Cuộc hành- 
| lễ đã tỏ ra một cách rất uy - nghiêm 
| eđäm-động, từ lúc làm lễ kéo cờ cho 
đến lúc đoàn H. Ð. hát bài «Tạm 
| biệt» (aurevoir seout). Các bạn đồng- 
| đạo H.Đ.Q.P. cũng đến dự lễ đủ mặt. 
| Sau khi ra về ai nấy đều có vẻ cảm- 
cớ 

| 


» 
®. ‹@ 


Buồi chiều cũng trên sân T ồng-cuộc 
đoàn Hướng - Đạo lại ra mắt quan 
Thống - đốc Nam - kỳ cùng ngỏt ba 
nghìn khán-giả đến xem cuộc đấu cầu 
tranh eup Krautheimer. Công - chúng 
rất lấy làm ngạc-nhiên khi tròng thấy 
ngót trăm bạn thanh-niên nước nhà 
đi đứng thành cơ-ngũ như vậy. (Vì 
đoàn H.Đ. Saigonit khi đi vào trong 
thành-phố nên công-clhúng chưa trông 
thầy bao giờ). 


rấp, khi ra đến giữa sân, công - chúng 


võ tay vang-động. Cảm - động nhất là 
khi lá cờ vàng đi đến đâu thời công- 
chúng đều đứng giậy ngả mũ chào 
một cách rất kính-eần. 


| 
| 
| 
| 
| Theo dịp kèn đoàn H.Đ. đi đều răm- 
| r 
| 
Í 


BKTT, 11-10-1932 


TỐNG - CUỘC TÔNGCUỐC HƯCỚ? NGDAO 


HƯỮƯ ỜNG - DẠO 


Trong B. R. T. T. số 9ã, anh Trằn- 
năn-Khắc lên tiêng gọi anb em HH. 1). 
Đắc-RỤ mau mau lập ra Tông- Cuộc nà 
!ồ-chức những ngày hội nghị dề khỏi 


thầu « các đoàn làm piệc không hay có \ 


tình liên lạc, chương-!trình học lập của 
đoàn sinh không cùng chung một qug 
tắc ». 

Lập T. C. H. ÐĐ. B. N. lỏi tưởng 
không nên pà không có thê được. Vì 
rằng ta đã sẵn có một Töng-cuộc là 
Tông - Cuộc - Hướng - Đạo - Quân-Pháp 
(Fedẻration des l¿claircurs tle Franee). 
Từ ngày mặc bộ u-phục H. D. ta sân 
theo luật 0a quy-tlc của T. ©. IL Ð. Q. 
P. (loi et réglement inferieur de la fédé- 
ralion des lclaireurs đe France). Vậy lẽ 
iự-nhiên là ta phải xin sả! nhập pào 
Töng-cn¿c ấu. Muốn thế, môi tỉnh phải 
lập Associalioi tfocale, phải có điều-lệ 
(xtalls), phải được quan Thống -Sứ 
ttuyuệt-, rồi khi ¿ó phải nhờ quan Toản- 
Quyền xin sát nhập chớ oới T. G.H. Ð. 
Q.P, (a[Jiiatlion quec la fédẻralion đes 
E. D. EF,). 


Nếu naự ta lập Töng-cuộc riêng ắt 
F. C.H.Đ.Q.P.sẽ khôn) cho, lấu lề 
rằng fa là nưởc-bảo hộ của Pháp, nẩ.-ta 
theo chung một quy tả› (réylemenl). 


Con ngàu hội họp (ra11izrment) của các 
toàn Bắc-KÙ, anh Trằn-oản-Rhắc khi 
0oột 0Ì anh quên rằng chưa có đoản nào 
được nhà nước cỏn nhận (evistence 
tẻyale) chưa đàu lập œssociation iocale, 
chưa đản có statuts, 

Vả tại ngoài ba đoàn ở ilanoi ra còn 
doàr. nẻo cũ ›q mới thành-lập, chưa đâu 
oảo khuôn tảo phản, có nơi trông ngoài 
¿o lát oai phong ma bề trong thật rỗng 
ếch trống không, sả2h ở không có, 
đến lnaạ' HD ông đoàn-trưởng cắt 
nghĩa cũng khóng thỏng. Tần-quản 
(aspiranl, chưa thị thị ralliement đề 
¿àm gì, hau chỉ đề ăn rồi lại đì oề. 

Nếu muốn có ngày hội họp kìa, tới 
tong các anh đoàn-trưởng các tỉnh rên 
dt@ lâm Tuyên tạp cho H. 1). Q. có khối 
óc ÌH. D. (esprÙt scout) ÍL nhất mỗi đoản 
cũng có mộ! nửa đã thí lên H, Ð. Q. 
hạng nhỉ (¿claireur de 2e cÌasse), mỗi 
doàn có mộ! cuâc chơi lớn (grand jeu) 
đề tổ lực học trong ngàu hội họp. Ngày 
đó tôi mong sẽ có thề làm nỗi trong HuỏU 
lễ Pâques nain 1993. 

Anh 7Trằăn-càn-Rhắc nghĩ sao? Các 
anh đoàn-trưởng các lỉnh nghĩ séo9 


Đoöàn-trưởng đoàn Lê-Lợi Hanoi 
guyễn-Thụy-Hùng 


——————————————. 


Tôi cũng xin nói về Tồngcuộc H, Ð. 
Từ khi xứ Bắc mỗi nơi đều thấy có 
anh em Hướng-đạo, trên báo rày tôi 
đã mong mỏi có một T.C. dề cho giữ 

- lấy cùng một tinh-thần. Khốn nỗi lúe 


bấy giờ chưa đầu lập thành hội vững | 


-_ vàng, một T.C. đành là sớm quả 

| Trần đoàn-trưởng vào Nam, hô hào 
lập được hội Hướng-đạo Saigon, nay 
lại dựng được Tôngeuộc H.Ð Namkỳ‡ ; 
- kê thật là khó nhọc, đã giúp cho nền 
| H.Đ. không phải là ít. 


Anh đội-trưởng Phạm lại vừa thúc 

đục đề quan Thượng Phạm lưu tâm 
¡ đến việc H Ð. 
| Các anh, vì nền H. Ð. mà bôu ba, 
¡ thật đã là hết lòng. cheo gương tốt 
(trong nhà Hướng đạo. 

Các anh lại lo lắng dễ dựng nên một 
T.C.H.Đ. Việt-Nam. Đó thật là ý nghĩ 
của các anh đã đúng với ý nghĩa khắp 
anh em, ai ai cũng mong như vậy. 

Trong việc T.C. này tôi cũng có một 


vài điều muốn xin các anh cùng bàn | 


T.C. cho Namkỳ, một cho TrungkỳỲ, 

một cho Bắckỳ như aph Khắc có lần 

đã nói. Hay là lập một T.C. cho eä ba 

kỳ, gọi là T.C. Việt-Nam có Hoàng- 
Thượng đứng đầu và quan Phạm tròng 
nom ở trongØ phạm vi bộ giáo-dục. 

Tôi xin bầy ngu-ý thế này 
xứ một T.C. thì riệu vợi lắm. Mỗi một 
việc tất mấy T.C. giải quyết. Mỗi T.G. 
có thể lại có một ý kiến. Như vậy nhất 
| trí thật là khó khăn. Ý tôi: không 
bằng chỉ có một T. C. là hon, công 
việc gôm eä về một mối có lẽ tiện và 
chóng, 

T.C. ba xứ là một việc đáng mong 
có Nhưng nếu coi H.Đ. là một phần 
trong chương-trình của quốc-phủ mà 
có quan-viên giảm-đốc thì lập T.C. ba 
xứ lại có chỗ không tiện. Namkỳ là 
nơi nhượng địa, tất không thề nhận 
sự giám-đốc của qu:zn-viên một xứ 
khác. Công việc một bộ ở ?rungkỳ lại 
không bao hàm cả Bắckỳ. Cái khó 
khăn là ở nơi ấy. 


Ị 
Ị 
| đề cho việc chúng ta rõ ràng, lập một 


Và trong vòng Đông-dương còn có | 


hai xử Mên, Lào Liệu rồi hai xứ ấy 


T.C. hay hai T.C. nữa. 
H.Đ. là một « đạo » mới, mở đường 


¡ cùng nên dành chỗ sẵn cho những anh 


- em đã cùng ta chia một vận-mệnh ở Ì 


trên bán-đảo này. 
¡ núi Trường-Sơn không nên đề nóchia 


: Mỗi một | 


Í 


rẽ con nhà H.Đ. trên một mãnh đất 


nhỏ. ; 

Vậy thì ta lập một T.C.H.Đ. Đông- 
đương, có nên không ? T.C. Đông- 
dương ấy, rồi biết T. C. thế-giới, đó, 
cũng là một đường. 

Triền-dình nếu dề lòng đến phương 
pháp H.Đ. những việc có thề làm tất 
không phải là ít. Nền H. Ð. Việt-Nam 
được Triều-đdinh sẵn sóc thật là may 
mắn lắm. Triều-đình có thê lập một 
trường huấn luyện, vì việc thiếu người 
làm đầu vẫn là một cải quäp cho nền 
Hướng-đạo. 

+ Ý * 

Bày giờ lại xin nói đến việc vào T. 
C. của Eeclaireurs de Franee là một T. 
€. về phương điện tôn-giáảo có ý rộng 
giãi nhất ở Pháp. Ba năm nay Trường 
Thêdụe đã viết thư đề xin cho đoàn H, 
ÐĐ. Hanoi vào T.C. ấy. Ở' Thái-bình và 
Lạng-sơn cũng vậy. I.d.Fr. chưa xử 
trí làm sao, đếñ vừa rồi khi ông Im- 
bert là Đốe-họ» trường Sư-phạm Ha- 
noi sang ông mới cho biết là T.G.E.d. 
Er. ủy ông việc xét thực việc H.Đ.ở 
đày. Mươi hòm sau ông Toàn - quốc 


ị Ủy-viên lại cho biết rằng ông Imbert 


bước vào nhà H.Đ. lại phải lập một ¡ 


gần gạn cho muôn giống, chúng ta ' 


Sông Cửun-Long, | 


Í 
| 
Ị 
| 
| 
| 
| 


đã được chính thức ủy làz: phái viên 
của I.đ.EFr, ở Hanoi. Ông Imbert có 
tỏ ý muốn hội kiến với mấy nhà H.Đ. 
Hanoi song ông vẫn mệt. 

Đấy mới lại sinh một việc nữa làm 


cho chúng ta khó nghĩ. Chúng ta không 


thề : nơi thì vào E.đd.Fr., nơi thì vào 
T.G.V.N. Cải quang cảnh chia ba chân 


L vạc ở bên Pháp đã làm cho nền H. Ð. 


Pháp khó tiến, anh em ta chắc chẳng 
ai mong thấy ở đây. 

Về việc này tất phải bàn - bạc chin 
lắm mới được, Thế nào cũng phải có 


. một ngày hội-họp anh em đề cùng 


nhau thu xếp. 

Nhưng việc bây giờ là cần phải có 
nhiều hội H.Đ. ở khắc mọi nơi đã; 
một cơn mưa gió, đất Bắc ta còn mấy 
lăm nơi. T.C. Namkỳ cũng vẫn gồm 
có một hội. Ở Trung thì mới thấy 
tiếng đồn. Thế cho nên anh Phạm 
phen này vỗ cánh bay di, từ bắc đến 
Nam, eon nhà H. Ð. chắc không ngại 
rằng một minh chẳng làm nồi mùa 
xuân, xin chúc anh trên đường gặp 
được nhiều tri-kỷ, nghe anh, hiều anh 
mỗi nơi anh đậu sẽ thấy một đoàn. Dù 
anh đi chẳng thay mặt ai nhưng anh 


em ai ai cũng mong ở anh đó. 
ba Tô 


Phản hồi của Trưởng Nguyễn Thụy Hùng về bài viết của Trưởng Trần Văn Khắc 
đăng trên Bắc Kỳ Thể Thao số 95 (20-9-1932), và bài viết của Trưởng Hoàng 
Đạo Thúy đăng trên Bắc Kỳ Thể Thao số 132 (20-6-1933). 


80 


Số 9 


? 


Năm thức bà 


auế” 


f#ÊDACTION ~ ADMIN:STRATION 
37, RUE DES £VENTAILS, HANOI 


LẠI NÓI VỀ 


TÔNGCUỘC HƯỚNG - DAO. 


L tion) của mỏi hỏi nào đó thôi (ở Hanoi 


——-e_—- 


Trong số báo 9)7 ra ngay 1 oclobreanh 
XNguyên-thụ-Hlùng có ngỏ Ủ-kiển bề 
#iệc tỏi hồ hào lấp Tông-cnỏe llưởng- 
Đạo Dáckụ oà lô-chức ngày hỏi nghị 
của anh em Hưởng-Dạo ngoài Bắc. 

Về piệc lập T. ©. H. Ð. D. K. anh Hùng 
nói rằng (tưởng không nên oà không 
có thể được. » 

Không nên theo như Ụ anh, øì ta viä 
Theo luật- 
từ trước đến nay rồi nág tất nhiên là tạ 
phải vin sáf-nhập bảo T. Œ. ấU còn như 


không có thề được 1ä øì T.C.H.D.P.Q. | 


sẽ khong cho, lấy lễ rằng ta là nước 


bảo-hộ của Pháp oà theo chung một ' 


4wuj-lắc oà tồng-enỏe ấy. 
Viết bài này chẳng phải là tỏi định 


trả lời anh Hùng đâu, nhưng có ý mong | 


các anh Đoản-Trưởng các tỉnh khác 
cùng mới chúng tỏi bản tỉnh piệc nà 


cho sác dáng, oì piệc lập T.C.H,D. cho ` 


chúng !a là một 0c lớn lao mà lại cần 


thiết, hàng ngàn hàng muỏn bạn thiểu , 
| Ghỗã không có thể được ebï lả chỗ ta 
¡ thay đồi cuốn quy-tắc (rẻglemenf infẻ- 
L rienr) cho hợp oởi Nước ta, các dấu hiệu 


niền san này nhập đoàn HI.D. cũng có 
phần ảnh-hướng ở đó cả. 
Không nên. — Tỏi chẳng cần phải 


nhắc anh em cũng biết rằng gốc -tích „ 


H.Đ. là ở nước Anh, rồi sau người 


Tháp mới « bắt-chước » người Ảnh mài ` 
làm. Lúc người Pháp mới theo đó, họ Ì 
cũng phải xem cuôu Scouling for Dogs Ï 
của dại-tưởng B.P. sau rồi họ mới dịch ` 


cuốn đó ra chữ Pháp tức là cuốn & Les 


1claireurs » bà giờ, họ lại thảo qug- ` 


tác riêng cho hợp nới người Pháp. Hiện 
naụ ở bèn Pháp có đến 3 T.C.H.D. là 
†ẻdération des Sconls de France, F 
ralion des l'claireurs [nionistes nà Fẻ- 


dlẻraHon des l2.).F, la f.Ú, này chỉ có \ 


nề phần lỏn-giáo la khác nhau (mọt 


phải thờ Jẻsus Chỉ!, mọt phải thờ | 


điều còn một phái thời không có lỏn- 
giáo nào cả, aỈ bảo cũng được), còn thì 
gu-lắc bởi thảt-lệ thường chỉ khác 
nhau mội chút thôi, mà chương-trình 
học-tập của doan-sinh cũng giống nhau, 
chí khác nhan ở chỗ lôn-giáo. 


Kề từ khỉ anh em chủng ta lập nên 
TỊ.Ð. chúng ta sở - dĩ. theo gug-lắe của 
1.,0.F. (1) là pì ở trong không có diều 
gì bó-buje pề lỏn-giảo cả. 

Thụ nhiên nếu bây giờ chủng ta láp 
riêng một Tòng- Cuộc [iướởng-Dqo Dóng- 
Dương thời từ quy-tắc, từ: điền-lệ cho 
đến trương-trình học tập ta cùng phải 
tầu theo xứ sở của ta ma thay đồi, mà 
dạt đề cho thích hợp nởi ta. 

Vị dụ nhứ một Sỏi con (Lotutpeleau) 
muốn được lên chức «một sao» phải biết 
những ngày lễ Jeanne d*Äre, 11 Juitlet 
Đở [Í Nopembre là thể náo thời ta có 
thề đem thay) ảo là ngày mùng 3 tháng 
hai, ngày mùng 3 tháng nam, ngày 90 
tháng tám 0.0. ; trương-trình lên chức 
HD. thí~sinh có nói : phải biết lịch-sử 
Ù nghĩa là cờ Tam SắẮce, oặy ta có thề 
đói là lá cử nàng, thì lên hạng nhỉ pề 
Vạn-odt-học ta cũng phải tay theo cả 
cối bả sức bật của &ứ ta mà cho pèo. 

Nói tôm lại thời người Pháp bái 
chước người Anh, người Nam bái 
chước người Pháp, mune-đich cao va của 
HH. D. D. ở dâu cũng sản mội, nhưng từ 


bỏ qu)-lắc của T.6.H.D.P.Q. | 


L học tập phải từ từng nước,từng xử mà 
| thêm pảo bởi ra cho hợp-|ệ. 

Chỗ không nên của anh Hùng đã nói 
| tỏi tưởng không đúng mà nếu nói là 
| không nỡ thời có lề dùng hơn. Không 
nỡ là oì ta đã theo qiu-tác của tì.D.EF, 
hai nắm trời naụ, ta cần phải biết ơn 
T. Ó.ấu, nhưng chỏ đỏ là oiệc nhỏ mà 
| piệc lập T. €. H. D. Ð. là piệc lớn gấp 
tram gấp ngàn. 

Không có thể được.— T. €. H.Đ. 
P. Q. chàng có quyền gì mà không cho 
ta lập 1. Ó. riêng, miễn là công 0iệc la 
- làm cho đường dường chính chỉnh. ta 
theo đăng mục-tích B. D., các tỉnh dầu 
- đã có điền-lệ (SIalits) riêng rồi thời tự 
L_ khắc ta sẽ lập được T. €. như T. ©. V. 
D. DBác- Rụ, T. €. lennit âu. Trong diền- 
\ lệ của E, I). F. căng không có cải «ca » 
| nói đến thuöc-địa hay xử bảo-hộ kia mà. 


7a là nước bảo-hộ của Pháp uày thời 
L 1a sẽ win Tỏng-Cuộc E, D. P. đờ đầu 
cho, bừa đủ tình lại đủ lỤ. 


(rnsignes oj[iciels) ta không được bát 
chước giống hệt của họ mà làm thôi. 
Sự lập T. C. H.Đ riêng cho anh em 


T. T. số 65 dã nói tỏi tưởng không cần 
nhắc lại. 


Còn bề ngày tụ-hỏi (ralliemenl) mà 
¡ tỏi bàn tính lập nào cuối năm nay, anh 
Hùng nói nên đề đến pụ lễ Pdqueš sang 
năm đề cho anh em các nơi biết nhiều 


nhiều hơn lên nữa sẽ họp mới oui thời | 


( tôi cũng chịu rằng anh nói rất đúng, 
nhưng còn chỗ anh bảo tỏi là « Rhỉ bội » 


Lễ chào cờ của anh em Hướng-Đạo Saigon (người đứng gần về bên 


MÔI SỐ BA XU 


` , x 2 ` , 
TUẦN BẢO XUẤT-BẢN NGÀY THỨ BA 


chúng ta có Ích lợi như thể nào anh ba , 
Tô tức Hoàng-Dạo-Thủụ trong B. N. \ 


.Uresf Báeckyý sáp sửa dự Điện - kính đại hội. 
Hạn nhận đơn đến 81 Oetobre là eùng 

¡ Phonmgj-độ của các tài-tứ sẽ chiêu lên màn bạc, 
| Mạnh hơn lên! 


:——-—~——~—rrtrrrr se 


qug-tắc, từ điền-lệ cho đến trương-trình Ì trải là đoàn - trưởng Trần-văn- Khác, 


Đi chưa có đoàn nào dược nhà nước 
công nhận » thì lôi trởng anh càn-thản 
quả. 

Tỏi sẵn biết rằng hiện nay ở các tỉnh 
những D. H. ID. chưa dâu thành 2Ảsso- 
cialion loeale ca, mới là một bạn (Sec- 


của l¿dep, ở Lạng-Sơn của Tri-Tri, 
ở Namudinh của Hồng-HBàng, ở Haiphong 
của Jeunesse. Ð. 0.) nhưng các hội đó 
trước khi lập ban HH. Ð. dều đã có xin | 
phép các quan đầu tỉnh cả rồi, cóng 0iêe 
lam cũng được các ngài tán thành, í 
thề có vín bề Hanoi đề họp mắt oới anh 
em các nơi tôi tưởng cũng chẳng phải 
là mọi piệc khó gì. 


Tôi muốn nói thêm nữa mắc khỏng 
tiện pậy tỏi sẽ piết thư riêng oề anh 
Hùng. Chúng tỏi rất mong các anh 
Đoàn-Trưởng các nơi sẽ cùng oới chúng 
tỏi bản tính bề piệc này. 


A gay 15 Oelobre nửa rồi thời-k Ù tôi 
cóng-cán 0ửa hết mà nghị-định bỗ tỏi 
làm 0iệc lại Saigon cũng 0ừa kỦ, 0d 
thời ngày tụ-hội của anh em H. Ð. 
ĐắckÙ trong díp lễ Páqucs 1933 tất | 
nhiên tòi sẽ chẳng được cùng anh em \ 
họp mặt, nhưng lỏi tỉn ràng đến oụ hè 
sang năm chúng; ta sẽ gặp nhau trên đất 
Thăn-kinh, dề thắt chặt thêm cải giây | 
liên-di của hai nơi Nam-Dắc. 

Trần-văn-Kbắc 


() Ð E, vết tắt của Eclaireurs de 


Franee. 


3 déceimnbne!t 11 décembre 
1982! 


Hai ngày của Bỏng? Thịnh? 
Chức? Nhân ? Can? của Lượm? 
Lợi? Còn? hay là 2 ngày của 1 
tiêu anh-hủng vòdanh nào đó? 

Hai ngày viết bằng chữ lửa 
trong bềöe của ngưởi « cua-rơ». 


h 


=_) 


81 


Ngày 18 Octobre 1932 


fFrw2wE 


,IANOI 488 


BACKY ~ THÊTHAO HANOR 


— 
Cuộc Vines thẳng 
ochet tại Porest-HiIIs 


Vào bátkết Cochet 
trước 7.000 người xem 

Bánkết lại hạ AlHison ở set thứ nắm, 

Được nghỉ vài phút thì phải vào 
chungkết đấu với Vines. 

Cochet biết thể ở fông thì sẽ thua vì 
những quả ban nạng, nhanh và sảu 
của Vines, chỉ bằng theo lối Borotra 
lên lưới mà triệt ban của nhà vôdđich 
Mỹ-quốc. Cochet gac 3-2 nhưng sau 
Vines đánh đều, vừa khôn - khéo, ban 
vụt vừa mạnh vừa nhanh nén toàn 
thẳng 6-4, 6-4, 06-4, 

Vines cũng biết nếu đề Coehet lên 
được gần lưới mà tung-hoành thì thế- 
công của mình sẽ bị phá vỡ nên va 
hết sức kìm Cochet ở [ong bằng những 
quả ban đi theo hai bên vạch và thọc 
góc. Trải lại, Vines khòng ăn được 
nhiều điềm về seyit vì trọn cuộc chỉ có 
6 lần là Cochet không đỡ được những 
quả sevit búa danh của Vines. Còa 
Cochetthì không án được một quả 
sevit nào cả. Hai bên ấn nhau phän 
nhiều bảng các quả ban đặt không 
chạy đỡ kịp. Cochet tuy đánh ở lưới 
hay tuyệt-diệu nhưng lại tiếc không 
được nhiều dịp mà lên, cho đến khi 
kết-eụe bị thua thì thành-thực tuyên- 
bố rằng: 

« Từ khi cầm vợt, tôi chưa hề' thấy 
những quả ban vừa mạnh vừa nhanh 
như thế bao giờ !» 

Ghê-gớm thay! Vines! trong 30 jơ 
chỉ có 6 jơ là điềm lên đến 40-40. 
.......unmenssssnnnune 


hạ Van Ryn 


MŨI TÊN 


VỮNG TAY CO 


Tiết trời sắp chuyền sang mùa đông 
khí lạnh cam-căm đã bất đầu bao-phủ 
non sòng đất Bắc, Trong mấy tháng trang- 
tráng náng hạ, các cuộc thê-thao đều 
phải bỏ; tởi nay lại bắt đầu mùa bỏng 
tròn, mùa tennit, mùa thi ngựa, mùa đi 
sin,,„ Mùa đỏng là mùa thề-thao, 

Xét ra thi đảm thiếu-niên ưa mạnh-bạo 
ham quả bóng tròn ;bọn công-tử thích 
«chưrg» ham về tennit; những ông già 
chán tỉnh, thịch di sản; lũ con-bae hsm 
ăn, đều dua xem thi ngựa. í 

Đù chơi cách nào, cũng là thề-thao, Đã 
là thê-thao, thì là tốt rồi. Vừa đây 
Ò. Nguyễn-Văn-Vĩnh viết trong bảo An- 
nam Nouyeau, cũng €ca-lụng cái côrg- 
dụng của thề-thao. Mà ông Vĩnh lại còn 
bènh cả cái thuyết lấy nhiều vợ. 

Bởi ý ông là : 

1') nên lấy nhiều vợ: 2) nên tập thề- 
thao 'Nèn tôi muốn tìm xem những người 
lấy hai ba vợ mà muốn tập thê-thao, thì 
nên tập món gì cho đúng lẽ, 

Thi món gì là món cỏ thề mưu đươc 
cuộc hòa-binh trong những giả-đình có 
lắm phòng riêng? 


Mười phần cầng dáp=diễm cho một cài. 

Nếu chang chẳng vừng tay,thì bao nhiêu 
chăn chùn sang bèn bà vợ-cä, luống tủi 
thân ai, kề lạnh-lùng,.„ 

Tôi vừa được tia đích-xác rằng mùa 
đông này, hội «nhiều vợ » tồ-chức một 
cuộc thi « kéo-thừag» do Ò, Vĩnh đứng 


ra cho cúp, 
Lãng-Nhân 


BẲCKỲ THỀ THAO. — NGÀY 


16 MAI 1933 


NHỈ —— 


THANG 


B0ÀM THANH- NIÊN HƯỚNG -BẠU XIÊM-LA 


Muốn cho độc-giä đễ hiều hơn,tưởng 
mên nói qua về nền giáo- dục canh-tần 
của nước' Xiìm, rồi nỏi đến 
đoàn Thanh-niên Hướngđạo, vì rằng 
một phần của đoàn hanh-niên này 
cũng thuộc vào bộ giảo-dục. 


sẽ 


Từ năm 1906 giảo-dục nước Xiêm 
đã tồ-chức lại theo một lối mới, đã có 
các nhà giáo-sư lão - luyện du-học ở 
Âu-Mỹ về đứng ra tròng nom các học- 
đường. Nhưng đến pầm 1910 sơ-họe 
trong nước mới phải cưỡng-bách, và 


mãi đến nău 1920 chảnh-phủ mới | 


tuyên-bố đạo-luật miễn học-phí cho 
các học-sinh ở eäe trường trong nước: 
"Từ đấy giáo-dụe nước Xiêm mới tiển- 
bộ rất mau. Tất cả trai gái đến 8 tuồi 
đềư phải cưỡng-bách di học ba năm 
ở bực sơ-học. Rồ: önămơ bực sơ-học, 
trể nào khỏng theo nền trìng-học,cũng 
đều buộc phši học tbềm 2 năm nữa ở 
một lớp còng-nghệ. Phần nhiều bọn 
trể này sau dều ran' ập đoàn 1hanh- 
niên Hướngdạo. Bởi thể nên, hiện nay 
trong nước Xiêm lớn bẻ gì đều cẻ một 
chức-nghiệp cả. Đến pầm 1920 trong 
nước đã cỏ đšn 35 000 trườog học công 
với gần 25ä.000 học-sinh và tiên 650 
trường tư-thụs với 30.000 học sinh.Về 
đại-học, cao-đẳng học và chuyên-môn 
học phát-đạ! cũng khêng vừa, nhưng 
trong bài này không nói đến. 


* 
sˆ * 

Từ năm 1912, trong nước Xiêm số 
học-sinh ở các lớp còng-nghê,học-sinh 
tốt-nghiệp sơ- học, càng ngày càng 
đông, mà chánh - phủ không kịp lập 
trường thu-dựng. cho nên vua X'ẻm]a 
một nhà xuất thân ở trường võ-bị ở 
bên Âu — đã trù-tlính việc lập một 
đoàn Thanh-niên Hrrớngđạo tlieo các 
cường - quốc bên Âu. Lại nhân từ 
ngày có ông Baden Powell (là người 
sáng-lập ra Hướngdao hoàn - cầu) xin 
ra nhận cái chức-trách tồ-chức đoàn 
"Thanh-niên Hướngđạo cho vua; từ đó 
xua Xiêm đã dự-đoán trước rằng việc 
cải-lương cho tỉnh-thần quốc-dàn mà 
vua đang sắp-đặt thi-hành, thế nào 
rồi cũng có kết-quả mỹ-mãn theo chí- 
nguyện. 


Ngay lúc bấy giờ vua đã thâm-hiều 
xẳng vận-minh của nước sau này là ở 
trong tay bọn Thanh-niên: mà dạy 
cho bọn đầu xanh tuồi trẻ này,cbÏ dạy 
về lý-thuyết sư-phạm khỏng, tưởng 
cũng chưa đủ khiên cho họ sớm có 
mối cảm tình về hơp-quần và chức-vụ. 
cho nên vua hết sức lo tồ-ehứe về giáo- 
đục thực-nghiệm,vì rằng giáo- dục lý- 
thuyết hình như không có sinh-khi và 
lâu-nhiễm được cái óc non-nớt của 
con trẻ. Nghĩ thế ông (vua đồng-!ử » 
của nước Xiêm bèn đứng vai chủ- 
động trong việc lập đoàn Thanh-nièn 
Hướngdạo. _ 


Năm 1914 đoàn Thanh-nièn Hướng- 
đạo của Xiêmla đã thành-lặp, có 2 500 
thanh-niên gia-nhập ; rồi càng ngày 
càng đông. Trong đoàn-thề này rất có 
4ui-mô và trật-tự nghiêmcbïnh,không 
kém gì đoàn Thanh-niên hiện thời của 
Musso!ini nước Ý. Qua năm 1990 trong 
toàn-thề nước Xiêm có đến 178 đoàn- 
thề Thanh -niên Hướngđạo Phần 
nhiều trong mỗi họe-đường đều có một 
đoân-lhề Lần lần về sau vì số người 
đông quá, nên số đoàn-thề phải :ùy 
số trường học mà thành - lập, “Trong 
năm 1921 số Thanh-niên Hướngdạo 
trong nước Xiêm đã được 22.000 
người, năm 1927 lên đến 27.000 người, 
rồi đến năm 1930 thời vừa dứng 30.600. 
(cho đến bây giờ,thì,theo nuư lời 8 bạn 
H.Đ.S. Xiêm mới qua dây, sô H.Đ 
§. của Xiêmquốc có tới gần 100 000 
rồi). 


Về sau theo ý vua lập thêm một học- 
đường đặc - biệt (cũng như trường 
Cappy bên Pháp luyện cho các người 
ra làn đoàn-Irưởng sau này) mụe- 
đích đề đường thành một lớp người 
đủ tư-cách giáo huân cho các đoàn- 
thề Thanh-piên Hướngđạo trong nước. 
Rồi muốn khích - lệ tấm lòng hiếu 
| thắng và tranh-dua của Thanh-niên, 
một kỳ thi lên lớp (về Hướngđạo) mà 
| đều phái các quan đại-thần có học- 
| thức rộng trong triều ra đứng giáảm- 
khảo. 

Đến nay, cả nước Xiêm, cho đến 
người ngoại quốc, ai cũng đều công- 
| nhận rằng nhờ việc tô-chức các đoàn 
Thanh - niên Hướngđạo, mà thanh- 
niên trong nước đã sớm tỉnh-ngộ,biết 
kính-trọng các nghề riêng của mình 
mà nhàn đó họ mới học thêm được 
các c'ức-nghiệp mà xưa nay người 
Xiêm hay coi thường và đã hầu thả 
hết vào tay người ngoại-quốc (nhứt là 
vào tay người Hoa-kiều). 


Trong các cơ-quan của các đoàn-thề 
Hướngđạo, bọn thanh-niên được tự ý 
chọn lấy một nghề mình thích mà học 
tập. hoặc đanrút hay là ươm đệt,hoặc 
nghề thợ mộc hay thợ vẽ hay là vô- 
luận nghệ gì khác. Trong mỗi eơ-quan 
của mỗi đoàn-thề đều có đủ các nghề 
không thiểu nghề gì. 

Đây là việc trong nhà, còn công-việc 
ở ngoài là tập-luyện, thao-diễn, trèo 
núi, bơi sòng, cũng tập đủ như binh 
linh. 


| Muốn cồ-vũ tấm cảm-giác của các 

bạn thanh-niên tân-tiến ấy, nên trước 
khi nhập đoàn-thề người ta có bắt 
phải tuyên-thệ nghiêm-chỉnh lắm. Lại 
biết rằng lời phát thệ rồi rất có ảnh- 
| hưởng về sau,nên mỗi khi nào có cuộc 
| tuyên-thệ vua phải tự thân ra chứng- 
| kiến. Đối với các đoàn-'hề Thanh- 
| niên Hướngđạo, vua lo chăm-nom và 
| săn-sóc một cách rất sốt-sắng. Lại cũng 
| vì muốn cồ-lệ đảm người tráng-kiện 
mới mẻ ấy trong các cuộc vậnđộng về 
trận-mạc, nên mỗi năm đều có cuộc 
tông thao-diễn, có đại-biều của các cơ 
quan trọng-yếu trong nước đến chứng- 
giảm. 

Vua đã đạt đến cái mục-đích cao xa 
của mình rồi: hiện "nay các đoàn 
thanh-niên Hướng-đạo của nước Xiêm 
¿ã một mực trung thành với vua, biết 
phục vụ và hết lòng hết sức với mọi 
việc công-Ích của quốc-gia mà xưa kia 
quốc-dân Xiêm không được thế. Lại 
thêm một tấm lòng nhân ái biết thương 


yêu đồng bang, biết cứu nạn dân 
không phân biệt chủng-tộc giai-cấp. 
Thanh-niên Xiêmla đã làm được 
những việc đáng phục đáng kính ấy, 
quyết không phải muốn lĩnh những 
phần thưởng đặc biệt gì của ai ban 
cho mà chính là vì bồn phận {và nhất 
là vì lời thề của họ từ trước vậy. 
Muốn cho tỉnh thần của quốc-đản 
còn thanh xuàn mãi, thanh-niên có 
chí khi hăng hái, biết phấn đấu và nỗ 
lực trong mọi việc, trừ phi có các 
đoàn-thề thanh-niên Hướngđạo như 
bên nước Xiêm, nước Nhật, nước 
Pháp, nước Ý, nước Đức, v.v. tưởng 
không còn cách vậndộng nào hơn. 


Cho nên, theo con mắt của nhiều 
nhà quan-sát hiện nay trên thế-giới 
này, nước nào đã có đoàn thanh-niên 
Hướngdạo tồ-chức một cách cho có 


trậ:-lự và vững vàng, tuy chưa hơn 
được các cường-quốc ngay bày giờ 
nhưng mai sau này ai đám nói không? 
Chớ vẫn đứng vững được và không 
sợ gì nước mình chịu ảnh hưởng của 
nước ngoài. 


Vậy !a có nên lấy các nước kề trên 
này mà thứ nhất là nước Xiêm là 
nước láng giềng với nước ta mà làm 
gương không. 


Sau khi đã đưa độc-giả qua Xiêm 
xem nền giáo-dục của bọn thanh-niên 
nước người (bằng trí tưởng tượng), 
tôi lại muốn đề các Ngài xem đến 
những con số khồng lồ về số Hướng- 
đạo-sinh các nước trước khi ngảnh 
mặt về xứ Đông-dương mà ngắm bạn 
thanh-niên nước nhà. 


Cứ xem như trên đây thời nước 
Xiêm đã tồ-chức ra được những đoàn 
Hướngđạo sau các nước Âu, Mỹ cũng 
chẳng xa gì. | 


Cái lối giáo-dục mới mẻ và hoàn 
toàn này mới khởi xướng lên tại nước 
Anh hồi 1908, rồi từ châu Âu cái 
phong-trào Hướngđạo lan sang châu 
Mỹ, đi xuốt châu Á, đến châu Phi, 
châu Úc. Các Töngeuộc Hướngđạo 
các nước thường đều được Chinhphủ 
nước mình công nhận là có ích lợi 
thiết-thực cho quốc-gia xã-hội, cũng | 
vì thế mà những đoàn thanh-niên H. 
Ð. đều được chính-phủ trợ cấp và săn 
sóc đến, lại cũng vì lẽ đó mà số H.Đ. ' 
S, các nước tăng lên rất chóng, tính 


đến năm nay thời số Hướngđạo ở các 
nước ước được như sau này : 


Hoa-kỳ 1.200.000 
Anh và thuộc-quốc 800.000 
Pháp 70.000 
Các nước khác 1.000.000. 

Cộng là : 3.070.000 


Xem những con số trên này thời ta 
cũng có thề biết được rằng hiện nay 
các cường-quốc đề ý đến bọn thanh- 
niên Hướngdạo như thế nào. 

Thế còn tại nước Đại-Cö-Việt ta ? 
Cái con số côn con 1.000, 2.000 thực 
chẳng khác chỉ hòn sổi con đứng cạnh 
tầng đá. 

Đó là vì ta muộn hơn người, nhưng 
chẳng sao, muộn còn hơn là không có, 
mà ta cũng nên mừng rằng cải phong- 
trào Hướngđạo đó đã lan sang xứ 
Đông-dương và các bạn thanh-niên 
Nam- Việt đổi với vấn-đề giáo-dục này 
cũng khỏng đến nỗi thờ-ơ lãnh đạm. 

Khởi xướng lên tại xứ Bắckỳ hồi 
cuối năm 1930, cái mục-dích tối-cao 
của Hướng-đạo-đoàn ngày nay đã lan 
đi hầu khắp đất Bắc. 

Còn trong Nam, hồi tháng Juin 1932, 
đồng tình cùng ông Trằần-văn-Khá và 
ông Huỳnh-văn-Chính, ban trị - sự 
Tôồngcuộc thề-thao Annam cũng đã 
lập ra một ban Hướngđạo, mà số H. 
ÐĐ.S. hiện nay cũng đã được vài trăm 
người. 

Mục-đích tối-cao của Hướng-đạo- 
đoàn có ích lợi cho bạn thanh-niên 
như thế nào, đồng bào ta đều đã rõ, 
vậy chúng tỏi rất lấy làm mong rằng 
chẳng bao làu nữa, nhờ các nhà trí- 
thức tán thành, nhờ đồng bang giúp 
đỡ, cái mục-đích Hướngdạo sẽ lan đã 


| khắp chợ cùng quê, từ nơi trung-châu 


đến những nơi thâm sơn cùng cốc. 
Khi nào mà vết chàn Hướngđạo 

thấy có khắp cả đất Bắc lẫn trời Nam 

thời lúc đó chắc rằng trên giải đất 


¡ nước Việt-Nam ta cũng có đôi phần 


thay dồi. 
Trần-văn-Khắc 


XIN NHỚ RẰNG ! 


Nhà chuyên-môn 
chế-tạo các thử 
giầy thề-thao là 


QUẲNG =TÀI 


38, nue du Suere — HANOI 


Hưởng đạo: Đoàn 0) 


_Từ khi ông Trần: oăn-Khắc, trưởng Đoàn Hưởng Đạo, ở Hanôi khí trước, 
đã oảo Ñam nà hiệp sức oởi T. C. TT. T. mà (ồ-chức nén Đoàn Hướng Đạo Sơi- 
gbn; thì bư chữ H.: Ð. Ð. các bạn độc-giä pần thường hay gặp luôn trên mặt bảo. 

;§ong nến. hỏi những thề tồ‹chức Đoàn Hưởng Đạo ra sao, thì có lễ hảy còn 
nhiều người chưa được biết rò. Bởi bậu, hôm nai) chúng tôi xin tần=tượt đăng tải 
tả những: thể -lệ ấu, mà tại đảng -tải oảo phần Nhí-đồng nầu, là øì chúng tôi tín rằng 
z Hưởng. Đạo-Đuàn là một công cuộc có thề ảnh-hưởng tốt. đẹp cho sức khoẻ oề 
_tháản-thề oà tỉnh-thần của các bụn ngm nữ thiếu-niên nhiền lắm. — B. B. 


« HƯỚNG-BẠO BOÀN » 
Dựng nèn là cốt đề giúp cho 
. Việc giảo đục. 
ˆ: Nhiều người cứ tưởng rằng ở 
- đời chỉ cần có học ấn thỏi chớ 
, không. nghỉ ra rằng chỉ .có học 


: vấn mà không cô giúo-dục thì - 


' nên nói hang người (ải nói mà 


hiểu, có lắm ouăn-bằng mà thiếu 
trí thức, khóng sảng. Bắt tay vào 
lắm việc thì những người ấy chĩ 
- làm bộ. làm dang, huỳnh hoặc, 
'chở không biết tự minh theo. một 
phép tắc nào, không có gan làm 
_ điều mới la, không dám đến mình 
vào việc. 
'# HƯỚNG ĐẠO BOÀN » không 
cô bài bác gì việc học vấn, chĩ 
''mỏng mở rộng ra cho các anh 


'`ẻm học trò, biết rằng ngoài quyền ‹ 
” sách, ngoải trường học, còn có. 
một cái trời đất rộng rãi đẹp đề : 


biết là bao nhiêu nữa: « HỞNG- 
- ĐẠO ĐOÀN » mong giùp cho bạn 


trẻ tuồi cỏ học vấn lại có đức-, 


% “dục: thì mới khỏng ra những 

trời đở dang, mới ở trong cái 

NI: ấy. má — ích người ích 
''mïnh' được. : 

"Z“Ai Twong môi một cài đời 


“6t đẹp' và mạnh mẻ hơn hây giờ. 
“iên để bung đến «HƯỚNG- 


ĐẠO ĐOÀN ». 
“it ng _Ất gây dựng nên _. 
+ HƯỚNG- -ĐẠO;BOÀN ». 


nọ JIÀ 


; „; sấy là,tưởng: BupEx POWELL,. 


người Ảnh. lệ 
$ bán n2 BC ra rằng : : 


không thạo, thuộc sử mà khồng ` 


con thì bạn họ tu tuổi trẻ mà 
có thể mang được những trách 
nhiệm trâL to, tái. 

Biết được như thế, ông thật là 


. một nhà giáo- dục có tài. 


Thế thi gốc « Hưởng-đạo-đoàn » 
là lấy danh nghĩa mà giúp về việc 
thực nghiệm, đề sáng oiệc. 


đầu tiên lập « Hướng-đạo- 


đoàn » là cũng có cái tư tưởng 


vỗ bị, sau thì không thế nữa. 
Nhất là ở: nước Pháp bày giờ 
« Hướng-đqo-đoàn » chĩ luyện cho 


-bọn íL tuồi đủ tư cách làm 


người ‡hôi. (Cái mục đích ấy 
tưởng cao hơn cải cũ biết mấy 
mươi vậy. 


(U Người Tậu dịch là Đồng-tữ-Quêo. 
Gọi thế sợ: lầm với những đoàn quần 
đồng-tữ của các trưởng trong một thời 
thượng vỏ. Gọi thế sợ lầm với các 
bội vỏ bị. 'Gọi thế kbông đúng cải Y 
của người gây dựng ra ‹ Hưởng Đạo 
đoàn »„cối đề giúp các trường bọc mà 
vixă-hội dự bị những tay làm việc. 
chở không phải vì binh gia mà dự bị 
trột bọn quản linh. Tên « #ướng- Đạo 
đoàn + tôi dịch ở chữ « Eclalreurs » là 
người đưa đường chỉ lối. Mà chữ 
«Eclalreurs » cũng dịch ở chữừ Anh 
« Boy-Scouts » ra, Chữ + Seoul » ốc 
ở chữ Phập « Escouter » nghĩa là pgh€ 
ngông, xem xét, 


._ 1.ây danh nghĩa mà bào trà -¬: -. có 
Phụ Nữ Tân Văn (Số 194, Ngày 6-4-1933) 


83 


Un Louyeteau et un Eclaireur de Saïgon 
Ai muôn vào 
* 
Đoàn Hướng-đạo 


Mfy thán¿ néy nhiềo bạn m.Ố‹ 
‹io Đoäp Hướng«đạo, øoog ví số 
đoiu sanh cũa 6 đoàa trên đả 
đÑ sĩ sên chúng tôi k' Ôag thập 
nhận nữa, 

Nay vl số người meốa vào 
đoàa mồi ngày mỗi chiền, aêo 
ghúng lôi định lập thêm 2 Boko 
nÉa ss8 nầy : 

Đoàn thẻ 6 do M. Pèao-bá«LlE 
64 đường Marobs!se, cbÏ-hÖy. 

Đoàn thứ 7 áo M. Phem-Trớc 
Tham-l1í sỡ §ew-điện, 45 đường 
Maree\ RÑ':hard etl-quẫn, 

Vậy øÍ muốc vào đošin iưgớng- 

đạo hoặt số con sm muốn ©bo 
tảo đoàn, xin do hei sơi trêø đây 
Đà hỏi. tủy theo ebŸ ở c(& mình 
Ux đâu cho tiệg, 
| VÌ phầoc cá: em@ nhỏ (8 đếp 
18 tuồ) vÌ hiện pa† ehg& loyệp 
thêm được đoán - trưỡng nên 
chúng tối tạm chưa phập vội, 
Khi rảo phậa sữa sổ phờ lắng 
¡báo đề eá : phụ huynh biẾt, 


Hướng°Đạc Salgon 
lai-eão 


Đuốc Nhà Nam (3-3-1934) 


Ï CUỘC LỀ CỦA 


'MIN HẾN-2Áf 301 


Trên sân C. Í. A, hôm chúa nhựt 
rồi, đuàn Hướng-Đạo cé tỒ chức 
một cuộ: lè diền kinh, được tuiên 
ịP® đến xem chật nứt. Nhờ có 
¡ nbạc ở trường mù Chợlớn giúp 
„4 cho nén cuộc lẻ được phần 
loog trọng. 

Ong Striedier và òng Mossy thay 
mặt cebo chánh-phủ, và có nhiều 
vị quan lớn khác đến dự, 

Từ đầu đến cuối ÿ tceo chươog 
trình, các cậu Hướng-đạo, và 
đoàn « ckó sói con » trò tài, được 
kuán giả boan nghính nhiều lắm, 

Nhứt là cuộc lập thỀ tháo theo 
nhịp đơn, xem rất cảm kbái, 

Cuộc ném tạ phórg lèn, và 
nhãy sào cũng được khen nhiều, 

Vui nhứt là cuộc giả hình xách 
Ya-ly chạy đua, Sau có một cuộc 
đá banh. Lúc ấy trời sửa soạn 
mưa lớn, Chúng tòi không muốn 
giứt bài kỹ thuật sơ sài nầy mà 
chẳng có lời khen các nhà tồ 
chức, n*ứt là ông Trằn-văn-Khá 
và ông Trằn-văn- Khắc. 


—¬_—mm.aa...ÔÀẠ 1), 


Sài Gòn nhật báo (21-6-1933). 


\ 
Ị 
Ị 
ị 
L 


bân-hạnh và cÃmw-tạ. 


NGÀY HỘI CỦA ĐOÀN- 
HƯỚNG-BẠO NAM~HỶŸ 


Đoàn Hướng-Đạo ÑNamky. thanh 
lập tại Saigon, đền hỏm nay vưa 
đúng một năm ; được ban trị - sự 
của Tồng-cuộc Thề-thảo châm nom. 
nên Đoàn cảng ngày càng phát đạt 
luôn luôn, lại thêm được công- 
chung hoan-nghinh mục-địch của 
Đoàn Hướng-Đạo. tưởng khi rỏi 
đây khắp trong Nam-lty mồi tình 
sở có mồi Đoàn, đề ma kết liên 
với nhau. không kém gì các nước 


Nhân dịp kỷ-niệm đệ-nh ứt cháu- 
niền của Đoàn Hướng-Đao. Đoàn 
có hay đủ các tro vui trong chương- 
trình dà dang các bảo quấc-âm. 


Đúng ba giờ rưởi thí tại sản 
banh C‡.¿. thiêmhhg dá đến coi 
đỏng-đảo rồi, trên khán đài các 
quan Tây, Nam đến đủ hÈt. còn 
hai bén khản-đài công-chúủng đả 
ngói hết chỗ. Qui bà, qui cô. cúng 
những học-sanh. mộ cái mục-dich 
của Đoân Hướng-Đạo đèn coi đông 
đảo lắm, thanh ra cuộc hội của 
Đoàn được kèt-quả rắt mỷ - mản. 


Đoán Hướng-Pạo hắt đáu khởi 
điền các trõ : Đoan Hưưừng - Đạo 
biều điển qua khán đài. được công- 
chúng hoan - nghĩnh vồ tay nghe 
rùủm sân. 


Lục Tỉnh Tân Văn (20-6-1933). 


=——==—.=—=———- _ _ = =———--.—==&. HỘ 


Một ngày lễ của 
Đoàn-hướng-Đạo Sảigon 


TK ———— mm 
Đúng 8 giỜ sáng chúa Nhựt 8 Jaio pầï+, lại sáa banh 
May e:, sẻ só suộc làm lề phong chức gìo Ủy-Viên và Đoán” 
Trvöag và lề tuyên lời bớứa của nh ồm đoàn-samh lớn nbÔ. 
Cuúng tôi xin kÍnh môi sáo bậy poụ-huyBE cáo đokg seeb 
và bà coa lrosg thắnh«sphố đấo shÉng tiện buổồi ¡Ÿ nầy cho 
được t›ếm sự trọng tuỄ và vui vẽ thời chúng tôi rH( líy lâm 


Vê cữa không phẩi trã tiền 
Tỗng-Cuộc Hướng-Đạo Nam-Kỳ 


Kinh mời 


Ì 


TL 6 666600000918566666062xosyo mi ssesannnussosigesooevoesesesxse -7 


Đuốc Nhà Nam (2-6-1934 


34 


). 


Đền làm lề treo cơ, thật oai- 
nghi và cảm động lắm 

Thi giảng cái léu bằng vai, mồi 
tốp 6 người khi được lịnh của 
Đoàn-trưởng, thì mồi tòp đều mau 
mau lo giảng lêu coi thật lanh lẹ 
lâm, làm cho người coi không mỏi 
mắt. 

Đoạn thữ tơ: Thông tin, tầng 
cờ, và tu-hít cũng như nha bình 
vậy. | 

Đoạn thử năm : Chạy luỏn đây 
và vát bao cát. Trò nảy jrãL vui. 
song mây anh Hướng-dao-quan, 
phải cực nhọc nhiều, vi tren lưng 
phải mang đồ khi-cu. rỏi chạy tới 
chồ giảng dây khỏi mặt đất chứng 
bồn tắc phải nẫm mọp xuòng mà 
bò qua, một đoạn chừag 30m rỏi 
mới cồi đồ khí-c/ Xxuòng đề đó. 
vát bao cát chạy nừa. chạy tới 
chồ mới thôi. 

Đoạn thứ sảu : Các mang người 
bị nạn. Cách nảy räthừu ích. phải 
tập cho thành thuộc, đàng khi di 
đường. hoặc đi đảu xa, ma rủi có 
qặp ai mang bịnh cầp kỷ. một mình 
hiết cách mà mang người bình đi 
kiềm nơi cưu chửa. 

Đền cuộc vận - động của đoàn 
Sói con. thật rất vui, và cùng lắm 
công phu tập luyện. 

Đoạn thứ bảy và tám _ Các lực 
si ra mắt khán-giả, và làm vận- 
động nhiều cách coi đẹp lắm. 

Kš đến : Chạy đua một trảm 
thước, liệng dia sắt, phong lao. 
chạy tiếp sức. nhảy bao, chạy nhảy 
rào, nhảy sào vân... ván 

Rðt các trò thì có cuộc đá banh 
kiều uới cười nôn ruỏi Thật là 
một ngày hội ở trong Nam-ký chưa 
từng có lần nảo, cách sắp đật lớp 
lang khéo-léo thật đáng khen 


Trong hàng khán-giả đến coi 
hôm äy. chúng tỏi thấy có vị danh 
tiềng như : Nguyên-soải Bidon, 
quiðng: Trương-vinh- uy, Trán- 
vân-Sang, Đốc-phủ Giáp, ông và bà 
Trán-vàn-Mới, ông Hưng, Trán - 
đình - Minh, Nguyễn - vân -Duyên, 
Nguyẻn-ván-Liềng, và Trần-vNhẳn. 


LẢ0-HỒ. 


———————`—————-—- —— 


Cuộc tuyên thệ rài 
lớn của Hướng-đạo- 
đoàn Ờ Nam - - viang 


lu Trăn-v 'Khá được Cao- 
miên quòc vương ban thưởng 


Xam-piang. X Juilfet. l:2m 
qua, dưới quuền c*ủ lọa danh 
dự của đức Vua- Montipong sả 
quan Rhâm sử Cao-miên, các hồi 
hề th ao.: `*arn 0iang có tồ chức 
mới cuốc thao điền lớn lao của 
hương-đao đoan, cé 13⁄2 hướng 
đao-quân Nam k giúp sức. 

Trong luc thao d:n, ông hoảng 
Monreth được cử làm đoàn 
trưởng Hướng-đao quân Cao- 
muén, khi làm tê tuyẻn thẻ. 

#'ực oua bền đó ban cho éng 
Trần oàn-Khá Ngủ-đảng Long 
bói tình Cao miền 0à cũng có 
ban khuê ba: cho ba bí đoàn 

rưởng trong đo¿n. 

(ng Bungu'er, người lồ chưc 
ra cuc thao diền ấu được ban 
thưởng Tứ-đung Long-bội tỉnh 
Cao- mien. 


Lục Tỉnh Tân Văn 
(Số 4722, Ngày 9-7-1934) 


Phụ Nữ Tân Văn (Số 227, 7-12-1933) 


Phụ Nữ Tân Văn (Số 166, 1-9-1932) 


Cuộc « Đót lứa trại » của 
Hướng đạo Đoàn Saigon 


Các Đòàn-hưởng-Đaạo đã thành lập ở Saigon có 
tồ-chức một cuộc chơi đếm kêu là « Đốt Lữa- 
Trại » hôm tối thử bảy 30 Septembre. Cuộc lỀ nầy 
long trọng lắm và được kết quã mỉ-mẫn. 

8 giờ rười khởi sự chơi, các anh em trong mấy 
đoàn hiệp lại và bày ra nhiều trỏ chơi rất thủ vị, 
có hát nhiều tuồng điều rất buồn cười. 

Ông Phủe, giáảo-sư trường NÑormale mới vừa nhập 
đoàn được vài tháng có đứng lén diễn thuyết bằng 
tiếng Pháp bảy tỏ sự ích lợi của Hưởng-đạo-Đoàn. 

Tiếc vì buồi chiều hôm ấy trời lại mưa trước 
khi khởi sự, cho nền có một số người đã định đi 
coi mà không đi, tuy vậy số người đi xem hôm đó 
cũng được trên ngàn. 

Các trò chơi trò nào cũng vui, cũng lạ, khán giã 
về tay không ngới. Chủng tỏi xin có lời khen ông 
Trằần-văn-Khắc sắp đặt rất khéo và khen hết thấy 
anh em lởờn nhỏ trong đoàn đã tõ lòng nhiệt thảnh 
với chữ nghĩa Hướng-đạo. 

Đảng mầng cho thenh niên ! 


".-—- ->_ Ty ___ S” — cA  -—W— +. +2 -— — 


Hỏi đóng. bảo ! nên cứu u giúp nH ‹ em bị "bảo 


Tối nay, 8 giờ, bạn Phước-Cương hát tuồng «‹TỨ-ĐỖ- 
TƯỜNG › tại rạp hát Tây, do Hội Trung-kỳ Ái-hữu tö ehứe 
đề cứu giúp anh em bị bảo, 


@ + ® 


Đến chiều chúa nhựt 10 Décembre Đoàn-Hướng-Đạo 


sẻ mở một cuộc vui tại sân banh Mayer, diền đũ trò vui đề 
...< 


thâu tiền giúp nạn dân bị bảo. 
Cuộc lề nầy thiệt là vui lắm, anh em eh{ em nên đến 


xem thề thiệt đông, trước mua vui sau làm phước, 


85 


ŠS. A. R. MONIRETH ŠISOWATII 


Thái tử Sisowath Monireth 
(1909-1975) 


Tin tức về Trưởng Sếu Siêng Năng 
Trần Văn Khắc và Tổng cuộc Hướng 
đạo Nam Kỳ đến Nam Vang làm lễ 
tuyên hứa cho Đông cung Thái tử 
Sisowath Monireth đã được đăng tải 
trên nhiều báo chí, như tờ 

Đuốc Nhà Nam số ra ngày 13-7-1934. 


.~...... ưa 2t 1... ư em xe .ztcz^ | phải chơi sao \ Vì họ khỏóng cần tời 


Nhơn dịp Đoàn Hướng-Đạo | sic nội trợ sanh để nữa kía mà : 


Nam-kỳ lèn Nam-vang 
Vua Cao-smên gán 
bội-tỉnh cho 
Ong Trân=văn-Khá 


Nhơn dịp đoàn Hướng-đạo Nam 
kỹ làm lẻ tuyên-the tại Nắm-vian 
hôm 8 đJuillet vừa róicó vua Cao 
Mến lù Sisowauth - Monivong ngự 
đền chứng kiến. Hói chính tay 
ngài gán Cao-iacu Dội-tinh cho M 
Trán-vùn-Khả, đoàn-trưởng đoàn 
Nam-kỳ Hương-đạo,vá hai viên 
kiểm-sát của đoàn Hướng đạo 
cũng được ngài thưởng ¡n>-day 
bạ 


C. 
“Trong lẻ tuyên thê ày, thải-tữ 


Mic'aaYnadii TY`m vaYna am smôn £61rne 


86 


Vập chị em tính sao † 

Có nẻn làm cách nào 
khoa học đừng tần hành những cuỏc 
phải mình kia khay không 9 Tói tường 
thứu lúc chị em đang có quyền như 
báu giờ. có lễ chỉ em bứt rân nhà 
khou học 0à ngăn cần họ đừng nghiên 
cừu cải phương pháp « kháng thèm 
cần dùng đàn bà nội trợ cả sanh đả » 
đó được. NAM CHÚC 
LG Gai aa ad ad dadasaaessasesssssuada 
là doàn-viên Hương-đạo tuyên thó 
giữ theo lệ luật đoàn lướng~d¿o 
vù được cữ lam đoàn - trường 
duàn Hướng-đạo Cao-Mên. 

Như vây là ở giữa người Việt 
namvà người Caomén có môi 
tình thân mật khán khít nhau. 

Chứng tôi ©› lài mưng ông 
Trần-vạn-Khá và hai viên kiểm 
xxảt của đaàn hrớnơ-đao. 


cho nhà 


trại tại sâ¬ banh PhpÔm, có tš Ông 
Trằa-văn- Ká, hội - trưỡag và Ôôsg 
Trầa-vã ›-Kbắc,đoàc-:trưởng Tồng 
suộc Hướng-đạo Namk}ỳ, lêa theo 
cửa (Qaa mội giờ rưỡi sắng ĐgÀy 
chúa nuựt 8 Jaillel, bốn cải xe 
sam-abôÔng, 5a cái ở Saigoa lên, 
mội cái ỡ Lo¬g - xuyêa lêa cùog 
lới một lược đưa aub em Hướag- 
dạo tụ hợp đông đã, 

Có cã đokn « Sói con ø ở Swigon 
lên nửa. 

Sâng chúa nÈ ự! đúng 6 giờ ruỡi, 
lô) đoàn-sanh Hướag-đạo, sắc 
phụ: !raag boàng, đầo đâu có 
cán kẻ cña nhà bình và dạ nhạc 
tây dưới thành vua, bang ngũ 
chỉ ›h-lề, cờ xí oa'-phong, rực rở 
kéo đi diỄn trong châu thành coi 
rất lầ m-liệt. Người ta đón eLật bai 
bên đường xeœ, aÍ cũcg trầm trõ 
k°sen ngợi, 

Khi trở về sâa banh, một toán 
uiing bầu lại cỮa cŠ đón chảo 
Đức Kim-thượng Monivong và 
quaoc E :â a-sứ §.lvestre, 


8giờ đúog, hai Ngài đi xe bơi 
'ởi, theo sau cỏ các quan đại thần 
xổa Miên triều và của chánh phủ 
Bão hộ. Dạ nbạs đánh bảa quốc 
thiễu, 
| Trên khân đài chật cứng khá-h 
en, bến pb : 
| to ny  —N phía sâáo đea nghệ 
Sàa bash TỒng Cuộc sẵy x4 
nay ebưa thấy có cuộc lỀ sào long 
trọng như cuộc lŠ hôm cay. 


_— ——————-.R—=.O 


— Đoàc Lê.-vãa-Duyệt. 
Vỏ Tánh 
Lý thường Kiệt 
Paa \ thanh Giăng 
Trần hưog Đạo 
ở Saigon 
— Đoin Hậu Đô ở Cantho 
—~— Đoàn Chươag bình Lễ ở 
Lo3gxuyên 
~ Đokn Phú Ð ều ở fñacbgia 
Đoka Nguyễa và+ Nbơa ỡ Saúc: 
— Đoàn Thủ Đứ: ð Gsdinh 
—~ Đoàn Cuâu vâo ¡ iếp ở Baria 
và có Đolìn «Sói conas lrưng 
Trắc và Trương Nhị. Kbi thượcg 
cờ hướng đạo lêm rồi, 'hời đếc lược 
làm lễ tuyến thệ và phong chức 
đoàa trưởag Hướng Bạo Caomiep. 
Hai đoàn saoh Hướng đạo sấn tới 
ktáa đải mời ông Hoàng Moairetb 
xuốpg tuyên lời thề. Ông Hoàng 
Moaire b đầu trãz,%Ắ: pau: Hướog 
dạo bướ. xuố ø kauáu đại 3i giửa 
bai đoàn sanh N&œ-kỳ tước (Ớ: 
(oi ti chếm chệ cai phoag. 
Ngâi dứag trước lư hương đồag 
xông hơi trầm lên pgụi ngủ 
trã lời mấy cấu tô, rỗu rằng của 


Đoan trưởng lổog Cuộc Hướng 
đạo 6oân Nam kỷ Trần văn Kbắc 


„ =- + : 
LF ïWØNG-b4O Ô  R4ñV4RQ 
_ 
Có Đức Kim-Thượrg Mooivong và quan Khảám-sứ Silves're cÈủ tọa. Trên 
ba ngàn khán-giã hoan-nghinh Đoản Hướng-đẹo Namkỷ. Quí ông 


Trầa-vän-Khả, Nguyễn-văn-Ckân, Trầc-Khuôn dịt Coln và Nguy ền-vár~ 
Hay được Vua Cao-Miên ¿ắa Khuê-bải 


lốp giờ chiều ngày thứ bấy đã'qsa trước kbán đài, thấy cói[ (Ôsg Trằn-văos-Khá đọs mộ: bài 
tÓ mỘI toán Hướagđạo lên bạ | những đoàn ny: 


diỀa-+š + nói về sự Í:h lợi của chã 
ngiĩa Hướ: g-đạo và sự có bà+2h- 
trưởng ở côi cầy với cuộc lễ pbo¬g 
chức hôm nay. Ô sø Hoàng Moai: 
retb củcg đọc trã lại một bái dễc- 
vãa ting P:áp, cảm ơa Đứ: Vua 
caa và quan lbâm sứ SŠSilyesre 
đến dự kiện v.v.. Sau đó Đứ: 
Kim-lhượng Moaivong đẹc một 
bại d.ều~+ăa kãog tiếng bồn-quốc. 

Dứi lời, tiécg nuạc nồi lên, Ai 
nãy k:1i Ấy cũng Lhấy trọt ý mình 
phán khởi tinn thăo, 

Chiều lại anh ca đokt-sanh 
Hương đạo tó bảy nsbiều trò xe= 
IẢ( (cẹp mát, nhúi lâ trò sữa 
dạng. MỖI người xã:h một gó', 
kui s§t® liêng coi xữa lá p¿uä, 
xách ¿ói chạy di, Cứ vậy mà d, 
mới dược bmi vò:g, đã biến tình 
hễ( FÁo. *âO là cô đầm, thị Bắc, 
di nha quê, chú Lý Toét, aah cá 
Y, ông lang, chủ chý, tÃ-g mọi 
đa cõ. Tiáng tồi chó: vừa hoé: lêr, 
dám qaười mẫy pgười ấy đã trở 
cứu một đám cưới rải loog trọng. 
tậu rỄ là raười Việt. Nam, cô 


: dâu là đân Poắp qiốc, 
| tòa bọ hẳảng lâ paười vạn quốc 


Day có cái nầy nêa để ý là có bai 
doan sanh (0o: g đội « Sói cọt» 


cgi rất bật thiệp, Khi lâm lễ tuyên | nám Yạt Áo rea cña cò dâu xinh- 


Các đoàn Hướng đạo đi diều |đạo đoAo 


thệxoag. Ông Hoipg Moaireb đi xắn m«w đến ra mắt bai nọ ngồi 
treo ôeg Trần văn Khắc trở |¿a| trên ktoán-đai, 

khán đai lãnh nóa đaoởi Ama Tuấn (rong đội Absilles 
'ay đức Kim thượng Moaivoeg và |tiả cô dâu giỏi quá, soi giốag cô 
§ậy tơi !4y ông Trần vả: Khá, mài Sầm mới ra mã con gái. 

phận chức Đoằn trưởng Kbán-giãá về tay khep. 

Cao Miên, la về si nấy đu tắm tắc kùsa gợi; 


Bài tường thuật lễ tuyên hứa Đông cung Thái tử Cao Miên Sisowath Monireth tại thủ đô Nam Vang do Trưởng 
Trần Văn Khắc chủ tọa, đăng trên trang nhất tờ Sời Gòn số 346 ra ngày 12-7-1934. 


87 


hà tư lế, 
ông-Đào và anh em 


Ỏ 44 thanh niên hày đế HÀ 


mg 
` 
|. 


Wifi : 


TY, ; 


CHƯƠNG 
_ THÌNH 

h: -A@ , \ + : .ấ b © 
„ : ngày hội do 


J2 DZ2A2 p20ro - SA/JCÓA 


_BUAN HƯỚNG BẠO 


l „†ồ chức tại sản 
hồng Cuộc Thề Tháo Annam SAAIGON 
đường Mayer 


“Chúa Nhựt 11 Đécembre 1932 


lừ 2 giờ rưởi tới 6 giờ chiều 


- Tập sách Chương trình ngày hội của 
Fédéatton des Eclaireurs Hướng đạo Nam Kỳ 1932. 


de Cochinchine quy ngã 


Lêá NMembres -du Comitẻ 'Proylsoire : : 


MM. TRAN- VAN-RKHA, Conseiller Khi DT PisidenE 
de la Commission Interclub AnnamIte :' Pzás¿- 


đen, 
Direction đ'Artillerie : .V¿ce-Pzésiđem#, 
c(rz¿latre Gẻ¿n¿ral, 


des Pétroles: Seerớfaire Ađ470/n, 


LUU-VAN-PHONG, Magasinier à la Cie des Eaux 
et d'Electricité de Saigon: 77so??z, 


Ađ7o1n!, 


111SS4172, 


TRAN-VAN-KHAC, Institut de Recherches agro- 
nomiques:  C0/⁄/5Sđ7zc. 


Approuvé le 1z Juin 1933. 
SOUS ñ° 1426, 
SIỂ y2 a0efal: te 0102771217 đe Cochinchie, 


Angle des Rues Mayer cí Lateynière Signé: KRAUTHEIMER. 
SAIGON 


Trưởng Sếu trong danh sách Ủy ban 


Nội lệ của Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ (1933). 


lâm thời của Tổng cuộc. 
88 


RIGAUD TIEN,Commis des Travaux Publics: $ø-„ 


TRÀN KHUON dit COLN, Service de l'Enregistre- 
ment des Domaines et du Timbre: 7T?ésoz?z ` 


LE-VAN-THOM, Banque de IIndochine : Cøm- 


HUYNH-MINH-C HAU, Secrẻtaire - principal à la .- 


N 


VO-THANH- BUT, Compagnie Franco Asiatique § 


Hướng đạo Nam Kỳ. (Ảnh tư liệu: Thu Hằng) 


Phụ Nữ Tân Văn 
Số 249 ra ngày 5-7-1934. 


Tin Toàn quyền Đông Dương ủng hộ phong trào Hướng đạo được 
đăng tải trên nhiều báo chí ở Hà Nội cũng như Sài Gòn, trong đó có 
Nghị định 3368 A/1 ký ngày 28-9-1932 của Thống sứ Bắc Kỳ. 


39 


Năm thứ tư — So 121 


R®£ÊDACTION ~ ADMINISTRATION 
37. RUE DES ÉVENTAILS. HANOL 


TÌN VẬN -EB Ñ G 


Saigon 16 Avril.— Tranh módịch 
NamkÙ Victoria thẳng Gia-dịnh 4-1, 
Saigon 17 Avril. —Jean Comte hạ 
€ercle 1-0, Rhánh hỏi thắng Stella 1-4 
Vịnh mì đan chân nên không đứng hậu 
Đệ được nhưng đừng thôgón. Người ta 


không ngờ rằng Vịnh giữ gòn lại hau | 


đến thế, bắt lắm quả rất tài tình. 
Saigon 16-17 Avril.— Chức ỏdiịch 

PingPong Đôngdương đã oề Cao-mèn. 

Namkủ được chức oöđịch nề èkip. 


Paris 23 Avril.— Tại Pare des Princes 
hồi Foot ball Association de France hạ 
ekip Espagne 1-0. 

Monaco 23 Avril.— Varzi lái xe BugatHti 
chau 3 giờ 97' 40” đoạt giải Grand pri+ 
automobile de Monaco. 


Montreal 23  Avril. — Lelournenr 


(Pháp) øà Debaerts (BÙ đã thẳng cuộc \ 


đua xeđạp 6 ngài]. 


Bruxelles, 23 Avril. — Đảng †!ứ tự 


cuóc đua xeđạp Paris- Bruxelles ler Bar- | 


le ip) el aụ 381 km mất iỏ PB VU Hg hei n 
B000 D41 dU DA HD len VI DĐ H GHẾ là ¡ mà chẳng biết đến kỳ họp bạn nào 


9) Chesqniert (Bì 3¿) Esser (Thụusĩ) té 
itebrg (Bì) oä ðẻ Fẻlicien Verpaeke. 


Milan21 Avril.— Trong một cuỏc batJ 


é.Á 


NGÀY HỤP BẠN CỦA ANH FW 
_HƯỚNG-BẠO VIỆT - NAM 


s VỤ cóc 


Cùng anh Phạm-văn - Bính và anh em H, Ð, Namkỳ 


Trong B. K.T.T, ra ngày 11 Mars, 
anh Phạm-văn-Bính có hồ - hào anh 
em Hướng - đạo Nam -- Bắc nên tồ- 
chức một ngày họp bạn tại đất Thần- 
kinh, mà riêng về phần tôi anh lại có 
lòng đón hỏi, tôi rất lấy làm cẩm - tạ. 

Vậy dưới đày tôi xin trình - bày Ý- 
kiến của tỏi (mà cũng là ý-kiến chung 
của anh em Hướng-đạo Namkỳ nữa). 

Sau khi xem cuốn « World Jamboree 


. đe Birkenhead » nói về kỳ họp bạn 


năm 1929 của ã vạn anh em Hướng- 
đạo hoàn-eầu cùng nhau chung dụng 
trên bãi có xanh dưới mấy ngàn chiếc 
lều vải trắng đề cùng nhau tổ tình 
thân-ái, dù hiều nhau chỉ ở nụ cười 


( chớ ít bằng tiếng nói, rồi lại đến nắm 


nay, năm họp bạn (1) mà ở các nước 
người ta đã hỏ-hào cô-động từ cuối 
mùa đồng năm ngoái cho các đoàn- 
sinh nước họ sửa-soạn mà đi họp mặt 
với các anh em lthắc giống nhưng cùng 
nhà : đen, vàng, đỏ, trắng, dưới eon 
mắt hiều-từ và nụ cười nửa miệng 
của ông anh cả Baden-Powell, thời 
lòng tôi như thiêu như đốt, vì cũng 
giống đa vàng cũng người Hướng-đạo 


người ta mới thấy dấu-vết của móng 
Giồng cảnh Tiên trong làng Hướng- 


- đạo Thếgiới? 


thử, quan tư Berslaseono đã phá kJ lục | 


oề bau nhanh 200 km 106. 


Tokio 23 Avril. — Hãng điệmtin Ren- 


gạo bảo tỉn rằng Maru Hủ:: dã rời , 


trường bay Tokio sảng hôm qua bà đã 


tới Sẻonl chưa hôm naử, đảu là độ đầu | 


trong lươi bau uề Pháp của Nữ phi công 
Đà bay được 1.175 cầu số trong 8 giờ. 

Saigon 23. — Viefloria thắng Pali- 
kao, 4 ä 1 giữ chức ouỏ địch Nam-kÙ. 

Nam-kỳ. — Dip Pảáques, các anh em 
H.D. đi Vũng-tàu từ thử bầu đến sảng 
thứ ba mới oề oà định đến Juillet sẽ đi 
XNhatrang. Anh em mới có 19 cái lều. 
Hóm chủ nhật, anh em có gửi một bức 
điện tín oề ông Nguiễn-Lễ chúc mừng 
anh em H.Đ. ngoài Bắc đương hội họp 
cùng nhau nhưng không ngờ cuộc họp 
bạn nàu đã không cỏ. 


Quần vợt Phụ-nữ người 

Có lẽ nắm nay ở trên sân vợt châu 
Âu sẽ thấy bóng một thiếu nữ nước 
Chili, miền Nam Mỹ, sang biều diễn. 
Cô Ana Lizana này đã được người gọi 
đùa là « chuột con » vì cô khi tập đượt 
chạy trên sân rất nhanh. 

Gô là con một người gác sân quần 
cho một hội ở Intiago, vì thế cô mến 
khoa thề-thao này mà luyện tập. Một 
bà triệu phú thấy cô tập dượt xuất 
sắc xuất tiền ra giúp cô cho thành tài. 

Biết đâu ta chả sẽ thấy một ngôi sao 
sáng về ban vợt phụ nữ Chili tỏ tài ở 
trời Âu năm nay mà giựt một chức 
vôđịch ? 

Kim-Cương 


Ngãnh đi trông người rồi ngảnh lại 
trông mình, anh em chúng ta khỏi 
sao được nỗi thẹn-thùng, nhưng ta 


| 


cũng nên tự biết rằng chúng ta bước ' 


chân lên trên con đường Hướng- đạo 
thực dã sau người nhiều lắm, vậy 


ngày nay ta hãy cứ cố cùng nhau dảo 


bước tất một ngày kia ta sẽ có thể 
theo chân nối gót các vị anh cả chúng 


( ta được. 


Nhưng không được họp mặt với các 
bạn khác giống ta bá lại chẳng có thề 
tồ-chức một cuộc họp bạn với anh em 
cùng nòi hay sao? 

Vì vậy mà hồi tháng năm năm ngoái, 
trước khi từ-biệt đất Bắc vào Nam,tôi 
có hẹn-hò với anh em Hướng-đạo Hà- 
thành rằng đến vụ hè nắm nay ta sẽ 
cùng nhau lấy chốn Bế-đô làm nơi 
họp mặt, mà trong tuần báo B.K.T.T. 
ra hồi tháng Septembre vừa rồi tôi 
cũng hô-hào anh em Hướng-đạo Bắc- 
kỳ nên lập một cuộc họp bạn ở đất 
ngàn năm văn-vật nữa. 

Cuộc họp bạn của anh em Hướng- 
đạo Bắckỳ tuy không tồ-ehức kịp vào 
dịp lễ Pâques nhưng ta cũng có thê 
tưởng-tượng đến cái không - khí êm- 
đềm nó sẽ bao - phủ mấy trăm bạn 
thanh-niên nước Việt trên bãi cỏ xanh 
và làm cho anh em tình thêm khăng- 
khít, rồi lúc hát hết câu «tạm biệt » 
mà chẳng nỡ rời tay ; rồi những ai đã 
tưởng-tượng đến cuộc họp bạn ấy, tất 
cũng mong có cuộc bọp bạn lớn tại 
đất Thầnkinh trong vụ nghỉ hè sắp tới. 

Riêng về phần tôi, cùng các anh em 
đất Bắc cách biệt đã một năm tròn, sự 
tôi mong- mỏi được gặp các anh, nó 
lại càng nồng-nàn lắm nữa, vậy mà 
vì những cớ dưới đây, cuộc họp jmặt 


của chúng ta năm nay đành phả 
HH 6 nay đành phải tạm 


1*) Tại Namkỳ chỉ Saigon là cá mấy 
đoànH.ĐÐĐ.,ecòn các tửnh chưa dâu 
thành-lập, cuộc tụ-họp năm nay dù có 
thành cũng không được vui - vẻ cho 
lắm. 

2) Ơ Huế hiện vẫn chưa có được 
đoàn nào, nếu có họp năm nay tất 
thiếu mạt anh em Hướng-dạo Trung- 
kỳ. 

3°) Số tiền lộ-phí của chúng tôi từ 
Saigon ra Hué tốn-kém nhiều mà năm 
nay lại là năm đồng tiền khó kiếm, 
chúng tôi nếu cố mà đi cũng không 
được bao người. 

Vậy nên tôi tính nên đề cuộc họp 
bạn này đến vụ nghỉ hè sang năm, và 
chăng đến kỳ đó may ra Bắe — Nam 
đều đã cỏ Tôngcuộc Hướng - đạo rồi, 
(ở trong Nam hiện chúng tôi đã xin 
phép lập thành 0/1571z RE Hướng- 
đạo Namk $2) thời các ông Hội-trưởng, 
các Ủy-viên, các Đoàn - trưởng nhân- 
địp đó, có thể cùng nhau thương: 
lượng mọi cách cho thích hợp với cả 
Trong, Nam, Bắc mà lập một Tồng- 
cuộc hiệp nhất cho cả ba kỳ. 


Vì những lẽ trên đầy chúng tôi xin 
hẹn cùng các anh em rằng đến vụ hè 
sang năm chúng ta sẽ gập mắt nhau 
tại sông Hương núi Ngự. 

Sau đây tôi xin tạm phác cái chương 
trình hướng-đạo của chúng ta như sau 
này : 

Juillet 1934: Hướng-đạo Trung-Nam 
Bắc họp mặt tại Kinh-đô Trung-K . 

Pàques 1935 họp tại Kinh-đô Bắckỳ. 
1934 hoạc 1985 sẽ lập Tồng-Cuộc Hướng 
đạo Việt-Nam và sẽ xìn viện Quốc-tế 
Hướng - đạo công nhận Tông - Cuộc 


¡ Hướng-dạo Việt-Nam. 


Pàques 1936: một đoàn đại biều 
Hướng-đạo Nam - kỳ (và nếu không 
vì thời giờ và tiền tài bó buộc thời cả 
đại biều của anh em Trung, Bắc nữa) 
sẽ sang Bangkok thăm anh em Hướng- 
đạo Xiêm-La. 

đanvier 1937 (vào vụ tết Annam): 
họp tại kinh-đô Namkỳ (mời cả đại- 
biều Hướng-dạo Xiêm và nếu có thề 
được thời cả đại biều H. Ð. các nước 
láng giềng nữa.) 

Cũng trong năm 1937 là cnăm họp 
bạn », Tông-Cuộc sẽ lựa chọn lấy một 
đoàn đại-biều Hướng-đạo Việt-Nam 
cử sang họp mặt với anh em Hướng- 
dạo Thế-giới. 

Thưa các anh, công việc nói ra đây 
khác chỉ giấe mộng, nhưng, hễ muốn 
là được nếu trên con đường Hướng- 
đạo xa tít mù kia chúng ta cứ bền gan 
cùng nhau nắm tay cho chặt mà bước 
qua những khúc eo-hẹp chông gai 
cũng như những chỗ phẳng phiu rộng 


rãi. 
Trần-văn-Khắc 


(1) Nấm họp bạn (année de Jamboree) 
là năm đại biều Hướng-đạo hoàn-cầu 
cùng nhau tụ họp tại một nước nào, 
Những cuộc tụ họp này cứ 4 năm lại có 
một lần, san hồi Âu-chiến thời 1920 họp 
tại Londres, I924 tại Copenhaque, 1929 tại 
Birkenhead, đến năm I933 này, tháng 
Juillet, sẽ họp tại Godôllo, một tỉnh lớn 
gần kiah thành nước Hongrie, 


90 


Mỗi SỐ BA XU  *' ng v2) Ì 


F QUÁN-QUẦN 


Ngày 25 Avril 


1933 


TẾLEPHONE : HANO! 488 
AD. TÉL.: BACKY — THÊTHAO HANGB, 


TENNIT 
ĐỘCCHIÊN 


BẮC - - TRUNG - KỲ 


PHÍA 


Dánh loại từ chiều thứ bầy 15-14-33 ở 
sản quan Sứ.Cuộc chơi cũng e g có 
gì là đẹp mắt; Mange hạ Liverset 6-3- 
6-2, Callard hạ Tujobras 7-5, 3 6, 6-4. 
Xem chán nhất là đôi Callard-Tujobras, 
tu, rơ-ve toàn mắc lưới, giả cứ đề đôi 
này chơi trong õ seteó nhề rồi rách 
lưới, lốp eó khi ra cä đường. Khánh 
hạ Việt 2-6,0-2,6-2, đễ chịu không đến 
nỗi buồn quá. 


Tứkết 
Quýnh hạ Mange 6 


Uyên — Barth 6-1,75 
Đào — — Callard 6-2, 6-1 
Hiệu — Kỷ63,6-3 
Phan — Khánh 6-0, 6-3 
Tế — Nguyên 6-0, 6-1 


Humbert — Phác 6-0, 6-1 
Martin — Michel 6-3, 7-5 


Bánkết 


Quýnh hạ Uyên 6-3, 6-4 

Đào — Hiệu 6-1, 6-1 

Phan  — Tế 6-1, 4-6, 6-2 
Humbert — Martin 6-0, 6-1 

Kết quả phần nhiều rất sâu, vì nỗi 
đôi bên chắng được ngang bàng đồng 
sức nên khán-giả không được hàn~- 
hạnh xem những quả sì-mát búa đanh, 
tin lõm si-mắng, rơ-ve chéo gúc, chặt 
ban sát lưới. Cũng có một vài cuộc 
đáng đề ý như đôi Phan-Tẽ. 

Mới vào Tế giở cuụp bai bên, không 
may gập Phan cũng chẳng vừa, tin thử 
vài quả Tế xem hơi núng, đành giở lõi 
cò cưa. Phan lốp phải mẩy cái sì-mát 
của 1 ế cũng hơi gờm, đôi bèn cầm cự 


L quả một cho đến set thứ 2, sang set ba 


đôi bên muốn ăn chắc, lừa nhau từng 
miếng, lốp cũng chẳng còn, tiu cũng 
mất,sì-mát cũng hết, chỉ đưa chéo hai 
bên góc. Phan đã giắt Tế đến 4 à 0 sau 
Tế vụt được mấy quả hay tuyệt mà ăn 
lại được hai jơ, rồi Phan cứ nhè lốp 
cho Tế sìmát, thì ô-hô cầm-nangcủa 
Tế như đã chui cả vào hồ-lô của Phan 
nên sì- mát mấy cái đều vào lưới hoặc 
biến cả, mà đành thua set thứ ba 6-2 
Đến bánkết còn lại hai đôi kết quả : 
Dào hạ Quýnh trong hai set 6-1,6-0. 
Humbert hạ Phan 6-3,6-2. 
Hai đôi này xem thật sướng mắt,lốp 
tiu,rơ-ve,sì-mát,eu-pê đều có cả không 
uễ-oäi như chưa hột eơm vào bụng. 
Đến trận chót còn lại Dào và Humbert 
nếu ai thắng sẽ giữ giải quán-quân, 
nhưng không may trận mưa vô-tình 
giào xuống nên đành hoãn lại một ngày 
khác. 


Câu chuyện ngoài sân 


Thanh-Hóa cũng có mấy cây vợt cừ 
khôi vào tranh eup, không may đều bị 
sa-thải cả. có người nói nhỏ : « Giá cho 
Giáo đánh thì phải biết». Một người 
cãi lại !« Giáo lại thèm đánh cup này». 
"Thế rồi một ông nào nữa đưa nhẹ một 
câu ; «Giáo đã bằng Giao ». 

Trong khi Phan,1ế đánh set thứ ba, 
Tế sì-mát nhiều quả hồng, ở ngoài 
cười ồ, Tế đánh ngay một câu: « Tại 
các ông cười rộ ngay trước khi tôi 
đánh »; Đấy là Tế đồ lỗi cho người 
cười mà hỏng. Chẳng biết có phải thế 


không? 
Nhất-nhân-kbầu 


Ị 


| 
| 


l 


s“.. 
——— 


CÙNG LẠI NÓI VỀ CUỘC HỌP BẠN |_ Ngày lễ Assomption hình như có “ng 
CỦA ANH EM HƯỚNGĐẠO BẮCKỶ | liên-lạc với công việc của trường Thề- uáäa-l¿ Nhi-đồng 


dục Hanoi : 
Cảmtưởng của tòi với Assomption 19380: Hội - viên trường Một đêm hát giúp 
: $ Sở ti hẻ-dục tồ-chức cuộc du-lịch thề-thaø do Tò -cuộc Hướn 
nụayY họp bạn sắp tới tại Haiphong và Đồ- Fe ty gi nhớ ng qg 
— -AMÊ MÔ (a- bạn trẻ về tỉnh - thần đạo tò -chứe 


Assomption 1931: Ngày hội Y*ânđộng Đố: với những mộc nghĩa cử, 
Bắckỳ do trường Thề-dực !ö-chức đã những siéc phước thiên, đoàn 


Sau khi xem xong bài của tôi trong 
số báo trước, chắc anh em cũng rõ- 
rằng dù cách nhau muôn đặm,nhưng 


đã nên ` . n nhà ta đổi với Hn ” lớn đến môn điềnkinh Buớng-dọo xứ sở đã nhiều 
một việc lớn-lao như vậy, ai là người ( ”'"hê: văn`- 
| HP lãm thỉnh! : : Assomption 1932? pnhen nhúng lau giúp đứ: ngàu 


Assomption 1933 (cũng sẽ nghĩ ba | Mới thầ-tháo giúp nạn dân Öinh- 
kỹ vừa rồi thành hay không đều có | “83Y) liệu có phải là ngày họp bạn của phủ, chợ đêm Tương -lf. cò lrừ 
ảnh-huớng đến nên” Hường ls2 nước ' tất cả anh em hướngđạo Bằckỳ dœ Định lao 9,. ®... 

nhà, nhưng thôi, ngày nay việc đã lờ | trường Thẻ-dục tô-chức không? Ngáy rag đối với Tuần-l¿ Nhữ- 
rồi, nói ra đã chẳng có ích gì mà lại | _ Trường Thê-dục vớicác anh Phúy, đồng. mới piác rất đáng giúp 
thêm hại, vậy tôi chỉ xin nối lời anh | Tần, Thực sẽ cho chúng ta hay... tũng lai chẳn; từ nan 
Phạm-văn-Bính mà mong-nmỏi rằng, Trần-văn-Khắc lHữi tậu nén đến thứ tự $ Juil- 


các anh đoàn-trưởng ở Hanoi sẽ kíp : ¬ 
. việc lập một ngày họp bạn hờ tr y/LŠ”-Šn: hết _ 
e. : „119 a tuộc tì giúp 8 
Mặc dù đang gây dựng phong Tản 
: . ¬ : : hÌa đủd, chương tính tt như 
Cứ như thiên ý của tôi thời lần nà y ` : : nụ ° g 
anh em hướngđạo các tỉnh, chẳng | trào Hướng đạo Ở trong Nam, | søu vs» mu 
những chỉ hưởng-ứng một cách sốt- 3 ^.,Ã ~ 8) toán n0gợ-đaao tiếp rước 
như lần trước mà thôi. mà các anh nhưng Trưởng Sều vẫn nghĩ guan Thống-đốc Nam kụ là danh 
cũng nên cùng với các anh ở Hanoi đến phong trào Hướng đạo ở dự Hội-rưởng mới của Tầng 
dúng tay vào việc nữa, nghĩa là các Ệ ï cuút 
th nến nenisnesre ngoài Bắc Nhữngtrahop  |“l'Am mu xu ạ gạạ 
mới mau-chóng, lởi quyếtnghị mới ¡ bạn là những ước mơ rất lớn quân hạt Mathieu giới thiêu ông 
thôa-thuậnvà khổi có sự ân-hận về sau Trần ð. khá, hội trưởng lưưởng- 


đạa Nam-kU nứi công chúng. 


Cuộc họp bạn của anh em H.Đ.bắc- 


Trong chương-trình ta chẳng nên | trong tầm trí của Trưởng sều 


4 suốc thố mì chy si: họp Bạn | đã được tờ Bắc Kỳ Thể Thao ©' Ủng Trần-pdn khả điện- 
này là cốt đề tỏ tình tbân-ái chức E7 7to thời tui: : thuy#' sề muc-đích liướng-đao, 
phải đề đo sức thi tài đâu. đăng tải trên số báo ra ngày v . 


| Sau kÀt diền-thuyết có những 
20-6-1933. màn hút sau nầy : 
1' [la mềm chơn gu. 
3 Lz nhúp cía-định 
J.1inh thần tưởng đạo. 
®&' ướt cái trại pẫt (*ente). 
xì Trước ngạn lửa thần 
Nám mứn trên đây tả chân ró 
ch hành ơi của ngư? lrướng- 
lự lue mới xin nhận đoàn 
0 đín trở nên người Hướng- 
ao đúng mực mà làm thành 
lữág mắn kịch rất pui : có hái, 
ó nhủy mùa, cú nhà mẻy, sẻ 
trứng thợ, ø.. ø... lảm cho khún 
MÃ được eui 0é luôn luồn 
Náo những aÍ muốn cho cón 
em eó Đoắn ltướng-đao mâ của 
du dự những œỈ muốn biết rõ 
cái « đới Hướng-đạo v của bạn 
trẻ nên đến cai hát tối nầy, sửa 
cho anh em hướngđạo nối thêm tình -Ì Min _” giúp miếc nghĩa 
khăng-khit mà thỏi đâu, mà lại còn LÀ 
đề cho chánh-phủ với quốc-đân hiều- | Tờ báo “Hướng đạo” do tuấy bán chỉ củ một hạng lê 
rõ mục-đích bướngđạo, rồi cũng vì Trưng Seu d5 nghị xuất bản j cậc má thôi : mới tắm giấu rổ 
I2 207917 33ngCở sp Dục tr cóêc Dài đai số của Tuần (¿ Nií-đồng giá (â 
Bộ tỉnh liên - lạc với hiệngg tin đi thư lần đầu tiên tại Sài Gòn tháng 3 cắc ø& một tấm giấu chương- 
thư lại đề bảo ban nhau đường ngay 1Í em IEEE: (5n (13m 1DI IrinÀ có gÑ ch ngồi giá # cúc. 
lẽ thẳng mà tránh những sự khó-khăn, ; b Trên giấu 0© cố hiến số ghế 
những mối nghỉ-ngờ. cùng năm thì có tờ “Thẳng ngủi. oậy œt muốn có cho ngồi 
Cuộc họp bạn sẽ có ảnh-hưởng đến | —„ :  Sh lốt nên đến ¡mua 0é trước fại rap 
nền hướngđạo nước nhà như thể nào, | Tiển” do Trưởng Hổ Sứt hát 1 âự oú tại hiệu Arlista Phate 


tôi tưởng các anh đoàn H.Đ. Bắckỳ — \ : : : 
mà tHữ chất ã các ánÀ Thúy, Tân, Hoàng Đạo Thúy chủ trương : ¡4 Hauleuard Hanard 


: ng 2: Hạ g I'oulailltr mỗi œí được 
Thực ở Hanoi — đều rõ cả, vậy tôi | _~ `. : : 
mong các anh sẽ bắt tay vào việc đi. cũng ra đời. đi hai người. 


Muốn biết họe-lực của nhautr ? Nào. 
có khỏ gì : Chỉ ngắm một chiếc cọc lều 
căng, một sợi giây thừng buộc, hay 
xem qua một khúc mua vui trước ngọn 
lửa Thần cũng đủ biết nhau về phần 
hình-thức rồi, thế nhưng sự cốt-yếu 
của ta là chỗ tỉnh-tbần kia mà ! 


Trong những ngày họp nên có một 
buồi hội - họp riêng của các đoàn- 
trưởng đề bàn-tính những việc chung 
(vấn- đề Tồngcuộc, dịch sách, in sách, . 
vân, vân...) 


Tôi tưởng lập cuộc họp bạn tại một 
nơi đế-đô và trung-tâm-điền như Ha- 
noi cũng chẳng lấy gì làm khó, thứ 
nhất là một khi tiếng chống róng lên 
thời nào chuöng, nào khánh, nào 
kiềng, nào la - bạt đã cùng đều họa 
theo một lúc. 

Ta cứ xem bài của anh Phạm-văn- 
Binh viết trong số báo 126 cũng đủ rõ 
sự khao-khát và lòng số t-sắng với ngày 
họp bạn như thế nào. 


Ngày họp bạn, chẳng những chỉ đề 


— —_—-———.—-—--.Ố.ẻ...Ộ.Ắ.......ỎẮ.Ắ.ỖÖDỘẮ snnnẽẼễỀẰỶ=hC CC ——EễẶẶ-- —c———— -—————— —m—m———  ——mnm 


91 


(Photo Khanh-Ky) Monsieur le Gouvyerneur de la Cochinchine 
s " h KRAUTHEIMER, 
Monsieur le Gouverneur Général P. PASQUIBR Officier đe l4 Lẻgion đ'Honneur 
i®⁄9 Président đ'llonneur Président đHonneur de la Fédération đes Bclaireurs 
de Cochinchine 


đe la Fẻdẻration des Eclairewrs de Coclhumtchine 


Quan Toờn quyền Đông Dương P. Pasquire 
và Thống đốc Nam Kỳ Krauthimer là những Hội trưởng 
Danh dự của Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ. 


0NG ANDRẺ LEFÈVRE 
là Ong Andrẻ Leƒðotelà Rụ-trrỡng 4cà¬- 
hường-Bạo Pháp qua Nam - kụ thắm 
niếng 4ä mấy ngà nag. 


Ông A. Lefevre do chị Lê-4h‡-Lựu họa, 
| 


Hình bên trái là bức chân dung do chị Lê Thị Lựu vẽ 
nhân dịp Lefèvre đến Đông Dương năm 1935. 


Trưởng André Lefèvre (1886-1946) từng làm Tổng Ủy 
Viên Hướng đạo Phúp (Eclaireurs de France) từ 1921- 
1940. 

Năm 1935 Lefèvre đã cử 2 Trưởng André Consigny (EDF) 
và Auguste Bernard (EUF) sang Đông Dương để tiến tới 
thành lập Liên Hội Hướng đạo Đông Dương (Fédération 
Indochinoise des Associations de Scoutisme). 


* 
, 


Ngày 20-3-1935, Lefèvre đặt chân đến Sài Gòn và đãgặp 'ˆ 
cả 


- 


>..r+> 


gỡ Trưởng Sếu cũng như các Trưởng trong Tổng cuộc 
Hướng đạo Nam Kỳ. 


Ong Lefebure đèn Saigon 


“hài viền eIs Tông-cnọce Hướơng- Đao 1gp qju6< Lá %I Lưfebvf 
tới điên Saigon bat thứ tụ 2 Mars Đây là những biướng đạo Naim- 
ký đi tiếp ông ớ ga xe lữu Sulgon Ngưới đứng ;iữn ta ủag Lưfêb€re, 
ngưới mặc +v ¡ học trắng (& ủog Trần vân-Kttá bội trưởng Tủng-coộc 
hướng đạo Sataký Người mặc đỏ đen 'A cua Set 0ei 

———_--————m>>—————————~xr-crỶ-rFrcr-r.—.rrr-srỶr.-.-Ỷr-.-..-.--m. 


Tin Trưởng André Lefèvre đến Sài Gòn 
đã có nhiều tờ báo loan tin 


(Công Luận báo số ra ngày 27-3-1935). 


André Lefèvre tại trại trường huấn luyện Cappy 


92 


của Hướng đạo Pháp khoảng 1930. 


ỨỬA ở Mel 


Ong Lefevre và HỊ. 
~bourne 


\ là một 


kinh thành lứn, 
đẹp, đỏ hội só 
Hềng ở Tlhii~- 
Bình Dương, 
vữa dự một cuộœ 
dại bí của hàng 
vạn H. Ð. §. Úc 
chảu,. mà tới 
Hanoi là một nh 
¿Ìi có Hồng ở sứ" 
Bẩb- kỷ, rói lại 
láp lội qua mãy 
on đường chơn, 
lội, ven tuộng — 
vào ngày mưa 
xuân ướt ät lạnh lùng — tới rừng. Đặt... thắm 
Hướng Đạo sinh Việt Nam lớn nhỏ chỉ hơn 200 
người, tử Hanoi, Ha-đöng, Bắc-Ninh, Thái-Bình, 
Haiphong tới, : 

“Trước eái cảnh «ra bẻ vào SN ây, 'ông 
Lefèvre — một lão thành. ný viên H.:Ð. Pháp — 
cảm tưởng ra sào ? Liệu eó lày làm « tỏ. ngắt» va 
sihàt vọng» cho phang trào H. P. SỨ này chắng # 

Tôi đã được cái hân hạnh. tiềp. huyện ng, rồi. 
cùng. ông từ Handl sang. t3: HỆ _ 
uÊn `. K3 đêm ~ — TT đượp 


TA lÌ- 
[Ị, (N 


Ông Lefèyre 
bên nừnng Sắt 


71/4sd17e 


tt) dÀ tt, 


vó kỹ luật đạo đứ 


_sgăng hiền, có lòng đ 


Le$ (011/9 0'Ind0chine- 


casiow de la 


)84f dưyêtẻ, 

C§t 4#?7Tué lẹ 
tot les aws dc Ö UHÌ0H, 
đcš sérifx, ÈIšÓe ct01lš (les ƒ0rHia 
tìos đe sc0M(s đ¿jt cvitaHtŒý, teu?> ddonHaat 
/ar la ?ecaštall0 du 
(rowtes 1t ca?raclère 
qgiue la đ0ctryine 
celle wuajtersellemeswt ado/táée 


Ð. Sinh KH ,, ì 
ràt hy V0n#, tãt vui vẻ, X/LÀC tỉnh, khen ng 9 cho 
H. Đ- ta nữa. : 


Sa này ẤT trao H Độ 
trướng và kèt qua BA ràt. dạt Ni) 


nhiều mà sai lắm hay: . bã 1... đc ' 'Bướo 
mà bước chẳe chẩn, đi đền đâu vững và 
đó, còn hơn hàp-tắp tiền mũu mã hụt lỡ, 


Ông nói : : 
H. Ð. không có ý gỉ đều « Bình ! giả gì 
H. Ð. không côt ý du lịch mà cũng khí 
hướng hẳn vé một mặt Thả-dục,n 
đã tưởng lắm (không những ở Á Đông, 
ở Âu Mỹ cũng có nhiều người nghĩ sai n 
H. Ð. là mài cúch giáo-dựe: 
thiều niền. Đức dục, trí dục 
nào cũng chuyên trọng 
làm cho trò được. kli 


nghĩa-hiệp, là SRHNG Si lá 


“= Tr. André 


Lefèvre trên 


ĐroitaHt đc S00 00Wdđpe e“ £IHstralie d Ì`oc tờ Ngày Nay 
grande jaMbozee ð0ryamjséc fñđr [ số 3 (20-2- 
le 0Ws«sco,tls a4tst#dliews, (]J, lelÈ2?€, com 
watiowdtl đcs /claireurs de #rawce, | 1935). 
địt TC[OMP, €H ludocs+tine, où tỉ —— 


2O (é0riCf, TÌ A 0fQHESÓ (IS 


ậ' Hình bên trái: 
q ii. ad Ud£C01243 


Tr. Lê Thị Lựu 
và Trưởng 
Ngô Thế Tân 
hồi còn ở Bắc 


sĂerecnt du chef đles 
0/f-ctei, ¿| §$°€§E dqssuUfẻ 
[/10/11//10/2 Cửa4iL C0AeÍ07U:1C d 
.Ổ !1 da jd+#C0124 


d?Hs lố 7OwMiu,  AnHam, í€ FLaøšs, Ứa Cơ- . ậ 
chủuchime et le Cauubodụe oà đes manifesee Ninh khoảng 
tioHs đứt sc0uts Ønt đức (HOw36@§ 2t S01 0022- Ï năm 1935 
meú? 6£ ok iÌ da út đựng Íes cd24xefies eL les l 
co1tfdreitees qiÌỦ a (O0 HÓCS, fG€ C091£cH(€ 

đu MWÐlic cc qiuétait le sc0x4ýuáe, sẽeš ĐaEš Les Annales 
6È sex mróthodes. A/#rèš Hứa reo ủ@ /Jtte /g#Š Ì coloniales 
jourx à /)dlat, MỸ. Le[èuze sext cltbargue le 

S106 20 gozil #owx la FrdHce, (24-4-1935). 


-_—e——~. - 
93 


Š3-99, B4 Chu me em puo 


>zzem. đỉndochine 
ndoChing, 


“VI TEš NGI tị 
EHSE NATORAL”./ Í/Tà rEmeE A 


tà SEMAINE $4/GONNAIsE DU Sự 
AM SAMCDI 6 BẢNG Jun ụ xì 
PRHCE py 
TỊ. Tnn€sE Outreyvess,nn an" 
IWf8. (4Í 
poursui 388 8fCtsalaurs oi 


: /Í 
vn ———_j| 
TRE Phun) E N38 P0RI§ pụgy,, 
TM PP GHlNG sgghaae | l2 200 esneseen SỈ UÍ A 9% ang 3M 
đhageeh doleerelosee Hết PEỀS để đety mịllịs 
tim, tệp yŸ®h 2Pbanleni “Ai Mu r2 
Lư KT 


mm SP cơ] 


lEERSEEEEE 


đe 
cần rà | Nam 
Uênđae` proebelee 
N  LIME BA se paog 
cm Tớ Mon đạn Í 


TT N NhybU, 
TY vv 


zIH Ya126 nS naissait Cj 


sẻ m 


Íirent "aích nu] 


sự I8 gj 


Đi — ng da 


Tay mg 
Ly ai 
C0 


L#M 48up|guet 


¡ 1M. PLANDIN PÁRLB ñE 0Bgspn! ÀLmrc LỀ THỊ rT = 


Ìorieuae sompđùi 
®Metea! et đu Tàn dự nay lg 0n8ndade 


k „.J FEMME ANNAMITE MODERNE 


Mme LE-THI-LUU 
âr{iste Jpelu{Fe ef 6aFi6a{uFisfe, 
I0IS Pê00i{ (lan$ s0n ã{0lieF 


me LE-THI-LUU 
(Phota : “ODBRN-PHOTO). 

out est baignéẻ de lumiêre  Elle eat letype même de la 

dans ce© modeste ei simple ferame annamiie moderne, aux 

le, 


salon, peint de bleu, tirế sur dents 
gris, ch le ton dégrade à me^iaux ¬. Ere>nà vàn 


orné đ'une simple fresque de main avec un petit sourire. 


lgures géomótriques. Lne at- 
=ssaphlTp sareine; pruðne rian- đế uveee Keei Moansieur, 
te, —- le visiteur dès le ayons ouvert la CS ve non 
seull. 

Dans ue coin, un grand che- Me ty sôrsonpcsevieegre 


valet se dresse, surmonlê d'un 
tableau à moiLé achevé, dont|!2bleau que vous voyez.» 
les Íraicbes couleurs vibrent de| En efet, Mme Lê-thi-Luu esk 


plein air. Quelques fauteuils de|yêtue đ'un tablier bÌane qui lui 


= LẺ-THỊ-LƯU 


=Ì —— ot$15 
NĂM THỨ" NĂM 
ngày 19 0eL 1933 
——)i 


Tòa Háo 48, Đường Vannier — SAIGON 


94 


ur la revne Phu-\u đân- 


obaine. 


Cest dans ce coin riant đe | youg p; 


lumière et d'une calme harmo- 
nie que Mme L.e-thi-Luu, peintre, 


et caricatnriste de talent, sortie J„ 


rolin entourent une tabÌe sur|sied à merveille, 
laquelle gise une maquette pré-| Nous sommes heureux de ls 


dans celte tenue eL 


Ta, đớn la réédition est pro-len pleine §ravail, 


C'estnous plutôtqui devons 
É9€nter nos excuses, car 


nous Yous dérangeons... 
— Mais pas du tout, Monsieur 
%0is àvotre entière disposi- 


na' 1 delEcole dcs Beanb-Arts puis-je 
de Hanoi a installé son atelier, ¡Ì — S. “..s= 


ya quelques semaines, 
son arrivée à Saigon. Ù 


(Lire la suile en 6e page) 


m¬~*~*~*~***x~x~<~~*——~x—~—^~~~—^ 


Cô Lô-thị-Lựu 


Nữ sanh - uiản tối - nghiệp thĩ khoa trường 
Cao-đẳng Mi) thuật Hanói, muốn tở cäm tình đối 
uới báo Phụ-nữ Tủn-uän là mội từ báo cỏ rất mến 
yêu mà 0Ì có không phải là nhà thỉ-sỉ, nên cô pẽ 
cho một bức họa 0ề thời cuộc. Đức họa đã đăng ở 
bên đâu kú tên Vando tức là biệt hiệu cũa cô. 

Bên báo xin có lời cảm ơn nhà nữ họa sĩ. 


Trong tập Hồi ký 
của Trưởng Sếu 
Siêng Năng có nhắc 
đến chị Lê Thị Lựu, 
tác giả của bức 
chân dung Ủy viên 
Toàn quốc HĐ Pháp 
André Lefèvre, và 
chân dung Baden 
Powell làm bằng 
ngũ cốc. Năm 1985, 
Trưởng Sếu đã gặp 
lại chị và chồng là 
Ngô Thế Tân tại 
Pháp sau 36 năm 
cách biệt. 


__— — ——_—~ Ồ_- 


Cổng trại Họp bạn “Huynh Đệ” 1935. 


Chương trình 
eủa euộchội hiệp hướng 
đạo Đông-Pháp 
tại Saigon 


ngàu 37 Dácembre tới 
ler Janoier 1936 


Ngdu 327 ouà 28 Decembrec— Các 
đoàn hướng đạo đến cất và chưng 
dọn các trại, 

Ngày $9 1)/cembre.= 8 giờ. Làm 
lề khai mạc chánh thức cuộc hiệp 
đoàn — Viên chức và công chúng 
Ái viềng các trại và cuộc triền 
lâm những vật làm bang tay cua 
hướng -đạo. 

Chiều ¡ Cuộc biều diền trên sân 
thề tháo CI-A. 
Tối ¡ Đốt lữa trại. 
Ngày 30 Nécembre 
Huồi sớm mai và chiền \ 

ĐI viếng thành phố Saigon và 
Cholon do Hướng đạo Salgon chỉ 
dần (Vườn bách-thú, Thương khầu 
Saigon, Thuyền tàu, Nhà máy Cho- 
lon, Tắm ở Lođøơ và Thudue) 

Tối : Cuộc thi của totems 
de piatroullie. Cuộc đốt 
lửa trại lớn lao 

Nuàp 31 Décermnbre. Huồi sớm mai : 
Cách hành động trong traại- Các 
đoàn đi viếng lần nhau, Đại - hội 
hướng đạo Namky. 

Đuồi chien : Cuộc lề bÉ mạc. 

Tiệc trả của hướng đạo và sói 
con Namky đải các anh em xử khác. 

Từ giá nhau rất vui vẻ. 

Ngày Ierdanrier 1930 (: Các đoàn 
giải tán. . 


Hinh óng Baden 


Tvyn 


 .. 


Powell của chị 


trẻ ^~ 


Hình Baden-Powell làm bằng ngũ cốc do 


Hướng Đạo 
hợp bạn ở Sai¿on 


Chủng tôi xin kíth rời bà 
Con trong thànb pbổ đến t'ảm 
trại Hương Bạo 'ai sân Tổng 
cuộc T:¿ tháo Annam, đương 
WMayer Cuộc Hợp Bạo tấy có 
bơn 60U ngươi các xử: Trung 
kỹ, Báckp, Cro Miến (do Đông 
Cung Tbải [ứ Moaotretn chỉ huy) 
Pbáp, Trung boa, và Hương 
Đạo Namkỷ. 

Đủng á giớ chiếu chua nhựt 
#9 nầy thời khai: mạc do quan 
Tbòag Đòc Namký ci ứng kiến. 
Công chủng vô coi không phải 
trả uền. (Vỏ cửa phia đườrg 
Lareyniere). 

Bữa 30 và 31 Decembre, mỏi 
ngày công trai đều mở cừa tư 9 
đến {0 giê sáng và tư 4 đến Ö 
giờ chiều. Hà vỏ tong tả. Ngoài 
những giờ đa si vé cửa đéu 
ƒ Ất có enrie riêng, 

Tải tứ bai 32 có euộc đò lừa 
rrai lớn, vô coi phải có carLc mỜI. 

12 gi trưa nav thỦ nấu, đai 
biểu Cao mén tới Trại cuủn đai 
biểu Trung và lackỹ thời 7 giê 
1ä sông thứ bảy 2* sẻ FỚi 


Seigon. 
——Ỷ--ntỶễtễne=resnsnn —nnnnns 


95 


Sói Dí Dỏm Lê Thị Lựu thiết kế. 


Cuộc hiệp bạn 
Hướng-đạo 


Chúng tỏi xin kiah mờ{ bà .on 
troag thành-phỗ đến thảm trọ 
Huớ g đạ» tại sân Tồng-cuộo Thề 
Tháo 'n am, đường Mayer. Cuộc 
biệp bạn nầy có hơa 600 ngưc: 
các xử: [rung k‡, Ás-k‡, Cao miệ› 
(đ®& Lông Cuag Thái-Tử Moalreth 
shỉ huy), Pháp, lruag-hboa, và 
lư -ng-đẹo Nam-k‡. 

Đùng $4 giờ chiều chúa nhựt 309 
ĐẦy thơi khai mạo do quan TbŠag: 
đế: Nam -k‡ chưng kiến. Công 
shú+g vỏ cửa khôag phải trả tiềa. 
(Ýô cửa phía đường Lare: nière). 

Bừa 80 và 81 Décembre. mỗi 
Pợi cồng trại đều mở cửa tr Ð 
đếa {O giờ sáng va từ $ đặn 6 
giờ chiều. Ra vô !bong thả Ngoài 
những giờ đó aÍ vò eđửa đều phả 
có cart‹ riêng 

lỗi thử hai 80 có cuộc đốt lửa 
trại lớa, vô col phải có carte mớơi. 

13 giờ trưa nầy, thứ sáu, đại 
biều Cao mê tới trại, còa đại b ầu 
Trung và Bắek‡ thời 7 giữ 1ð 
sáog thứ bảy 38 sẻ tới ga Salgon. 

Tồog-cuộc H rớag-đạo Nam kỳ 
kính mời. 
—————————— 


Sói Dí Dỏm Lê Thị Lựu là người phụ nữ duy nhất trong phái đoàn Hướng đạo Bắc Kỳ đến tham dự 
Trại Họp bạn “Huynh Đệ” tại Sài Gòn năm 1935. 


96 


®.5AIGON;30 DECEMBRE,.1986 


CUỘC VUI NGẦY CHÚA NHỰT 


6ẦN 1000 HƯỚNG - BAO 
toàn còi Đông-Pháp làm lề hộp-bạn 


Hơi 3 giờ 30 ehiều ngày shúa nhựt 
99 Đécembre, tại sân Tồng-suộc thề- 
tháo Annara (Cl 4) tất eÄ bường- 
đạo trong 5 xứ gần cé1000 làm lề|: 
rất long trọng. 


Đốe Nam-kỷ đến dự lề. 

'Trướe hế:, óng Trản-vắn-Khá nói 
mấy lời cám em tất cá anh 
Hướng-đạo đoàn cả 5 xứ đã đếp Ì. 
làm lề Hộp-bạn (Rallyre) rất leng- 
trọng. Kế đé quan Thanh-tra ehính- 
trị cẳng tð lời săm em MướnA-3§o- 
đoàn 5 xứ và cầu Lúc cho eh8- 
pghĩĨĩa hưởng-đạẹo càng ngày càng 
lam khắp mọi nơi trong nướe. 

Xong rồi đeàu bwớng-đạo làm lề 
chào eờ rất só trát-tự. Đoàn hướng- |: 
đạo sắp hàng diềa qua khán-đài, đi 
đầu hết là đoàn chiên con, đi kế| 
là đoàn sái een. Nối theo đoàn sói 
cen thì đoàn hướog-đạo Bắc-kỳ, kế 
đoàn hướng-đạo Bắekỳ thì đến 
đoàn hướng-$ạo Trang kỳ Sau đoàn 
hướng đạo Trung kỳ thì đếm các 
đeàn hướng-đẹo ở Lục-tĩnh, kế các 
đoàn Lụe-taù thì đến đoàn hướởng- 
đạo Cao-Miêo, seu chót là đoàn 
hước g-đạo Saigon. 

Cê trật tự, qui tắc, đáng đề ý thứ 
k nhứt là đoàn hướng-đạo Cao-Miên 
Xong lễ chào eờ thì hướng-ểao cÃ 
|ö xứ trả hình hướng-đạoe Nhựt-Bền 
lhưwng-đạo D ốa - Điện, hướng-đạo 
'[ đâa da £ð, hướng-đạo dâc da đea, 
hwớang-đẹoe Xiêm v.v.. rất giống 
\Ø tại đây mà xem như xem khắp eác 
'oước, vì trò trá bình mầy không 
còn chồ nào bẻ bác, chê bai. 

Ngoài eáo trò vui nầy ra, công 
chúng lại được xem shữag vật 
r†dụng do tay các hướng-đạo-sinh 
¡[làm ra, lắm cái rất tinh xảo, nhữt là 
nhữag tấm hình vẻ, nét bút đã linh 
hoạt và sắc sảo lắm. : 

Số người đi xem có trên 2000. 
người, những người tai mắt đến dụ! 
!ề đông lãm. 

Dan vậy nhưng suộc lề chưa mấy ' 
L|long trọng, chiều bửa nay càng lắzm 
"[urò hay hơn, só đốt trại và nhiềm lề ¡ 
khác nửa, anh em, chị em nêm đi 
xem @ho đóng đề khuyến-kbíeh nều 
hướng-đạo trong nuớo và biết những ‹ 


1ĐHS.N«<1IN 
` S SG 6ợm - -.— may „.<PÖ G7736 PPSSG2GW.9/227261%E71S3 QPN2INNONĐ/E272/4/9/7743/ 7ý 2Ø" 


. tUỆP H? BẠN LẦN TRỨ NHỨT CŨA &ÑH EM HƯỚNG BẠ0 BÊN@ PHÁP 


|CUộC ĐỐT LỪA TRẠI RẤT LỚN 


«Nam Báe chung trời người một dạ - 
Nước non nghìn dậm đôt liên khu» | 
| 
| 


Tro5g bai số báo rồi, chú»g lôi Trại số 20 tới 33: Đoàn thứ tư 
đã cố nói sơ qua cuộc bợp bạn Saigon. 
cũa anh em H Ð Đông- pháp. Trại 23 và ⁄9: Đoàn thứ răm 
Trong bài ấy, chúng tôi có lầm Šaigon. 
một chồ rất: to lớn : | Trạt số 32 tới 35: Mytho. Ỉ 

Chúng tôi bảo Đông-cung Moni-, Trại số 39 tới 4l: Đoàn thứ ba. 
reth là người c5ï huy cuộc họp bạt Saigon, | 
nầy. | Trại số 43 Sadee, 

Sự thiệt không pi ải vậy. Những Trại số 4ivà 4t : Bària, 
sở dĩ chút g tôi có sự sai lầm như| “Trại số 4š ; Soctrang 
thế kia, là vì chúng tôi không coi Trại số õ4 tới 56: Đoàn thứ nhì |! 
kỹ tờ thông cáo của T.C H Ð,. Saigon 

Vậy nay chứng tôi xin « rã cÁ| “Trại số ö7 ; Phúquốc ( 
cũa César lại cho Céssr»°, như Ông| 'Trại số öở : 8iêchòa 
Trần-văn-Khá đã làm hôm rồi. Trại số ö9 và 02: Thủ-Bứ: Gia-|\ 


Không phãi Ðôngcusg Monire'h, | dinh), 


mà chính lì anh bạn Trầnvăn-| Trại số 4ö và 49: Long-xuyên |¿ 
Khắc cũa chúng tôi đã chỉ-huy 
.| một cách rất cbầu đáo cuộc họp 


_—. — —= =—— 


Trại sô õo tới 52 : Châu-đốc 
Còn mấy trại ỡ gia thì đề cho 
bạn hết sức long trọ»g vừa rồi. 
Cuộc viếng trại 


aoh em H Ð. các xứ khác và H Ð, || 
Pháp đ›ng, 
Hôm nay chúng tôi xin dắ› bà Cuộc đốt lữa trại 
con đi viếng trại cũa tất cã anh em 
H. Ð, 


(feu de camp) 
Trước hết ta hãy vào s!Ồ*g trại» 


Tối thứ hai vừa rồi, trước mặt 
gần bai pgàa người vừa Pháp lằa 

(quwrlier gé:éral). Bắt đầu từ đây. 
|ta hãy rão bước đi đến « xóm » 


Nam — trong ấy thấy có qui ôn§ 
| cña anh em H B. Eắ :kÿ, 


Str.edter, thanh-tra cháab-trị — 
tất cã a:h em HH Ð. Ðôngz-Pháp đã 

Đi gần tới. mắt ta đả pÈhả! phìn 
|vào hai đôi lềa, dìn ngoài cửa 


bày ra ruột cuộc đối lữa lrại (Íca 
ủe cam p) rất đặng kết quả lối đẹp 
lớa, như vầy : : Trước bết anh Kuắc đứng ra tô 
«Nam Bắc chung trời. _ lời cảm ơa mọi người đã sẵa lòng 
mộ! d1 luoan nghỉnh cuộc h a nầy, 
« Nước non nghìn dậm đấtliền Ầ_ "eo 
khu l 


| 


Đoạc, muốa tõ tìah tuân ái với 
a:h emH.Ð các xứ, anh em lÍH 
Ð. Namkỳ bèi hãt nữ 2g bài «hái 
tồng cuộc s (cÌšat fédéra1) của &: h 
em H, Ð, Phép (Ÿa, Scouts de 
France) H. Ð. Cao-miêa và H, Ð, 
Trung Hoa. 

Sau đó aah em HĐ, Caomiéa, 
Bắckỳ, 1runghỳ, Pháp và Namkỳ 
mới (hty palen nhau mà đèềa 
nhiều trò vừa vui vừa có ý ngoÌa. 

Cuúug tôi tưởag né chám on 
em iiÐ Csomiên đứng ở bẹng 
nhứt trong cuộc đốt lữa trại năy, 
vi troog mấy trò ca an3 em đả 
diền — như « xây &-rắ: *, như sđa 
cầu ®— irò náo củng thíy đếa 
đặog công (òìng hoan chính 
một cách dặ: biệt, 

Kế đo la H, Ð M/tho, mà thứ 
nhứt là bầy ssói (co : vÌ các3 mua 


¡| «Hồ Đông cảnh sắc xuân, 

| Cửa Thuận trời mây tạnh. 

I| Pên tay mặt là sxxóm»H Ð Tru*g 

| kỳ, liền đó là xóm H Ð Cao-miên 
rồi xây lưng trở lại là xóm cũa 


tỊHB Pháp. 
tÌ Nơi đây kbông thấy H BNamkỳ, 
lÏvì ph em HĐ Namkỳ đã đéng 
l|trại chung quanh sân, tÈeo thứ tự 
!Ì như vầy: 
LỆ Bắt đầu (ừ cái tháp «Eiffe'z: 
Trại số 1 tới số 4: Đoàn thứ ler 
Saigon, do anh Xuân cai quẫn. 
Trại số 5ö: Đoàn H Ð Chân-đốc. 
Trại số 6 và số 7 : Rạchgiá 
Trại số 16 và 17: H.Đ. Trung- 
Hoa (Cho'or) 
Trại số 18: Camau vắng mặt. 
Trại số 19. Hz:1 ân, 


97 


hát và ăa mặc của nấy eœ đã lâm 
cho nhiềa người p3ải lãm tưởng 
mấy em là con gái, là bẫy chim coa 
|(Pelits aile3) vậy, 

Ngoài ra aah em H.Ð. Bắ: kỳ 
diền trò «le Eakir*e cũng đã đã :g 
nhiều người khea ngợi, 1h em 
H, Ð. Paáp d ền trò ssự bí mật của 
anh ckă 1 bò ở bên Mộz¿ vừa có ý 
nghĩa vừa đặng kết qaã, aah em 
HBĐ. Tranakỳ hát Haế làm cho ta 
phải mơ tưởag đến cả+h « bơi 
thuyềa trêa sòng ươag » và sau 
rỗt anh en H.Ð Namkỳ do anh 
Xuân cầm đầu đã hát c+ko mọi 
người nghe nhiều bài hùng hồn 


như sŠi tu veux des badges* vừa 


(m ái như stiếng chiếng», 


Qua đếa thứ ba, lại có mội mài 


đốt lửa trại thứ bai đề cho tất cả 

mọi người đều đặng đến xem. 
Kh:ya ngày ler Jaavier 1926 «nh 

em đã từ biệt nuan mà nhỏ trại. 


'Điễn Tín (Số 290, 2 Janvier 1936). 


Cuộc xỏ sô Hướng-đạo 
— —<‹“Ố~>— 

(hủng tôi mới được quan Thống-đốc cho pEép 
mở một cuộc xổ số lấy tiền giúp cho quỷ các đoàn 
Hướng-đao Saigon và Lục-lĨnh đề mua các vật 
liệu cho đoàn. 

Cuộc xổ số nầy sẻ nhử' định mở vào chủa nhựt 
6 Janvier 1834. Giá bản mỗi vé là 0§25, 

Cô các số Lrủng nbư sau nầy : 
1 chiế: xe Citroen kiều mới giả 2.155$ 
1 chiếc xe máy dầu 
1 chiếc máy may kiều Sipger 
1 chiếc xe máy đạp conrse 
2 chiếc xe máy đạp và 410 tbứ đồ vặt khác. 

Chúng tôi mong rÃng bà con đồng-bào sẽ sẵn 
lòng mua cho chúng lôi một-vòi số, tức là các 
ngài giúp cho nền Hướng-óạo nườc nhà chóng 
được bành trướng. 

Hướng-đạo Nam-kỳ 


KẾT QUÁ 
của cưộc xö sở 


Tomnbola 
Hướng-dụo 


9 giờ sớm møi bữa qow chú» 
nhựt 7T daavicr 31ð4O tại xã táy 
Saigon đá sẻ cuộc xồ xố Tormbol, 
Hướag- đạo. 

Những sŠ nau nầy được trúng : 

17.Đ0O ¡ chiếc xe mui kiếng 

Cltreen 

18.184: máy may hiệu Singer 

24.9189: máy chữ hiệu dapy 

50.848 : máy rudío. 

8 mỖ sau ny trúng xe raáy : 

37447 B7.870 86447 66.96( 
17.778 30.044 ñQ.0%% và 
3.788. 
Các sò linh tinh 
42408 5606884 
B1307 39093461 
4Q1%4 11801 
283461 40g00 
131420 BbĐá4dsq 
151058 36527174 
38111 20938 ?89°19 
9408193 368102 

MB lừ thứ ba ® Jasrier, sảng 


57861 
30541 
38174 
39345 
40770 
321805 


372685 
3458 
380O 

40860 

s6898 

194o0# 

§8404 


từ 7 đếa 13, chiều lừ 8 đặn 7 giờ 


z: trúng số xín “lụi các nơi wsu- 
ny maÀ lảnh ; 

. Phan Bá Lán, Direeteur do 
llastitutloa Chấao - Thanh B4-7% 
ruc Ñarebalsc, Sslgoa 

M. Trằa-vãn-i(bắẮc, 14 Lag:apd 
đe la Lirste Salgoa, 

Bì con ở các tÌah trúng nỗ Tom 
bola Hướng-đạo xin do nơi các vị 
Huynh - Trướng Hướng đẹo các 
tỉnh mã hỏi, 


| ".......J 
Cuộc hiệp bạn cúa 
Đoàn-hướng-Đạo 


Hôm qua, trên sản Mayer đã 
khai-uaạc cuộc hóệp bạn của đoảa 
Hưởng-đạo. Sản chưng dẹn coi, 
trang nghiêm mà cách đồng trại 
rất cô lrắt tự. Quan “Thống-đốc|. 
Pagès có phải ôngSlriedler đến |' 
dự lÈ, 

Tối nay có cuộc đốt lẽa trại 
rất lớn. Các Hướng-đẹo ở lục, 
tính tệ bựu về động đã siên quang Í | 
cảunh: coi vai vẻ lắm, H 
_——>~—————— - -—..-.-- —= 

Công Luận (Số 7020, ra ngày 


30-12-1935). 


ÔNG ThẦx-vÄ»-Rnắt 
Trưởng Sếu Siêng Năng là 
Trại trưởng Trại Họp bạn 

“Huynh Đệ” 1935. 


HƯỚNG-DAO NHỨT NGÔN 


{Ngày xö sð Tombola.H. Ð.) 


Chúng tói hân hạnh đem tín bà con xa gần đặng biết rằng giấu số của chúng tôi 
bán đư¿zcmau mắng lắm. Chúng tôi thành thật cắm tạ tấm lòng chiếu cố của Đồng-bảo, 
Cuộc xồ số đã nhứt định uào ngàu chúa nhựt 6 janpier 1935, lối ã giờ chiều, tại sân 
banh Mager..Xồ bằng năm bánh xe sũ( kiều Fichel, dưới quyền kiểm. sát của quan Giám- 


đốc Địa-phương Saigon-Cholon. 


Trước khi xồ số, ngà hóm ấu, từ :3 đến 5 giờ sẽ có nhiều cuộc uui do các đoàn 
Hường-Đạo Satgon tồ chức: tiễn uô cữa có một bạng là O0§10 — thán đề guip cho uiệc 
từ thiện rong nước. Những người mua một năm bảo Hương Đạo uào coi khổi phải trả 
tiền (nhờ đem biên lai mua báo tớ. 

Ái có 5 tấm giấu tombola Hướng Đạo cũng được uô coi khỏi phải trả tiền. 
Rồi đứng 5 giờ, ~ồ!!\; cộng chúng thung dung 0ô coi, khôi phải trả tiền gì cä. 


Sạu. cuộc xồ,những số trúng được lảnh ngay tại đó. 


H.Đ.N RK- 


98 


Ngày xó số 
Hướng - Đạo 


Vì lúc nầy tình thế vần chưa 
được yên ða, và có nhiồu giấy Số 
ra trưởec còn chưa xð, nêa chủng 
lôi đả xin phép hoàn ngày xố giấy 
sẽ Hướng Đạo lại đếo ¡ 
ngày 7 danvier 1940 

4 kỳ trước chúng tôi xồ rất 
Cúcg ngày mà lần nềy phải hoằn 
tại, thực củng là một sự bất đắc 
dỷ, xin bè con lượng thứ cho. 

Hưởag-Đẹo Ñamk. 


-—=——‹—~¬¬»x 
r^ M 
Xô sô Tombola 
Ƒ— 
Hướng~Đạo nhứt ngôn ! 
SỐ 7osibo'o của Đoàn -Hướng - 
Đạo Nam-kvy đã được công-chúng 
honn-nghieh một cách đật biệt, nên 
chẳng mấy ngày mà đá bán hết-giấy. 
Vậy đúng ngày Hướng đạo đã 
định là ngả chúa nhựit 15 Derrembrc 
19353, #u tụ 8Ñ giữ bên ma, số Totnbola 
Ấy sẻ xð tai phòng giấy hội Viền- 
Đông Lập-bỏn, ở đailộ Charoer, 
Saigon, có các quan sở Địa Phươnug 
thị sự. 
Công chúng tất cá được đến xem 


cuộc xð số nã›. 
Thông cáo 


—— 
==—-========----- 


Giây sô Hướng đạc 


Chúng tôi tín đề các quí vị 
xa gãn hay rằng số Tombolse 
Huớ g đạo cũa chúng tới sẻ 
xồ vào 8 giờ rưởi sáng chúa 
phựt 7 danyier 194/) tại dính 
Xã tây vậy chúng tôi xin kính 
mời ‹ ác bạn trong châu thà: h 
đến chúng kiến cuòe xồ số ấy 
và xin các bạn bãy đón báo 
ra ngày thử hai 8 dJanvier 
hoặc thứ ba 9 dJaoYier mà coi 
các sð trúng. Ngoải ra chúng 
tôi cũng sẽ in thêm 1 vạn t° 

Á&e sð trúng động gởiđ:: ác 
tỉnh có báa số Tombola 
Hướng đạo để biễu không. 
Xin hỏi nơi các vị Huynh 
trưởcg Hướng đạo các tỉnh. 

fđlưởng đạo Nam kg. 
Ù G1. SG. ẶĂ.ằ........ 


Kết quả cuộc xổ số của Đoàn 
Hướng Đạo đăng trên tờ Công Luận 
số ra ngày 16-12-1935. 


99 


Hướng-ĐBạo : : : 
9 giờ 30 đúng khởi sự 


Seu khi ban trị-sự và vài người 
chứng xem xét mấy bánh xe xFl- 
chet » Ông Phan-bá-Lân thay mật 
bến H. Ð. giải nghĩa mục-dích của 
cuộc xố số và cám ơn những 
người đã mua giấy. 

B đứa nhẻ — B bánh xe. 


Những số trúng : 


14.764 trúng xe hơi Peugeot. 
3.469 trúng máy máy Singer. 

18.001 trúng xe máy. 

9985168 6670 345098 18.4128 

995O 5.196 17.909 16.688 

11.004 


1.818 trúng đö lật vật) 


90369 19.630 939.676 6.6556 
98B7W9 09098965 14.844 (1.749 
t06079 2 326019 71446 9.000 
98.046 36.6054 17.544 18.015 
3004 4.640 1P.770 96.099 
1.9600 18.590 39.3843 27.689 


1947 31617 15.846 


—— T“—“—----.-s-s-sanmna 


NHLNNG BÁU — SỐ MÔN lì 


72 Rue Lagrandi 


iène 


Cơ QUAN CHÁNH-TRỊ V 


1À + NÀM XÙ 


Chu-nhiêm : NGUYÊN VAN-SAM 


ÂKINH-TE 


S0 lụi 3, BEEpiRB n9 


7 
Dây thép no số 96 /2:< VIET-NAM 
6⁄5 € 


HỘI. CHỢ CANII-NÔNG MVTHO ĐÃ MỚ CỪA 


NÓNG, CÔNG, KÝ-NBHỆ CÁC TÍNH TRUNG-ƯƠNG 
XỨ NAM - KỲ BÁ BI TƠI BẦU ? 


Quan Thồng-đòc viềng nhà hội Canh-nông Mytho rồi khai mạc Hội=ehợ Canh 
nông — Căm tưởng cùa chúng tôi đồi với cuộc chưng bày trong Hội+hợ 


Khách du qua lại Mytho tường 
bay bão với nbau : ‹ Cbâu-thành 
Mytho l5 năm ve trước với 
cbâu - thành Mytho hiện thời 
không thê y thay đối gì hềt ».Ngày 
xưa Mgtho vẫn là mỏi của đỏ- 


Quan Thống-đỗc Pager vả ông Pomme: chủ tỉnh Mụtho 


hội nhứt trong Namkỷ sau Sai~, 
goo Choloa. Tháng: ngây trỏi,nbịr 
gia tài một phủ òng lán lắn bị 
khánh kiệt, Mytho với những 
tàng me rầu rấu ũ rũ đã đỗ lại | 
cho những kẻ biêt nó một môi | 
cấm tinb nóng bậu, thươag bạt 
cho cuộc đời auy đòn cũa một 
đô thành có cái lịch sữ vẽ vang 
trong những ngày que... 

Tuy có sữa đổi đôi chủt song 
Mỹtho vẫn ôm âp mài những 
€ fbành quách » xưa. Quộc khũng 


RyP®)2xnPS5 7 Mỹubo lại còn 
đem mình vào tình điêu tàn r 


nữa. Rồi hbỏm nay, bầt thình 
lnh Mỹtho được sồng lại với 
những ngày boao lạc vi Hội chợ 
Canh nông. Như kề sắp chết 
được bồi dương, nhờ một phương 
thuôe cña quan chủ tnh Pom- 
mez mà Mytho bai ngày rày được 
vui tươi rộn rịp. 

Hội chợ Canh nóng Mythe mờ 
cửa người ở các nơi đều đố đóo 
về cho biết nóng, công kỹ nghệ 
các tỉah trung ươog xứ Nam- 
kỷ đã đi tới đâu. Trước &bi 
cbủog tỏi dất các bạn vao xem 
hội chợ các bạn hãy cùng chủng 
tôi đi theo quan Thông đồc viếng 
nhà Hội Canh nông Mytbo trước. 


Ông Đoàn Hữu Chung, đòc 
phũ sứ tri sĩ, đứng ra đọc diễn 
van phác lại công nghiệp của 
ông Maspéra đồi với linh Mỷ tho 
nhứi là về việc lập Hội Canh 
aòng để trợ giúp cho nông 


ta chưng Bày cũng đều có «màu 
mẻ» đề chịu hẾ. Xem những 
cây và trái thơm to tướng, tồt 
đẹp cùng chỉ thơm đã tướt sân, 
òng Pagès rầt bẳng lòng và chÌ 
ebo các quan đi LEeo biết rẳng 
biện nay z Namkỷ vầu đề trồng 


tbơm là một vần iễ cẩn phải 
chú ý đền lắm lắn:. Ðo là một 
mồi lợi mã lâu nay Namky 


sbưa biểu rò, chưa biết đen thơm 
bán ra ngoạt quàc bay dũng mừ 
(hêm tuột công nghệ mới vẻ việc 
dệt vải bảng chỉ thơai. 

Lượt quachỗố đánt dây dưa 
chỏ lậL dưa nầu đấu tức là xem 
một vai Lễu Côi:g nghà cũa người 
trong tỉnh ông Thăng Đìc sìng 
viễng pian hàng các lĩnh. 


Gian hàng mối tíuh 
Cholon, Tanan, entre, Goeong 


Ẵ ề 


một dường buồn bắn trái cày ở 
Chợ-cũ Saigon. Cỏ:lãvì chỏ ham: 
chưng dọn mà mỗi tnh quên lo 
nghi đếu việo vẻ một bức địa đồ 
trong toàn tĩnh, bức địa đồ về 
kinh tô, Canh=nôn; kỷ nghứ 
tbương mải v. v. 

Ngoài ra người xen còn muôn 
biết nhiều bãng thồag kê về sô 
sản xuầt các thứ trang th: 
nhiễu bằng cùi Põ £ tờ mang 
về đủ phương diễn trong !ĩ^h 
v.v. Xem xong mới gian, nẾu 
chúng tôi không bôi thăm nhiều 
điều, thi, chủng tỏ: củng phãi 
chịu thật voag như những người 
di xem, 
an phòng 8p đặt có noän 
nàp hơn hết lá gÌaa phỏng tỉnh 
Gbolon với chỗ đềt tơ, dệt chiều 
cũng cũa tình holen, xem bức 


Vianlong Sadec Travinh múi tỉnh 


ng lệp trong lịnh và sau ông 
nhắc rằng òng Íges biến nay 
là một ân nhân của các hội Canlì 
nông lưong (+ ở xứ nầy, 

Dứt lới quan Thông dệc ứng 
kbẩu đáp tr có nhắc lại lời 
khuyên cũa ông Masprro khi 
ngềi sp eừa sang trần nhậm xứ. 
nhy ông Maspero đã bảu. Nây em 
Papès đân Ãnnam lá đân (thích 
SỒng mốc mạ: vền vui trong 
những điền viên của bọ,[tầt khó 
mà thấu đâo được tâm lình cũa 
người Annam, có- một bảm. 
tính khác thường có một băn 
uăng không muồn thô lộ cho ai 
biết những ý tưỡng cũa bọ * 

Ong Thồng-đồ: nổi vẫn lät mà | ều có chưng bảy súc sản 'rong 
bùng hóa, tố tình thân mật giữa | một gian phòng. Ong Thông Độc 
người Phép Nam, khiến ebo khôog | đi đều đồi tan đều đứng lại lâu 
khi trong gian phỏng nhà hội [lắm hỏi thấm về tình bình môi 
được nồng nản đấm ấm. tĩnh, Mỗi gian đều cổ các quan 


: Quan Thống đốc mới các quan náo 


Ông  Pomme: giới thiệu các qoan lại Annam trong tỉnh cho quan ThốnB- 
đốc trang nhủ Hội Canh nông. liên trải hình tỉnh lập Ânnum 


Cuộc kinh-tê khủng-hoäng 
đã bát đầu dứt chăng ? 
Tám giờ sớm mai ngày thử 

bãy, trước khi quan Tbống-đôc 

đồn. tại nhà Hội Canh nông để 
eủ đũ các quan chữ tĩnh các bạt 

ỡ Trung-ương Nam-lỳ vả thân 

hào Pháp Nam các nơi về chực 

đòn. 

8 giờ t5, ong Pag2s củng đến 
với öqg Pommez chũ tình Mì- 
tho. Sau khi ông Pommez trình 
diện các quan viên trong tỉnh 
cho quan Thồng dồc, liền làm lễ 


chưng hÌnh tông 


Liên sau khi dỏ ông Tbồcg-đồc hũ qnận đưa ngài đi xem về 
cùng các quan lên xe đỉ viềng 
bội chợ. Oải vuông trưởng tỉnh 
Mytho rộng lớn với mà: toà nhà 
lầu cao san sát bảy giờ cbỉ là một 
vườn bông lá xanh tươi cben lộn 
Với tụi tòng rực rỡ, cờ xỉ suni 
nghiêm bao bọ: những gian nhà 
buy hoán; chưng dụn đũ cÃ các 
thức lạ do đầt đai phì mậu cũa 
mầy linh trung ương sãn KUẦI, 
Hội chợ Canh nông lớn rộng gấp 
mấy lần bội chợ Gia-đinh mới 


cãt nghìa, Tbeo cíó chúng lôi 
thầy thì mối chỗ gian phòng người 
ta chỉ bam chưng dụn cho trắng 
lệ cho ra vẻ sặc sở chở không 
giúp tải liệu gt 


bao nhiêu chớ 


đặt bia kỹ niếm cho những 


Ông Đốc-phả eừ Đoàn Nụ Chang 
đương dục diễn mặn 


người. có công trong việc dựng |mưởi bẳng một thứ lúa sa. 


nên Hội Canh nông tương tề 
Nỹytho. 


Ïdưới quyền độc xoầt tiềm có 


rồi, vì đỏ là một công cuộc lớn 
lao do các quan coũ tịnh bợp xức 
của mộ: vị chũ tính vui vẻ siên 
năng 


ông Pommez 


Đồng Tháp Mười 
khỏi nạn nước 


Ong Thông Đồ: vào hội chợ 
viềng giauenbà Mỷtho !rước. Mới 
bước vào đã ìó lộ thầy một loa nhà 
bội Canb nông Mỷtho cất lại nhỏ | BE?! 
làn: toàn bằng lúa hột và rơm | thố sân trong ử 
xem rất kỹ xão ông Pomiez dẳn| Mồi tỉnh chỉ bảy la liệt phức 
ông Thồng BĐàc lượt qua các nơi | tạp các sản vật lựa lọc đỏ thôi. 
chỉ cho xem công cuộc chiến |Có lẽ ỏng Thòng đồc cũng thấy 
đấu với nạn nước ở Đóng Tháp |chỗ khuyết điểm ầy, nên kbi 
ngài đi viêng gian phòng Gocông 

Nàm nay ở Thấp mười đã bát ' ngài tấu, tắt khen trong lính có 
đầu trồng mớt thứ lúa sạ cỏ thề | cái mì ÿ vẻ bức hoa đó về Nông 


Quan Thắag-tắc ô nợ Pommi 

Đồc nhủ Chấn 0a cúc quan đương 

đừng em khung cửt đật. tùtxo trong 
gian nhà Cholon 


người ngoai muốn biết về các 


“Hội CanH-bông Mytho là bội [chịu đựng được với nạn nước Í nghiệp Gocông. 
Cành nông lập nên trước bẽi |ngập. Thứ lúa nấy trồng vảo| Xem bức địa đó ày, chúng tỏi định đòi thiệt bai kia thì nay toà 
Nam kỷ hối am 1912 do mỹ ÿ |khoäng tháng Juia. Xem bai bó | thầy rổ chổ nào có đầt cây cây 
cña quan Thông sứ Maspero lúc |lủa kiểu, cũng đũ nhận thầy cái được chỉ nào đất tốt đầt xầu 
đó ngồi:cbũ tĩnh Ñytho và bai [kết quã tồt đẹp cũa công cuộc| v. v. thủng tôi đi xem không 
ôqg Đoán Hữu Chung va Trán- [đạc điền ở Tháp mưới. Các thứ| thề nhện thức được điều gì cả, 


vé... 


Nam = SSiẾ với tia 


Fan 


ông đốc phủ sử Trần nguyẻn Lương. Hình bến mặt chạp lúc quan 
Thống đốc uảo oiếng gian phỏng Mgtho 


vẻ về cách lâm đướng bàng mía, 


piing Hội chợ. Ngmo-mi£ do đái là 


người khỏng có dân Hiệp bòa 
cũng cỏ thŠ biều biêL cách làm 
đường, cũng có thể thấy rõ ràng 
trước mặt cách dệt chiếu, đư‹/n 
báo v v, 

Có gan phòng riêng cũ a gỡ lúa 
gao Đăng đương và sở Canh nông 
Salgon là chưng bảy đúng với 
phương pháp cũa một cuộc đầu 
| xão thôi Chúng föi xem quả đc! 
gấp đất kkáo léo rồi, vẫn phải 
toán phuc các nhà gấp đài, 

Sau khi viềng các gian hàng 
‹ ña các nhà buôn trưởng nữ công 


| 


viêng khu vực súc sản rối ra đi 
xem cuộc lập trân, chưng kình 
sông cña linh tập Annam ở lại 
sân banh. 

Xem xong vỀ dùng bữa trưa 
'ại nhà hội 0anh nông, ông Thòug 
đồc có doc một bài diễn vàn rã 
quan hè. SÄ báo sau chúng tôi 
sẽ diqh đẳng ÿ nguyên văn vi 
bữa nay khòng đũ chỗ. Vẻ mỗ. 
wiän hằng chúng tôi gẻ có bài nói 
kỷ sau, 

(;húng tôi sẽ bày lõ ý kiến cũa 
minh đổi với những sự 
thấy tai nghe, đề đem lai cho 
các ban đục biềt rõ !ình bình 
nung, công, kỷ nghệ trong mốt 
tĩnh. 

Về công cuộc lớn lao mà kết 
quã được thập phần mỹ mãn như 
thệ ấy, cbúnh tỏt xin có lời khen. 
tăng các nbà đương cuộc đã ra 
công hợp sức giúp vủa nhứ là 
quan chũ !ĩnh Pomme;z đả mất 
nhiều tâm lực với Hội đầu xão 


mật 


nầy. 


NGUYỄN-THUNG-THANH 


Ong Cendrieux 
được kiện và lành 5.000 
đồng thiết hại 

Ýu kiện giữa ông Cendrieux và 
bảo Impartial đã liễu kết....sð 
20.000 đồng cũa ông Ceodrieux 


giãm xuồng còa ö.00) thôi. 

Phiên toả bữa bớm kía đã tuyên 
án rồi óng Cendrieux thắng kiện 
và cũng đã lành lầy món tiến 
thả Ea Âw 


ờ Saigon v. v... ông Thông đồcj 


Chuyện 
thị phì 
'EEHTRNEIMIĐEI.SEEECTO 


PBÀI CHI VẠN-QUỐC CŨNG 
NGHIÊM TRỊ NƯỚC ANNAM 


— Trời ơi, bộ anh Trường Tiếu 
điền rồi sao mà đo ước ca chuyện 
lg lùng như oảg. Bộ anh khóng thấy 
oạn-qaốc nghiếm Irị nước Ÿ kia gùo Y 
tho tới nước Ânnam mình xa lợ za 
lắc không ăn nhập gì tới. cuộc =ưng- 
đột ỡ Đồng-Phí, thế mà hôm nọ mình 
hẩu cải nghỉ-định của gnan 'Toan- 
quyền rơ, mà mình còn lo sơ giảm 
cho nước Ÿ hủ tấilà sự nghiêm trí | 
đỏ đảnh ngay 0ảo nước tình. 

Thị nước Ý quấy hội-quốc ÌI¬n cấm 
các nước hội 0ên buôn ban giao-| 
thiệp gì pÉ kính'tế rào. ảnh nghỉ má 
coi. có nước nào ỡ thế-giới không cần 
giao thiệp đồi chác oới nước khác 
không. Niu: pậy mẻ nêu người ta tuyết 
øao (hÌ đừng lẻm sao cho oững. 
Chính pÌ ấp mà nước Ý đương  đảnh 
giặc liền bị hêt đầa, hết sất dầu nới 
sẲI ld hai món cần nhứt của chiến- 
tranh mà hết thì tài gì lạt không bạt 
trận. 

Bỏ cải kết quỗ của sự qghiêm-ư| Y 
đả lảm cho Y ztnh-oinh như oậy, anh 
Trường-Tiếu không điên sao lại ước 
ao cho nước Ánnam bị. nghiêm -(rì 9 

~ Phất bị nghiềm trị. thì khốn khô 
như oậu, soag ð đời niệc lợi hạt nó 
Sá cải lò như Tải-Công mất ngựa thuế 
xưa kia mà. Nếu cân chuyện Tủi-công 
mất ngựa lê có lụ thì chayện Trường- 
Tiến ao ước cho nước Ảnham bị 
nghiềm-trị là cỏ lề phải. Bổn øÌ biềt 
dâu cái nọ È nơi anh là hại, mà về nởi 
lôi lả lợi. 

Nầu. anh có thấy cải tin này chớ : 
Mới đây Mussolini thấp trong nước 

TRƯỜNG-11IÊU 
oi qua trương § 


TẠI HỘI CHỢ BÀi-LAO 


Aeh=hường lớn-Iao uê cuộc thê 
-phục cùa phụ=nữ 


Mới mặt lần thử chứt ở Nam, đua trên coa đường uêu bồa, rồi 


kỹ tái Hột crợ bại lào có (Ô | lùng crí có một sò (L chỉ em đeo 
chức mộ chủ: thì v phúc kiỀu [theo cu mà vẻ ÿ phục thôi. 
mới của các hà các cà. (hú £ Thấy rõ ảan hưỡag lôU đẹp 
tôi tường các bà các cÝ néa chủ| bêa sự dối mới nấy bạn tŠ 
$ để cuộc thì nấy vì nó về c¡ó|c ức hội chợ BaiLao mời tổ 
ảnh thườ dạ chả sự nự fÉc cụy [chức một cuộc y phú:để rồng 
vận độn; giải phỏay cũ. các nà|c¿o các bà các cò Àvnen và lluê 
các gò và đến nến can nghệ bố [k6 Cuộc thì nầy không piải 
x [là một cuộc thị về sắc đẹp, Nó 
Đhong trao đổi tời v ph ac|c¿ tiên về những kiểu ý pBúê 
phú nữ mới bồn: bộ cư đó, mô thôi. Người dự cuộc 
nằm nay Trưic Ra, 6ụ nữ | tông khổi phểic lượn qua trước 
Annam € ¡trau dõi gướn, mát | suất muôn người như các cuộc 
eo đẹp nồi. coỡhk ðn+ co anr [ta sa đẹp khác 
cải họ quất cá dợp với chốc| Các bà các 6i dự !hì sẻ cùng 
đời mớt Ìeac bà các có người Pháp hợp 
Lâu cáy, người nưức chí nhau tới giáo bằng du phư nữ 
6bủ trong vẽ sất đc; của plía 6ư | ấp rông nom trong lúc ấy bán 
ở nơi hình vỏc mảnh mai mát] chầm thì lên xem ÿp ue cũa các 
may đẹp để chớ không để vÌ bạn thị đã chàm, Thế là các bạn 
rằng cái đẹp của púu nữ đồi khái phải le trước xà đông 
với còn mỗt nhà mộ Huật EIỆn| người nhìn chàng chạc vào nhức 


X BƠI Y 


tụ lâm) 


nay một phần thị ác đep. 
phục nữa. Ý phúc có 
lãng vẻ đẹp thiện nhiên cũa tao 
bóa 4ã ban cho mà cũng nở thể 
làm bại vẽ yêu kiều puú nứ 

Thề ma một phún đóng | 
nữ Việt-Nanm cứ bọ bóc cò giữ 
mãi cái áo dìi thùng thịnh rồng 
không may cẢt theo mỹ (5u: củo 
bạp với vúc mìnb. Mái đến ngây 
nay,ngày mà chị em đã !ranh 


Chị em nào muốn dự thị nên 
lên wbì tên nưay tại phòng việc 
bạn 02 chưc z 76 H, đường 
l/¬pagne, Nân nhớ cố ghì tên 
trước mới đước châm. 

~ä ho ngày mai trang trương 
la nữ, tôi gẽ nói về sự Ích lợi 
c!0 ca" e9 frong cuộc ChỈ $- 
phục nây 


ANH HUA 


của Hưởng 


Vật lộn với sự sông vàt và 
qua ngày con người chẳng mày 
lúc làkbông vì miễng ăn mà... 
xấu xé lẫn nhau ! 

Ai có ngờ, chật vật ciửa (hành 
phổ kiêu xa nấy đoàn Hướng đau 
Nam-ky lao ra đượ: một còi thể 
giới «+ đại đồng » đấc dẫy xứ 
bòa bình, bắc ai. Người ta 
riêng, sng ngắn ngũi trong côi 
thế giới ầy bằng tỉnh anh 
em, đều là auh em hồ( thấy. Qui 
quả thay 

Chiều hẻm qua cuộ 
cũa anh cn Hướng đao Bông 
dương đi khai mác Unư SUied- 
ter thay mặt cho Phông~- 
đồc đến dư lễ nấy 

Đông đúc ngót hài ngắn khán 
giã sà ngân bướng đao Sanh, 
gốm cúc giống trên bán đảo 
Động dương và Hương đáo Puập 
Saigon, Hướng đạo Trung hoa 
Cholon. 

Hà . trìeự cho bay rằng hưởng 
đạo Xiêm và Ai lao không đàn 
được vì lề xa xôi ®ong Cuộc 

op bạn c ng vì đỏ ma mầt về 
náo nhiệt linh động 


Trước giờ Lhai mạc đhị 
nền Các đun Ở xạ ĐỀ 


sòng 


cái 


bọp hạn 


quan 


Quang canh sản lành Mayer 
hôm pay sồng lãi ở những giớ 
«ngựa xes ngây trước... lũng 
cỡ “bay phất phơ Lrên những lầu. 
những trại ngun ngủt bên mầy 
cải vọng mòn, mây cái hoàng 
tbành. 

Ghe lều vải cña a›b em Cân 
thơ để tìm anh Cao Minh Phước 
bồi chuyện, <húng 
viếng Đoèn tắc bà. 

Đoàn nấy trước trại có đựng 
lên một cải vọng tuôn cao lớn lấy 
kiều + cữa chúa Láng », bên 
trong cầt một cái « chỏi canh ® 
biểu lộ được cải « quề hương > 
ngoài đầi Hắc ngàn năm vẫn 
vật. Boàn trưởng là anh Ñgỏ thê 
Tán và Frần duy ưng. 

Anh llưng vui vẽ — hướng 
đạo sanh bao giở cũng vui vể — 
cho chủng (ỏi biểt rắng anh cứ: 
khỡi bành ở Hanôl hôm 23 Dé 
cemhre, vô tới Huả gué lai chơi 
với hướng đao Hu£ ba ngày có 
di viếng cụ thượng Quỷnh và ‹ 
Huế đi với đoan Trung kỹ bữa 
#7 Dácembre tới Saigon ngày 28 
bi T đi 5 


lôi lai đền 


TRÊN CUN BỨC 


Ngày họp bạn lớn lao lấn thứ nhứt 


TNG THÊ-4!2/1 ĐẠI-BÔNG 


-đdạo quận Đông=dương 
k 
_——————— 
Đoản Trung ký, cũng như| Câu£bơ, MyLbo, Longx uyên và 
đoàn Bachy mỗi đoán có !5| Chauđòe, 

người thôi và do đoàn trường (à| Œ&e đoàn biều điễn xong th 
anh Trầa Tuyên cøi quản làm lễ Cbáo cờ kế đó thì hội 
Đồ là ớ Trung, Bác vàn œs6 trường đoàn Hướng đạo RÑam- 
trên Cao Miêu cũng có gởi đai | kỷ là ông Trần Văn Kbả bước 
bì u xuông và cùng dị với ðot [lên đài nói ÍL lời võ cuộc lễ 
boảng Moniretb. Xa xuúi bơa hết | « kbøt mác » và cảm Øơa quan 
aao cm Phú Quỏ: vẽ ngoài|Thông ởồc, ông Sưiedler và mọi 
ra thị các lính Nam kv dềt có cũ | người có mát, có cằm tình với 


đại biểu Hướng đao mà đếu đây. 
Anh em hương đạo, Uuờ[ ng Stredler thay mật quan 
đñiu. Xu wồ: emp Địêh [ma đốc có đáp lới và khuyên 
TEN khich anh em Hưởng đạo làm 
diều nghÌa vụ, với lai vui mồng với 
Đúng& giớ, lam lô khai mne.|nuau ở những ngây bọp bạn 
học sanh Huế kiểu có đem đoán |hôm nay đưng phân biệt giai 


ñ 
hết. 
Ông Ruá 


nhạc bình ra giúp. Các đoán xã 
gần trương c?, vác dây luệu diện 
qua khán đãi nghỉ v2 (phiểm 


chũng tộc hay màu đa gì 


biườc lên điển đàn 


trang. án thử bai để đáp lại mồy lời 

Cảm độcg và đước khen ngợi |clảu ngọc cũa người thay mật 
n ứt là đoèn chim con Saigon |cho Chánh phũ xứ nấy, về ngũ 
và các đoan núi cản Pháp, ao- | lới cám ơa quan Toàn quyền, đức 


Miếi, Soctrang, Badec, Hachgwá, Ì Bào Đai, vua Monivong và các 


tình trên, ngồi giữa # người Pháp cổ đeo « cả- 
SIrtedlcr thay mại quan Thống-đốc _ Hinh đưới ông TẠ trang Trào, 
Yăn-Khá lên diÊn đán lần thử hai, gừng đười đân là anh Trồn năn Khắc 


TỐT cú TY MA BẼ se « 


S 


Tờ Đuốc Nhà Nam (30-12-1935) liên tiếp đưa tin Trại Họp bạn “Huynh Đệ” 1935 ở Sài Gòn. 


100 


DL"ỚI CỈY HEY⁄YNG BẠO 


v NHÀ su CÚT › E Lh ũn/ VÍ iôn 
TRÁN-VĂN-KHÁG 


la rừng ta cm trai, 
Lầu nút, đựng quốc kứ. 
(lan le2m, mặt lửn hờ, 
LAI thề, lùng tạc giỏ. 
Tô-Đi§n 


Cơ khổ, ông seò* Khắc “nén | Ngày 24 tháng bẩy nặca 1932 
:khỏ ông cò nầy không có quyềa | Đáây trời thung phật, đươi bềng, 
“_hbởi giấy tbán) tròng người thị|cờ T-H.T.T.A. anh xíu pb¿p 
' Ếm yếu, ma thật đã bết sức với | lếp đo‡àn sì củi thứ nhhứt L.ê-vắn, 

điền kinia, cái khoa thể dục lạnh | Dayệt‹ Tueo con đường xưa lối 
Đụ VÀ ước Namn nầy, cũ suh cứ thắng tiếng chơ Lôi BÁO HƯỚNG -ĐẠO MỖI THÁNG HAI KỲ 
Ngày năm xữa năm xưa, cứ|0#ẩy nay kuna xứ Xain-kỳ, cản `... 
sảng mới banh cóa mất là 4ã[€ch dọng bất hướng đạo hưởng Năm 1, số 6 3 X90 danvier t986 
thấy một trang thiến niên cao lầu | ứng đổ mọi nơi . : = 
ngều đến trưởng thề đục Hanoi, Thy TỶ ..ĂẮ.^. —zTïÏỶTÄẨTÄZT.ZTZ“ —.. 
hết chạy như vía, lại bi hụ: [lên lẹp hisanb, vửi điện kính à ở TT. .ốốA^ : 
== xe Xo s và ` xrvn (bề đục anh elns khuoa thể queu| — LỜ Thống Tiến số đặc biệt về Trại Họp 
tôi mắn kợi, nhảy vưag lứ lành. | được, Sâu xúa động T.C'F.T.À.( bạn “Huynh Đệ” (20-1-1936). 

Mã sao chăm thế, gịp bữa nh thường gân nản chưa có 
lạolt nlưứ cốt tuột, sâm vận động |thÌ giờ sữa sasjj. “Hướng Đạo Đoàn” trên báo Công Luận, 
vắng mlxưr bẩi thá spa, cũng cố co| Mớt độ ở tzên từ nguyệt bảo k ' 
cbơa đợ tay với cấy Íno cái địa | Hướng Đẹo, cái cơ quan chánh. số ra ngày 8-12-1933. 
liệng bữa, phông đội. thức cũa '.ILĐN.K, đưưi 

Khi còn lá anla học trò * bột |Quyền neh coi sóc, Hiấy mói mai: 

tách của sua, áo quần tnuẹ may | Bị hẳ Ít làn đưởng sức, lạm giao 
' Trằn.vàn.Khắc đã mê ngh#ện thế | quyền cho người khắc (tông nuền 
dựẹc như nấy bợm guuỳa quấn|thÌ mội bỏe gặp anhb, người 
qoit với * ng&o » ð-peêm (opidm}, xuoli Ốm sút sei bộ mỗi toệt. 
Nhưng nầy banh tròn, quần vợi | Riêng phần đối với anh, tôi vẫn 
lại là môn cbơi rất qui phải đối |yêu mến cải người hưởag-đẹo 
vời cậu bé noồi ngày chỉ có hai | “thất liệu" ấy, kuông khỏi lọ =h 
xu ñn bánh. Tiền đâu mã xấum | Đuồa đến sức khủe cũa gi. bảo ở hai tỉnh Blsh-định ?hô-yên vía rồi, thì lòng nghĩa hiệp 
giày taw+ vợt, thôi đánh làon cái |Anà Khắc thật đã cố công bếi sức | (SA Snh Sm trúng s2 khếng dệt lạt sáng không thề nào 
lối chạy nhấy, kuðng tốa xu uaà |vờt chủ nghỉa hưởng ‹ đạo, 1A Môm chôn nhựt rồi, đồng bàu trong cẰâu thành salgon ta 
lại tà. cũng có thề nội, enh KhẤođểị [XS ND số» vay sgoyiđeuy di háo mấy ràc#o dụ và động 

Ít lần anh chàng sếu vườn đã | hhỏ bai chữ Hưường¿-đẹo đào luyện cho cuộc thao diễn to lớn của H I3 Ð. tại sân banh Mayer bữa 
thành một tín đồ rất {rung thành | Đêt cái tánh tình vui về, nhn 
của «đạo» điền kinh. Đền lúc cái | nha, kiến tám, cần mẦn khả ái 
lẹp Trằầnvần Khắc được lbẻện |ẤY- 


1 


đồi với nạn đân Bình—Phú 


Trung-thánh với cải tôn-chỉ cao thượng của né. nên hễ 
mỗi khi nói tới chuyện cứu giúp n5ững kế rũ ro khôn khồ- 


taướn vẻ - tấm thì vẻ cái cảnh tượng gở+n ghế trong khi bị 
bảo rồi kẻ chẽt người la. tấm thì về cái tình hình thẩm nâo 
sau khi ảo rồi, nhá hư cửa nát, DĨ tới đâu, anh: em công đem. 
liễt đẹ nhiệt thánh. lây những lời tâm huyết mà mời đồng bảo 
đi đến coi cuộc thao diền rất lớn lao mới lạ hôm chúa nhựt 
tới đây. bởi vì tiền võ cữa tuâu được báo nhiều sẻ gởi hết cho 

dân Bình - f'6á 

Đôi với cái nghĩa cứ của đoàn Hướng đạo Nam kỳ, chúng 
tôi chẳng biết lấy lời cùi mê tán dương eo xứng đáng. Chủng 
tôi cò1 xin la lớn lên đây để niắc với an|: en cb| em ta rằng- 
«Mgàây 1Ô Đécembre năy, chúng ta bẫy nên rũ nhau đến sân 


tàng 
khỏi thị đủ thứ mẻ sở trường | SỐ°- Ù giữa cbồ đỏ thánh người, 
nhữt là k»oa nhấy, mào là nhảy |Ủ như cá xếp hộp nầy naà có một 
xa, nhãy eøo,nhấy sào.Trong suấy |*â+ vận - động như thế để 
năm trời mè moan với điền kính, | ĐUỜi sáng đến nhấy niờót 


.c..... 
Dươi đã, chúng tôi xin kề qua những cuộc chơi vai ở 
trong chương*trtnh của ngây lêm ogbÏa Ấy : 
1- Đoàn HH. Íl, điều qua khắn«dùi nỉ lâm TẾ chào cử —= # Củgg 
laần— 3® Clea cổng ngướt b( sgn— É- Xót con (hae-diền= §- Sói củn 


HÌ 


Trả cjÁbắc (bá giờ là óug mười lúm phái nữa giờ, h vào vhodậtchạitnó rosgfz2xraop. lể Lực sĩ ra mắt &hản qm®an mứ 
nế Rhắc vài) wề nêo mới nhà | mi một hú không khí moẠi mới |2 T4 dusác HA Nay leo s1 Phông Đen Ív Choggigiai vi 
ly d6 ngài làng Mái rolplcslesslsnlln BÀI [Qoco sàn 666v 4 41 bạ6 44s ÐObee 
những thenh tích quá cao, các| Máu chảy cho đều đện. Cải ch (XS XS n2 ưng me Ô  ƯỚI 

đều lúc đều lẹ lưỡi. động tiên ỡ thế &‡ nầy có lẻ là liều sử cữa: 0p.20_ úp 4Ù. đp/S@ _ Các hủ, các có mử nam sử 
- sản vận động mà những liều lính Í2eemsẻ: phế» sâu sả». 
phải là gan ke cả ¡ con chỉ: hay trong sạch CẢI lý sự còn Ấy, _ 5 s 
- by chớp Sư AM m coi ra thế nào moà động đối với| Bài “Nhà “Sì Cút” TRẦN VĂN KHẮC” trên 
không thề nào không chú $. K ty xa _¬i tin đến báo Công Luận, số ra ngày 4-2-1935. 


không thế nào không chú $. 
CÀI “ dạo ø còn nền, gồm 
nghầu cña bạsg mng3ửi we làøm 
lbơia ưa ôi, sống t1l»zeo thiện Lịch: 
lự nhiện của ioki mgxrôði ruâ ông 
gia đề kinh luân, đủ tính thần 
uqấáu hiệp áo Lyên (laden. 
Peøw +lÌ} đá lập ra từ năm 1908, 


Nẵy sua Khắc, được tin đến | phong. Chúng tôi nếu nói rằng 
cuối tháng chẹp láy nầy sẻ có | xui đó Pháp chưa sản xuất những 
pột ký hợp bạa lộn có lấy cÃ các 
đoàn sanh irong xứ về cắmn tsụi | sượời ng&y. Sáa, báy ngáy ở dưới 
tại Saigon. Các anh củng có tười | ánh nắng từ 3 giờ sảng đến ð 
các đại biều các xứ gần như| giờ chiều,có kis&c chỉ đem thân 
Cao-wiêta, Xiêzn-18, Trun/-%ý, Ai- | clsui vào ìô bài quái. Can 

lao, Hác-kỹ, đại biếu Pháp ở Sai. | khá chợi nhảy gaòa piải đã 
bó đã phập vào óc lran¿ thiếu 
miên vũ đng ấy c“a suớc Yiq.|005 và Têa ở Chọclớm, 3 4 trăm người ngồi, đứng, 


mm lực Cayođp-psirôg loan tia ấy, và chắc bẩn những si là|cầo nhủt là lúc đi “tiêu s, cài 
tuámlà với tỗ quốc, giúp đở mọi 
người va luân theo luội lường 
đạo 2 Tuế lá ông Klsve đã thành 
một nà sì củi rÐ¿ đấy, 


tứ bước gần đến bước xa. Thiết tưởng ở S4igoa có thiếu 


kén thấy đã vang động cô KẾ Í ván động T.C.T.T.A. khôag?| cây cú mát mẻ, có thề cấm 
quả, tức thị cái chức ông phán| yếu Z đấy,thật là có nhiều lê sửs 0n 7 du đo Hà 
Kbắc bấy ¿ lờ cũng tụt ngay xuốn8 Ì đều, nhẹ ý tôi, vất hết tiên, Sảo | cải vươn ấy, cái mào cũng có thề 
làm anh Khắc. T. C.T. T. À. chỉ ìa một cải sắc dùng được châu đáo cï 

Thế rồi, bết tuần nầy sanZld> đá bạnh, không uến dùag| Xưa nay quan Thống - đốc 
shủa nhợt kèác, anh Khắc lÂnjạm việc khác, Một cái sản banh |Pagès, ngài vẫn là một bợc 
thân trong bệ &o vàng quần cW! | đã có \Ề, hầm hố thị rất có hại|thượng quan véu chủ aghia 
ong, đầu đội cai nón vãi “lạc boe | chụo cầu th kbi tran, đấu. Có|hường đạo, thường giớp đồ ei»: 
lay cầm gỗy gồ cúng với mấy | ngượi sẻ bị hư cẳng đảnh ngậna | xah em sĩ củt loôn luôn, lễ nào 
chục bạn trẻ khác đồng một lỐi|bận mà từ giã nghề chơi. Vã ngài lại chẳng cho phép ruwợn 
quần á», nay đây mai đo đĩ la bồ | chặng sản T.C T. T.A. không|đất ; mà người đứng lên xin 
chẳng kỄ gì sớm lối Nào ĐỀi| co cày cối mái mí, mà cộng phép mượn nhữ ông chánh bội 
biển Đồ.Sra, độag Hoa-l.ơ, rừng | không phải là chỗ rộng rấi cóltrưởng Trền-vão-Khá tưởng có 
(Sát, núi Taen-Đão, tiền lưng g#o thề cấm được ð, 6 chục cải(thi được lu - 
bị, tay lâm bảm nhai, cứ việc Íetăng » cho các đoàn saub. Chờ ở tải làm việc của anh, 
vồng mạng; leo ngây thì chơi| Cách cấm trại thì mồi đoàn | và mong cb2 ¡mem thấy cải ngày 
tối đến đối lữ lập trại canh gác Í phấu cấm xa đoàn kia một chút. (họp bạn ấy tôi tuy, không phải 
pghiêm trwng, Trong khi các đoàn đến thăm | người sỉ cút, những công xia đợ 

Anh Khắc chơi. lấy làm đấo ý. |abau mới có vẻ trại nầy viếng tay trúi ra bắt tay ảnh, đề tố ró 

việc ở Hắc đế có hết [trại mọ. Nếu làøa như thế th khó | vôi sừng rất thật bụng với uất và 
qoi V sò ề phá thác đã chỗ 
khác được, eoh bản Tháng chẹp tây 

đốt ảo Nhan. Đất Selgon anh lửa đối. Các đoàn sanh 


Bài “Nhè “Sì Cút” TRẦN VĂN KHẮC” trên báo Công Luận, số ra ngày 4-2-1935 (tiếp theo). 


K4 Hướng-đạo quản chào eớ trước khi tuyến thệ 


= bế. mi . 


kẻ 
..=# 


= Tạ D ri .- 
- " ciên th?  <=`s — 
"14 ÿ 40x) VVi Y YeY) vỗ 
Ê12122//1)0L)11/ƒ 
"N. | 


$. M, BA0DAI, EMPEREUR D'ANNAM 


Chân dung Đức vua Bảo Đợgi 
(1913-1997) 


“Một cử chỉ đáng nhớ” đăng trên tờ Lục 
Tỉnh Tân Văn (Số 5543, ra ngày 23-4-1937) 


“Đức Bảo Đại cho 2000 đồng” đăng trên tờ 
Điễn Tín (Số 675, ra ngày 27-4-1937) 


Le Château 


'Au camp école Bạch-Mã 


đức Báo Đại cho 
| 2000 đóng 

¡để lập một chỗ tập trung Ì 
Hướng-đạo đoàn ở Huế 


Nhơn dịp M. Sehleinmer tỏng- 
phải - xiên cũa Hướrg-đạo-đoàn 
Đông-dương ghé Huế có đến yết- 
kiến đức kim-thượng. Nhở vậy 
mà M. Schlemmer đươs biết ý 
hoàng-thương rất vui lòng nghe 
đến hẳn dư-thão lập một chồ tập 
trung về hướng-đạo-đoan đề huấn 
luyện nhữag doàn-trưởng hướag- 
đạo ỡ Annam. 

Hoàng-thượng sẵn lòng cho một 
số bạc là :000p. đề lo liệu về công 
việc ấy. Bao nhiêu đó đũ cbï cho 
ta biết rằng dức Bão-Đại rất lo-lắn 
chảm-nom đến sự dao tạo niền- 
thiễu Aonam. 

Trung-tâm-điềm cũa nền lướng- 
đao Huế sẽ xây dựng ở núi Bạch- 
Mã, gầo thánh vua. 

Nhờ số bạc nẩắy mà đoàn Hướng- 
đạo ỡ Huế khỏi cần phải chờ nhiều 
cuộc giúp đỡ khác mới đạt đết: 
mục-đích. 

Công-chúng Annam mà nhứt là 
đám niề¿-thiếu rất lấy làm cám 
tạ cÁI cử-chỉ khoana- đại của đúc 
vua. 


103 


MỘT CỬ CHÍ BẰNG NHỚ 
Đức Bào - Đại xuÂt 
2.0 đóng đẻ lập 
trung-tâm điềm 
Hướng - đạo 
ừ Huê 


Ôapg Sebelseeme- Tầng - kin- 
soát viên Hướaag đạc đoàn 
Đông pháp, mới xứa qua kính. 
đà Huế động Đức Hohng-ĐŠ Bảo. 
Đại sgự tiềp, ngài tẻ lỏng vui vệ 
*# sư Ích lợi ương xử, đg thảo 


lập một trung-tám điềm đề giáo 
dục của các Doàn-trưởờng Hướng 
đẹo # Trung-kLỳy. 


'',. HAO « ĐÀÍI 

Dựa Hoàng - Thượng có che 
9 000 đăng đề thi¿!t hành ngay 
sự phòng đính ấy và tả y rãi shám 
in về sự đào tạo đám thenh-niên 
Appsin 


Trung - tâm điềm “vầy sẻ dựng 
tả! tại Mdi Bach MẢ ga Hoàng 
Thanh 


Mọi sẽ bạt che to tác của Đức 
xim- Thượng cổng đủ cho đoàn 
Hướng - đạa ở Trung - k{ có thề 
thiệt bênh ngay khải chờ đợi 4Í 
'iỄp giúp nửa 

Dâns-ehúng A@nnam như! lá đám 
thanh-niên r#! sắm tạ thạnh tìah 
Đức Hoàng - ĐBứ 


Trưởng Trần Bá Vy hướng dẫn đoàn Hướng đạo Trung Kỳ đến yết kiến Đức vua Bảo Đại tại Điện Kiến Trung 


ngày 2 tháng 4 năm 1934. (Nguồn ảnh: Joseph-Henri Cardona) 


HỢP BẠN THẦN-KINH 


Gần đây các báo Trung Nam |hễ đả là Hướng đao-sanh đầu 
Bắc đều có đãng tín râng llôi|ð trong cảnh n&o đi nữa sỉ 
Hướng - đao Trang - kỹ sẽ tổ: [củng ước moag có những ngày 
chức vào địp lễ Paques sắp tới |hợp bạn. 
mội cuộc hợp-ban tai HuếÏ Những cuộc hợp ban thếc 
cho hết thấy anh em Hướn§- | giới (Ismboree) tư trươc đến 
đao Đông-dưong, nay cũng cứ 4 năm hợp mớt 

Hai tiếng «Hợp Bans đíi với lần như thế giới vận-iộog-bội 
ban đọ+ nghe có bơi la tai, |YÂY? 
nhưng đối vời anh em Hướng || Nữm 19 9 sá 5 van đaân. 
đao thời nó gợi trong lòng bao *2nh của 40 nướae hợp tai Íúr- 
điều vui vẽ. Ngày hợp ban la |kenhesd (Anh) năm 19421 hợp 
ngày anh em Hướng-đao cũng |MÍ Godelie (Hanegielợi) và 
nhau cắm trai trên khoñnh đất > 1⁄37 tại Vugeleuzae (Hòa- 
rộng rñi đướởi những bóng s4 
cây mát mẼ, để cùng nhau ca Ngoài những csôc bợp bem 


v h .|dhf-giới như vậy, hàng năm 
x‡psriorbtrdag xe chặc mối mỗi nước, mỗi xứ cũng đều có 
P Ngày hợp bón chính là ...ư TH nã 
ngày làm phấn khởi cho tình |, ° bợp cử-yênegr— 
thần Hướng đạo và sho chủ [q an Bo hơa sâu 
tang soboh, ào Öoos cụ Ẩm ng trăm anh em thanh - niên 

"..a. liường-đao cña năm xử. Năm 
KG cưng tuằng ng Nn th ty sp 2 
rừng tạ hội trên một 
cuộc tranh đấu đễ làm Ất h< ngân bao trể quần cộc nón 
khí như rong các cuộc tranh Í;ouw vạnh, rồi đến năm nay 
= thông = & sua{ 96+ Đơp banThần kinh là nơi 
1uân. = sói sc Gìng bì _. —¬... ` 
. hay +8. bón 

1uê quân cña liướng - Đạa le» me Suy bánh - nhữ Phá 
rã Ihế-giời mà gia-đình Hướng tong lo g6 6a8.p p 
Đao là cã loài người. Ả. Ản,| 9n lo cũng chỉnh tỉnh thần 
Phi, Mỹ. da trắng. da đen, da|DẾP nhớt sn ` n 
vàng, da đỗ ai cũng như si,đổi với cuộc bợp ben gầy, 
Dười báng cờ Hướng Đạo, !ñ X-vqg „gã. .>oqdpc de vú 
¬ sức giúp C cho phép 

chĩ nhận thấy một người, e0n những buvnh-truởng được 


người ấy lhùn thể tràng kiện, 

: Lư" nghĩ để đi dự, nào cho trứ tứ 
gún cốt nõ-nang. vui về vàÌ;s phần trăm tiền xe lữa đề 
hào-hiệp, khiêm hỏa và tôm[2¡ quy, rõi lai cho những 


trọng, siêng năng, cần-kiệm, chuyến xe riêng để chữ đoàn 
lự tưởng thanh‹cao việc ÌAT1 sa»u đị nữa 


ngay-thẴng, về bao giờ cũng Ề C Yus cũng rất tần thành; 


Hướn ‹ _ T mọi [9h Ngài đã nhân lời đỡ đầu 


vả tuân luật HH chả eu0< hợp ban nầy, và giúp 
= 438E52523256:2/ đở bán lồ-chức về vắn-để tá¡- 


chánh. 
Hướng-đạo đã không cô quê lliện nay # Huế người ta chŸ 
chàng ấp ự ng vòng tìm Tưseiybeh y9 0 1a vã 
cắC 

vinh dự hão, lai không lấy cái. S5! Thàu-Rioh, 

thấp bèn làm nhục — cái nhục Í - và cuạc hợp han Thần Kinh 
không đáng cö— những cuô€Ìsày Nam kỳ sẽ cô #0U đoân- 
bội hợp cña llướng-đạo chữ cé | sanh I⁄háp, Nam và Trung-hoa 
một mục đích cao-thượng, là| đị dự và sẽ đáp chuyến xe lữa 
lam cbo lĩnh - nghĩa bạn bè | riềng chạy vào 7 g ở 4Š lối thứ 
thêm kbẩng-khít,thì thiết tưởng | sản gầy. 


Hoàng đế Bảo Đại đến thăm trại Họp bạn Thần Kinh được tổ chức tại 
đồi Quảng Tế, Nam Giao (Huế) năm 1941. Trong hình có Trưởng 
Raoul Sérène (bên trái) và Trưởng André Consigny (bên phải). 


— 

tộc họ Ệ 

TT HỆ ¿ bạn rật lớn của à áO SỐ 
XI sĩzt@ ® thân kinh "..C 

k M2 Họn bạg Thừn. 


Trại sự trứng-đạo và ì 
đi ch Ös«e quanh một S 


_ Tối thứ bậy 1 
* nuiở TƯỠI, tại 
đường 
Hường, í 
kích s 7 -4 
rấ( mới lạ, 

Cũng trang khi 
chưng bầy tại liệ 
Hưởng . Đạo và 
Hường» Bạo ở Hụ 
‡1 vú ở hoàn cầu, 


Ũ 
ẳ 


9p Bạn các 
# đạo các xử 


ù 
YẺ rất đông, Ông Nguyễn 


Henry-Richard, 


Trưởng Tạ Quang Bửu, Trại trưởng 
Trại Họp bạn Thần Kinh (1941). 


Nhật báo Điễn Tín 
số ra ngày 11-4-1941. 


Ngày lễ Phục-sinh, mây ngàn Hưởng đạo đã đến viếng. 

Thân-kinh, Họ được hưỡng giả rẻ về mọi phương diện, 
— Anh nghỉ gia định tôi đông mà môi lần đi th 

_ = Thì anh cú mua một số Bông-Pháp, trúng 

chiếc ôið đi cã gia đình dến viếng Buê vậy, : 

Một mẫu chuyện vui đăng trên tờ Tràng An báo số ra ngày 19-4-1941. 


105 


` 


—————=—— - -——- ————=ẻ -_ ——_— — ———-—- -—. 
_——ễ——————————————-—————ễ—_-———mm— 


L PATRP ANWÂMIE 
šIIllt 


Autour du Rallye de Hué 


Selon nos prévisions, le modeste appel de 
notre correspondant seout nÌest pas rssié 
` Tiêu ó dans les 

€royons savoir que tous mi- 
lieux seo@uts indochinoia, les Commissaires, 
las chefs de troupes et de clans, les louvetiers 
sadonnent à une préparation intense, à la 
grande satisfaction de tous les Eclaireurs 
đ'Annam 

Dimanche deraier (#9 Mars 1934: M. Ng.- 
Là, Association đes 4- 
Scouts de Hanoi, a ¡nvité les dirigeants des 
diverses troupes du Tonkin à ủne réunion 

ratoire où íl a đié dócidé que deux dé- 
dont un Cochinehinois et un Tonki- 

nois, seraienl envoyés à la capitaÌle pour #'en- 
tendre avec les frères de Hué su toơut ee qui 
coneerne Ìinstallation du Camp de Rallye. 

Ứn eomité unique représente par tous les 
délégués de toutes les troupes du Tonkin a 
óté đgaÌement Íorméẻ pour correspondre ayec 
Huẻ et Saigon. 

Nous phướn dans un hain numé- 
ro un — rendu plus illé de eette 
premiẻre réunion des chefs tonkinois, aprẻs 
plus armaple information. 


Projet de rogra ame du Rallye 
: r de Hué 4 


Commmuniqué par le Conanissaire 
Trản-uan-Khac de Saigon 


16 et 17 Juillet. — Arrivée de4 troupes, 
Installatuon et đécoration des camps. Soirée 
du 17 : Feu de cam rẻgional. (Hẻpétiton et 
...- dex — pour le Grand Feu 

e carp inter-régional ẩu 3›. 

¡8 Juillet. — Cérémonie d'ouverture 6ffÌ- 
cielle du camp Grande parade devant S.M, 
|'Empereur dAnanam,visite des Palais foyaux 
Thé offert par ies Eclaireurs du Centre aux 
freres dụ Ñord et du Sud. 

19 Juillet, — Visite đes tombeaux, vie au 
Ưng Conferenee ¡inter-régionale (sil y & 

le). 

90 Juillet. — Vie au Camp. Congrẻs na- 
tional des Chefs et Commisssaires. Grand feu 
de casp présidẻ par S. M. lEmpereur đÀn- 
nau:. 

#1 Juillet, — Visite de la CapitaÌle et de ses 

virons, Journée de Bonne Action. Thẻ 

par les Eclaireurs du Tonkin aux fre- 
res de 'Annam et de la Cochinehine. 

99 luillet — Grande démonstratlon au ter~ 
rain de Sports de la Seph sous la Í*rẻsideuee 
đ'Honneur de SM. IEmpereur díÀnnam. 
Dẻmonstration des Scouts marins et des Ìou- 
veteaux .s`il y a lieu). 

z8 Juillet. — Vie au camp. 2e journée du 
congrẻs des chefs et coramissaires. ¡ hé offert 
par les Eelaireurs đu Sud aux freres du Nord 
et du Centre. 

9á Juillet, — ế*ẻmonie de clôture du 


carnp. 
9ö Juillet. — Départ aes contingents. 
seeseseseee996 Ằ@0ees%se6® 


VISITE AU CAMP DE 
JEUNESSE DE BACH.MA 


Au Camp de Jeunesse đe Bach-Ma 


TNDO-CHANE 
Tại Trại Họp bạn Tráng 
Sinh (Rover Moot, Éscosse 
1939), Tr. Tạ Quang Bửu 
phối hợp với Tr. Ngô Thế 
Tân (ở Pháp) đội nón lá đã 


Les deux membres de la dẻlégation gây ấn tượng với bè bạn 
de UIndochíne ƒrancaise... khắp năm châu 


Ngày Nay (Số 162, ngày 20-5-1939) 


106 


Grand ?aliye Scout à HEuê 


LE SC0UTISME. 


©ý Ïa §j§@eura©sse© 


——~————-—- 


Lô la=di 1ó A#til, á 9 b*oreg (rayanx oat ¿LÝ oygtnixÉmv p+r iet 
sur 1e@® worlcw cdll'ues de la Ÿtlx0F' ŠS30u16, độn b¿#uU$20p on vụ 
vọ Fotosetiẻ-+ dệ Qaa*g TẾ & pro gouz lá pfeuile fo3 la i4 Eza- 
xixnt6 đa LFE!£itn&de đu Naan‹Giá0 gír:ata, 

a 0o lÈe€u per un 1erny3 lđ¿+], is Syọ+ su son dog'9, lạ Wwtlye 
ekrếcaopie d4natseratl0+ du l3a[‹ sezAt đề ÍA Ứaptäle, Í1 prazaLer 
Iyo Seowt TÀhứn-K+nh, Auqu°Ì pár (at lẽ plạ* gểaad d4 tọuiø Pịado 
belpaien! nrềi đa 3.002 soou1s ve< chine, +oallgae đe laeva elatE8+te 
ku4 đe (ou3 j©s pkys Índorhi+ o3, /|a {errns đ xr duy j#uess+e4 lodo 

Sa Majau6 YEooezeu£ d'Aa- chinoiees d+ujaurdbu' đa párli 

t6@, s*ocus le Haet Patcoagkg dejclper, comứa leurs [rẻ?ê* ]‹® 3ú 


qui ett pláco le §ttllye, ei XI jtres pays, á eelto rxesli6nte nề: |, 


[leatpceteur des Alfasre4 &ểtinie-Íthode đe forenalt00 hụynaÍso que»! 
trallves Jardiu re£ré*eplapt lự Bé {í€ #cou1tseng, 
wiđen\ tegdrieur, nrrivdréet ¿ 9| Heuroux wi@uê, qu6 no 80+ 
heore*, et furen1 ø£cuelll*+ rac 3e*|f4ileitor;+ đe eø#1ater, Ơar, đan 
Cotemasaites 4coatls de š 3000 : |(@avre d2 lá Eormslio+ dea jêu- 
M. Consig¬y, 00061A/*931r0 p#zma+lpe*w, palís êeøÌl0 ñ0 pôurrait éirè 
nent paur tạut* [Íadocbine, azee| plax elficses que Vécala #eeute, L.+ 
M. Trảa văn Khae, commi**avf0 Íccap{9nan o0ot pa»# nớuJemsn tá 
npouria cotitnchine, MÃI, Raoslllleo qái 6n fox jranev đáng š& 
Suêẻne et Taquang-Euo, ccrn-lloie dt les saÌlae* địst?ả£llon*, raxis 
rauwảirt cowr l'Áanxm, XÍM Ínne ócola đont le* léệy2®# 40B1 
lzba* 0t lioâpg đan Thay, com [données par la vio cnôae, đan Ÿ0% 
tnies i:es poor le Tookin., maynns seat Íogrnis păr Ìš gr3ÍL- 
Đan Ì!2#3(90A 6%, 63 reztvzgual! {q00 sp2rtive, đan Wes raot3 d'2rdr0 
la có đe SE Mạr Drariez {*oot ìas boanas aetloaE et Ío tor= 
Đil£geó tp2Molqua da S001 Sẽ {tuh huin3°nes, 
Ø0, M. Áugør, [nspocteur dẹA #f | 1Ì ne Íeul, pa3r4lt, pA% €2nfaa- 
falyes sdcaiclsiratives, LL(QE E ldro Joteootdrnp ñvec les #ociếtê+ 
-Ðbarm-Qayah ê* Ngeyae k5oa ‡Kg, | de spor}, tÌ 4v6© eelles đo pưẻp& 
-Minieires de ]'HdeeaUon nal9ó931£ Ÿ ral(en railflaire, Í| ý & se ÿr0e£- 
«t đe WEeonemío rurzle, le Ca'o+ Í ›ọ seaule qui, sur Thonarepr, — ce 
nøi Terqut6,eomanaodan! Ís (lziga Í+eat “neat *í vít đan® E0 tou£ đết 
đe đApnrss,M Ðzxlenay 1t4sidtnt Íoefanls- ~ doii êtr0 tên60, ét ì| ý 
mairo, 5,À. ín f¿inee Vịcb+Cên,Ís ane loi seoole ‡ 3&q6€lle š| twụt 
lo Captnian Hoa, cùaf đe1a Mi [s saumaeltre 
"0a tllllaire đe Sa Mzjesiế, AI | Ea promeseo e4L ©elle-e ; « Su 
Ngoyên-day-Q3án, ch: Ê đứ 5> {man 
crútsriat gparuculiee đe Sà 3Ísj+# | Ð.eu, je mengsgn ả servr de mọn 
tế, M, LòfÍrzenderie, che{ đe| mieex {s religioe 01 le Patre, 3 
ervlce de JK+*e'ønernen!, M. Ì)z | xlder taoa pzochâ°n €ít tọe103 cÍt 
lasiy, choi dụ 15r buzeau ả ls|c»uauesg, ủ cb#‡yvếf ÍX 10 
Rtdsidonee 30p6r:eore, et p`u+ieuf#|eeou3e » 
sul;exs psrsonnal:|lð2 lra- ©uases @l| La {at seoats exig3 lá Eoyxutb, 
snnateilos de Í& Csnlate, '& @20flolss©, le ø3rvle> đ'su!£ui, 
Ea prếroae3 đe Sx MaJsulẻ, cú | de$elplixe, lv onrsg+, à #iitè, 
lieu øn raagaltqsa đóflé daw|'* pdfetế đu cacps e‡ đe ['esprit, 
1rgopos qui gz2so°È*>at ledrs f« |9 #0fle0t Vhoønesr, 
tan eìinEgaes, a@»aot doyapl| DAn# |'60aYre du rad?eswenel 
le S2averain, lea w©ou!8 œxốculẽ | là ŸZ4uce enlrepri4o p|dar 
reo inur salnt et bếandiree' Íeara| Vlu\ soas lêg¿da đu Msrkebal 
baon°ðrew dọa lewos>rÌplioas or. | PẻtaÌsa, no peuvoow 70t24rQUaE 
t4)oni soii đe£ o0ta* de 1Íspx, tọit |3 gfâado part rôservêo Ñ 1A {07- 
đem nosns sy0ab3liq09* choôws gay | 20ALl0e đo l4 |sua+®te, &úU tờlè#e 
Ie* graup3+ ; Hả-¿ô+3E, Hái-phang, |£A*pt d»a € ðø®rgie3 buzn3Ìaes ®. 
Tho-X 202g, am xón, Hút Yuoag E. daas cólte tÁche, ả cô: dẹp 
Llð Loi, el€... x tamp đe j*10t**e >, dc3 « cọ- 
(a0 ». e8 se cen 


L d€fllÁ Fạt suivÌ gắt le satu |P9N890n% ^e 


&ux ©auieuểs ot par le 6 &nt tếđả: 
rai ex¿cutẻ eši che5f pát t0UXÌ0¡ 
particlpanth #U Rallye. 
Ensutle,5x Msl|esle el le3 per- 
fonoslltSs v¡#(ð'€nt lê Cara2 rúứ! 
lR €endu!!o de» ©ômr0ir9aires, qgi 
EreszhnlẻfonL xú Sáueerala i0 
traYaux đè €š0p:£0391, đöU 1 pˆg- 
#lesrn étwÏ£eoL teinetqaables d ah 
leL€ eL đapgiicallen : 1eeIes,mmiza~ 
đor%, fxuieuile £{ P(Í4 6g hambao: 
ottiqaecs đe trior£h, te, 


E4 ©'set ca cxp#trxat ux diri 
E®kn[E %e9018 |*U£ Yi?e t3L234x© 
Lớn d( leo£rs €báÌls0f20X £6tôU 
Tâgttorenls @L €óffpll0i(® gi 
S.M. ÿf'Emptrrur et 4. 11›s*zee. 
tour reprl#eelaet ie Gb+ƒ đu Pro 
t0ctoraL on‡ grí£ <@ngé d0ux, 


Le publie fd{ su ô: e4 3 
viziLer le cảng Áj@#!00% q90, 
wswmnsdi, la troupe dê 1i Â' r9 eeoute 
đrang tuhtiá-GÀ nY8SL đọnoé 
ane p.èze, á la +4ìla đe ï'Accoeli, 


1re3 đo #porl », oL de bìao đaotrew 
0rgã&0:sal053 øa Íavear dda$ Í%U 
©*,lw +c0alitnn s #4 pÌeồe, 

L/2# talzio+ môiho24 p3gv001 
etlỏaivonL ếir@ ®oplôqu@o3 chớz 
reø*®, pảttUleulýỏrcrert đánt |z 
j£uue#tð ar.0agnÈle,qbi,3 riolt® *(9, 
xo ieltEo eglrsÍsor 1zóp ecilecaeiui 
Ì de4 đi#traetloc*® peu rccoaii 
đab'e#, o4 — £e qui g31 pÌas frủ- 
46n1 ~= « 9¡£llll( » axaol i“d¿£e, La 
*t@Uilt20 £@lrf4 Y &pgoiLer go 
zcđe iu‡ñre*rsn!. 

LA GAZETTE ĐE HUE 


En lIndochine 


~—:—— 


le|Le MaréchaÌl et la jeunesee 


ở'Indachine 
Hanol, 7 œài — Ôu se rappolle 


đọut Iealrée sereait, par 3illeors,[qQuk ïosession da fer mát, 3Ã 
đe lieu derpoxltlo+ 050 Toale|Í©Ðf, xu nóm đe4 rnonYyra0n1® 


đobjsts, do lableaux, do dọzu {đo 


jsupea+se franso-indeehloot3, 


faB0$*, $3A!401/400% et nolze3 con |®Y3it priể le ouveroeu G¿n6rat 
€#£narLla viê s©oufe ep Ísdoch|-|d@ (rAsmelire tua 09694460 %C 


ue. 


Da plus, dmanche roif, & đó 
0rgwnlsế, sar ua dẹs mame3oo*$ đu 
Nam Giao, un splaodida feu đã 
C#LDP, UỒ Ít4 nÿlìã(e§ £CoUIS ®E 
tireoL xp2Ïaudir dan+ guxint® nu 
mét€# §(È/ iolÉ£e##401a, 


Enlie, des vigtles du Palals lui | ŸrAn©9 *0 Eeache #bf Í§ 


pÉt aÌ et do® prìneipaex tombesux 


Ch»3 đa ï Etal. 

E1 rênon*e ả ca m°£822g*, FÁ mi 
rai ›coux 4 f€@u đo (Amiral 
Pialon, S»trẻlalta đ Esa| su£ a- 
lorics, le télécraznene sgiyant 1 

« Danx lẻ Mếlrogolt e1 đan 
fEsnpiro, avee lá tếme Fọi, lạ 
jstauesse, 


(Í.e Ía suid£ «P 4+ #472) 


G4I6£07, 8tet la giếco óc |! 


CUỘC HỌP BẠN LỚN 
CỦA CÁC HƯỚNG - ĐẠO 
TRUNG-KỲ VÀO DỊP LÍ 
—PÄQUES TẠI HUẾ 


Nhân dịp nghỉ lễ Pâques, 
(13, !3 và 14 Avril 1941), 
các Hướng-Đạo Trung~Kỳ 
sể lÔ-chức một cuộc Họp- 
Bạn lớn tại Rừng Quảng-Tếẽ, 
cách kinh thành Huế chừng 
ba cây số. Cuộc Họp-Bạn 
này sẻ có Hướng-Đạo tất 
cả năm xứ : Trung-Bắc-Nam- 
Kỳ và Cao-Miên, Ai-Lao 
về đự. 

Trong kỳ Họp bạn này, 
anh em Hướởng-Đạo Trung- 
Ương sẻ tồ chức nhiều cuộc 
đi xem các nơi thẳng-cảnh 
ở Kinh-thành Huế như các Ÿ 
ăng tầm và cung điện, 
cùng nhiều cuộc đi xem cá 
nhà Bảo Tàng, để chọsÈá 
anh em Hưởng-Đạo S& các 
nơi xa về, 


Cuộc hiệp bạn 
hướng-đạo ở Huê 


` 


| 


Chương trình cuộc Họp- 
Ban như sau này : 


12 Avril: 
13 Avril: 


Dựng Lều. 
khánh - thành 


Cuộc chơi lớn — Lửa Trại 
trong các Trại Nhỏ. 


14 Avril: Đi xem 


Tràng An, 22-1-1941. 


Cuộc Họp Bạn Thần Minh 
còa Hướởng-đạo 
Mấy năm nay, cử đếo dịp lễ 
Phục-siah các đoàn Hướng đạo 
#ở kháp Đông - đương tổ chức 
một cuộc bội bọp chung. ìtãm 
say các bạn cắm lrại ở Huế, 
sên cuộc hỏi bọp n‡y gọi là 
Họp Đạn Thần Kinh. 
Gáa 3000 Hướng-đạo Pháp, Nsm 
Nhadé+, (Mọi) Tào ð khắp Đông- 
đương kếoc đến Huế đô, làm 
cho quang cảnh rất sáo nhiệt, 
vai về, 
Các bạu đã tÈ chức snhiếu 
cuộc biểu lình và bói họp và 
mời dâp Huế đến dự. Cuộc lễ 


Huẽ, 16 Avril Yr® p.—¬ Nhơn 49#0 trọng phái, là lễ khai mạc 
địp nghỉ lỀ Pàques, ở Huế có mệt trai Hướng - đạo, có Hoằng- 
cuộc hiệp ban hướng-đao rất lớa thượng đến chỗ lcạ 


kêu là «cuộc hiệp bạn Thằn-kinh® 
do bội hưởag-đạo Đông - dương 
tỒ-chức, làm cho thành.phố Huế 
troug mấy ngây có vẽ sáo nhiệt 
TU - 
- Ø+x m 

Đôn lường về dự. v 

Cô nhiều cuộc biếu diểa và hội 


.|biệp, mà aob em hướng«đạo mời 


công-chúng Huế đến xem. Trọ›g6 
thể hơa hếi là cuộc kbảnh- 
thành sản hướng-đạo 9 giờ sáng 
ngày thứ bai l4 Avril. Vua BÃo« 
Bại khứng làm “chủ tịch cuộc lỄ 


nầy, 

Trước mặt vua Bảo Đại và ông 
jJardin thanh tra chánh trị đại 
điện chánh phủ bão hộ,gần 3.000 
bướng đạo viền biểu diền kép 
đi oqang ở đồi Qaaog-tế gần chỗ 
tẽ Na 
hệ si và ông Jardia đếa 
nơi, cỏ òng Êonasigay ñy viên 
thường trực cña Tồag-cuộc hướng 
đạo ở Đông dương tiếp rước. Có 
đức khâm mạng Tòa thánh, Mẹr 
Drapier, Ông quao năm Turquin 
cầm đầu binh lực Truagkỷ, ông 
Puạm Quỳnh thượag-thơ bộ giáo 
đục,ông Nguyễa khoa Kỳ 
thơ bệ xã dân kinb tế, và nhiều 
= tai mắt: chốa Toằn-kinb đều 


107 


Trước kbi f#oằng thượng VÀ 
quan Thanh-:r+ các việc chính 
trị, đại biểo chính phê Bảo-bộ, 
32000 H_ Ð. đã đi diều trong 
một quang cánh xicb đẹp, ở gắn 
sân tế Ñan›-Giao. 

Khi Yoa và đại biểu Bảo bộ 
lới pơi, tó Ông Consigny rà 
chúa. Dự cuộc đi diễn nây, có 
cả Đức Khâm-sứ Toà-thénb, đại 
tá Turqoío, chỉ buy quân đoàn 
Trong kỳ, quan Thượng Pbạm- 
Quỹnh, quan Thượng Xguyễo- 
khoa Kỹ về nhiếu chức vị, thâu 
bào nữa. 


Trung Hòa Nhật Báo số ra 
ngày 19-4-1941. 


Sài Gòn Nhựt báo, 
17-4-1941. 


L”Echo Anngmite số ra 
ngày 7 tháng 5 năm 1941 
(Pháp ngữ). 


'các 
thẳng cảnh trong Kinh Đô. 
Lữa Trại bế mạc cho công 
chúng. 


2 Á 
# 
\ 
t3 
E 
M 


X 


Bạch Mã, khám phá và xây dựng đầu tiên ngày 
28-6-1932 bởi kỹ sư M. Girald. 


¬ 


ag..x 1 
hệ Ác ¿ 
CS .ế,, SỐ 


Tr. Raymond Schlemmer (ngồi giữa, hình dưới) là người 
đã trình bày với Đức vua Bảo Đại về việc thiết kế một 
trại trường huấn luyện Huynh trưởng Hướng đạo ở 
Đông Dương ngay tại đồi Bạch Mã, và được Ngài ủng hộ 
2 ngàn đồng để thúc tiến việc xây dựng. Trại trường bắt 
đầu hoạt động từ năm 1938 đến năm 1944 thì tạm 
ngưng. Tr. Schlemmer là trại trưởng đầu tiên, kế đó là 
Tr. Tạ Quang Bửu. 


Tr. Raymond Schlemmer và Tr. Tạ Quang Bửu tại 
Trại trường Bạch Mã khoảng năm 1938. 


108 


ĐỊA-CGHÌ NHỮNG NGUÒI BÃ DỤ TRẠI 


HUẤN LUYỆN DALAT 
——2‡=— 


a) Huấn luyện viền 


Serèene, loaliial Œséasoaraphiqee NàaLrang 

Bernnrd, St francais+ des Charboanages 
de Hongay ả Ha-Tou 

X%iedrlst, S. [. P E. À. Huẻ 

Hoàng-dụo-Thúy, 5Š lambert Hanal, 

Trắn-van-Whae, 5 Reasseau, ŠS3Ìgan 

nr. Tournler, Dalat 

#arraut, colon à Daiat, 


bỳ Thính - giả 


®ère Hea?i Dazrnette, Colle¿e de là Đza- 
videuce, Huẽ# 

Touch Sau. [nstituteur Ecoie Francoi: ñau‹ 
daoin, Paompẻeah 

®enéẻ Guy. †8 avenue de la page, )hatrang 

Xgö‹thế-Tân, lasiliut agranoeique Saigon 

rrăn-ngọoe-uyen, L6 1Lagraed de la Liraye 


5S4igoo 
c©) ĐBoän-Sanh 
1AO.MÊN 


ep Ím, lefzmie+ majot loslilut opihal- 
£nolÌogique Paeeap#nh 

e0 Saroun, làre annếe Lycée 5isowalh 
Pnompènb 

tếnng Wey Bauth, [ye‡e ŠSisowalh P. P, 


¡àng Chân, 17 Rue Ok-nhe-Tbheea Ð. P, 
tguon Văn, 5«<rẻlaire des rẻsidences P. P. 


TRƯNG-KÝ 

#cvãn-Thưởng, Coenmit đei P, T. T. 
Rereveur buresu Quasg- gai. 

quyền Trinh, $Šecrelaire Sipẻa, œ' 10 
Rue Deag-khanh liue 

nàng-thuy-Văn, Cormpzedore, chez ÀÍ. 
Khai Ré&ãideace, Viauh - 
ø‹thanh-Minb, iestituteer libre Tối Rụa 
Gia-Hỏi Huẻ. 


Wguyén-gia-Ebhánh, lastituleur à Dông mô 
Lang-Son 

Nguy¿n-huu-Viên, Commis des Résidences 
Lang-Son 

Nguyên-van-QuE, laslituleur Ezole des 
Anges gardlenss Nam-Dịnh 

Phan-van-Taành, Iastituteur Ecole - des 
Garcoes Phư-Ly 

Erneszt Rétif, Rropriẻtaire Boulevard Galli- 
éni Lang-Son 

Ngô-van-Giao, Secrẻtaire des Résidences- 
Mairie Haipbhong 

Trản-duy-Hưng, Eludiant ea tméđeciae 

55»œ rue des Teinturieys flanoi 

L£&-vinh-Tuy, Íastitateur libre 66 Boulevard 
Rollandes Hanoi 

LEO 

Thao Sathiène, chargẻ de l'écoÌe de That- 
Kbao - Vientlaoe 

Thao Rito, chez M, Thao Pheng secrélaire 
lnterprie ả la R4sidence da France 
Vientiane 

Thao Quday, chez Xí. Thao Khamapha Chao 
Muong retraité Vienliane. 


109 


Ngô-đứo-Tho, ïnslltat deLs Providence Haê 

Hã-Hgọce. 59 Hue Paul Bert, Huẻ 

Nguyễn-đình-Trảnh, Cammis đes R4si- 
đences, Vinb, 

Trương-đắc-Thẳng, chez à(, Nhiều Rả4si- 
dentre Dóag-Hoi 

Nguyôn-TriỀn, Precepteur Dông:Hoi 

Nguy¿na-thưe-Toản, S«crẻtaire đól¿gwlion 
đe l'iel$fieuz, Fïu4 

Bừu-Biên, Puologrnabe, 13 rue de la 
Casdelle, Huế 

Xguyễn-hy-Dern, Ias‡iquteur Paul Bert luẻ 

Trang-Cừ, IusHtu:eug Eeole #au1 Bert tiae 

Hã-Nhả. Chez Ìr Tri-pbu de Quang-Trách 
Quang-Binh 

Nguydna-Haài, direeleer Ecole The-Linh 
Quang-Biuh 

sJJean Baptisie Ngayôn-vän-Nhiõu, Šecrẻ 
laire Rd4ideace Dóng-Họi 

Ngayên-trong-Dz[inh, 5etrtl4irs Enregie=- 
Irement, Vinh 

Nguyên-xuân-EhBn, Chez M. le Bang-Ta 
Thanh-Hoa 

Nguyên-Án, Secrtiairt dc: Haiidences 
Thanh-Bon 


HƯỚNG.BẠO CÔNG.GIáO 

Cussy Rarmond 34 Rue ð[icbe, Saigan 

Morieul And#é dlioseph Charles, 31 Rue 
Eyrand des Veranex, ŠS4igon 

rondeau Thornns 3lean Baptlste, 3Š Rue 
ở 'Aries Saigon 

Nguyên-Qunng Äuguste. 4Š re Leregnkre 
Salgon 

BẮC-KỸ 

Pham van-Xem, Prefesseu? 2L zue Xiribel 
Tsai-Bin::, 

Xguyên-đuy-Pran, leslileleer 18 rue Mi- 
rihe['Tbei-Bịnh 
Trản-phue-Chuyên, 
Baudldha Haooi 


NAM-KỶ 

Vương-trong-Tòn, ipztilatenr à Baria 

Huỳnh-công -Eiên, Ïuzlilaleur ä l'ếcole 
Normale Salsơn 

Nguyên-van-Đoàn, Šecrétaire đes P, T, T. 
Saigon 

Lã-van-Xuân, Secrẻlaire de l*Enregislre- 
taenL Saigon 

Trän-kim-Chị, Instituteur Collège de Mythe 

Từ-van-Cáe, chez Narm-Hung Quai Galll- 
éni Mytho 

Mai-lan-Quẻ, 3anqgue de i'IndochineCantho 

Pban-tböng-Khỏe, Institoteur à Cântbo. 

Nguyên-van-Quanh, Service du Cadasire 
Cảntbo 

Nguyén-van-Bịnh, Serrvice đu Cadastre 
Cảoth©o 

jJacques Sehnewlin, Clare d“ayocat Long- 
Xuyên 

Tran-van-Tbanh, lastitatenr à Rachgia 

Trương-Hoa-Thành, [napeeteur provincial 
Hintiên 

Trản-biêp-Hưng, Ínstituteur ä Bacliêu 


148, Axenue Grand 


!_ ZS»43.iEà-Sexo xé —-— _——  —  — — — ———— — ———_ 


L| 
H 
L| 


MUỐÔN TRỜ NÊN 


HƯỚNG BẠ0 SINH 


Ÿ — 
Muôn thành một tậpƒ qiần 
thi phải thể.nảo 


?¿o1+ 


là 


Phù hiệu “Hoa Bách Hợp” (Hoa Huệ) bốn múi 
bắt đầu được dùng từ thời 
Liên Hội Hướng đạo Đông Dương. 


Tầng cậu Bé tmuốa Trở nền 
HH ngườửi lớn oảdn (bái 


LIBRAIRIE NOUVELLE 
Rue du Chanvre e£t Plaee Négrier HANOI 
Nguyễn Dương, xuất bản 


- U s48 SƯ SH S9 SH SH SH SH S0 S986. 658.09 46 565 88 056 55 658 98 69 394 


= 
2=... `... .......... 


J"_ẽ".ẽ 6 1. . ẽ h6 h6. 15s. 5s h6... ........ố....-(..........-Ặ......c 


TU Ea 
“Muốn trở nên Hướng đạo sinh” xuất bản Hoa Bách Hợp (Hoa Huệ) kim khí 
tại Hà Nội năm 1934. (Nguồn ảnh: Joseph-Henri Cardona) 


r4 L2 Eì : Ỉ l\ mp đini ) E 
LA FEDERATION OFFICIELLE MER, DCC,en Aoit 1088 le Che đơn le moms su 
'r>rrc zaw ont obtenu la Badge de Bois ; 
Changement d'ađdresse 


Ta Quang BUU Hué 
TU tế Hung, PỀOQHAỦ! vieuunie À Selgoh: Neisx. doae sa 'Andrẻ GAZÄBONNE _ Saigon 
nouvelle adresse : Š -André CONSIGNY Saigon 
Fedẻeration ladochinoise des Associations de Scoutimc “Tran van KHAC Saigon 
b 125.biv Rue Larégnères TP. [,EFAS Hué 
` Saigon Tep IM Phnom Pen|; 
S5 ! Hoang Dao THUY Hanoi 
Kiste đes lauréats đe la Période Hadge dc Dban wúqTRÌNH  Rachgia 
ois de Hach-mma (Che/ de Camp: D.C.C. Rau. Sehlsmme: "Jm.. 
André Consigny Tp Im Sẽ Voilà enfin une mise au poinqui, quoiqu lun peu tardive, 
Hoàng đạo Thúy HỘI để ng tì ka réjouira tous les Ghefs. La Fédẽration adresse aux lauréats 
chế hy Behcdg tết cửnh ể; Xs qiệp .es fềlieitations de la grande famille seoute indochinoise. - 
©heftaines à la Partie Techniquc 
đu Htrevet đc Cheftaine (ach-raa 1990, 2 ~ LA . 
(Ckdƒ de Comp: Cle/btse Chos) Trưởng Sêu Siêng Nẵng trong 
Miss Ðeslourens (Huế) MalberL (Hanoi) F Ai _ "= 
^SyIvestre (Hué) Nghiên (Thanh Hỏa danh sách nhận Chuyên hiệu 
KLauréats de la Partic Techniqgue de 1: s. . ' 
Ø6" ©.T. de Bach-maa (Cle/ de Cam: Auz- Berard) Bạch Mã từ Trại trưởng 
Mà Uông Trần trọng Lân 
u lÙ ỹ Lê minh Tụng 
TU, set oyi “Lễ đặc Tệ Raymond Schlemmer (1938). 
Lê xuân Tấn Jsan Văn 
Borthelle Phạm ngọc Hương 
Trần từ Oai „ Leeourtier ° 
Nguyễn văn Mậm Thiap Tuch 


dc Hach-ma (Cóc/ dc Cam: RR. Schlemmer) 


Hoàng đạo Thủy bị tệ im 
André Consigay ean lL.onghson. 
Nguyễn vấn Cuấn Tạ quang Hữu 

3 Revue mensuelle EFŠ Trần Điền Nguyễn thúc Toäo 

OrriCiEL DES CH Paul Lagrange Trần vẫn Trị 
ORGANE le de ScoutismU Vũ văn Thanh Andrẻ Cazabonne 
Iadochine A€ 

de \a FédératôP, Huỳnh văn Diệp Gaston Karsenti 
Phan Tây ` Lê văn Xuân 
Trần mính Quản Nguyễn đình Tránh 


110 


Các vị Uy-viên 


Ủy-viên khẳp Đáng-dương: M. Andrẻ Consigny, Iasuitut des Rechercbes Agronomiques, 8aigon. 
Phó Ủy-oiên, huấn luyện các Đoàn-trưởng: M_ Raou] Serène, Iastitnt Ocdanographiqwe, Nhatráng, 


BẮC-KỲ 


Ủg-uiên xứ : M. Imbert Ecole Normale Hanoi (hiện đang nghỉ ở bén Pháp). 

Phó Ủ g-uin xử : M Hoàng-đạo-Thúy, 55 Jambert Hanoi, thay quyền Ủy-viên xứ. 

Phó Ủ J-piên xử, huấn luyện các Đoàn-trưởng: M. Äuguste Bernard, Charbonnages,Hongay. 

Ủg-uiên 6ó: cơ: M. Nguyễn-tiến-Thơ, 125 Armand Roussean, Hanoi. 

Ủp-oiên tĩnh : M. Trăn-duy-Hưng, 8 rue Hội-Vũ, Hanoi. 

Ủg-uián tỉnh: MM. Phạm-văn-Nam, 22 rue Miribel, Tháibinh. 
Nguyễn-văn-Thu dit Nam~Ký, rue NinbXá, Bacninh. 
Ngô-đức-Kinh, Trưởng-giáo trường Hadong. 


ÄI-LAO 


Ủ-pián xứ: M. Boulé, Chef du Service de I'Eoseigoement à Vientiane. 
Ủụ-oiê n tỉnh :M. Faure Daniel, Services Civils à Vientiane. 
Phó Ủy-uiên tĩnh : M. Thao-Bong, Enseignement Vientiane. 


TRUNG-RỲ 


Ủy-uiên #ử: M. Chambris, Chef du Service du Cadastre, Huẻ. 
Ủy-miên tỉnh : MM. Demay, Délégné au Conseil Frapcais des Intẻréts économiques et 
tinanciers, Donghoi. 
Vỏ-thành-Minh, chez M. Trần-bả-Vy Minislere de PIntérieur, Huẻ. 


CAO-MÊN 


Ủg-piên sử : Đồng-cung Thái-tử Monireth, Palais Royal, Pqompenhb. 

Phỏ Ủy-niên xứ: M. Toueh-Sau. Ecole Franeois Baudoin, ¡d. 

Ủu-piên các Bầy : M. Sim-Suoi, Ecole Francois Baudoin, ¡d. 

Ủg- uiển chuyên-môn : M. Mareel Äutiérno, Sevices pẻoilentiaires, Pnompenh. 


NAM-KỲ 


Ủg-uiên xứ : M.Trằn-văn-Khảe, Institut des Recberches Ágronomiques, Saigon. 
Dg-piên tĩnh MM. Lưương-Thái; Societé des Dragages, Saigon. 
Trần-kim-Chi, Instituteur Collège Mytho, 
Cao-minh-Phướe, Institutear Ecole Primaire Cantho. 
Bùi-thiện-Hùng, Huyện à !'lpspectioo Bacliêu. 
Ủy-piên øề Sói con : M: Nguyễn-văn-Hay, Inspection, Giadinh. 
Phỏ Ủy-piên tỉnh : MM. Nguyễn-yăn-Chăn, Garage Cbarner, Saigon. 
Trần-Khuôn đìt CoIn, Service de 1“Enregistrement, Saigon. 
Phan-bá-Lân, Direeteur đe llostitution Chấn - Thanh, 
94 Marchaise, Saigon. 
Mai-lan-Quế, Banque de !Indochine, Cantho. 


111 


5 


- 434 > —= “® =.— 


“wù ` 
th PS À4 =s 
_=..< Š 


»2,»Ÿ vử `.» 


Các trại sinh và Trưởng huấn luyện tại trại. 
(Ảnh: Bộ sưu tập Thái Thuần) 


Mạt buồi diễn thuyết | E= lục tình tân văn 


XUẤT BẢN HÃNG NGÀY 


vê Hướng đạo đoàn 


Đúng 8 giờ tối thứ tư 6 Mai nầy 
ông Sehlsemmer, toàn- quốc Ủy-viên 
Hướng-Đạo Pháp, sẻ điền thuyết 
về Hướng-Bạo Đoàn tại nhà Nhạc 
hội. do quan Thống-đỗc Namkỷ 
chủ tọø, 

Trước và sau khi diền-thuyết sẻ 
có vài trò chơi do anh em Hưởng 
đạo Pháp và Nam ở Salgon diền, 

HƯỚNG-ĐAO MNAMK$Y 
lai cễổo 


HỎM HỒI TẠI ÂM NHẠC VỈỆN 


SAIGON 
Ong Schlemmer | ˆ—”” SÊ5 hôm ]_—= 
đền (huyết Về chủ| "5427701270810 mờnrnneersen 
-12- ăng chỉ tiết bài ện áp, đứng bên 
nghìa Hướng - đạo n tac của XRoi Raymond xe là chị Lê Thị độ túi c năm 
Mác đầu mưa tầm tả suốt đếm Schlemmer tại Sài Gòn. 1943. 


mà hỏm đêm rồi đây, cuộc điền- 
thuyết của ông Sehlenmer mở. 
văn đượa các quan khách đến dự 
thính đông nghẹt. 

T~ong số các quan khá-h đến dự 
thính, chúng tòi nhận thẾếy không 
thiếu giới nào hết, có đủ cả 3 
phái nử và nam; qui ông có mật mà 
chứng tôi có th# biết qai danh là 
ô¬g Consigny. giám đồc canh nông 
viện và hội trưởng hộ. Liên-đoâ‹: 
Hướng-đạo đoàn Đông-pháp,. ông 
Drapser, ông Carashonnce ông Le 
grange, và bác s\ Courdul ngoâ: ra 
lạ: cỗn có ông Brawey, đạ: diện cho 
cho quan Thống-đốc Namk‡, Đức 
giám mụeÍ)umortler, qui ông Pâr1+, 
Deta£ Gannay. v.v. 

Trước khi điền thuyết có hát 
theo điệt Hướag-đạo, và kế đó 
ðng Coasigny đứag lên tổ (0, 
cám ơn ông Brssey và đức Giám- 
Dumortle: đến chứng kiến buỗ 
điền thuyết năãy, và ông xin gới 
thiệu diễn giả với thính giả. 

Troag số báo ngày mai, chúng 
tôi sẽ có bái tường thuật về bà 
diềo thuyết nầy. 


ị ụ 
(12) Une vue d'ensemble du Stade Gia-định en fête, 
Một ngày đại-hội thể-thao tại Sân vận-động tỉnh Gia-định, 


Trong thời gian Trưởng Sếu sang Pháp chữa bệnh, cũng như trở về quê 
: - nhà vào năm 1949, Tổ ý vvã ô 
CỦNG ANH EM HƯỚNG-BaØ 949, Tổng cục Hướng đạo Nam Kỳ vần hoạt động mạnh. 
GẦN XA 
Vi sửe yếu, theo lời thầy thuốc dặn, töi 


phãi tạm nghỉ công việc Hướởng-đạo trong 
vài ba tháng. «Vậy từ nay thư tía thuộc về 


'Tổng-cuộc xin các bạn gởi thắng về ỏng 
Hội -trưởng, còn thư từ, bài vỡ về báo 
«Hướng Đạo» xin gởi chọ anh Phan-Bá- 
Lân, Imprimerie. CHẤN-THANH, 186 rue 
đEspazne Saigon. 


#rän-un~Khắc 


113 


tu: 
Trưởng Sếu với Đạo Lâm Viên (hình bên trái) và các Trưởng trong Bộ Tổng ủy viên Hội HĐVN. 


ẹ 


* lá '.9 diệt Đ +rYb PS 
Trưởng Sếu tại trại Đạo Lâm Viên tháng 12 năm 1973 (Đồi Cù, Đà Lạt). 


Trưởng Sếu tại trại Đạo Lâm Viên tháng 12 năm 1974 (Trại trường Tùng Nguyên, Đà Lạt). 


114 


115 


Trưởng Sếu trong một buổi chào cờ tại trại 
Đạo (Lâm Viên), Đồi Cù (Đà Lạt) năm 1968. 


Phù hiệu Đạo Lâm Viên (Đà Lạt) 
xưa Và nay. 


Câu chuyện dưới cờ tại trại Đạo Lâm Viên, 
Đồi Cù (Đà Lạt) tháng 12 năm 1973. Trưởng 
Sư Tử Đảm Đương Tôn Thất Sam đứng phía 
trước, đằng sau có Trưởng Sếu Siêng Năng 
và một số Trưởng chung quanh. 


Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc tại trại Họp bạn 
Toàn quốc Hướng đạo Việt Nam 1970 

(Suối Tiên, Thủ Đức) mang tên “Giữ Vững” 
Trong dịp này, Hội Hướng đạo Việt Nam đã trao 
tặng Trưởng Sếu “Huân chương 

Kim Long Bội tỉnh” huân chương cao nhất 
của Hội. 


= j 
—— Ló 
uŠHông Phúc 


ú 


Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc trong ngày “Về Nguồn” tại trại 
Họp bạn Quốc gia Hướng đạo Việt Nam 1974 (Tam Bình, Thủ 
Đức) mang tên “Tự Lực.” 


: “18867 >56@GĐB. 2S). Si 
Phù hiệu Trại Họp bạn 
“Tự Lực” 1974. 


+36 


Phù hiệu Trại Họp bạn 
“Giữ Vững” 1970. 


117 


C B94 


_ »CH HÀ] 


HƯỚNG - -ĐẠO VIỆT- NAM 


2) /pưo ~⁄z»/4Áo 
| "4, 0g /2vÖ<á 2212 
| 
có TRƯỚC NHẤT 2⁄4 ự 
ị #RONG NƯỚC T - 
"m—. 
| ⁄ 
Ị THÊ : 
|ừ , t 
¬_B__—_ - 
Ỉ 
| lũa H. Ð 
hiều chủ ngỉu 
„ _. + VI Từ Sói con, nam dị 
TM sát" “đến các Trảng sinh di cũng phút € 
Mơ Hà, nà luôn luôn: bên mình 
š đ. Wuáoel „ Pư Giá... 0§05 
àp thứ 


nhất X6 


Trong cuốn “Sách Hát Hướng đạo Việt Nam” của Phạm Văn Xung xuất bản năm 1938 đã có đăng một bức thư của Trưởng 


7Z0EĐT tEBAL 
eIWÔCHIMEO Í 


Š <. ` #£24g2 


| Ấn P NẾ 


¿ 


` 


MỘT BỨC THƯ 
rất cảm động 
của Ảnh 

Tồng Ủyr-oiên H.Đ. Nam-kb 
TRẦN-VĂN-KHẮG 

. Các em hiện ít bài hát 
mẹ để, nên sách hát HĐ 
ngày nào càng hay ngày đó 


H/Đ. hằng tiếng 

. của anh ra được sớm 

Các trẻ em cần hát, mà H.Đ 
› 


. lại cần hát hơn 
nữa. Xin anh ráng cho, anh em chờ 


Khi nào cuốn hát đầu tiên về Hướng-đạ2 của anh 
ra tôi sẽ rất lấy !am vui vẻ mà giới thiệu bằng thư 
riêng eho hết thầy các Chefs Nam-kỳ 


ị 
/ 


Saigon ngày 41-10-38 
TRẦN-VĂN-KHẮC 


GHI ƠN 


Hai nhạc-sĩ : Trằn-ngoc-Quang nguyên Huấn 
Iryện-uiên H Ð. oà Trần-duy-Hưng Dụ-oien H Ð 


đã xem giúp cho đề dấu quïc-ngữ lựa dược hợp 
uởi điệu đàn. 


Ong-Lêm Hàng-sơn (ABBA) vín cảm tạ hai anh 
Trâu-mơ-Mộng (Hưng) »à Sói-hoqf-động (Quang) 


, 


D) 


Sếu quan tâm đến việc giáo dục của phong trào Hướng đạo qua những bài hát sinh hoạt bằng tiếng mẹ đẻ 


vnafmamm+com—s« 


“VH” đó chính là tiệm kem “Việt Hưng” nổi tiếng ở Đà Lạt ngày xưa (Ảnh Bill Robie) 


118 


LỊCH SỬ 


› = 
Ð 


cSô1 cSiêng-Năn 


@đrâtt-Ìhin-#hắt 


Ảnh bìa cuốn Hồi ký của Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC 
do Liên đoàn Chi Lăng Toronto (Canada) ấn hành năm 1985. 
Sói Chuyên Cần Trần Cao Lĩnh là người đã chụp tấm hình nầy nhân ngày 
“Về Nguồn” tại Trại Họp bạn Quốc gia “Tự Lực” năm 1974. 


119 


CHƯƠNG IV 


Trôi theo dòng đời 


Theo dấu chân của Sếu, chúng ta lại tiếp tục đồng hành cùng với 
Trưởng để trải nghiệm những ước mơ và mục tiêu khác của Trưởng. 


Biến động ở miền Nam đã xảy ra, tình hình chính trị trong nước có 
nhiều thay đổi lớn. Trưởng Sếu và gia đình rời Đà Lạt về Sài Gòn ngày 21-3- 
1975, và đến cuối tháng 5 tạm ổn thì trở lại Đà Lạt. 


Nhưng cái gì đã xảy ra trên quê hương yêu dấu của Sếu? Phong trào 
Hướng đạo liệu có thể sống còn dưới một chế độ mới hay không? Thế hệ 
thanh thiếu niên sau này sẽ đi vê đâu? Và nhiều câu hỏi khác nữa...mà không 
chỉ có Sếu, những người khác cũng tự hỏi như vậy. 


Ưu tư về phong trào Hướng đạo gần như không còn nữa, bởi lẽ Trưởng 
đã nhận thấy nó đã xảy ra kể từ khi chia đôi đất nước. Bóng dáng Hướng đạo 
sinh sẽ được thay thế bằng các em Khăn quàng Đỏ (về sau này có thêm Khăn 
Quàòng Xanh, Sao Bắc Đẩu, hoặc CLB Sao Đỏ)? 


Ở một thành phố nhỏ được mệnh danh là thành phố mộng mơ, thành 
phố ngàn hoa, là xứ sở của hoa Anh đào... thì nó cũng cùng chung một số 
phận như ở những thành phố khác như Sài Gòn, Đà Nẵng, Huế... 

Những ngày đầu “giải phóng” trên đường phố người ta đã thấy bóng 
dáng HĐS tình nguyện làm những công việc trật tự, vệ sinh ở một số nơi... 
nhưng tất cả chỉ là những hy vọng tạm bợ, nhỏ nhoi và nhất thời. 

Điều đáng buồn thay là những sách vở Hướng đạo, những thủ bản 
huấn luyện đã bị đem đi đốt, quần áo Hướng đạo, dụng cụ đi trại... tất cả 
đều đã bị tịch thu và có bán ở chợ trời! 

“Trở về Đà Lạt, tôi thấy thành phố buồn hiu, cửa hàng ít mở. Ngay cửa 
hiệu kem Việt Hưng của tôi, hai cậu thanh niên giúp việc cũng bỏ tiệm để vào 


120 


bộ đội. Cuối tháng 5, anh Lê Phỉ bị bắt đi cải tạo ở Trại Mát cùng với một số 
giáo chức và công chức Đà Lạt. Sau đến anh Lê Xuân Đằng cũng bị bắt lên 
Công An. Hàng ngày anh phải đi làm những công việc khá nặng nhọc với tuổi 
của anh như vác gạch đá, đào mương. Tưởng cũng nên nói ra rằng anh 
Đằng bị bắt không phải vì anh là cựu Đạo trưởng Hướng đạo Lâm Viên mà vì 
anh là nhân viên Ban Quản trị Nghiệp đoàn Xe Vận tải Sòi Gòn - Đà Lạt. Anh 
Lương Mậu Dũng vẫn đi dạy học, còn anh Nguyễn Văn Võ thì về làm vườn.” 


“Thỉnh thoảng đi qua Đạo quán mới, tôi thấy hai cổng sắt (một do anh 
Vi Văn Giang, một do anh Nguyễn Xuân Mộng tặng) đều bị thúo gở mất cả. 
Có lẽ quân gian phi đã ăn cắp để đem bán cho các lò rèn.” 


“Anh chị em HĐ Đà Lạt cũng như mọi nơi đã bị phân tán và cắt đứt mọi 
hoạt động, dù là những việc thiện mà người HĐÐ bao giờ cũng cố gỗng thực 


hiện cho được. zI86) 


Thời cuộc đẩy đưa, tháng 10 năm 1978, trưởng Sếu và gia đình xuống 
thuyền nhỏ, vượt biển tìm tự do. Sau bao nhiêu ngày lênh đênh trên biển cả 
và bị hải tặc cướp bóc, cuối cùng cũng đến ty nạn tại đảo Pulau Bidong, 
Malaysia hơn 6 tháng rồi sang định cư tại Nepean, Canada. 


Khi tạm ổn định cuộc sống mới, trưởng Sếu lại nghĩ đến những ước mơ 
và mục tiêu của mình, nghĩ đến những người anh em tay trái và những gì 
mình có thể đóng góp và giúp ích cho cộng đồng, cho xã hội. Trưởng luôn 
hướng về quê hương, Trưởng đã không do dự, chia sẻ những gì mình đang 
có, dù ít hay nhiều cũng có thể gởi một chút ít “quà” về quê hương, bởi vì 
“mình còn may mắn hơn nhiều người khác.” 


Dòng máu Hướng đạo lại sôi sục trong tim, Trưởng Sếu Siêng Năng đã 
thăm hỏi và cố gắng tìm kiếm nhiều thông tin về tất cả các anh chị em 
Hướng đạo Việt Nam ở khắp nơi. Tờ Bản tin Hướng đạo Việt Nam Hải ngoại 
do Trưởng Sơn Ca Phiêu Lưu Nguyễn Quang Minh chủ trương, Trưởng Mai 
Liệu cố vấn mà Trưởng Sếu có trong tay, đó chính là cơ sở để Trưởng liên lạc 
với các Trưởng và các đoàn HĐVN đang sinh hoạt ngay tại các nơi định cư. 


121 


Và rồi đến mùa hè năm 1980, theo đề xướng của Trưởng Mai Liệu, các 
trưởng ở tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ đã đứng ra tổ chức một kỳ trại họp bạn 
đánh dấu 50 năm Phong trào Hướng đạo Việt Nam (từ ngày 13 đến 17 tháng 
8 năm 1980). Trưởng Trần Văn Khắc đã quyết định lên đường tham dự trại 
mặc dù tuổi đã cao sức đã yếu. 


Thế rồi một chuyến bay dài từ miền Đông sang miền Tây, từ Canada 
sang Hoa Kỳ, Trưởng đã mang theo nhiều hoài bão đã ấp ủ từ lâu, mong đợi 
một ngày đại gia đình Hướng đạo Việt Nam được đoàn tụ! 


Tay bắt mặt mừng đã bao nhiêu năm xa cách, Trưởng Sếu đã gặp lại các 
Trưởng Mai Liệu (nguyên Trại trưởng Trại trường Quốc gia), Trưởng Nguyễn 
Quang Minh (nguyên Tổng thư ký Hội HĐVN), Trưởng Trần Bạch Bích 
(nguyên Tổng Ủy Viên Hội Nữ HĐVN), Trưởng Phan Thị Nguyệt Minh (phu 
nhân Trưởng Bác sĩ Nguyễn Văn Thơ, Hội trưởng Hội HĐVN), Trưởng Trần 
Văn Đường (Thủ quỹ Hội), Trưởng Đỗ Quý Toàn, Phạm Quốc Thuần, Trần Cao 
Lĩnh (Nhiếp ảnh gia), Đinh Xuân Phức (Đạo trưởng Đạo Xuân Hòa), Hà 
Dzũng, Vũ Trọng Tài, Trịnh Văn Toàn, và một số Trưởng trẻ như: Lý Nhật Hui, 
Lê Xuân Hùng, Vũ Đức Lộc, Nguyễn Hào, Lê Minh Lý, Trương Vinh... 


Tuy số trại sinh đến tham dự không đông như dự kiến nhưng đã gây 
một tiếng vang lớn trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại, một phong trào 
Hướng đạo của người Việt xa xứ đang dần dần hồi sinh trên đất khách quê 
người. 


Sau buổi họp mặt, các Trưởng kỳ cựu đã nhóm họp và đi đến quyết 
định thành lập một cơ cấu Hướng đạo Việt Nam thay thế cho Hướng đạo 
Việt Nam Hỏi ngoại. 


2 


Trong khi đó thì ở quê nhà, thời gian này quả thật là khó khăn cho 
phong trào Hướng đạo. Để giữ lửa, các Trưởng đều cố gắng mang lửa và bộc 
phát theo cách riêng của mình tùy theo điều kiện và môi trường sẵn có. 

Những năm tháng đầy gian khó đã bùng lên những ngọn lửa ở Sài Gòn, 
Biên Hòa, Bà Rịa, Đà Lạt, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Nha Trang... và cả Cần 


122 


Thơ nữal 


Không ai có thể phủ nhận, nhiều Huynh Trưởng tiên phong gánh vác 
trách nhiệm, chịu mọi thử thách, bất chấp mọi khó khăn để nuôi dưỡng và 
khơi dậy ngọn lửa hồng, đem tất cả những kinh nghiệm đã trải qua trong 
quá khứ mà hun đúc, gây dựng những mầm non tương lai cho phong trào. 


Nên nhớ rằng, đây không phải là lần đầu tiên trong lịch sử phong trào 
Hướng đạo tại Việt Nam, mà ngay từ khi còn trong trứng nước, dưới thời 
thực dân Pháp, phong trào Hướng đạo Việt Nam đã phải dựa vào các trường 
Tây, nhà Dòng, các tu sĩ truyền giáo người Pháp để có thể sinh hoạt Hướng 
đạo một cách thoải mái và an toàn khi trong thời kỳ mà phong trào yêu 
nước đang nổi dậy ở khắp các nơi và mật thám Pháp bao trùm ở mọi nẻo!” 


Cũng dựa vào tổ chức của Hướng đạo Pháp ở Việt Nam lúc bấy giờ là 
Scouts de France (Ếclaireurs de France) nên sinh hoạt của các Trưởng và 
Hướng đạo sinh Việt Nam (ở cả 3 kỳ Nam - Trung - Bắc) được hợp pháp!” 
hơn. Sau đó, người Pháp đã gom lại một mối để dễ kiểm soát và lệ thuộc vào 
họ thành một tổ chức gọi là Liên Hội Hướng đạo Đông Dương (Féderation 


Indochine des Associations du Scoutisme).P°Ì 


Chiến tranh Thế giới thứ II bùng nổ, Nhật đảo chính Pháp và nắm 
quyền cai trị Đông Dương, phong trào cứu quốc vẫn rầm rộ dấy lên, Hướng 
đạo Việt Nam phải tránh mọi thủ đoạn chính trị trong và ngoài. Hội nghị 
Huynh trưởng toàn quốc lần đầu tiên nhóm họp tại Hà Nội năm 1946 cũng là 
lần cuối cùng trong bối cảnh lịch sử khó khăn này đã quyết định vai trò và 
hướng đi của mình. Một số Trưởng đã dứt khoát, treo khăn từ bỏ phong 
trào, sang hẵẫn mặt trận đấu tranh chính trị để không làm tổn danh một 


phong trào Hướng đạo đã có từ năm 1907 và nhiều nơi khác trên thế giới 0) 


Số Trưởng và Hướng đạo sinh Việt Nam còn lại trong phong trào vẫn 
tiếp tục sứ mạng của mình trong giai đoạn từ năm 1946 đến năm 1951. 
Phong trào tái sinh hoạt lại từ năm 1952 với Quy trình mới của Hội Hướng 
Đạo Việt Nam được soạn thảo thay cho Quy trình 1946. 


123 


Từ năm 1954, Việt Nam chia đôi thành hai chính thể riêng biệt. Phong 
trào Hướng đạo tại miền Bắc phải tự động rút lui vì không còn phù hợp với 
đường lối chính trị đương thời.”Ì Miền Nam vẫn tiếp tục giữ vững và phát 
triển phong trào, tính đến năm 1974, tổng số đoàn sinh lên tới 14 ngàn 452 
người.” 


Nhiều trại họp bạn toàn quốc diễn ra tại miền Nam Việt Nam dưới 
chính thể Việt Nam Cộng Hòag, đầu tiên có Trại họp bạn toàn quốc mang tên 
“Phục Hưng” tại Công viên Quốc gia Trằng Bom vào dịp Giáng Sinh năm 1959 
để đánh dấu sự phục hưng của phong trào Hướng đạo Việt Nam. 


Đến năm 1970, nhân dịp kỷ niệm 40 năm phong trào, Trại Họp bạn 
Toàn quốc HĐVN mang tên Giữ Vững được tổ chức ở Suối Tiên (Thủ Đức) từ 
ngày 26-30 tháng 12 với hơn 8 ngàn trại sinh, Trưởng Trần Văn Khắc vinh dự 
được trao tặng Kim Long Bội Tinh, huân chương cao nhất của Hội HĐVN để 
ghi nhớ công sáng lập phong trào và những cống hiến xuất sắc của Trưởng. 


Năm 1971, trong tình thế khó khăn của Đạo Lâm Viên (Đà Lạt), Trưởng 
Sếu đứng ra gánh vác trách nhiệm làm vai trò Đạo trưởng tạm thời gần 6 
tháng trước khi bàn giao cho trưởng Lương Mậu Dũng. Ngoài ra, Trưởng Sếu 
còn là người đã bỏ nhiều công sức và tiền bạc để xây dựng Đạo quán mới 
dưới dốc Nhà thờ Con Gà. 


Năm 1974, một lần nữa, Trưởng Sếu tham dự trại Họp bạn Quốc gia 
Hướng đạo Việt Nam mang tên Tự Lực ở Tam Bình (Thủ Đức) từ ngày 21-25 
tháng 12 năm 1974. Điểm đáng ghi nhớ trong ký ức của nhiều trại sinh trong 
kỳ họp bạn này là hình ảnh hóa trang của Trưởng Sếu trong ngày “Về Nguồn” 
qua bộ trang phục bà mẹ quê Bắc Kỳ nhuộm răng đen! 


Cuối tháng 4 năm 1975, đất nước hoàn toàn thay đổi, một biến động 
lịch sử đã ảnh hưởng rất lớn đến phong trào Hướng đạo Việt Nam. Do điều 
kiện chính trị, phong trào Hướng đạo đã không được thừa nhận và sự ủng 
hộ của chính quyền, cho dù sự hồi phục và phát triển có tiến bộ hơn nhưng 
chỉ là những cố gắng mong manh trong quá trình để được xem như là một 


124 


hội đoàn được tái lập lại” 


Ở một đất nước mà chính thể hoàn toàn khác với Nga, Ban Lan, Tiệp 
Khắc, Mông Cổ (những nước trước kia theo chủ nghĩa Cộng sản)... hay cả ở 
một nước láng giêng là Cambodia, thì phong trào Hướng đạo tại Việt Nam 
vẫn đang đứng bơ vơ trong dòng lịch sử của dân tộc, trong một chặng 
đường nhiều quanh co trở ngại trước mắt những gian khó phải vượt qua, và 
trong một bối cảnh mà đường hầm chưa hé được một tia sáng! 

Chúng ta hãy cảm ơn sự dẫn dắt của thế hệ đàn anh, của các Trưởng 
lão và nhiều người khác nữa, đã tiếp tục từ “sinh hoạt chui”““ phục hoạt 
cho đến “công khơi”°Ìtừ những khó khăn và hạn chế để đã mang lại cho 
thế hệ trẻ chúng ta ngày nay những màu sắc Hướng đạo thật tuyệt vời, cho 
dẫu có gian khó ngày nay, nhưng vẫn còn nhiều hy vọng cho ngày mail 


Trở lại, sau khi trưởng Sếu từ Hoa Kỳ trở về nhà, Trưởng đã mong đợi 
những gì sẽ xảy ra trong thời gian tới, nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm 
sau nhiều lần viết thư thăm hỏi. Đến 8 tháng sau, Trưởng Sếu mới biết tin cả 
hai Trưởng Mai Liệu và Nguyễn Quang Minh đã dọn nhà từ tiểu bang Oregon 
sang tiểu bang California. 


Đến tháng 5 năm 1981, Trưởng Sếu quyết định gởi thư cho Trưởng 
Nguyễn Văn Thơ ở Houston, Trưởng Phan Như Ngân ở San Diego, Trưởng 
Nghiêm Văn Thạch ở Paris, Trưởng Trần Văn Thao ở Arkansas, Trưởng Đỗ 
Quý Toàn ở Montréal để bàn tiếp về việc thành lập một cơ cấu mới cho 
Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại. Tất cả các Trưởng đều ủng hộ, nhận thấy 
tầm quan trọng và cấp thiết cần phải xúc tiến như Trưởng Sếu vẫn đang 
mong đợi. 

Phải nhận xét thực tế rằng, phong trào Hướng đạo của người Việt nở 
rộ vào những năm đầu thập niên 80. Ngoài Portland (Oregon) còn có các 
đơn vị ở California, Texas, Georgia, Florida, Virginia... và ở các quốc gia khác 
như Pháp, Úc, Đức, Hòa Lan, Gia Nã Đại, Na Uy, Anh, Nhật...cả ở những trại 


125 


ty nạn như Malaysia, Singapore, Thái Lan, Nam Dương, Phi Luật Tân... nơi mà 
người Việt chỉ sống tạm thời để chờ đi định cư ở các quốc gia thứ ba. 


Tháng 8 năm 1981, Liên đoàn Bạch Đằng ở Orange County (California) 
đã tổ chức thành công buổi ra mắt Liên đoàn với khách mời đặc biệt là 


4Ì và James W. Sands (Ủy viên Liên lạc Quốc tế của Hội 


Trưởng Laszlo Nagy 
Nam Hướng đạo Hoa Kỳ, Boy Scouts of America). Trong dịp này, các Trưởng 
của Liên đoàn đã đưa thỉnh nguyện thư về việc Vỡn phòng Hướng đạo Thế 
giới (WOSMI) có thể thừa nhận các tổ chức Hướng đạo của người Việt ở hải 
ngoại dưới danh nghĩa “Hướng đạo Việt Nam” hay không, và yêu cầu Văn 


phòng can thiệp cho một số Trưởng còn đang bị kẹt và tù đày ở Việt Nam. 


Nhằm mục đích phục hồi danh xưng “Hướng đạo Việt Nam” và thành 
lập một cơ cấu hoàn toàn mới để thay thế “Hướng đạo Việt Nam Hỏi ngoại” 
với sự khuyến khích của Văn phòng Hướng đạo Thế giới, một hội nghị đã 
được tổ chức tại Costa Mesa, California gồm sgÉ”l Trưởng ở khắp nơi về dự 
theo đề nghị và khởi xướng của Trưởng Trần Văn Khắc. 


Hội nghị Costa Mesqa ngày 2 và 3-7-1983 đã thành công hết sức tốt 
đẹp, đúng như ước mơ và sự mong đợi của Trưởng Sếu. Những đóng góp 
tích cực cho Hội nghị còn có các Trưởng Nguyễn Trung Thoại ở Montréal, 
Nguyễn Văn Thơ ở Houston, Nghiêm Văn Thạch ở Pháp, Đỗ Quý Toàn ở 
Montréal, Trần Văn Thao ở Arkansas (vắng mặt ở Hội nghị vì lý do sức khỏe), 
Phan Như Ngân ở San Diego... cùng các Trưởng Đoàn Văn Thiệp, Mai Liệu, 
Đinh Xuân Phức, Trần Văn Đường, Mai Xuân Tý, Đỗ Phát Hai, Trương Trọng 
Trác, Nguyễn Khanh, Đỗ Ngọc Yến, Tôn Thất Hy, Bùi Nhật Tiến, Nguyễn Văn 
Mỹ, Trần Cao Lĩnh, Nguyễn Hữu Lãng... 

Ban Thường vụ được bầu ra với danh xưng mới là Hội đồng Trung 
ương Hướng đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVNJ®Ì do Trưởng sáng lập viên HĐVN 
là Trần Văn Khắc làm Chủ tịch Ban Thường vụ. Phó chủ tịch là Trưởng 
Nguyễn Văn Thơ, Tổng thư ký là Trưởng Nguyễn Trung Thoại, Phó TTK là 
Trưởng Trương Trọng Trác, và Thủ quỹ là Trưởng Mai Xuân Tý. 


126 


Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam (HĐTƯ-HĐVN) từ nay sẽ là 
một tổ chức chính thức đại diện cho tập thể các Trưởng và HĐS Việt Nam 


hiện đang sinh sống ở rãi rác khắp nơi trên thế giới.” 


Trong quá trình tổ chức Hội nghị, Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc 
đã xúc tiến công việc bằng cách yêu cầu một số Trưởng làm những phần việc 
chuẩn bị tốt cho hội nghị như: trưởng Nguyễn Trung Thoại lo về công việc 
văn phòng, trưởng Nghiêm Văn Thạch nghiên cứu Hiến chương và Nội lệ (với 
sự góp sức của hai trưởng Nguyễn Tấn Hồng và Đỗ Quý Toàn), trưởng 
Nguyễn Văn Thơ liên lạc với Văn phòng HĐTG và Quốc tế vụ của BSA, các 
trưởng Mai Liệu, Đinh Xuân Phức, Đoàn Văn Thiệp, Trần Văn Đường, Tôn 
Thất Hy, Đỗ Ngọc Yến, Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Nhật Tiến, Nguyễn Thanh, 
Nguyễn Khanh... cùng chăm lo việc đón tiếp, cơ sở vật chất, phòng họp, nơi 
ăn nghỉ cho các phái đoàn ở xa, đón rước ở phi trường...v..v.. tất cả mọi việc 
trưởng Sếu đều quan tâm từng chỉ tiết và mọi thứ đều sẵn sàng. 


Hai ngày hội nghị diễn ra, kết quả vượt qua sự mong đợi của nhiều 
người. Cũng như các thành viên khác đến tham dự Hội nghị Costa Mesg, 
trưởng Sếu Siêng Năng đầy phấn khởi và hy vọng cho một ngày mai tươi 
sáng đến với phong trào Hướng đạo của người Việt tại hải ngoại. “Từ nay 
HĐVN dù tản mác bất cứ tại nơi nào trên thế giới sẽ gom về một mối để 
phục hung tỉnh thần HĐ mà bất cứ trong hoàn cảnh nào cũng vẫn nêu cao 
tỉnh thần đoàn kết, vô vị lợi trong việc phục vụ mọi người và chờ ngày trở về 


hoạt động tại quê hương. ,ẾẾI 


Ông Đỗ Văn thuộc Đời BBC Luân đôn (tiếng Việt) đã có phỏng vấn 
Trưởng Sếu để tìm hiểu về sinh hoạt và tổ chức Hướng đạo Việt Nam tại hải 
ngoại trong một dự án đặc biệt về các cộng đồng người Việt đang sinh sống 
ở khắp nơi thế giới, trong đó có cả Hội Người Việt Cao Niên Ottawa mà 
Trưởng Sếu đang làm Hội trưởng. 


Sau Hội nghị Costa Mesa thành công tốt đẹp, Trưởng Sếu Siêng Năng 


127 


lên đường tham dự Trại họp bạn HĐVN Hè 1985 tại Pháp (lúc này Trưởng đã 
83 tuổi). Như đã hứa hẹn, Trưởng Voi Già Nghiêm Văn Thạch là người đứng 
ra đại diện cho tất cả các Trưởng và anh chị em HĐVN tại Pháp quốc, tổ chức 


một kỳ trại lịch sử mang tên “Thẳng Tiến.”"” 


“Tiếng ngựa hí trên đường xuôi vạn lý, 
Bụi mờ bay trực chỉ hướng Jambville, 
Họp trại về đây từ khắp nẻo mọi miền, 
Âu tới Á nối liền châu Mỹ Úc, 
Sếu Siêng Năng thổi tù - và thúc giục, 
Họp Hội đồng trong lúc phải lưu vong, 
Khí thế bừng bừng dậy khắp cả non sông, 
Voi Già vác gỗ lên xây THẲNG TIẾN. 
(Trích Bước Đường Đầu số 11, HĐVN-CHLB Đức) 

Kỳ trại này cũng đánh dấu 10 năm lưu vong (1975-1985), tổ chức tại 
Jambville, cách thủ đô Paris khoảng 60 cây số về hướng Tây-Bắc. 

Trong bài diễn văn khai mạc ngày 27-7-1985 trước 400 trại sinh đến từ 
các quốc gia (ngoài Pháp) như: Đức, Na Uy, Ý, Hòa Lan, Canada, Anh quốc, Bỉ 
và Hoa Kỳ, kể cả đại diện ở Hong Kong cũng như khách mời là các Trưởng: B. 
H. Garnsey (Chủ tịch Ủy ban HĐTG và Ủy ban Vùng Thái Bình Dương), James 
W. Sands (Ủy viên Quốc tế Văn phòng HĐTG và Ủy viên Liên lạc Quốc tế của 
BSA), Bà Odile Bonte (Phó Chủ tịch Hội Nữ HĐTG), Marie Edith Remilly (Tổng 
Ủy viên Nữ HĐ Pháp-Guides de France), Dr. Samarng Puangbootr (Chủ tịch 
Ủy ban Á châu-Thái Bình Dương thuộc Văn phòng HĐTG), và nhiều vị khách 
trong cộng đồng người Việt tại Paris và các vùng phụ cận, Trưởng Sếu với tư 
cách là Chủ tịch HĐTƯ-HĐVN đã nhấn mạnh vai trò HĐVN: “Hướng đạo Việt 
Nam chỉ là một thành phần nhỏ bé trong cộng đồng người Việt ở xứ ngoài. 
Chúng tôi hãnh diện được chung sức góp phần với các tư nhân và tổ chức 


cùng chia sẻ những lo âu, những hoài bão về Tổ quốc và tương lai các thế hệ 


128 


mai sau. Xin đoan chắc rằng Hướng đạo Việt Nam luôn luôn giữ trọn vẹn 
trách nhiệm trong chiến tuyến văn hóa giáo dục...” 


“Do hoàn cảnh rãi rác ra nhiều quốc gia, Hướng đạo Việt Nam là chứng 
nhân cho tình hữu nghị quốc tế, do vị sáng lập Baden-Powell cổ võ để làm 
nền móng cho hòa bình thế giới. Chúng tôi mong rằng những thể thức đặt ra 
ở Pháp và ở nhiều nước, sẽ giúp cho anh chị em Hướng đạo cùng cảnh ngộ 


ty nạn tìm về vị trí thích hợp ở xứ định cư, nối vòng tay lớn.”°* 


Trước đó, tối hôm thứ Sáu (26-7) Trưởng Sếu cũng đã có phát biểu 
trong buổi họp “Đoờn Tụ” với đại gia đình HĐVN khi mới đến nhập trại: “Sự 
có mặt khá đông đủ của chúng ta hôm nay đã nói lên tỉnh thần tương thân 
tương úói, keo sơn của người HĐVN, đồng thời thể hiện lòng thiết tha phục 
hồi truyền thống dân tộc của chúng ta, nhất là trong giai đoạn cam go hiện 
tại. Điều này làm cho tôi hết sức phấn khởi và thêm tin tưởng vào tình anh 
chị em, nghĩa đồng bào của chúng td...” 


“Từ trước đến nay, dù ở quê nhà hay trong cuộc sống lưu vong, người HĐVN 
luôn biết nêu cao uy tín, làm những việc nghĩa và giữ trách nhiệm cùng bổn 
phận đối với cộng đồng, cho nên bao giờ cũng chiếm được cảm tình và lòng 
mến chuộng. Đó là anh chị em chúng ta đã biết thể hiện nền tảng tỉnh thần 
Hướng đạo: Danh dự, Tổ quốc. Chúng ta đã áp dụng lời khuyên nhủ của BiPi: 
Sẵn sang để giúp cho cuộc đời của chính mình và cuộc sống chung quanh 
tươi đẹp hơn, có ý nghĩa hơn. Tôi cùng các Trưởng thuộc lứa tuổi cao rất vui 
mừng và hãnh diện thấy anh chị em, từ nhỏ đến lớn, đều nhiệt thành, hăng 
hói giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Tổ tiên và Phong trào. Tôi thành thực 
khen ngợi anh chị em và tất cả hãy cố gắng mỗi ngày một tăng tiến thêm 
mãi, đúng với châm ngôn họp bạn là THẮNG TIẾN...” 


“Tôi mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ còn nhiều buổi họp mặt HĐVN 
như thế này, dù chỉ là chung một tiểu bang hay một chi nhánh, để thắt chặt 
thêm tình gia đình ruột thịt và nung nấu ngọn lửa thiêng cháy mỗi trong tâm 


hồn anh chị em chúng ta.”P” 


129 


Toàn thể trại sinh đã vỗ tay và nhiều băng reo sau các bài phát biểu của 
Trưởng Sếu. Được biết, trong thời gian chuẩn bị trại, Ban tổ chức đã nhận 
được của Trưởng Sếu, là người đầu tiên gởi tặng 500 quan Pháp để ủng hộ 
quỹ họp bạn (Bản tin trại, Số 2, trang 3). Cũng trong thời gian trại, cuốn hồi 
ký của Trưởng, Lịch sử Hướng đạo Việt Nam do Liên đoàn Chi Lăng Toronto, 
Canada ấn hành được phát hành toàn trại và được đón nhận một cách nồng 
nhiệt. 

Vì lý do sức khỏe không cho phép, Trưởng Sếu cũng đã yêu cầu được 
rút khỏi chức vụ Chủ tịch Ban Thường vụ Hội đồng Trung ương HĐVN. Sau 
đó Ban Thường vụ đã nhóm họp và kết quả của cuộc biểu quyết như sau: 

Chủ tịch: Tr. Nguyễn Văn Thơ 

Phó chủ tịch: Tr. Nghiêm Văn Thạch, kiêm Tiểu ban Chương trình và 
Truyền thống 

Tổng thư ký: Tr. Nguyễn Trung Thoại 

Phó tổng thư ký: Tr. Trương Trọng Trác, kiêm Thông tin và Báo chí. 

Ban Nghiên cứu và Huấn luyện: Tr. Mai Liệu 

Phụ trách Nữ Hướng đạo: Trần Bạch Bích 

Cuối cùng, Ban Thường vụ và các Trưởng đại biểu các Chi nhánh và 
được toàn thể các Trưởng hiện diện chấp thuận mời Trưởng Trần Văn Khắc 
nhận chức danh dự là Chủ tịch Sáng lập để tri ân một trưởng đã tiên phong, 
gắn bó với phong trào HĐVN trong những lúc thăng trầm hơn một nửa thế 
kỷ qua. 

Trong buổi chia tay Trưởng Sếu tại trại, có lẽ đây là lần làm cho Trưởng 
Sếu xúc động nhất, bởi vì không có trại Họp bạn thì không có buổi chia tay ra 
về của Sếu. Cảm động nhất là khi Trưởng Sếu nhận quà lưu niệm đầu tiên 
của Chi nhánh Tây Đức, đó là một món quà tự tay các em làm, gói ghém tình 
cảm trong suốt mấy ngày trại. Trưởng Sếu đã rơi nước mắt và xem đây là 


một món quà quí giá và một kỷ niệm không bao giờ quên được. 


130 


Lần lượt Trưởng Sếu nhận quà của Chỉ nhánh Hòa Lan với chiếc khăn 
quàng màu cờ của quốc gia Việt Nam với những hứa hẹn từ đại diện Chi 
nhánh: “Chúng em sẽ cố gỗng xây dựng phong trào nhiều hơn, nối gót 
Trưởng và xứng đáng là công dân gương mẫu Việt Nam” 

Chi nhánh Pháp cũng đã gởi tặng chiếc đồng hồ với bản đồ Việt Nam 
thân yêu, Tr. Sếu vui mừng nói: “Nó chỉ giờ chúng ta sắp sửa về quê hương, 
thật là quý hóa vô cùng.” 

Đặc biệt là Tr. William Warner, Ủy viên Hướng đạo Úc, Đạo trưởng Đạo 
Springvale (Melbourne) đã trao tặng Trưởng Sếu chiếc khăn quàng đơn vị và 
phát biểu: “Khi tôi trở về nước, tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ các đơn vị 
HĐVN tại Úc, và tôi sẽ cố gắng học tiếng của các bạn.” 

Cuối cùng là tay nắm tay cùng nhau hát bài ca tạm biệt. 

“Lúc thú vui này lòng càng quyến luyến anh em chúng mình, 
Lúc thú vui này lòng càng những muốn anh em thấu tình. 
Rời tay nhau chớ lâu nhé! 


Tình anh emchớ quên nhé! 
Lòng anh em nhớ nhqu tuy xa mà hóa ra gần....” 


Thật không gì sung sướng bằng bóng dáng Hướng đạo Việt Nam có 
mặt ngay tại sân nhà! Theo dấu chân của Sếu, chúng ta hãy đến trại Họp bạn 
Thế giới Hướng đạo Việt Nam Thẳng Tiến II tổ chức tại Everton, Ontario 
(Canada) từ ngày 21 đến 27-7-1988. 


Lần này thì Sếu Siêng Năng không phải hành trang ba-lô nặng nề để đi 
cắm trại ở một nơi xa xôi như trước. Tuy tuổi già cũng đã khá cao, 86 bó mà 
vẫn khỏe mạnh, vẫn sáng suốt.... vẫn tiếp tục cuộc chơi mà không ngần ngại 
dấn thân tham gia phong trào. 

Phát biểu trước tất cả trại sinh, Trưởng Sếu Siêng Năng đã nhắn nhủ 


với toàn thể Huynh trưởng và HĐS Việt Nam ở rải rác khắp nơi trên thế giới 


131 


và đang ở quê nhà như sau: 


“Từ ngày xa quê hương, đây là lần thứ tư tôi có dịp tham dự họp bạn Hướng 
đạo Việt Nam. 


Năm 1980 ở Portland (Mỹ), năm 1983 ở Costa Mesg, rồi năm 1985 tại Jamb- 
ville (Pháp), nay lại ở Toronto (Canad9). 


Cảm tưởng của tôi là rất vui sướng thấy lại anh chị em cúc lần trước, có 
them nhiều khuôn mặt mới, cũng có vắng bóng một số trưởng, thật là đáng 
tiếc. 

Nhìn hình ảnh anh chị em nơi đây, liên tưởng đến các trưởng, các anh chị em 
HĐ ở quê nhà, lòng tôi se sắt lại, nhất là nhớ lại những khuông mặt của một 
số trưởng, của những cuộc họp bạn gần đây như Trảng Bom, Suối Tiên, Tam 
Bình, với những nụ cười, tiếng nói, những đêm lửa trại đầy tình tự dân tộc. 
Phần tôi, tuổi đỗ quá già, đã 86 tuổi rồi, ngày nào mắt còn mở được mà có 
Họp Bạn, tôi sẽ cố lết tới cùng vui và nhìn anh chị em. 

Ước mong hoàn cảnh sớm thuận lợi để trở về quê cũ, sẽ cùng với anh chị em 
HD ở quê nhà, tổ chức một trại họp bạn thật lớn, cả Trung-Nam-Bắc, xin lấy 
tên là “Tái Ngộ”, và sẽ cùng nhau nắm tay nhau, làm một tiếng reo thật lớn 
“Hướng đạo Việt Nam bất diệt”. 


Xin gởi lời chào tất cả anh chị em Hướng đạo khắp nơi, đặc biệt là những 


anh em ở trong nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.” 


Bài khai mạc của Trưởng Sếu đã được phát thanh trên làn sóng BBC và 
VOA để chào mừng Trại Họp Thế giới HĐVN Thẳng Tiến II. 


Ký giả Trọng Kim (tức Tr. Trương Trọng Trác) cũng đã tường trình từ Gia 
Nã Đại những sinh hoạt của trại trong suốt thời gian họp bạn trên các 
phương tiện truyền thông và báo chí địa phương. 


Đến năm 1990, năm tổ chức kỷ niệm 60 năm phong trào Hướng đạo 
Việt Nam, trại Họp bạn Thẳng Tiến III được tổ chức tại Cutter Scout Reserva- 


132 


lon (San Mateo, California). Nhưng tiếc thay, chúng ta không thể theo dấu 
chân của Sếu đến trại này vì lý do sức khỏe và tuổi tác của Trưởng! Tuy 
nhiên, Trưởng vẫn luôn hướng về kỳ trại, hằng mong ước được có mặt cùng 
tất cả anh chị em Hướng đạo tại đây. Tinh thần lúc nào cũng bên cạnh, và 
luôn luôn ủng hộ những hoạt động của phong trào Hướng đạo Việt Nam. 


Khoảng đầu năm 1992, sự kiện tái lập Hướng đạo Việt Nam đã gây xôn 
xao trong dư luận, nhất là trong giới HĐVN ở hải ngoại. Ông Vũ Xuân Hồng, 
Bí thư Đoàn TNCSHCM thời bấy giờ đã gởi một văn thư cho Văn phòng 
Hướng đạo Thế giới về việc tái lập Hướng đạo tại Việt Nam. Trưởng Jacques 
Moreillon, Tổng thư ký Văn phòng HĐTG đã đưa ra một vài điều kiện để có 
thể thành lập một hội Hướng đạo quốc gia nếu được công nhận, một trong 
những điều kiện này là: tổ chức Hướng đạo phải hoàn toàn độc lập với 
Chính quyền. 

Và điều kiện này đã không được ổn nên chưa có thể có vấn đề tái lập 
Hướng đạo tại Việt Nam. 

Ngày 26-12-1992, thay mặt cho HĐTƯ-HĐVN, Trưởng Chủ tịch Nguyễn 
Văn Thơ đã gởi thư chúc Tết Quý Dậu cho Tr. Trần Văn Khắc và tất cả anh chị 
em HĐS Việt Nam trên toàn thế giới đã nhắc đến vấn đề này: 


“Tái lập Hướng đạo tại quê nhà, đó là sự momg mỏi lớn nhất của Anh Chị Em 
chúng ta, nhưng vấn đề không giản dị như nhiều người nghĩ, vã lại quyết 
định không phải ở chúng ta —- những HĐSVN ở hải ngoại — mà tùy thuộc 
nhiều yếu tố, trong đó sự tự do tín ngưỡng tâm linh và sự biệt lập của HĐÐ 
đối với chính quyên là quan trọng hơn cả. Ban Thường vụ đang theo dõi chặt 
chẽ vấn đề nầy, hy vọng một ngày không xơ, chúng ta sẽ nối lại vòng tay lớn 
với các anh chị em Hướng đạo ở bên nhà. Được như vậy thì niềm vui nào kể 
cho hết!”!°° 


Và cũng trong một văn thư của HĐTƯ-HĐVN đề ngày 27-1-1993 gởi 
cho Văn phòng HĐTG ghi rõ quan điểm của HĐTƯ như sau: “Phong trào 


133 


Hướng đạo chỉ có thể hoạt động và phát triển trong một quốc gia mà tự do 
cá nhân và các nguyên tắc dân chủ được tôn trọng. Với tình trạng hiện nay 
tại Việt Nam, chúng tôi không tin là chính quyền tại Việt Nam sẽ chấp nhận 
để một Hội Hướng đạo độc lập với chính quyền và được tự do theo đuổi 
công tác giáo dục... Trong những điều kiện đó, HĐTƯ-HĐVN không tán thành 
bất cứ một hành động nào nhằm kêu gọi tái lập Hướng đạo tại Việt Nam 
trong lúc này. Khi nào tình hình biến chuyển thuận lợi để một phong trào 
Hướng đạo chân chính có thể tái hoạt động tại Việt Nam, Hướng đạo Việt 
Nam tại hải ngoại sẽ hết sức vui mừng và sẵn sàng cộng tác với Tổ chức 


HĐTG trong bất cứ công tác nào.”P9Ì 


Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày sinh nhật của Sếu Siêng Năng Trần Văn 
Khắc, tại trại Hợp Lực V được tổ chức từ ngày 3-5 tháng 7 năm 1992 ở ngoại 
ô Ottawa, Trại trưởng Lê Phục Hưng đã thay mặt cho hơn 200 trại sinh mừng 
tuổi thọ Tr. Trần Văn Khắc sau phần nghỉ lễ. Đặc biệt có sự tham dự của Tr. 
Nghiêm Văn Thạch từ Pháp đến, Trưởng Đỗ Phát Hai đến từ Texas... 


Món quà mừng sinh nhật 90 đầu tiên của Trưởng Sếu được trao tặng là 
huy chương của Scouts Canada để tưởng thưởng công lao của người sáng 
lập phong trào HĐVN. Kế đó là anh em trong Nhóm Tinh thần B.P. tặng 
Trưởng Sếu một bức tranh do chính Tr. Lê Thọ vẽ với bốn câu thơ: 


Năm nay anh mới chín mươi 
Tuổi xuân còn thắm cuộc đời còn gân 
Thêm dăm ba chục mùa xuân 
Vẫn còn giữ vững tỉnh thần Bi Pi 
Tiếp theo là những kỷ vật của các đơn vị và hội đoàn tham dự trại đã 
trao tặng tận tay, và một cái bánh thật to với hình Hoa Bách Hợp để mừng 


sinh nhật Trưởng Sếu. Đích thân Trưởng cũng đã cắt bánh và chia cho mọi 
người trước khi du ngoạn thủ đô Canada. 


134 


Ngày 10-2-1993, Scouts Canada đã tổ chức một buổi tuyên dương 
hàng năm tại Toronto, Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc được trao tặng 
Medal oƒ Outstanding Service vì những cống hiến vượt bực của mình. Tuy 
không đến dự để nhận giải vì lý do sức khỏe, nhưng cả hội trường đã đứng 


lên vỗ tay chúc mừng. 


Cũng như những lần trước, Trưởng Sếu rất quan tâm đến việc tổ chức 
các trại họp bạn cho mấy em, Trưởng đã ủng hộ tài chánh cũng như đóng 
góp những ý kiến, kinh nghiệm cá nhân để trại họp bạn thành công hơn. Dù 
không góp mặt được ở trại Thẳng Tiến IV, Trưởng Sếu Siêng Năng cũng đã 
gởi lời chúc mừng: 

“Trong kỳ họp mặt này, tôi không thể đến dự được, vì tuổi cao, sức yếu 
không thể đi xa được. Tôi tiếc lắm. 

Xét về tình hình chung của phong trào HĐVN ở hỏi ngogi, chúng ta nên 
„[57] 


mừng, vì các đơn vị hoạt động đều, ở khắp nơi đều có phút triển. 


Đến đầu tháng 9-1993, Trưởng Sếu đã vui lòng nhận lời làm Chủ tịch 
Danh dự Hội Hướng đạo Trưởng niên "”Ìvà hứa sẽ làm hết sức mình cho 
phong trào trong thời gian Trời còn cho phép “Thở”. 


135 


(3) 


_0regon Journal, August 12, 1980 


+ 


Viet Scout leader to be honored_ 


By ROLLA J. CRICK 
{Journal Sta[f Writer 


Õn a Tainy August day in Hanoi 50 
years ago, Tran Van Khac was browsing 
through books in an athletic club when he 
saw 8 book in French on Scouting. 

He borrowed it, read it, talked about it 
to some of the young men he exercised 
with in the club and together they formed 
what became the Boy Scouts of Vietnam, 
He became an adviser to the BSV national 
vaun€il. 

Tran, now 80, arrived in Portland Mon- 
daw, Iw0 yeaTs after escaping from the 
+ommunist regime ñoW Ín power in Viet- 
nam, to participate in a 50th anniversary 
reunion and seminar for the Vietnamese 
*€outing moyement, 

The Boy Scouts of Vietnam is an orphan 
"rganization now without true legal sta- 
!uS. [t is not rec0gnized by the World 
†ureau øf Scoutlng because the Vietnam 
mú which Scouting flourisheđ no longer 
+Xists. That disappeared with the fall of 
3outh Vietnam in April 1975. 

However, there are an estimated 50,000 
iormer Vietnamese Scouts living in other 
'nuntries ñowW, including the United 
states. Many of them, plus former mem- 
ters of the Girl Guides of Vietnam, other 
vouth development organizations In Viet- 
„am and gfficers of overseas Vieinamese 
y“fugee organizations will attend the ac- 
?4Vities here, 

Organizers expect 200 to 300 partici- 
:anfs for activitles Tuesday through Sun- 
lay aL Scouters' Mountain, a facility 
heyond Happy Valley operated by the Co- 
lumbia Pacific Council, Boy Scouts of 
America, 

Tran Ìs the featured guest and will be 
hanoređ at a reception at Scouters` Mount 

! ñ p.m, Saturday. 


When the North Vietnamese overran 
the country Íive years ago, Scouting fold- 
ed, Tran said. He does not foresee it re- 
building there. 


He and two daughters escaned by boạt 
in Öctober 1978, going first to the island 
0Ï Pulau Biđong off the east coast of Ma- 
laysia. Later, they were admitted to resi- 
đence In Canada. 


Tran llves now in Ottawa and is stud- 
ying English there two hours a day, 


When he founded Scouting in Vietnam, 
that country was a colony of Franee. The 
French đid not officially Tecognize the 
Boy Scouts of Vietnam, Tran said, until 
1936 and it was recognized in 1857 by the 
World Bureau of Scouting. 

In the beginning, Tran recruited mem- 
bers of the athletic club he belonged to in 
Hanoi. He organized tours, hikes and /ield 
trips. 

There were nơ uniforms for quite 
awhile and handbooks were ordered from 
France, 

In 1940, Tran earned the wooden beads 
that are the worldwide symbol of Wood 
Badge training, reminiscent of training 
the founder of international Scouting, the 
late Lord Baden-Powell, pave to the 
World's first Scouts at Giiwell on Brown- 
sea Island in 1907. (The Boy Scouis of 
America was formed in 1810.) 

Nguyen Q. Minh, a former World Bu- 
Yeau 0f 5couting representative in Viet- 
nam, tried to organize ä Boy Scouts of 
Vietnam unit in Portland severai years 
ago, 6ut when that was not legally possi- 
ble, boys of Vietnamese extraction formed 
troops unđer the Boy Scouts of America. 

Vietnamese Scouting Overseas Associa- 
tion has offices in Portland at 6909 SE 
Yamhill St. 


"ORPHAN” SCOUTS —. 
nam, including the founder, Tran Van Khac, left; Hui 
Nhat Ly, Honolulu, in Vietnamese Šcout uniform, and 
Hung X. Le, Santa Clarg, Colif., weoring U.5. uni- 
form, prepore for 50th anniversory celebrotion in 


ˆ 


8ILL BAURPHY/QOregan Jeurnal 
Portland this week. Tran organized the Vietnamese 
Šcouts in 1930, bụt when Vietnam fell, the group no 
longer hoởd legol stofus. Vietngmese Šcouts in the 

U.§. balong †o the Boy Scouts of Americg. 


% 
Thrwe Boy Scouts of Viet- 


Hình trên cùng: Tờ Oregon Journdi ra ngày 12-8-1980 đăng 
tải bài viết về Trại họp bạn kỷ niệm 50 năm Phong trào 
Hướng đạo Việt Nam (1930-1980). 


Hình bên trái: Bản tin “Hướng đạo Việt Nam Hải ngoại” đầu 
tiên của Hướng đạo người Việt ở nước ngoài phát hành năm 
1976 do Trưởng Sơn ca Phiêu lưu Nguyễn Quang Minh thực 
hiện. Đây là một bản tin nội bộ, mối dây liên lạc của nhiều 
Trưởng và HĐS Việt Nam sinh sống rãi rác khắp nơi trên lãnh 
thổ rộng lớn ở Hoa Kỳ, kể cả một số quốc gia ở Âu châu, Can- 
ada và các trại ty nạn Đông Nam Á. Chính tờ bản tin nầy mà 
Trưởng Sếu Siêng Năng đã có danh sách liên lạc được một số 
Trưởng, và cuộc gặp gỡ đầu tiên xảy ra ở tiểu bang Oregon, 
Hoa Kỳ vào mùa hè năm 1980. 


136 


DANH SACHI 


Wuynh Trưởng cac nói tham dự Hội Nghí 
ngay 2 & 3 thang 7 1263 tại Costa Mesa 


Texas Placentia 
PHAN NGUYỆT MINH NGUYÊN KH“ NHÓN 
wOUYÍ3 van TnÒ vũ vẫn zang 
ĐÔ” PHAT HAI 
“HUÔNG TRỌNG TRAC 
HOẢNG TIÊN BAT =. 
NGUYÊN VÃNDANN 
California 
Qrange 
Sacramente. - = 
NGUYÊN VẤN 
NGUYÊN XUÂN MÔNG THÂN VẤN ĐƯỚNG 
.. - TC 
BÙI 
NGuyềN sân Tp 
THỊ AN 
--. 
NGUYÊN MANH KIM KHANH ` 
LÊ ĐĂNG 
Fresne Á. Jấ 
TRÀN BICN — ng 
MAI L1 LẺ HIỆU THUẬN, 
San Dieso + ~ 
NGÃ 
PHAN. NHƯ NGÂN By na 
LỀ MINH HÙNG NGUYÊN THỊ HUỆ KHANH 
LÝ VAM CHƯƠNG 
o4 Angeles NGUYÊN XUÂN KHUỲ 
.e HẢ MINH THẰNH 
"~ H4 — 
-- 
HUỲNH NGỌC qUY NGUYÊN VẤN THỌ 
mm Linda 
Mục sư LẺ HƯU 
Pemena 


Kể từ sau Trại Họp bạn kỷ niệm 50 năm phong trào HĐVN tại 
Oregon (Hoa Kỳ) năm 1980, Trưởng Sếu Siêng Năng đã tích 
cực vận động một hội nghị các Trưởng nhóm họp tại 

Costa Mesa, California năm 1983. 


—_—. 


Ảnh kỷ niệm tại Hội nghị Trưởng Hướng đạo Việt Nam tại Costa Mesa, California 1983. 


137 


Hội-đổng Trung-Ương HƯƠNG-ĐẠO VIỆT-NAM 


Central Committee of Vietnamese Scouting 
Comite Central du Scoutisme Vietnamien 


Secretary General : 


612 Wextbury 


Maatresl. PqQ, 
H13W ?X3 CAMADA 


Founder President (hon.} 

President 

Vice-President, Head 
Traditions Commission 

Secretary 

Assistant secretary,Head 


Mass Media Commission 


Tressurer Mr.Mai Xuân Ty 
Head, Guides Comeission 


Head, Training Research 
Commi saion 


VN Groun Member Representatiyes 


Australia Mr.Nguyên Manh Hà 
Be1lgium Father Nguyên Xuyển 
Canada Mr.Kguyên Kim 
England Mr.Nguyên Dục Chung 
L2 
France Mr.Nghiêm Van Thach 
W.Gernany Mr,Huynh Da Thuc 
Eolland Mr.Bul Nang Phan 
Ttal1y Mr.Vu Van Ñgoc 
RÑorway Mr. Phan Van Dong 
USA Mr.Nguyên Thê Thanh 
Sưwi tzerland Mr.Phan Thanh Huy 
Hongkone Mr.Nguyên Xuân Hiễp 
Refugees Camps Groups Malaysia 
Indonesia 
Philippines 
Thailand 


Mr.Trân Van Khac 
Dr.Nguyên Van Tho 
Mr,NWghiấm Van Thạch 
Mr.Nguyên Trưng Thoai 


Mr.Truong T.Trac 


Mrs.Mai Ngọc Liều 
(Trân Bạch Bich) 


Mr.Mai Ngoc Liêu 


125 Woodridge Crescent Z1! 
Nepean, Ontarto K2B ?T2 Canada 


921 Bassoon 
Houston TX 7?025 USA 


2 Pierre Brossolette 
9u2)O L'Hay 1les Roses France 


6362 Wfestbury Avenue 
Montreal PQ  H3# 2X5 Canada 


10519 Sageglow Drlive 
Houston TX ?7089 USA 


1850 Bercy # 716A 
Montreal PQ B2K 2V2 Canada 


5255 E. Belmont 
Fresno, CA 95727 US5A 


15 Davey Court Springvale VI, 317! 
51 Place ÄAlbert ter 6O7O Marchienne 
au Pont 
£351/~D Russell Road, Ottawa Ont.K1G 1B, 
„9-B G111lott Road Edgbaston 
Blrmingham BI6 
ASGVN/HDVW, 11 rue du Pressolr 
75020 Par1s 
Schlangenbaderstr.l†, 1000 Berlin 57 
Burgersveld 501, 7?527CJ Apeldoorn 
14 Via Giacommoni, 56025 Cornedo Vic.IV 
Torridalsvn 21, kÉéOO Kristiansand 
12581 Pepper Wood, Garden Grove CA926b0 
„ Chemin de 1a Traille CH-1215 Onex 
c/o Five Oceans Trading Co. R-615 LL 
Po Chun Chambers, Des Voeux Rd-€C 


Poulo Bidong, Pulau Tengah, Sungei Besi 
Galang 1 & 2 

Palawan, Bataan 

Sikkew, Aranyaprathet 


(Vìiatnamese unita are registered with the natlonal associatlon of the country 
of residency. Some refugees units are supported by local scout chaptear (Palawan, 
Hongkong). They have joint orzanizatlon or leadership committee, There are 


guides units in Canada, in W.Germany, in 
Belgiun and 1n the USÁ). 


M Ki (ý À 


France, in Horway, in Holland, 1n 


138 


BẠN TIN 

HỘI-ĐÔNG 
! TRUNG-UỎNG 
HƯỚNG-ĐẠO 
VIỆT-NAM 


Tháng I / 2-1984 


“TẾT NĂM XƯA...” 
“Đập x*ng GIAN: Sen đêm. Big. Cũ”: Kỷ niệm ngày "VỀ 


bạn toàn quốc Tự Lực tại ` #h tem 


Sòy 7g Giáp Tý, năm ly hương thứ 9 na sàn 0i» ng! 
Việt rải rác khắp nơi trên thể giới, kỷ niệm nhắc nhở chúng ta ý 
niệm cố gắng duy trì bản sắc dân tộc, bảo tòn văn hoá Việt Nam. 

(Người đứng giữa, cầm ô: Tổng ủy viên Trần V. Lược; bên 
trái: “Bà” Trần V. Khắc, các trưởng L.T. Vũ Thanh Thông, 
Trương Trọng Trác, Đoàn V. Thiệp; bên phải là các Ty. Trần V. 
Đường, Phan Kim Phụng (chống ô), Nguyễn Đình Thư, Tiến 
Lộc; hàng sau cùng có các Tr. Lê Hựu, Đình Xuân Phúc... Ảnh 


Trần Cao Lĩnh) Bách Hợp 


XUÂN GIÁP TÝ 1984 


HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 


Tờ “Bách Hợp” do Trưởng Trương Trọng Trác thực hiện. 


139 


TK” WWwwrkl Qgmeahon B, tap dụ Prê erame 


cÝÍ thé$ SzOul Guneve 
N]Owvemef StHsso 
QrdanisatUon Tại. (Q22! 20 42 33 
ST 3 Monrtialte cu Cable : worldscout 
JiS Mlottvernpnt Scotit Teh:x: 428 139 wsb ch 


Box 78 !21†1Geneva 4 Swlzerland 


taszio Nagy Socrolary General 


3600-U1 Genêve, le 19 septembre 1985 


MHongieury Trân Van Khac 
Prégiđent fondateur (hon.} 
125 Woodridge Crescent *11 
Nepean, Ontario K2B 7T2 
Canada 


Cher ami, 
le vous remercie de votre lettre đu l6 septembre avec les annexes 


menttonnées, 


Je regrette beaucoup de n'avoÍr pas pu accepter votre invitation àâ 
cette belle rencontre mais, malheureusement, elle coinciđait avec notre 


Conférence monđiale que je ne pouvain pas quitter. 


D*autres sourceg m'ont informề đu beau succèn đe vọtre rassemble- 
ment et j'espẻre que đ*autres seronL organisếs À 1l'avenir. 


La seule triste nouvelle đe votre lettre est votre retraite đe la 
đirection active du mouvement, Permettez-moi đe vous remercier, au nom 


đe 1'Organisation mondiale et en mon nom prOpFe, pOUE tOUICE Ce@ gue VOU8 
avez fait pendant votre longue carrière pouL la Jeunesse vietnamienne. 


Je vous prie đ*agréer, cher emi, mes sgalutations bien cordiales. 


“jav 


baszlo Nagy 
Secrétaire qgếnẽral 


cc : Mr Philip Nguyen Van Tho. 
LN/AjdM 


Thư của Trưởng Laszlo Nagy, Tổng Thư ký Văn phòng Hướng đạo Thế giới gởi cho 
Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc. 


140 


THE SEDHUT ASSDDIATIDN DF AUSTRALIA 


N và „ 
“—+ 


4ifSiSXÌTN | BHG/aa/11762 


October 10, 1985 


HRUEE H. GARRNSEY An., M.8.E. 


HÁT! ONÁL EHÁIRMAN 


My dear Mr. Van-Khac, 


T am writing to acknowiedge and thank you for your letter 
dated 25th September last in which you referred to the 
message Ï forvwarded for your Jamboree at jJanbville, France; 
held in July this year, 


1 hayve heard from several sources that the gathering was a 
great success and ] regret very much that it was not possible 
for me to join you there and share some o£ the happy 
experiences, 


Ï was sorry to learn that you had resigned from the Central 
Committee of Vietnamese Scouting, and I would like to take 
this opportunity of paying a very sincere tribute to you for 
the great leadership you have given to Vietnamese 5Scouting 
over so many years. I hope that you will enjoy a well 
earned retirement, : 


l do of course know your successor, Dr, Philip Van Tho, very 
well and T am sure that he will maintain the fine tradition 
o£ leadership which you have given to Vietnamese 5couting ỉn 


the past. 
Wich my warmest regards. 


Yours sincerely, 


BRUCE H. GARNSEY 


Tran Van Khac, 
125 Woodridge Cres. No. l1, 
Nepean, Ontario, Canada, 


K2B 7TI2 
1TI0 


Thư của Trưởng Bruce H. Garnsey, Chủ tịch Hội Hướng đạo Úc gởi cho 
Sấu Siêng Năng Trần Văn Khắc. 


141 


^ 


¿ 


CHÀO nờnc ñ nẩM TELING+ÍONG 


VÃ ĐẠI CiAfNH H.Đ.V.N. 


* . : «š 


Trại Họp bạn “Thẳng Tiến” đầu tiên tổ chức tại Jambville (Pháp quốc) năm 1985. 


J 


x 
Qì 


n 
L®. 
* ỉ ~ 
~ " 
." ¬ 
-' “sẽ 
¬— 
_— 


Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc chụp ảnh 
lưu niệm với các Trưởng, từ trái sang phải: Trương 
Trọng Trác, Mai Liệu, Nghiêm Văn Thạch, Mai Xuân 
Tý và Nguyễn Văn Thơ, Nguyễn Trung Thoại 

(Ảnh: Nguyễn Bá Nghiệp) 


Đẳng sau Trưởng 


Sếu là Trưởng 
Ngựa Sốt Sắng 
Nguyễn Bá 
Nghiệp (hình bên 
trái, ở dưới), tác 
giả của một số 
hình ảnh đăng 
trong tập sách 
này. 


143 


đ) 


X5 H2 “e2 làn] 
2M 04, 22 CÁ «. (8y 246 
Jek.A~~ cu A 28 Suy 24 hộ, 1446 
t4) 72+ Mụy a- 7K? 221 /4c 
j3. vi xj, //,.32 2/27 


2⁄4 


VX⁄ 22 2 


7⁄44 V22 <⁄2⁄2e 


Tr. Trần Văn Khắc và các em HĐS người Việt 
tại Canada. 


Trưởng Sếu và Tr. Cáo Đỏ Mặt Trần Minh Thưởng 

tại Trại Họp bạn “Thẳng Tiến II” (Toronto, Ontario, 

Canada) 1988. Người ngồi bên cạnh phía bên trái 

đang phỏng vấn Trưởng Sếu cho tờ “Khai Phá” là 
Gấu Tận Tụy Trần Anh Mỹ. 


Huy hiệu chính thức của Trại Họp bạn “Thẳng Tiến” 
đầu tiên 1985 và “Thẳng Tiến II” 1988. 


NGANH CỰU 
HUŨN§ ĐẠO VIỆT NAM 


Trong chương trỉnh nghị sư tại trại Họp Bạn Th”ng Tiền ở' bên Pháp vào 
hề 1985, có mục "Thành lập ngành Cựu Hướng Dao." Bửa đố, đa sô thành 
viên tán thảnh, nhưng vỉ không tỉm đước ngưỏi đứng ra đãm nhiệm trọng 
trách, nên dự an đành hoàn lại. 


Cho đên đầu tháng 8, 1986, Hội Đông Trung Ưởng mới gởi ván thư đềncác 
Chi Nhánh để nêu lại vần đề, với sự nhận xét như sau: Nhận thầy ngành 
Cựu HĐ rât cần thiêt cho phong trào HĐVN ở Hãi ngoai, cho các đởn vị,với 
mục đích là: yểm trở tỉnh thần, kinh nghiệm, chuyên mÔn, nhân sự, và cả 
tải chánh nửa (nêu có thể đước). Cuôi thư lại có câu: mọi liên quan tơi 
việc thảnh lập ngành CựuHÐ, xin liên lạc với Tr. Trần Vản Khắc vàTr.Phan 
Như Ngân. Riêng về phẩn tôi, vỉ sức khỏe kém, nên tôi đã yêu cầu Trưởng 
Ngân vui lòng liên lạc với anh chị em ở các nởi, đế thắm đỏ ý kiển. 


, Vửa đây, anh Ngân cho tôi biêt rđng đã nhân đưốc một s8 thư phúc đấp, 
tỏ ý tán thành. Có ngưỏi lai cỏn muốn có ngay danh sách anh chị em Cựu 
để nôi lại tỉnh thân mật xa xưa. Tuy nhiên, việc này cũng chưa cần gâp 
cho lấm, chúng tôi còn chở đới thêm nhiều ý kiên của anh chị em, rồi sau 
sẽ quyêt định. 


Nhân địp nảy, tôi cũng xin phép đưỏc trã lởi một số thư hỏi về ngân- 
qủy của Hội Đổng Trung Ương, tưởng rẩng chứng ta cũng cớ một ngầngũy như 
hổi cỏn ` bên nhà chẳng. Hiện nay, tuy rẩng HDVN chúng ta đã cố tới 12 
chỉ nhánh ở` khấp nởi, với 5 đơn vị ở các đảo tam trí nưa, nhưng qũychắng 
có đổng nào cả. Những tiển niên liêm mä đơan sinh đống gốp cho đỏn vị , 
đều phải nộp cho liên đoàn địa phướng đề bảo hiểm cho các em mà thôi. Tử 
hề 1983, mọi chỉ phí về ván phỏng phâm, tiền liên lạc điện thoại viến 
liên, tiển vấng lai của nhân viên ban trị sự cũng như của mây trưởng Ủy 
viên Đoàn-Vản-Thiệp, Đỉnh Xuân Phức, Mai Liêu, Nghiêm Vản Thạch và Bùi 
Nắng Phán trong các cuộc viÊêng thám đơn vị, các trai huần luyện, các Hội 
nghị, đều tự mỉnh lo liệu lầy cả. Bởi vậy nên tôi rầt mong mỗi Hội Đổng 
Trung Ưởng sẻ cô gắng thành lập một cỏ câu Bãt vụ lởi(non-profit) đế mong 
ráng cơ chút tiển lảm nhúng cÔng việc cần thiêt như giúp đở các đơn vị 
còn ở` các Đảo, in các sach cán bẩn báhg Việt Ngỉ gởi cho nhứng nói mới 
thành lập (như sách Sối con, Phương Phấp hàng đội, Hướng Đạo cho tršẽ em, 
Hướng đân nghề Trưởng, Đường Thành Công...) 


Trong khi chỏ đợi ngày được gắp lại anh chị em trong kỳ Họp Bạn kỳ 2 
tại Toronto hè 1988, tôi xin anh chị em xem lá thỏ đưới đây của anh Phan 
Như Ngân nói về việc thành lập ngành Cửu HD 


TRẦN VẤN KHẤC. 


146 


Spring Valley, ngày 20 tháng 11 nắm 1986 


Thân gởi Qứy Trưởng và Anh Chỉ Em Cựu Hướng Đao Việt Nam 


Kính thưa Anh Chỉ em thân mên, 
Hiên nay, đã có rât nhiều Đoàn Hướng Đạo Viêt Nam đang hoạt đông khà: 


nỏi trên thê giới (Âu Châu: Pháp, BỈ, Anh, Tây ĐỨC, Hỏa Lan, Thụy SỈ, Ý, 
Na Uy; Mỹ Châu: Hoa Kỳ, Canada; Úc Châu; A Châu: Trại ty nan Hồng kõng ) 
chia thành 12 chỉ nhánh. 


Chúng tôi đước biêt rât nhiều Anh Chị Em Củu Hướng Đạo,vì hoàn cảnh 
hay tuổi tác, không trực tiệp tham gia sinh hoạt với các đơnv‡ HĐVN đang 
hoạt động, nhưng vâh tin tưởng vào lý tưởng và phưỏng pháp HĐ, vân tha 
thiêt với Phong trào Hướng Đạo, vẩn ấp ủ trong lòng tỉnh Huynh đệ Hướng 
Đạo thấmm thiết và muôn yêm trỏ các đơn vị HĐ đang hoat động. 


Chúng tôi mưồền anh chị em chúng ta có một hành động đóng gốp cu thể 
tích cực hơn bẩng cách kết hợp nhau lại thành một t chức, trước là để 
nôi Lại giây liên lạc giửa anh chị em chúng ta hầu thất chặt tỉnh huynh- 
đệ, sau là đề cố thê yêm trợ các đón vị HĐ về tỉnh thẩn, về kinh nghiệm 
về chuyền mÔn, về nhân sự, và, nếu có điều kiện, cả về tài chánh. Tuy 
nhiên tờ chức Cựu HĐ sẽ tuyệt đôi không xen vào công viêc nội bộ cưa các 
đơn vị, trửứử khi đước đỏn vị trường yêu cầu. 


Thực hiện đước công cuộc nảy, chúng ta cũng sẽ đóng góp đưôc một 
phần vào công cuộc xây dựng và phát triền Cộng đồng Việt nam,vỉkhi chúng 
ta đuy tri nhứng truy8nthồng HĐVN, thỉ đông thởi chứng ta cứng duy trỉ 
những truyền thÖng tôt đẹp của Dân Tộc chúng ta. 

Theo sự ước lưỏng của một sÐ Huynhtrưởng, th hiện nay khắp nám châu 
có chưng 1.500 Cựu HĐ (tức là 1/10 tổng sồ HĐVN trước ngày 30-4- ~75) thực 
là một lực lưóng hủng hậu. Vậy xin qúy Anh Chị em bớt chút thỉgiở nghiên 
cứu việc thànhlập t®chức này để cộngtác vào viêc pháttriêh HĐVN ở Hấi - 
ngoai, hầu cungcâp cho con em Việt Nam một môi trưởng giáoduc vui tưỏi 
lảnhmanh đê các em tránh đưỏc nhứng tệđoan đang lan trần khấp nởi lảm 
tan rã mọi gia đỉnh. 

Xin gửi theo đây một Bẩn Tham khảo ý kiên về tổ chúc Cứu HĐVN, rắt 
mong qúy Anh Chị em sớm giúp ý kiến xây dựng. 

Luôn tiện đây cũng lả địp Nắm Mới sếp đền, chúng tôi xin thânai gửi 
đên Qúy Trưởng và Anh chị em vả qưy Bảo Quyên, nhửng lỏi cầu chúc chân 
thành, Một Nắm Mới Thành CÔng và Hạnh Phúc. 


Thửa ủy nhiệm của Trưởng Trần Ván Khấc. 
3827 CONRAD DRIVE No.36 Dãâ ký tên: Phan Như Ngâần. 
SPRING VALLEY, CA. 92077 - U.S.A. 


# 


PHIÊU THAM KHẢO Ý KIÊN VỀ TỔ CHỨC CỰU HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 


Hệ vã TÊN sc¿soasesecccseoeeesaeesSinn ngày lAietfavabata ve. ế 4è 6s DO Lo, 6š. GiisxasesiaaG 

Ngày gia nhập HĐ ...... /6[chdrkii § š è ga iwWS NHgày TUỢCN HỨN vu«vesve se eeessee 

Tên Rưng (HĐA CÓ) (2:21 E366/242A56363/406/2005% 3 64261 

tôn: ví đầu TÊN sec (cáec021622/itaxaxTRUỐCE ĐVO voxzcvxeaeDENýserneseg 

Địa Chỉ hiện, tAÏ «¿+ eseeeosc6sss& s.s¿.: SỐ Điện Thoai ⁄‹¿:¿¿z‹ Ẻ 
Xin cho ý kiên về các điểm sau : (Xin gạch chứ thập(X) nêu đồng ý 

DANH XƯNG: Hội( ) Ngảnh (_ ) Ban Liên lạc (_ ) 


TỔ CHỨC : Đứng biết lập, ngơai HỘi Đổng Trung Ưởng ( ) 
Đứng như một ngảnh của HĐTU (_ ) 
Nên mởổi thêm các vị có thiên cảm vớói HD: Cố ( )Không( ) 
Nên chia thành tưng vũng rồng lốn (_ ) 
Nên chia thảnh Tiểu bang ( ) 
Nên chia thành Tihh ( ) 
Nên chia thảnh nhốm 5,10 anh em gẩn nhau (_ ) 

: Chữ ký, 
Nhưng ý kiên xây dựng khác ...........---«« sat 


147 


Trại-trưởng Lê-phục-Hưng 
tặng kỷ-vật 


Trưởng Trằn-văn-Khắc 
ngày Trưởng “lên chín"...mướơi 


Trường Mai-xuân-Tý lặng quà 
của bản Tin Liên-lạc 


MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ 
TRẠI HỌP BẠN HỢP-LỤỰC V 
(03-06/07-1992) 


Liên Lạc số 4 bộ mới 1992 


148 


CỬU TUẤN ĐẠI KHÁNH (1992) 


LÃO HUYNH TRƯỞNG TRẨN-VẪN-KHẮC 
VỊ SÁNG 5 Lập BUÔNG ĐẠO VIỆT-NAM 


ĐẨY 60 HẤM 


Năm 1992, nhà thơ Tuấn Việt đã gởi tặng Tr. Trần Văn Khắc bài thơ chúc mừng Cửu tuần Đại khánh. 


CHƯƠNG V 


Hết dấu đi đường 


Tin tức về Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc lìa rừng đã được loan 
báo rộng rãi trong giới Hướng đạo ở hải ngoại cũng như đến các Trưởng và 
HĐS Việt Nam ở quê nhà. 

Người loan tin chính thức, đầu tiên phải kể đến là Tr. Lê Phục Hưng 
(Cựu Chi nhánh Trưởng HĐVN tại Canada). Tất cả anh chị em Hướng đạo Việt 
Nam đều bùi ngùi và thương tiếc sự ra đi này. 

Trưởng Trần Văn Khắc sinh ngày 1 tháng 7 năm 1902 tại làng Hoàng Xá, 
phủ Thường Tín, tỉnh Hà Đông, Bắc Việt. Mất ngày 24 tháng 5 năm 1994 (tức 
ngày 14 tháng 4 năm Giáp Tuất) tại Ottawa, Ontario (Canada). Hưởng thọ 92 
tuổi. 

Tên Rừng là Sếu Siêng Năng, Sếu Đồng Nơi, Sếu Vườn, và Pháp ngữ là 
Héron Laborieux. 


Thế đấy, theo dấu chân của Sếu, chúng ta tạm dừng ở đây... 


150 


CHƯƠNG VỊ 


Vô cùng thương tiếc 


Hồi tưởng lại sáng ngày 21-5-1994, các anh em Hướng đạo Trưởng 
niên ở Montréal đã tổ chức một cuộc viếng thăm Trưởng Sếu. Hồi đó sức 
khỏe của Trưởng tuy có suy yếu, nhưng vẫn chống ba -ton lên lầu, xuống lầu 
một mình và nói chuyện với anh em rất minh mẫn sáng suốt. 


Sáng ngày 23-5 thì được tin Tr. Cáo Đỏ Mặt Trần Minh Thưởng cho hay 
là Trưởng Sếu phải vào nhà thương vì khó thở và khạc ra tí máu. 


Nhiều người thân và bạn bè đến thăm hỏi ngay sau hôm đó, Trưởng 
Sếu còn tỉnh táo, chào hỏi và trò chuyện... Nhưng đến sáng ngày hôm sau, 
tức là ngày 24 tháng 5, Trưởng Cáo Đỏ Mặt báo tin buồn là Trưởng Sếu đã ra 
đi vĩnh viễn từ 6 giờ 50 sáng. 

Tin buồn này được thông báo khắp nơi. 


Ngày 27-5, các Trưởng HĐVN ở Ottawa, Toronto và Montréal đã tổ 
chức lễ tiễn đưa, nghi thức, lửa dặm đường rất trang nghiêm và cảm động. 
Khiêng linh cửu có các Trưởng mặc đồng phục HĐ chỉnh tề gồm Tr. Nguyễn 
Trọng Phu, Nguyễn Trung Thoại, Nguyễn Kim, Lê Phục Hưng, Nguyễn Phan 
Pha, và Nguyễn Minh Phúc. 

Trong buổi lễ có phần đọc bản truy tặng Huân chương Bắc Đẩu (huân 
chương cao quý nhất của HĐTƯ-HĐVN), các huy chương và bằng tưởng lục 
của Scouts Canada. 

Bài Hội ca Hướng đạo Việt Nam và bài Tạm biệt đã cất tiếng cao trong 
buổi lễ đầy nước mắt này. 

Có rất nhiều tràng hoa phúng điếu và điện văn chia buồn. Theo di huấn 
của Tr. Sếu Siêng Năng thì tất cả tiền phúng điếu (mặc dù trong Cáo phó của 
gia đình có ghi rõ: Xin miễn phúng điếu) nếu có sẽ gởi vào quỹ của HĐTƯ- 


151 


HĐVN. Tr. Nguyễn Trung Thoại đã đọc điếu văn trước linh cửu Tr. Sếu Siêng 
Năng Trần Văn Khắc ngày 27-5 có đoạn viết: 


“Sinh ra trên thế gian này, di cũng phải một lần ra đi, nhưng sự ra đi của 
Trưởng quá bất ngờ, để lại bao sự tiếc thương cho những người thân còn ở 
lại, vì hai ngày trước khi Trưởng nhắm mắt lìa đời, một số Trưởng ở Montré- 
al về họp mặt với các Trưởng ở Ottawa để chúc thọ Trưởng. Trưởng vẫn còn 
ân cần thăm hỏi từng anh chị em, trao đổi ý kiến, và khi Trưởng đã rời nơi 
họp để đi nghỉ, thì tất cả anh chị em có mặt đều đồng ý sẽ tổ chức một buổi 
lễ đặc biệt, để cảm tạ Trời Đất đã ban tuổi Thọ cho Trưởng, dự định vào đầu 
tháng 7 sắp tới. Nhưng thật bất ngờ, thì sau đó, được hung tin Trưởng đã 
theo dấu đi đường của Cụ Baden-Powell. ” 


“Nếu Cụ Baden-Powell là vị Sư tổ của Hướng đạo thế giới, thì Thái thượng 
hoàng của Hướng đạo Việt Nam chính là Trưởng Trần Văn Khắc. Lúc sinh 
tiền, đối với Gia đình HĐVN, trưởng là một Huynh trưởng gương mẫu, anh 
chị em HĐ đã tìm thấy nơi Trưởng nhân cách một bậc đàn anh quý mến, một 
mẫu người mà chúng ta muốn theo. Người Hướng đạo đó, thấy việc nghĩa 
thì xông ra đảm đương, nhưng không muốn bận tâm người khác khen 
mình.” 


“Người Hướng đạo đó không nề hà nhận trách nhiệm, dù lớn, dù nhỏ, mỗi 
khi anh em nhớ đến uy tín và đức độ của mình. Bởi vậy, khi tuổi Thất tuần 
vẫn đứng ra làm Đạo trưởng, khi Bát tuần lại lãnh nhiệm vụ Chủ tịch Hướng 
đạo Trung ương, làm việc một cách hang say, đúng với tên rừng Trưởng đã 
mang trong suốt cuộc đời Hướng đạo: SẾU SIÊNG NĂNG.” 

“Thưa Trưởng Chủ tịch,” 

“Chắc Trưởng còn nhớ, trong đời sống Hướng đạo, Trưởng đã có lần Lên 
Đường, Lên Đường để Giúp ích, cùng đi có rất nhiều bạn đồng hành. Lần 
này, thêm một lần nữa Trưởng lại ra đi trong âm thầm và lặng lẽ, Lên Đường 
vĩnh viễn và không trở lại điểm Khởi hành, vì lần ra đi này, Trưởng không 


mang theo bị, gậy, ba-lô, nồi soong chén bót, cũng không cả Tiền bạc, nhưng 


152 


Trưởng chỉ mang theo một hành trang, một hành trang nặng trĩu, đó lò: Tâm 
hồn Hướng đạo...Vĩnh biệt Trưởng ”P°Ì 


Ngoài điếu văn của HĐTƯ-HĐVN đọc tại buổi an táng ngày 27-5 còn có 
Điếu văn tiễn biệt Cụ Trần Văn Khắc của Hội Người Việt Cao Niên Ottawg- 


Hull, trong đó có đoạn: 


“Chúng tôi củm phục tấm gương tận tụy, hy sinh của Cụ. Lúc nào Cụ cũng lấy 
cái vui của đoàn thể làm cái vui cho riêng mình. Cụ xây dựng đoàn thể là lẽ 
đương nhiên nhưng lại còn bận tâm, lo lắng cho từng mỗi hội viên một, nào 
là chỉ cách người này xin cấp dưỡng an sinh, hướng dẫn người nọ lập thủ tục 
xin tiền già, tiên hưu trí...” 

“Tuy sống trong cảủnh tha hương lữ thứ nhưng lòng dạ của Cụ lúc nào cũng 
sống động với quê hương. Cụ lo gìn giữ truyền thống dân tộc. Cụ thành kính 
tri ân tiền nhân trong nhiệm vụ dựng nước và giữ nước. Cụ khiêm tốn hòa 
nhã với mọi người trong tỉnh thần “Di Hòa Vi Quí”. Cụ thân thương thế hệ trẻ 
và Tết nào cũng nhắc nhở việc phát quà và lì xì cho các cháu bé.” 


“Người xưa thường nói: “Chết chưa phải là hết. ” 


“Người chết tuy thân xác trở về với cát bụi, nhưng tỉnh thần là những anh 
linh của tiền nhân, kết tụ lại từ thế hệ này qua thế hệ khúc tạo thành hồn 
thiêng sông núi, hun đúc tài năng cho thế hệ trẻ mai sau.” 


“Rồi mai đây, hình hài Cụ sẽ trở về với cút bụi nhưng tinh thần Trần Văn Khắc 
sẽ bất diệt...”!01 


Tưởng cũng nên biết là không những chỉ ở Ottawa tổ chức lễ truy điệu, 
mà sau đó còn có cả ở những nơi khác tổ chức như Hoa Kỳ, Úc, Pháp, Đức, 
Hòa Lan... và ngay cả quê hương và các trại ty nạn nữa! (Xem thêm bài 
tường thuật trên tờ Tùng Nguyên Số 6, Tháng 7 năm 1994 nơi trang 161, 162 
và 163 có kèm trong tập sách này). 


153 


CNZâ/ Còuh (Cười 
'C7zð CÀ CX?/ 


(1 thám 7) 


154 


TIN BUỔN HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM: 
SẾU SIÊNG NĂNG KHÔNG CỒN NƯA ! 


Đưọc tin trưởng Trẩầù Văn Khăc, sang lập viền phong trào Hướng đạo Việt nam da 
tư trần hồi lức 6 giỏ 40 sấng ngày 24 tháng 5 năm 1994 tại Ottawa, Canada. Hưởng 


thọ 92 tuổi, 


Đau bưổn nãy dã đưộc thông báo đến tất cả các Hướng Bạo sinh Việt nam l trên tần 
thế giỏi, kế cả quê nhà về sử ra đi vinh viễn nầy của 
“ trường. 


Sếu Siêng Năng là tên rưùg của cỗ trường Trần Văn 
_ Khắc, một trong nhưng ngưồi tiền phong, đem phong 
trào Hướng đạo dên thanh thiêu niên Việt nam tủ 
nhưng năm 1930. Suốt hòn 60 nấm dải, trưởng dã 
không ngưng phát triên và giữ vửng phong t trão tử Bắc 
Â chí Nam. Tư` một ngưồi vận Sộng sôi nổi d` trưởng thể 
duc Hã nội, cho tiến việc cầìn giữ nhưấg chức vụ như 
Tông Uy viên HĐ Nam ky (1936-1941), đạo trưởng 
đạo Lâm Viên - Đã lạt, Chủ tịch Ban Thưởng vu Hội 
đổùg trung ưòng HĐVN tử năm 1983 tử sau Hội nghị 
Costa Mesa, CA., Chủ n Sang lấp phong trao 
HĐVN (1985- 1282). Và gẩh ty nhất lä trường đa 
nhân jầm Hội trưởng Danh dư Hôi HĐ Trưởng Niền 
tư nam 1993 sau trai Họp bạn Thăng Tiên IV. 


Khai Phá xin tạm tông kết sò lưòc về nhưng chặn đường lịch sử đã dân dắt phong 

` ~ ” .. AI .A“ + k 
trảo trong suốt cuộc đỏi công hiện cưa trưởng: 

. Năm 1922, trướng Trần Văn Khắc đã biết đền mỗt hoạt động mồi mể thỏi bãy giỏ 
lä môn thê” dục thêÌthao đdảnh cho thanh niên. Trưởng dấ củng một số ngưồi bạn 
đưag ra thẩnh lập "Ban Đổng Tư Quân và câ` động Thể” thao" (Section de 
Scoutisme et de Propagande pour le Sport). 


. Năm 1930, đöan Hướng đạo Việt nam tiẩù tiền ra tôi mang tên ngưôi aô vải Lam 
Sỏn: LÊ Lới. Thoạt dầu là chỉ cố cac hồi viễn cưa trưởng thê” dục Hã nội lã đoän 
sinh, sau mối nhân thêm ö bên ngoài. 


. Đến năm 1932, trưởng Khắc vão lãm việc trong Nam và vận động thanh lập đoan 
Hiưồng đạo Việt nam đầu tiên ð Sãi kêu vão thấng 6. Kê đó các nòi hưởng ưng sôi 
nội và dấn đến viec hinh thàằnh một t6” chức gọi lã Tông cục Hướng đạo Nam ky 
(Féderation des Eclaireurs de Cochinchine). 


. Năm 1933, cũng với một sô trưởng phát hanh tở nguyệt san mang tên "Hướng 
Đao". 


.- Năm 1934, trưởng Trần Văn Khắc dã hướng dân phái doan MÐ Nam kỹ sang Nam 
Vang dử trại ra mắt LÐ Cao Mếền và lể tuyến hứa cưa Thái tử Norodom Monireth. 


9 


155 


. Năm 1935, trưởng dã đề`nghị tô chức trại họp ban toần quốc Bẩùu tiên tại Sầi gồn 
và đã dưộc hưởng ưñg nổng nhiệt. Trai mang tên: " Trại Huynh đệ" (Camp de 
Fraternite) với sự tham dử cưa các HĐS Băc kỷ vã Trung kỷ, Cao Mền, Trung hoa 
và Pháp. 

. Cuỗi năm 1936, Liên hội HĐ Pháp đấ cử trưởng Raymond Schlemmer, Uy viên 
Liên hội HĐÐ Công giao Pháp sang -Đõng dường Để tiền hãnh việc kết hộp các tô 
chưc HĐ tại “ thành một liên hồi chung. Tông Uy viên ba miền tại Việt nam đưộc 
hinh thánh gôìm có các “trường Höang Đạo Thúy và Bernard S miền Băc, Võ Thanh 
Minh vã Niedrist ö miển Trung, Trần Vấn Khăc và Huet ð miền Nam. 


. Năm 1938, trưởng Khắc và một số trưởng như Hoăng Đạo Thúy, Ta Quang Bưn, 
Trấn Điển, Cung Giữ Nguyền... đấ đưộc cầp Băng Rưng qua khóa BR đảù tiền đườc 
mò. tại Bạch Mã. 


. Năm 1941, ti€h thân tr.Trần Văn Khắc đã môi tr. Huỳnh Văn Diệp năm giử chức 
vụ ,Tông Uỷ viên HĐ Nam kỳ để có thồi gian sang Pháp chứa bênh (đêñ năm 1949 
mỗi trở về quê ông). Và trường dã xin nghỉ `viỆc tại Số Nghiên củu Nớng nghiệp 
về `Đã lạt dưỏng sức mãi cho đền năm 1953. Sau đó, trưông đã đôi cở sở thưởng mại 
của gia ðinh về hăn Đà lạt cho đến năm 1978. 


. Tư`thập niên năm 60-70, trường đã không trực tiêp hoạt đông về` Hướng đạo, 
nhưng đã cũng một số anh em HĐ thanh lập đưỏc Ban bảo trộ cho đao Lâm vip - 
Đã lạt đưộc gần 100 người. Kế đó trưởng đã tưng tạm thời giư chức vụ đao trứòng 
tạo Lầm Viên gẨn nửa năm trồi. 


. Tháng 10 năm 1978, trường và gia đỉnh tiấ äi vưột biên tim đưởng tự do, vã đã 
đưộc đðinh cư tại Canada. 


. Năm 1980, dử mối chân ướt chân ráo, trưởng Trần Văn Khăc đã đên tiêu bang 
Oregon, Hoa kỳ, đề tham dử trai hấp bạn kỷ niệm 50 năm phong trão HĐVN tại 
Scouters' Mountain. Gấp p một số trưởng kỳ cửu nhử tr. Mai Liệu (nguyên trai 
trưởng toần quôc HĐVN), tỉ: Nguyên Quang Minh (nguyên Tông thử ký Hồi 

HĐVN), tr.Đinh Xuân Phức... vã một sô trưởng khác. 


- Tháng 7 năm 1983, tại Costa Mesa - Caifornia (Hoa kỹ) mốt hội nghị HĐVN tại 
hải ngoại đưộc tð chức vối sự khuyên khich cua Văn phông Hội Hướng đạo Thế 
giối, vã sau một thôi gian nghiền cưi tinh binh sinh. hoạt tại các tịa phưởng, tr. 
Trần Vấn Khảé dã đê` nghị thänh lập một cò câũ tô "chức gọi l2 Hội đông _Trung 
ương Hướng đạo Viêt nam. Trưông cũng dã được bẩu lãm Chữ tịch Ban Thưởng vụ 
Hội đồng Trung ưỏng. 


Sau khi Hội nghị Costa Mesa thănh công, trướng Trần Văn Khă£ đã viết cuốn hồi 
ký "Lịch sử Hướng đạo Việt nam", vã Liên đoän Chi Lăng Toronto Canada dã đứng 
ra xuất bản và phát hảnh hổi đâù nắm 1985. -Đây lä một cuôn hồi ký rất phong phú, 
ghi lại những nết son lịch sử cưa phong trão HĐVN vão nhưñg ngay dâu thãnh lập 
cho đền hải ngoại. 


. Năm 1985, trưởng tham dự trại Họp bạn HĐVN toán thể giối lẩn thứ nhất đưộc tổ” 
10 


156 


chưé tại Jamville - Pháp quôc mang tên "Thăng Tiên". Theo lỏi mỗi của toän thể 
hội nghị, trưởng đã nhân lổi giữ chức vụ Chủ tịch Sáng lập phong trao HĐVN 
(1985-1989). 


. Năm 1988, một lân nưã trưông đã đền tham dự trại họp bạn HĐYVN toan thế giỏi 
lẩầh thú hai được tô chức tại Everton, Ontario, Canada. Trại mang tên "Thăng Tiên 
II" (và kể tử sau kỳ trai nầy, vi ¡ ly do súc khoe không cho phép, trường | đã không đến 
dự họp bạn Thắng Tiên III ð San Jose, California năm 1990 vã Thăng Tiền IV tại 
Le Breuil, Pháp quôc nắm 1993) 


- Tháng 7 năm 1992, tại trai Họp, Lực V tõ 'chưc ð Ottawa, Canada. Tơän trại dấ tê 
cbưc sinh nhật lần thứ 90 cửa trưởng. 


. Trong phiên họp Đại hội đông ò trai Thắng Tiên IV hồi mùa hề năm 1993 đã có 
đề` nghị trưởng Trần Văn Khắc lầm Hội trưỏng Danh dự Hội Trường niên HĐYVN, 
vã trưởng củng đã nhận lồi mỗi nay. 


Tướng cúng nên nhăc lại, đôi với cac HĐS Viêt nam tại tiêu bang Oregon th cúng 
có đổi chút kỷ niềm với cỗ trưởng Trần Văn Khšăé. Không nhưng ở tai Scouters" 
Mountain hồi mửa hẻ năm 1980, Costa Mesa, Cali. 1983, mà tại Everton, Ontario, 
Canada hồi mửa hề nắm 1988, tr. Trần Văn Khăc đã luôn luôn thấm höỗi, quan tâm 
đến sinh hoạt tại đia phưởng (Oregon). " Z2 z#⁄ / tưng VỀ e2 pÁong trao UJĐVX 
23527 ngoại, trong Øớ có "ortanở ““.. 72/7 Ấy VO2Zg răng, ca£ nởi có (bê V77, 
trưởng kên Kác s4 /J?/ đ' regon nói riêng, v2 ở `/Joa kÿ nói chung, nÊU có + x22 
m2 chúa rẻ Ø/ .2//0, „ôi v2/ anl em, cí nhân tñ7 42Ôzg nên môi c1 não ca. Ó: Øỏn 
v/ cầng nên /2ƒ . c4/ 11u€ Z⁄42 cưa 27/ưông Zao 2 kếÍ tinh, xơa 5ô 7/222 sự x/U 
m/É0, Đöan kê! với nšau, vui về Đố? vôi cái tia (âD uỖng Zao. Nớ/ VỐI anÄ ez 2ô 
zô/ rrên đỏ " (Trích bài: Khai Phá và Cuồc phong vân tr. Trâh Vấn Khăé nhân dịp 
họp ban Thăng Tiền II, 1988) 


Lể tiên dưa Sêu Tông Năng Trầù Vấn Khắc vể nỏi an nghỉ. cuối củng đã diễn ra vao 
ngầy 27 tháng 5 năm 1994. _Khiêng linh cư có cac trường Nguyên Trọng Phu, 
Nguyên Trung Thoại, Nguyên Kim, Lê Phục Hưng và Nguyên Minh Phúc vôi đồng 
phục Hướng đạo chinh tể` Hồi ngưồi Việt Cao niên Ottawa-Hull cứng đế đọc điên 
văn tiền biêt. Cac đòn vì HĐVN ö 'khăp nôi trên thê” giối vã tại quê nhà củng đã gôi 
lồi chia buồn đê gia dinh cô tr. Trần Văn Khắc. Một sô nói 8ã tô "chưé lế 1 truy điều, 
như tại Little Saigon (Westminter, California), Ottawa - Canada... 


Trên nhưng tưng báo nãy, Khai Phá và Kha đoän Hướng đạo Bạch Đăng, cũng tất 
cả cac thần hửn Hướng đạo tại Portland, Oregon xin chân thanh gòi đêñ tang quyên 
lồi chia buổh thâm thiết vã nguyện câu hưởng hồn cô tr. Trần Vấn Khăãc % tiểu 
diêu tiên canh. Thằnh kiáh tưởng niềm môt trưởng tiên phong ky cửu của phong 
trão Hưòng đạo Việt nam. 


Hinh trên: Cô trụ 
Trẩn Văn Khắc 
trong bài diễn văn 
khai mạc tại trại 
họp bạn Thăng 
Tiến II (1988). Bên 
phải lã thủ bút vỏi 
chữ ký tên rứng. 


2 T : t lờy 
X5 SÃ ⁄ cé<, 23.. `. <~. 


f c3 ` — 
+4 2⁄42 Vư` L7 He-Ặ. 


⁄2:z“éa..V 


- £ ® dí #24 


} 
Lxxtsc. 
[ 
j. 
II 
» 


ờg 8 năm 1980, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ trưởng Trần Văn 


Khác về dự trại họp bạn kỷ niệm 50 năm phong trào Hướng đạo Việt 
nam tạ Seouters` Mountain (Oregon). 


41I.. dù mới định cư ở Ottawa (Canada) chỉ được vài tháng, 


trưởng Trần Văn Khắc đã không ngần ngại với tuổi già sức yếu lại 
hãng hái góp mặt tham gia với các trưởng Mai Liệu, Đinh Xuân 
Phức, Trần Văn Đường, Trần Cao Lĩnh, Đỗ Quý Toàn, Phan Thị 
Nguyệt Minh, Hà Dzũng, Nguyễn Quang Minh... và một số trưởng, 
đoàn sinh ở địa phương cũng như các nơi khác. Có lẽ không ai quên 
được sự lo lắng của trưởng Trần Văn Khắc đối với phong trào Hướng 
đạo Việt nam ở lúc này, trưởng luôn luôn hỏi thăm cặn kẽ, chỉ tiết, 
và góp ý xây dựng. Hình như có một cái gì đó đã thôi thúc trưởng 
tiếp tục và quan tâm đến phong trào nhiều hơn lúc nào hết... 


ẤÍ8, năm sau, cũng tại trên phần đất của Hiệp Chủng Quốc Hoa 
Kỳ, Costa Mesa (California) đã hân hạnh đón tiếp trưởng Trần Văn 
Khắc, người anh cả của phong trào HĐVN, về dự Hội nghị Trưởng 
trong hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 1983. Chúng tôi vẫn nhận thấy sự 
hăng say và nhiệt tình của trưởng Khắc lại càng thêm rõ rệt, ở cái 
tuổi đã 80 mà vẫn còn “gân”, còn “ham chơi” và đầy nhiệt huyết như 
vậy thì thật là hiếm có! Hội nghị Trưởng sau đó đã bầu ra Ban 
thường vụ Hội đồng Trung Ương HĐVN do trưởng Trần Văn Khắc 
làm Chủ tịch để liên kết với các tổ chức và đơn vị HĐVN ở khắp các 
nơi trên thế giới theo đường hướng chung của phong trào được để ra. 


3. những năm kế tiếp, chúng tôi lại có dịp gặp trưởng Trần Văn 
Khắc tại trại họp bạn “Thẳng Tiến” đầu tiên được tổ chức tại ngoại 
ô thành phố Paris (Pháp quốc) vào dịp hè năm 1985. Tại đây, trưởng 
Khắc tuy rời khỏi Hội đồng Trung Ương nhưng cũng đã nhận lời với 
chức “Chủ tịch sáng lập Phong trào HĐVN' với lời mời của toàn thể 
hội npị. 


159 


_— đến năm 1988, cũng vào dịp hè tại Everton, Ontario 


(Canada), trại họp bạn “Thẳng Tiến II” cũng đã đón tiếp trưởng 
Trần Văn Khắc đến dự. Lần này trưởng đã dành cho Khai Phá một 
tình cảm thân thiết hơn lúc nào hết, thăm hỏi như những người anh 
em ruột thịt! Trưởng đã không quên, nhắc đến những ngày trại tại 
Scouters" Mountain mà liên tưởng đến Đà Lạt quê nhà, đến những 
sinh hoạt Hướng đạo dưới nắng ấm và không khí mát lạnh, pha trộn 
với những hương thơm của những cây thông xanh tươi và đầy nhựa 
sống. “ Chúng ta đem chuông đi đắm xứ người với bầu nhiệt huyết 
của tuổi trẻ và lòng yêu mến phong trào, sao cho xứng danh là người 
Hướng đạo Việt nam...chúng ta đã không bỏ cuộc chơi!”, trưởng 
Khắc đã luôn luôn đặn dò như vậy. 


ữ... tất cả những lần gặp gỡ đó, tuy ngắn ngủi nhưng rất thấm 


tình huynh đệ Hướng đạo. Một người huynh trưởng rất tận tâm, cống 
hiến hết mình với phong trào dù tóc đã bạc phơ và sức khỏe có phần 
giới hạn! Trưởng đã không quãng ngại nhọc nhằn khó khăn, lặn lội 
phương xa góp mặt dẫn dắt đàn em tham gia cuộc chơi, từ những 
cuộc gặp gỡ chốc lát, cho đến những trại họp bạn lớn nhỏ...ở đâu 
trưởng cũng đều hăng say... Nhưng tiếc thay, sáng ngày 24 tháng 5 
năm 1994, trưởng Trần Văn Khắc đã từ giã cuộc chơi! hưởng thọ 92 
tuổi. Đau buồn này đã được thông báo đến tất cả các Huynh trưởng 
và Hướng đạo sinh Việt nam ở khắp nơi trên thế giới, kể cả quê nhà 
về sự ra đi vĩnh viễn này của trưởng. Trong Ngày Tỉnh Thân Trần 
Văn Khắc (theo quyết định của Hội đồng Trung Ương Hướng đạo 
Việt nam đã chọn ngày 1 tháng 7), chúng ta nhớ lại những kỷ niệm 
với trưởng, người tiên phong của phong trào Hướng đạo Việt nam 
với lòng kính phục và trìu mến. 


C) 


<SC#Œw( 9ø. 


Tôi mơ ước trọn đời chỉ làm những việc nhỏ mọn, 


nhưng làm với một tấm lòng rộng rãi. 
Maggy 


160 


bì 


Ị 


Số 6 


TÙNG NGUYÊN 


BẢN TIN HỘI ĐỒNG QUỐC GIA HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM - CHI NHÁNH HOA KỲ 
2717 S. CENTER STREET, SANTA ANA, CA. 92704 ĐT: (714) 540-0961 FAX (714) 540-9192 


Tháng 7 năm 1994 


Trưởng "Sếu Siêng Năng" TRẦN VĂN KHẮC, 
Sáng Lập Viên của phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam, đã từ trần tại Ottawa, Canada. 


Rạng sáng ngày 24 tháng 5 
năm 1994, Chi Nhánh Trưởng chỉ 
nhánh Canada, Tr. Lê Phục Hưng, 
khẩn báo hung tin Trưởng Sáng 
Lập Viên Phong Trào Hướng Đạo 
Việt Nam Trần Văn Khắc đã từ trần 
vào lúc 6 giờ 50 sáng tại Ottawa, 
Canada. Hung tin nầy mau chóng 
được chuyền đến tất cả các chỉ 
nhánh, các Trưởng và các đơn vị 
Hướng Đạo Việt Nam khắp nơi 
trên Thế Giới, gây nhiều bàng 
hoàng đau xót và thương tiếc của 
toàn thể Đại Gia Đình HĐVN. Đây 
là một tang biến và mất mát lớn 
nhất cho phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam từ khi thành lập đến nay. 


Trưởng Trần Văn Khắc 
sinh ngày 1 tháng Bảy, 1902 tại làng 
Hoàng Xá, quận Thường Trú, tỉnh 


Hà Đông (Bắc Việt Nam) với tên 
rừng là "Sếu Siêng Năng". Tạ thế 
ngày 24 tháng 5 năm 1994, hưởng 
thọ 93 tuổi. 

Trước khi thành lập phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam, Trưởng 
Trần Văn Khắc là một Thể Tháo 
Gia, tình cờ đọc được ở thư viện các 
tài liệu về những sinh hoạt của Tổ 
Chức Hướng Đạo do Huân Tước 
Baden Powell thành lập tại Anh 
Quốc. Dựa theo các tài liệu Hướng 
Đạo này, Trưởng Khắc đã cùng với 
một số bạn bè đang sinh hoạt tại 
trường Thể Dục Thể Thao Hà-Nội, 
thành lập Đoàn Lê Lợi, vị anh hùng 
áo vải Lam Sơn, và lấy danh xưng 
là Đồng Tử Quân vào năm 1930. 
Đây có thể gọi là đơn vị Hướng Đạo 
đầu tiên của Việt Nam, vì chỉ một 
thời gian ngắn sau Đồng Tử Quân 
(vì là danh xưng của người Hoa) 
được đổi sang thành Hướng Đạo và 
Thiếu Đoàn Lê Lợi là đơn vị đầu 
tiên của Phong Trào Hướng Đạo 
Việt Nam. Đến năm 1931, Trưởng 
Khắc thành lập đơn vị thứ hai, một 
bầy Ấu, tại Hải Phòng. 

Vì muốn phát triển phong 
trào Hướng Đạo, Trưởng Khắc đã 
tự ý xin đổi vào Sàigòn, làm cho Sở 
Khảo Cứu Nông Lâm. Tại Sàigòn 
Trưởng Khắc đã hợp tác với một số 
các Trưởng nửa để thành lập Tổ 
Chức Hướng Đạo Nam Phần, từ đó 


161 


Liên Hội Hướng Đạo Nam Dương 
(tên Pháp là FIAS) đã thành hình 
mau chóng với sự ra đời của Hướng 
Đạo Cao Miên. Triều đình Cao 
Miên đã cử vị Giám Đốc Học 
Chính qua Việt Nam tiếp xúc với 
Trưởng Trần Văn Khắc để hỏi thể 
thức, thu thập tài liệu và nhờ 
Trưởng Khắc giúp thành lập 
Hướng Đạo Cao Miên. Năm 1934, 
Trưởng Khắc đã đích thân hướng 
dẩn một phái đoàn HĐ Nam Phần 
qua Nam Vang dự trại ra mắt của 
HD Cao Miên và chính Trưởng 
Khắc đã nhận Tuyên Hứa của Thái 
Tử Nordom Monireth Sihanouk. 

Trưởng Khắc còn là sáng 
lập viên của đơn vị HĐ đầu tiên tại 
Huế. 

Trưởng Khắc đã đấm nhiệm 
chức vụ Tổng Ủy Viên HĐ Nam Kỳ 
từ năm 1936 cho đến năm 1941 thì 
phải tạm ngưng để sang Pháp chửa 
bệnh sưng phổi, tuy nhiên Trưởng 
Khắc vẩn được tính nhiệm trong 
vai trò Tổng Ủy Viên Hội Hướng 
Đạo Nam Kỳ trong niên khóa 1942- 
1945. Năm 1949 Trưởng Khắc từ 
Pháp trở về ĐàLạt dưỡng bệnh, rồi 
sao đó đã chọn nơi này làm nơi 
sinh sống, tại ĐàLạt Trưởng Khắc 
đã tích cực hợp tác với các trưởng 
như Lê Xuân Đăng, Lê Phi, Phan 
như Ngân, Tôn Thất Sam, Nguyễn 
Xuân Mộng, Nguyễn Trọng Phu và 


v.v.. để giúp đở các HĐS Đạo Lâm 
Viên trong các sinh hoạt HĐ và gây 
quỷ xây dựng Đạo Quán. Năm 1978 
Trưởng Khắc vượt biên sang ty nạn 
tại thành phố Ottawa, Canada. 

Vào năm 1983, Trưởng 
Khắc được Hội Nghị Trưởng 
HĐVN tại Costa Mesa (California) 
bầu làm Chủ Tịch Hội Đồng Trung 
Ương HĐVN tại hải ngoại, vừa 
được thành lập theo đề nghị của 
Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới, 
để giúp đở các HĐSVN tại hải 
ngoại nhằm duy trì văn hóa truyền 
thống Việt Nam. Năm 1985, vì lý do 
tuổi tác quá cao, không còn đủ sức 
khoẻ để đãm nhiệm tốt đẹp chức 
vụ Chủ Tịch HĐTU-HĐVN, tại Hội 
Nghị Thế Giới Trưởng HĐVN 
trong khuôn viên của trại họp bạn 
Thẳng Tiến ï tại Jampville, Pháp đã 
bầu Trưởng Nguyễn Văn Thơ thay 
thế cho Tr. Khắc trong vai trò Chủ 
Tịch HĐTU-HĐVN và Tr. Khắc 
nhận làm Cố Vấn và Chủ Tịch 
Danh Dụự. 

Trong thời gian tá túc tại 
Canada, Trưởng Khắc đã ghi danh 
sinh hoạt với Hội HĐ Canada và 
liên tục hướng dẩn, giúp đở các 
sinh hoạt của các đơn vị HĐ tại 
Ottawa, Montreal và Toronto. 

Thời sinh tiền, Trưởng 
Khắc rất được các Trưởng và HĐS 
tỏ lòng kính yêu vì Trưởng Khắc 
luôn luôn hồi âm tất cả thư từ của 
bất cứ ai gởi đến. Tuy sức khoẻ 
ngày một yếu kém Trưởng Khắc đã 
không ngừng hoạt động cho cộng 
đồng người Việt như Hội Cao Niên, 
Hội Người Việt tại Ottawa. 

Trước khi lâm chung, 
Trưởng Khắc đã căn dặn thân nhân 
được liệm xác của Trưởng trong 
đồng phục Hướng Đạo và tang lể 
được cử hành theo nghỉ thức của 
Hướng Đạo. Thân quyến đã thỏa 
mãn ước vọng của Trưởng Khắc và 
tang lể đã được củ hành trọng thể 
và nghiêm chỉnh lúc 9 giờ sáng 
ngày 27 tháng 5 năm 1994 tại 


Ottawa, do các Trưởng và các 
HĐSVN thuộc chi nhánh Canada 
phụ trách. Xác của Trưởng Khắc đã 
được hỏa táng để mang về quê 
hương Việt Nam sau này. 

Để ghi nhận công lao sáng 
lập và tổ chức đội ngũ Hướng Đạo 
Việt Nam kiên trì suốt 64 năm qua, 
trong tang lể của Tr. Trần Văn Khắc 
tại Canada, phong trào Hướng Đạo 
Việt Nam đã truy tặng " Bắc Đấu 
Huân Chương " tù Hội Đồng Trung 
Ương Hướng Đạo Việt Nam, huy 
hiệu " Hướng Đạo Sinh Xuất Sắc " 
là huy hiệu cao quý nhất của Hội 
HĐ Canada, huy hiệu " Huựnh Đệ 
Hướng Đạo Quốc Tế " của Hội HĐ 


Hoa Kỳ, các huy hiệu và thông điệp 
chia buồn từ Văn Phòng Hướng 
Đạo Thế Giới, Hội Nữ Hướng Đạo 
Hoa Kỳ, các Hội Hướng Đạo và các 
hội đoàn khác trên Thế Giới. 

Khắp Thế Giới, tại những 
nơi có sự hiện diện của những 
Hướng Đạo Sinh Việt Nam, đã 
đồng thanh tổ chức các lể Cầu Siêu, 
Cầu Hồn và Truy Điệu cho Trưởng 
Sáng Lập " Sếu Siêng Năng " Trần 
Văn Khắc. Tại Hoa Kỳ các vùng 
như San Jose, Orange County, 
Portland, Houston, Washington 
DC, Virginia, Florida, Philadelphia 
và v.v... Tại các chỉ nhánh như Hoa 
Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Úc Châu, 


TRUY piEụ 
“52g xà TRẤN L VĂN KhÍt 


Quang cảnh của buổi Lể Truy Điệu cho Tr. Trần Văn Khắc 
do các Liên Đoàn HĐVN tại miền nam California tổ chức. 


Trang 2 


162 


Na-Uy, Bỉ Quốc, Anh Quốc, Hoà 
Lan, Thụy Sỉ, các trại ty nạn và tại 
Việt Nam. Các cáo phó, phân ưu và 
chia buồn đã được đăng tải nơi các 
báo chí và truyền thông của người 
Việt. Đồng thời các điện văn chia 
bưồn và các vòng hoa thương tiếc 
đã tấp nập gởi về cho thân quyến 
của Trưởng Khắc từ Hội Đồng 
Trung Ương HĐVN, Chi Nhánh 
Hoa Kỳ, Chi Nhánh Canada, Chi 
Nhánh Úc và từ Văn Phòng Hướng 
Đạo Thế Giới, các Hội Hướng Đạo 
bạn, rất nhiều các hội đoàn, các 
đoàn thể và các thân hửu HĐ. 
Riêng tại miền nam của 
tiểu bang California, các Liên Đoàn 
Hướng Đạo Việt Nam tại đây gồm 
có LĐÐ Hùng Vương, LĐ Chi Lăng, 
LĐ Vạn Kiếp, LĐÐ Lam Sơn và LÐ 
Trường Sơn, đã phối hợp với Hội 
Đồng Quốc Gia HĐVN Chi Nhánh 
Hoa Kỳ, đã trang nghiêm tổ chức 
trọng thể Lể Truy Điệu cho Trưởng 
Trần Văn Khắc vào lúc 10 giờ sáng 
ngày 5 tháng 6 năm 1994 tại 
Westminster Cultural Center, thuộc 
quận Cam. Với sự hiện diện của các 
Trưởng như Huỳnh Văn Nhu, Đỉnh 
Xuân Phức, Đoàn Văn Thiệp, Đổ 
Văn Ninh, Nguyễn Thị Đáp, Lê 
Mộng Ngọ, Tôn Thất Hy, Nguyễn 
Duy Mỹ, Võ Trọng Di, Nguyễn 
Văn Mỹ, Cao Thị Thanh Hương, 
Nguyễn Đức Lập,Nguyễn Khanh, 
Lê Đức Phẩm, Nguyễn Duy Trường 
Sơn, Nguyễn Duy Đạt, Nguyễn 
Đoàn, Lý Trí, Nguyễn Tiến Minh, 
Nguyễn Khả Nhơn, Nguyễn Thanh 
Lương, Lê Anh Dũng... các đại 
diện đoàn thể và sinh hoạt trong 
cộng đồng như Gia Đình Phật Tủ, 
Trung Tâm Việt Ngữ Huệ Quang, 
Hội Cộng Đồng Người Việt miền 
nam California, Hội Cao Niên Á- 
Mỹ, nhật báo Người Việt, đài phát 
thanh Litle Sàigòn Radio... ông 
Nguyễn Văn Giai, MS Nguyễn 
Quang Minh ... cùng rất đông các 
Trưởng và HĐSVN đã và đang sinh 
hoạt với phong trào, các phụ huynh 


HĐ và các thân hửu trong cộng 
đồng hiện diện trong buổi lể truy 
điệu. 

Lễ Truy Điệu đã diển ra 
thật trang nghiêm và long trọng với 
đầy đủ các nghi thức cổ truyền. Cả 
hội trường im phăng phắc khi bài 
văn tế cố Trưởng Trần Văn Khắc 


“được đọc lên hòa với tiếng độc 


huyền cầm não ruột của Tr. Lê Đức 
Phẩm đã làm cho rất nhiều người 
không cầm được nước mắt. Các 
trưởng Nguyễn Đức Lập, Đoàn Văn 
Thiệp, Tôn Thất Hy trong phần 
phát biểu đã đứng trước bàn thờ 
của Trưởng Khắc, nhắc lại đức tính, 
cùng những đóng góp của Người 
Anh Cả này, cho phong trào, cho 
đàn em. 

Trong buổi lể truy điệu có 
sự hiện diện của hai người cháu 
ngoại của Trưởng Khắc. Tr. Lê Đức 
Phẩm thay mặt ban tổ chức, đã trao 
tặng số tiền là Một Trăm Sáu Muươi 
đô-la do mọi người phúng điếu cho 
hai vị nầy. Cháu ngoại của Trưởng, 
Khắc đã thay mặt cho gia đình đáp 
tạ với các anh chị em HĐVN và 
quan khách, và tuyên bố sẽ chuyển 
số tiền phúng điếu nhận được nầy 
vào quỷ yếm trợ sinh hoạt HĐVN 
mà Trưởng Khắc đã thành lập. 


Một hành động rất là cấm 
động là toàn thể các Trưởng và các 
đoàn sinh của các Liên Đoàn HD 
tại miền nam California, hiện diện 
trong buổi lể truy điệu, đã đồng thể 
tháo khâu khăn quàng đang đeo, 
thay vào đó một khâu khăn quàng 
khác màu trắng, để biểu hiệu cho 
việc mang tang cho Trưởng Khắc và 
để tỏ lòng tưởng nhớ đến người 
anh cả đã đầy công sáng lập ra 
phong trào HĐVN. Sau đó các 
HĐS và thân hửu đã quây quần 
thành vòng tròn trước chân dung 
của Trưởng Trần Văn Khắc hát lên 
những bài ca " Nguồn Thật", " Mây 
gió mâu tan hợp... Còn trời cò! ion 
song, còn người còn đoàn 0iên ”.. 

Tất cả các Trưởng và các 
HĐSVN tham dự trong buổi lể 
Truy Điệu đã ngậm ngùi nhớ tới 
công lao của Người Anh Cả đã sáng, 
lập ra phong trào. 


Sêu S¿êng Năng 


vVˆ 
Z TRẤN VĂN KHẮC 


Tr. Trần Văn Khắc đang thăm viếng các HĐSVN của Liên 
Đoàn Bạch Đằng ( Orange County-CA), vào năm 1983. 


163 


Giúp Ích (Số 4, 1994) 


Đường Truyền-Giáo Quốc-Tế tại Việt- 
Nam, International Missionary 
Pathfinding, mà Mục-Sư dịch là 
HƯỚNG-DẠO TRUYỀN-GIÁO QUÕC-TẼ. 
Tổ-chức này được 7O tuổi và có mặt tại 
200nước. Cũngtheo MS Nguyễn-Quang- 
Minh, tổ-chức này sẽ do các Giáo-Hội 
Mỹ tài-trợ và có các lợi điểm sau: hữu 
thần, độc-lập với chính-quyền, tạo tỉnh 
huynh-đệ giữa các tôn-giáo. MS Minh 
đã gia-nhập tổ-chức này từ năm 8 tuổi. 
Ông cho biết: "Cấp HD Sư NQM (Master 
Guide) nhận tại Singapore 1956 cùng 
năm làm Tráng-Sinh lên đường, HD 
Công-Dan Anh-Quốc Singapore khi 18 
tuổi”. 


TRƯỜNG HOANG-ĐẠO-THUÝ 
QUA ĐỜI 


Trưởng Hoàng-Đạo-Thúy đã từ trần 
ngày 5 tết Giáp-Tuất, tức 14 tháng 2 
năm 1994 tai Hà-Nội, hưởng thọ 94 
tuổi. 

Trưởng Thúy là một trong những 
Trưởng tiên-khởi của Phong-Trào HD 
tại VN. Trưởng Thúy còn là tác-giả một 
số sách Hướng-Dạo như: Dội Của Tòi, 
Hướng-Đạo Doàn,...Danh-từ Hướng- 
Dạo được Trưởng cải- đổi từ danh xưng 
lúc đầu là Dồng-Tử-Quiân. 

Trưởng Thúy đã hợp-tác với Trưởng 
lão-thành Tràn-Văn-Khắc điều-khiển 
thiếu đoàn Lê-Lợi từ năm 1930. Một 
năm sau, Ấu đoàn của Trưồng Thúy 
thành-hỉnh. Năm 1936, Trưởng lập 
Tráng-Đoàn Lam-Sơn rất nổi tiếng sau 
này. Năm 1937, Trưởng Lên Đường. 
Trưởng đã từng là Tổồng-Ủy-Viên Bắc-Kỳ 
thuộc liên-hội HD Dông-Dương. 


Trưởng Hoàng-Dạo-Thuý ba ngày 
trước khi mất (ảnh Khai-Phá) 


Trưởng Trần-Văn-Khắc tại trại họp bạn 3-5/7/92, Ottawa 


TRƯỜNG TRẦN-VĂN-KHẮC 
QUA ĐỜI 


Trưởng lão-thành Trần-Văn-Khác đã 
qua đời lúc 6:50 sáng ngày 24-5-1994 
tại Ottawa,Canada, hưởng thọ 93 tuối. 
Trước khi mất, Trưởng dặn thân-nhân 
liệm Trưởng trong đồng-phục HD. 

Trưởng đã lập đoàn Hướng-Đạo tiên- 
khởi Lê-Lợi tại trường thếể-dục Hà-Nội 
(EDEP) vào tháng 9 năm 1930 cùng với 
các Trưởng phụ-tá Nguyễn-Văn-Chính, 
Đào-Trọng-Cương, Tạ-Văn-Giục, Trần- 
Duy-Hưng, Phạm-Khắc-Lập, Trần-Ngọc- 
Quyên, Ngô-Thế-Tân,..Tháng 4 năm 
1932 Trưởng Tràn-Văn-Khắc đổi vào 
Nam và phát-động phong-trào tại đây. 
Trưởng đã liên-lạc với các Trưởng 
Nguyễn-Văn-Chãn, Tràn Coln, Huỳnh- 
Văn-Diệp và Lương-Thái để thành-lập 
Hướng-Đạo tại Sàigòn. Năm 1983, 
Trưởng cùng với các Trưởng khác thành- 
lập Tổng Cục Hướng-Đạo Nam-Kỳ và 
bầu Ông Tràn-Văn-Kha làm Hội 
Trưởng. Dầu năm 1934, Trưởng Khắc 
và một số Trưởng được mời tới Carnbodia 
để làm lễ tuyên-hữa cho Đồng Cung 
Thái-Từ Norodom Monireth. Ngày 3-5/ 
7/1992 một trại họp bạn đã được tổ- 
chức tại Ottawa để mừng sinh-nhật thứ 
89 của Trưởng, hội HD Canada dã trao- 
tặng huy-chương Phục-Vụ Hướng-Dạo 
- Good Service To Scouting - cho 
Trưởng. Dây không những là vinh-dự 
riêng cho Trưởng Tràn-Văn-Khắc mà 
còn là của HDVN tại hải-ngoại. 


Giúp-Ích 8é 


164 


TIN-TỨC SINH-HOẠT HĐÐ 
tại Australia 


—Liên-đoàn Quang-Trung (Melbourne, 
Australia): Tuy mới thành-lập được vài 
tháng, Liên-Đoàn đã tích-cực tham-gia 
hội chợ Tết Giáp-Tuất của cộng-đồng 
người Việt tổ-chức tại Melbourne. 
Hàng trăm tờ bướm giới-thiệu HDVN, 
sách báo HĐ, một số thủ-công do các 
đoàn-sinh thực-hiện được trưng bày 
trong gian hàng thông-tin. 
—Lièn-đoan Đõng-Da (Brisbane, 
Autralia): Liên-đoàn Dống-Đa đã đóng 
góp vào hội Tết Giáp-Tuất do Cộng- 
Dồng Người Việt Tự-Do tại tiểu-bang tổ- 
chức tại Brisbane. Các đoàn-sinh đã 
làm hàng rào danh-dự để chào mừng 
quan-khách, tham-gia giữ trật-tự và 
cứu thương. 


—Lièn-doan Bạch-Đăng (Perth, 
Australia). Các Ấu và Thiếu Sinh thuộc 
Liên-Đoàn đã rất tích-cực trong hội 
chợ Giáp-Tuất được Cộng-Đồng Người 
Việt tổ-chức tại Perth. Ngoài hinh ảnh 
sinh-hoạt ghi lại trong nhiều năm, gian 
hàng của Liên-Doàn còn bán bong 
bóng, pháo bông và hoa hồng. Rất đông 
phụ-huynh, thân-hữu, trưởng HD Úc 
và bạn-bè của các đoàn sinh đã đến 
thăm và ủng-hộ Liên-Đoàn. 


—Liên-đoàn Bách-Việt và Văn-Lang 
(Sydney, Australia): Liên-đoàn Bách- 


ngày 27 tháng 05 năm 94 


Tiểu sử của trưởng Trần văn Khác 


Trưởng Trần văn Khắc sinh năm 1901 tại Bắc phần 
Việt Nam. Tác giả cuốn hồi ký " Lịch Sử Hướng Đạo 
Việt Nam ", tên rừng là Sếu Siêng Năng. 

1930, tại trường thể dục Hà Nội, trưởng cùng với 
các ông Vỏ an Ninh, Tạ văn Dục, Nguyễn văn Chính, 
Trương văn Bình ... thành lập đơn vị Hướng Đạo đầu 
tiên lấy tên đoàn là Lê Lợi. 

1931, trưởng vào Salgòn rồi cùng các trưởng 
Nguyễn văn Chấn, Huỳnh văn Diệp... thành lập đoàn 
Hướng Đạo tại đây lấy tên là đoàn Lê văn Duyệt. 

1933, thành lập Tổng Cục Hướng Đạo Nam Kỳ và 
ấn hành tờ nguyệt san " Hướng Đạo". 

1934, cùng với phái đoàn HĐ Nam Kỳ lên Nam 
Vang tuyên hứa cho Đông cung thái tử Norodom 
Monireth. 

1935 cùng với các trưởng Nam Kỳ tổ chức trại họp 
bạn HĐ toàn quốc đầu tiên lấy tên là "trại huynh đệ" 
tại Sàigòn. 

1936 được bầu làm tổng uỷ viên HĐÐ Nam Kỳ thuộc 
liên hội HĐ Đông Dương. 

1941, Bàn giao chức vụ tổng uỷ viên HĐÐ Nam kỳ 
cho trưởng Huỳnh văn Diệp rồi sang Pháp trị bịnh. 

1949, trưởng về nước và sinh sống tại Đà Lạt. 

1960 - 1975, tiếp tục sinh hoạt, cùng với các cựu 
HĐÐ tại đây thành lập ban bảo trợ cho đạo Lâm Viên. 

1978, trưởng vượt biển đến Palau Bidong Malaysia 
rồi sang định cư tại Canada. 

1980, mặc dù tuổi đã cao, trưởng vẫn về dự trại họp 
bạn kỷ niệm 50 năm thành lập HĐVN tại Portland 
Oregon.l 

1983, cùng với các trưởng kỳ cựu của phong trào 
thành lập Hội Đồng Trung Ương Hướng Đao Việt Nam 
tại Costa Mesa, California. 

1994, Từ trần tại Ottawa, Canada hưởng thọ 93 
tuổi. Để lại luyến thương cho tất cả anh em HĐS Việt 
Nam. 


Trích "Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam" 


Ngựa Siêng Năng 


M\ VƯNG H ÔN GŒ 
BẢN TIN CỦA XÓM TRÁNG NIÊN PORTLAND OREGON 
Địa Chỉ: 1927 NE 66th Ave #175 Portland, Oregon 97213 Tel: (503) 251-7637 


Chia Buồn 


Được tin trưởng Trần văn Khắc, sáng lập 
viên phong trào Hướng Đạo Việt Nam nằm 1930 
đã lià trần vào lúc 6g30 sáng 24 tháng ð năm 
1994 tại Ottawa Canada, hưởng thọ 93 tuổi. 


Chúng tôi, xóm tráng niên Portland 
Oregon tha`nh thật chia buồn cùng tang quyến. 
Nguyện cầu anh hồn trưởng sớm về nơi cực lạc. 


Bùi văn Giải, Trịnh văn Toàn 
Vương thế Hạnh, Lưu thị Hà 
Phạm quang Lộc, Trần công Chánh 
Nguyễn thị ngọc Oanh, Ngô Tường 

Trần anh Mỹ, Nguyễn văn Quý. 


Portland ngày 2ð tháng 5ð năm 1994. 


Lời B.P... Wãy cố gắrux Lưw Lạu chơ thế g 
này một chút gu đẹp để sơ vớt Lắc các 
có- thể howw hữấ vÄvắw wuắt, vợt vÌvậw 
hú 


p tk gíờ, trấu Lạu đ& cố gắng: 
xực 


Như vậy hãy ` yắp xắw ` đế sống 
vưữ và chết hạyửv pluc. lấy Luôw 
tuâw g Lờu hœ 1v Đạo _vaoycẻđ, 
bạwv trưởyux thà _vàu tu¿Jvwy đế vẽ phờ ty 
c]ư các bq#u 


165 


ngày 25 tháng 05 năm 94 


&HÓC TRƯỞNG TRẦN UỖN KHẮC. 


Trưởng kính thương, 


Thế là trưởng đã tạm biệt đại gia đình 
Hướng Đạo để ra đi vào nơi vĩnh cửu, không 
còn phải sống giữa bể đời đầy chua xót... 

Con người có sinh thì phải có tử, đó là 
định luật. Nhưng khi nghe đến tin trưởng 
la trần, kẻ hậu sinh này không cầm nổi nước 
mắt... 

Người em sinh sau đẻ muộn vào đại 
gia đình BP đầu năm 1952 ở một tỉnh nhỏ 
nghèo khổ của miền trung, chưa hân hạnh 
được gặp trưởng lần nào, chỉ "văn kỳ thanh, 
bất kiến kỳ hình" nhưng người em đã hãnh 
diện về trưởng. Người em của trưởng đã 
nghe, đã đọc về trưởng. Trưởng là người đã 
tìm ra cho mình một lý tưởng sống cao đẹp, 
suốt đời quên mình đi để hy sinh cho lý 
tưởng đã chọn. 

Năm 1930, tại trường thể dục Hà Nội, 
trưởng đã thành lập ban Hướng Đạo với 
danh xưng "Đồng tử quân" và sau năm 1931 
đối thành Hướng Đạo. 

Phong trào Huớng Đạo đã nhanh 
chóng phát triển ở cả ba kỳ : Bắc, Nam, 
Trung. Trưởng đã dành nhiều thì giờ cho 
Hướng Đạo. Làm sao quên được sự nổ lực 
phi thường của trưởng để hội Hướng Đạo 
Nam Kỳ thời đó đã trở nên vững mạnh. Và 
với tinh thần huynh đệ thắm thiết trưởng đã 
có những nhân vật tài giỏi gia nhập phong 
trào trở thành các trưởng tài ba... 

Những năm ở Đalạt, mặc đầu đã cao 
niên, trưởng vẫn góp phần vui sống với anh 
em trong đại gia đình, đã giúp những người 
đến sau sống theo lý tưởng BP bằng gương 
sáng của trưởng. 

Năm 1975, một khúc quanh của 


lịch sử đất nước, trưởng đành bỏ quê hương 


166 


Số 03 


thân yêu ra đi.. Nhưng tại hải ngoại, 
trưởng không quên lý tưởng, trưởng đã nghĩ 
đến giới trẻ Việt nam ly hương. Bởi đó, 
cùng với một số trưởng cao niên hình thành 
lại được phong trào Việt Nam Hải Ngoại, dỉ 
nhiên tưởng cũng đã gặp nhiều đắng cay. 

90 tuổi hơn, trưởng vẫn hăng say "sống 
HĐ'... Đầu năm 1994, trưởng đã viết thư cho 
"nhóm tỉnh thần BP' thúc đấy thành lập cựu 
HĐ. Trưởng không những đóng góp tỉnh 
thần mà còn đóng góp vật chất nữa. Trưởng 
không quên đóng cho quỹ T.U.H.Đ trưởng 
niên. Và được biết, ngày thứ bảy 21/5 mới 
đây, một số trưởng ở Canada đã đến "sinh 
hoạt" tại nhà trưởng để nghe trưởng tâm 
tình... 

Nhưng chỉ vài ngày sau, trưởng đã ra đi 
vĩnh viển. Tuy thế, chết chưa phải hết, 
trưởng vẫn còn sống trong lòng đứa em này 
và nhiều đứa em khác cho đến khi nào 
không còn Hướng Đạo. 

Trưởng Sếu Siêng Năng kính yêu, em 
thương nhớ trưởng nhiều lắm. 


Rưà Vô Tư 
(25/05/94) 


Tên rừng của trưởng Trần văn Khắc 


Sêu S¿êng Năng 


Vời hồng †tóm lược về 
TRƯỞNG 
2£27! 122! %4 


Sinh ngòy 1 thóng 7 nöm 1902 tại 
lòng Hoàng Xó, Phủ Thường Tùng, 
tỉnh Hà Đông, Việt Nam mốt ngòy 
24 thóng 5 năm 194 tại ©Oftqwd thủ 
đô Cœnodd huỏng thọ 93 tuổi. 


Trưởng Trần Vềờn Khốc lờ một trong 
nhũng sóng lộp viên Phong Trờo 
Huớng Đẹœo Việt Nam cùng với 
nhiều Truởng khóc nhu Hoòng Đợo 
Thúy, Nguyễn Thụy Hùng, Trần Vờn 
Thơo thònh lộp đoèn Lê Lợi tại Hè 
Nội năm 1930 - đơn vị HĐVN đều 
tiên - vò cóc đơn vị Sói và Trần Lục 
(1931) tại Hỏi Phòng. Vì lý do phớt 
triển phong trờo, năm 1932, Truỏng 
Khốc xin đổi vào Sòi Gòn lờồm cho 
Sở Khỏo Cúu Nông Lôm. Tợi Sời 
Gòn, Truỏng Trồn Văn Khốc hợp với 
một số Truỏng lộệp HĐ tợi Nam Phền. 
Nhũng đơn vị nờy hoợt động mẹnh 
mẽ phớt triển nhanh chóng thònh 
Tổng Cục Huóng Đẹo Nơm Kỳ vò 
Liên Hội Huớng Đợo Đông Duong 
thònh hình trong một thời gian ngắn 
với sụ thònh lập phong trờo Huóng 
Đẹo Campuchia. Truỏng Khốc góp 
phồn vòo việc thònh hình Huớng 
Đ@o xú Chùa Thóp. 


Truỏng Trồần Vờn Khốc đỏm nhiệm 
chúc vụ Tổng Ủy Viên Huớng Đẹo 
Neơm Kỳ †ù năm 193é. Đến năm 
1941 phởi tạm ngung để sơng Phóp 
trị bộnh sung mòng phổi. Tuy nhiê ¬ 
Truởng vỗn được tín nhiệm vờo voi 
trò Hội Truởng Tổng Cục HĐÐ Nơm Kỳ 
(1942-1945). Kể tù thóng 3/1945 tình 
hình chính trị xéo trộn squ khi Nhột† 


bị thua trận vờ vờo cuối năm 194ó 
với lệnh Tổng Khởi Nghĩa của Việt 
Minh, cóc sinh hoợt HĐVN hồu nhu 
bị tê liệt hoồn †toèờn vì nhiều Truởng 
đi khóng chiến chống Phóp. 


Năm 1949, Truởng Trần Vền Khóc tù 
Phép về Đèò Lợt duõng bệnh vò su 
đó chọn Đè Lợt lò quê hương mới 
cho tới năm 1978 vuợt† biên †ị nạn 
tại Oltdw, Cœnodo. Trong thời 
gian ở Đò Lợt, Truỏng Trồn Văn 
Khốc đã tích cục giúp đõ Đạo Lêm 
Viên trong cóc tổ chúc gôy quỹ xêy 
dụng Đẹo quón cùng cóc Truỏng 
khóc nhu Lê Phi, Lê Xuân Đồng, Tôn 
Thốt Sam, Phơn Nhu Ngôn, Nguyễn 
Xuên Mộng, Trần Minh Thuỏng, 
Nguyễn Trọng Phu. 


Năm 1983 Truởng Trần Vền Khốc 
đuợc Hội Nghị Huynh Truởng HĐVN 
tại Costa Mes bầu lồm Chủ Tịch 
Hội Đồng Trung Uong HĐVN mới 
được thònh lộp theo khuyến cóo 
của Văn Phòng HĐ Thế Giới để 
giúp đỗ HĐSVN †Ị nạn vờ nhồm duy 
tì văn hóa truyền thống HĐVN. 
¡J\m 1985, vì lý do tuổi tác quó 
cco, trên 80, trại Họp Bọn Thẳng 


167 


Tiến I tợi Phóp đỡ bầu Truởng 
Nguyễn Văn Thơ thoy thế vò Truỏng 
Trần Vồn Khốc nhộn vơi trò Chủ Tịch 
sóng lập HĐVN cho đến khi tù trần. 


Trong thời giœn †| nạn tợi Cœnodo, 
Truỏng Trần Vền Khốc đã ký dœnh 
sinh hoợ† với Hội Huống Đẹo 
Ceœncdo (Scouts Cœnodo) vẻ liên 
tục hướng dỗỗn giúp đỡ cóc sinh 
hoợt của cóc đơn vị Ottœwo, 
Montrecl, Toronto thuộc chỉ nhónh 
Cœncdd Năm 1992, Scouls 
Cencda đỏ trao tặng truỏng Trồn 
Vền Khốc huôn chương cơo quý 
nhốt của huớng đẹo trong tình 
huynh đệ huóng đẹo. 


Truởng Trần Vền Khốc được nhiều 
HĐS§ quý mến vì Truỏng luôn luôn vờ 
nhơnh chóng hồi âm thu của bốt 
cú HĐS nẻo. Tuy súc khỏe yếu kém 
nhung Truỏng Khốc đỗ không 
ngùng sinh hoợ† cho cộng đồng 
người Việt ti Ottdwd nhu Hội Cœo 
Niên, Hội Người Việt tợi thủ đô 
Ottdwo v.v... 

Ngèờy 24/5/1994, Truỏởng Trần Văn 
Khốc đẽ ra đi nhẹ nhòng lúc ó:50 
giò sóng tợi Ottwo để lợi bœơo 
nhiêu thuơng tiếc cho thôn quyến 


vò gia đình HĐ Việt Nam. Truỏng 
Trần Văn Khốc truóc khi mết có dặn 
thôn nhôn nhớ liệm trong đồng 
phục HĐS. Thên quyến đở lòm †theo 
lời của Truỏng. 


Truốc những đóng góp liên tục vò 
bền bĩ của Truỏng Trần Văn Khốc 
trong hơn ó0 năm qud, bơn Thuờng 
Vụ HĐTU/HĐVN quo phiên họp 
khẩn cốp ngòy 24/5/1994 đở quyết 
định truy tặng *B8ốc Đẩu Huên 
Chương” cho Truỏng Trồn Vồn Khốc 
người có công trong việc thònh 
lập, xêy dụng vò phớt triển Phong 
Trào HĐVN suốt cỏ đời người. Bốc 
Đểu lò ngôi sœo soi sóng chỉ đuờng 
được dùng lờm biểu tuợng cho 
Phong Trờo HĐVN. 


Truởng Trần Văn Khốc đỏ tạm biệt 
Phong Trờo HĐ nhung không quên 
để lợi nhiều công trình xêy dụng, 
nhũng đúc tính tốt và nhũng món 
ơn tinh thần điển hình quyển Hồi Kỹ 
Lịch §ủ Huóng Đẹo Việt Nam do 
Toronio phó†t hònh năm 1985. Hình 
nh người Anh Cỏ Sóc Siêng Năng 
Trần Văn Khốc sống mời với phong 
trào HĐVN. 


Sóc Kiên Tâm 
Canada ngày 25 thóng 5, 1994 


CHIA BUÔN 


Nhận được hung tin : 
Trưởng 


Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC 
Sáng Lập Viên của Phong Trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
Đã từ trần vào lúc 6:50 sáng ngày 24 tháng 5 năm 1994, 
tại Ottawa - Canada. Hưỡng thọ 93 tuổi. 
Vô cùng thương tiếc và xin chia buồn cùng tang quyến. 


Cầu chúc hương hồn " Sếu Siêng Năng *' sớm tiêu điêu nơi miền cực lạc. 
5 5 5 ạ 


Phan Như Ngân w Mai Liệu đc Trần Bạch Bích  Dr. Nguyễn Văn Thơ & Phan Nguyệt Minh Vũ Thanh Thông Trần Văn Đường 9 
Huỳnh Văn Nhu 9 Trần Văn Thao Trần Văn Bốt @ Đinh Xuân Phúc Đoàn Văn Thiệp Huỳnh Văn Diệp 9 Bùi Văn Giải w Đồ Văn 
Ninh & Nguyễn Thị Đáp Nguyễn Xuân Mộng & Lâm Ngọc Liên w Phạm Quang Lộc BS Vũ Trọng Di y Tôn Thất Hy w Trần Duy Mỹ 9 
Nguyễn Đúc Lập Du Miên w Đố Phát Hai Trương Trọng Trác Nguyễn Đình Thư Nguyễn Khanh w Nguyễn Cao Bình Nguyễn 
Công Trứ w Trần Đức Huy Nguyễn Xuân Hoàng Quân Trần Ngọc Sơn Nguyễn Mạnh Kym w Đoàn Thị Liên Trần Hoàng Thân 
Bùi Dương Liêm 9 Bài Năng Phán Đàm Quang Dũng w Đào Diệp Hương Dương Tiến Đạt w Lê Đức Phẩm  LM Nguyễn Mạnh Tân 
LM Nguyễn Xuyên Huỳnh Ngọc Cúc Nguyễn Như Ban 9 Lữ Hùng Nguyễn Khả Nhơn & Kim Phượng Nguyễn Phước Hoàng 9 
Nguyễn Thanh w Nguyễn Thế Thanh  LM Phạm Văn Phương 9 LM Vũ Đúc Thông w LM Trần Ngọc Huỳnh y Vũ Mạnh Hùng Phạm 
Thụy  LĐ Hùng Vương (CA) w LÐ Chỉ Lăng (CA) 9 LĐ Trường Sơn (CA)  LÐ Vạn Kiếp (CA)  LĐ Lam Sơn (CA) w LÐ Diên Hồng (CA) 

w LÐ Ra Khơi (CA)  LÐ Lạc Hồng (CA) w LÐ Lê Văn Duyệt (CA) 9 LÐ Lạc Việt (CA)  LÐ Bạch Đăng (WDC) y KP Bạch Đằng (OR) w LÐ 
Cũu Long (WA) w LĐ La Vang (TX) w TĐ Trường Sơn (TX) w LĐ Thăng Long (VA}) w LĐ Hồng Bàng (GA) w LĐ Tây Sơn (PA)  LĐ Bạch 
Đăng (MA) w TP Lạc Hồng (GA)  LÐ Hùng Vương (FL) w Gia Đình Bách Hợp-Xuân Hoà (Việt Nam) w Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo 
Việt Nam Hội Đồng Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam Chỉ Nhánh Hoa Kỳ w Toàn thể các Trưởng và các anh chị em HĐVN tại các trại ty 
nạn Đông Nam Á w Tất cả các Trưởng và các anh chị em trong các chí nhánh HĐVN khắp nơi trên Thế Giới . 


CHIA BUỒN 


Nhận được hung tin 
Trưởng l 
Sếu Siêng Năng Trần Văn Khăc 


Sáng Lập Viên phong trào Hướng Đạo Việt Nam 


Đã từ trần vào lúc 6:5O sáng ngày 24 tháng 5 năm 1994 tại Ottawa-Canada. Hưởng thọ 93 tuổi. 
Xin thành thạt chia buồn cùng tang quyến và cầu chúc hương hồn “Sếu Siêng Năng” sớm tiêu diêu 
nơi rmniền cực lạc. 


Phan Như Ngân, Mai Liệu & Trần Bạch Bích, Dr. Nguyễn Van Thơ & Phan Nguyệt Minh, Vũ Thanh 
Thông, Trần Văn Đường, Huỳnh Văn Nhu, Trần Văn Bồt, Đinh Xuân Phức, Đoàn Văn Thiệp, Huỳnh 
Văn Diệp, Bùi Văn Giải, Đồ Văn Ninh & Nguyễn Thị Đáp, Nguyễn Xuân Mộng, Phạm Quang Lộc, 
Nguyễn Đức Lập, Du Miên, Nguyễn Khanh, Đỗ Phát Hai, Trương Trọng Trác, Nguyễn Thanh, Nguyễn 
Cao Bỉnh, Nguyễn Công Trứ, Tran Đức Huy, Nguyễn Xuân Hoàng Quan, Tran Ngọc Sơn, Nguyễn 
Mạnh Kym, LM Nguyễn Mạnh Tan, Trần Hoàng Thân, Bùi Dương Liêm, Bùi Năng Phán, Đàm Quang 
Dũng, Đào Diệp Hương, Dương Tiến Đạt, Le Đức Phẩm, LM Nguyễn Xuyên, Huỳnh Ngọc Cúc, Nguyễn 
Như Ban, Lữ Hùng, Nguyễn Khả Nhơn & Kim Phượng, Nguyễn Phước Hoàng, Nguyễn Thế Thanh, Rev. 
Phạm Văn Phương, Rev. Vũ Đức Thông, Vũ Mạnh Hùng, Phạm Thụy, LĐÐ Hùng Vương (CA), LÐ Chi 
Lăng (CA), LÐ Trường Sơn (CA), LÐ Vạn Kiếp (CA), LÐ Lam Sơn (CA), LĐ Diên Hồng (CA), LĐÐ Ra Khơi 
(CA), LÐ Le Văn Duyệt (CA), LÐ Bạch Đăng (WDC), KÐ Bạch Đăng (OR), LÐ Cữu Long (WA), LĐÐ 
Lạc Việt (CA), LÐ La Vang (TX), TÐ Trường Sơn (T%X), LĐÐ Thang Long (VA), LÐ Hồng Bàng (GA), LÐ 
Tay Sơn (PA), LÐ Bạch Đăng (MA), TÐ Lạc Hồng (GA), LÐ Hùng Vương (FL), các Trưởng và Anh Chị 
Em Hướng Đạo Sinh tại Việt Nam, các Trưởng và Anh Chị Em Hướng Đạo Sinh tại các trại ty 
nạn Đông Nam Á, và toàn thể các Anh Chị Em trong Hội Đồng Quốc Gia Hướng Đạo Việt Nam-Chi 
Nhánh Hoa Kỳ và các Chi Nhánh Hướng Đạo Việt Nam trên toàn Thế Giới. 


169 


PHÂN ƯU 


: BAN THƯỜNG VỤ 
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
CÙNG TOÀN THỂ HƯỚNG ĐẠO SINH VIỆT NAM 


'VÔ CÙNG XÚC ĐỘNG TRƯỚC SỰ RA ĐI VĨNH VIỄN CỦA 
TRƯỞNG 


TRẦN VĂN KHẮC 
"“§ẾU SIÊNG NĂNG" 


LÚC 6 GIỜ 30 SÁNG NGÀY 24 THÁNG 5, NĂM 1994 TẠI OTTAWA, CANADA 
HƯỞNG THỌ 9% TUỔI. 


BAN THƯỜNG VỤ HĐTU- HĐVN CÙNG CÁC CHI NHÁNH HĐVN TẠI CÁC 
QUỐC GIA THÀNH KÍNH CHIA BUỒN CÙNG TANG QUYẾN, NGUYỆN CẦU 
HƯƠNG HỒN TRƯỞNG SỚM TIÊU DIÊU MIỀN CỤC LẠC. 


BAN THƯỜNG VỤ HĐTU- HĐVN 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI HOA KỲ 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI CANADA 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI PHÁP 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI ĐỨC 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI ÚC CHÂU 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI NAUY 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI BỈ QUỐC 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI ANH QUÔC 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI HOÀ LAN 
CHI NHÁNH HĐVN TẠI THỤY SĨ. 
CÁC LIÊN ĐOÀN HĐVN TẠI CÁC TRẠI TY NẠN 
CÙNG TOÀN ANH CHỊ EM HƯỚNG SINH VÀ CỰU HĐ SINH VIÊT NAM 
TẠI VIỆT NAM. 


CÁO PHÓ 


BAN THƯỜNG VỤ, HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 


ĐAU ĐÓN BÁO TTN CÙNG TOÀN THỂ ANH CHỊ EM HƯỚNG ĐẠO SINH 
VÀ 
CỰU HƯỚNG ĐẠO SINH VIỆT NAM 


zezzz TRẦN VĂN KHẮC 
"SẾU SIÊNG NĂNG" 


VỪA MỚI TỪ TRẦN LÚC 6 GIÒ 30 SÁNG NGÀY 24 THÁNG 5, NĂM 1994 
TẠI OTTAWA, CANADA. HƯỚNG THỌ 93 TUỐI. 


TRƯỞNG TRẦN VĂN KHÁC LÀ MỘT TRONG NHŨNG NGƯỜI TIÊN PHONG 
SÁNG LẬP. PHONG TRÀO HƯỚNG ĐAO VIỆT NĂM TỪ NÁM 1930 
TRƯỞNG TRẦN VĂN KHẮC ĐÃ SINH HOAT LIÊN TỤC VỚI PHONG TRÀO 
HƯỚNG ĐAO VIỆT NAM. VÀ ĐÃ GIỮ NHIỀU VAI TRÒ QUAN TRONG TRONG 
PHONG TRÀO HĐVN TỪ NĂM 1930 - 1994 


LỄ HÓA TÁNG SẼ ĐƯỢC CỬ HÀNH VÀO LÚC 10 GIỜ SÁNG 
NGÀY 27 THÁNG 5, NĂM 1994, TẠI OTTAWA, CANADA. 


170 


CHIA BUỒN 


$ 


được tin: 


Trưởng TRẦN-VĂN-KHẮC 
VỊ Khai Sáng Phong Trào Hướng-Đạo Việt-Nam 


đã qua đời lúc 6 giờ 50 sáng ngày 24 tháng 05 năm 1994 tại Toronto Canada. Hưỡng 
thọ 93 tuổi. | 


Chúng tôi xin thành-kính chia buồn cùng tang quyến. Nguyện cầu anh hồn người quá 
cố sớm tiêu-dđiêu miền cực lạc. 


* Nhóm Anh Chị Em Đuốc Hồng * Đạc-San Giúp-Ích 

* Gia-đỉnh Bách-Hợp Bỉnh-Lam * Tráng-đoàn Lạc-Hòng (Georgia) 

* Gia-đỉnh Bách-Hợp Trùng-Dương * Thiếu-đoần Quang-Trung (Pensylvania) 
* Gia-đỉnh Bách-Hợp Xuan-Hòa — USA * Thanh-đoàn Song Cửu (Pensylvania) 

* Nhóm Dán-Than * Thiếu đoàn Trưng-Vương (CA) 

Trưởng Trương-Dư-A (VA) Trưởng Nguyễn-Xuân-Long (VN) 
Trưởng Nguyễn-Ngọc-Ấn (VA) Trưởng Đồ-Linh-Lọc (TX) 

“Trưởng Nguyễn-Thị-Linh-Bang (CA) Trưởng Nguyễn-Xuân-Nam (MA) 
“Trưởng Phạm-Sỹ-Đại & Đoàn-Thuý-Oanh (PA) Trưởng Triệu-Lệ-Nga (PA) 

“Trưởng Le-Minh-Công (PA) Trưởng Nguyễn-Phan-Pha (Canada) 
“Trưởng Ngô-Dũng (PA) “Trưởng Nguyễn-Ngọc-Phi (VA) 
Trưởng Nguyễn-Mạnh-Hà (Australia) Trưởng Nguyễn-Hòa-Phũ (GA) 
Trưởng Dương-Van-Höa (Canada) Trưởng Tràn-Đỉnh-Phước (MN) 
Trưởng Ngô-Chí-Hoàng (TX) LM Phạm-Van-Phương (GA) 
“Trưởng Dương-Đỉnh-Hợp (VA) Trưởng Cao-Thị-Minh-Phượng (CA) 
“Trưởng Trần-Trung-Hợp (WI) Trưởng Nguyễn-Xuân-Hoàng-Quan 
"Trưởng Trần-Mạnh-Hùng (NJ) “Trưởng Phạm-Hải-Sơn (CA) 
Trưởng Vũ-Mạnh-Hùng (TX) Trưởng Trần-Ngọc-Sơn 

LM Trần-Ngọc-Huỳnh (TX) Trưởng Phạm-Tạo (Canada) 
Trưởng Bùi-Thế-Hưng (Canada) Trưởng Đinh-Thịnh (PA) 

“Trưởng Đinh-Khang (PA) Trưởng Phạm-Đỉnh-Thụy (WI) 
“Trưởng Bùi-Van-Khẩn (CA) Trưởng Nguyễn-Vũ-Trường (WI) 
“Trưởng Nguyễn-Thị-Xuân-Lan (TN) 


PHÂN ƯU 


Vô cùng xúc động đuọc tin 


Trưởng Sếu Siêng Năng, 


Trần Văn Khắc 


Sáng Lập Viên Huỏng Đạo Việt Nam 


đỏ tù trồn ngòy 24/5/1994 tọi Ofowo, Conodo. 
hưởng thọ 92 tuổi. 
Lễ hỏo lồng đỡ đuọc củ hỏnh vỏo ngèy 27.6. 994 tại Conodo 


Thờnh kính chio buồn cùng tong quyến vò nguyện cồu hương hồn Truồng đuợc sớm 
tiêu diêu nơi miền Cục Lọc. 


Đại Gia Đình Hướng Đạo Việt Nam 


ĐẠI TANG CỦA GIA ĐÌNH 
HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 


Nhịp Cầu vừa nhận được hung tin từ chỉ nhánh 
trưởng HĐVN tại Gia Nã Đại 


Trưởng Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC 


Sáng lập viên Hướng Đạo Việt Nam và là Chủ Tịch ,= 
Ban Thường Vụ đầu tiên Hội Đồng Trung Ương HĐVN tại hải ngoại sau khi kết hợp các 
cựu HĐSVN trong một hội nghị tại Costa Mesa, California tháng 7/1983. 

Đã Từ Trần lúc 6 Giờ 50 sáng ngày 24lõ|1994 tại Ottauua, Gia Nã Đại, hưởng thọ 93 tuổi, 
LỄ hỏa táng sẽ được cử hành tại Ottauoa lúc 10 giờ sáng thứ sáu 2751994. 

Hướng Đạo Việt Nam vừa mất một người anh cả đáng quý đã hết lòng với phong trào và 
sự hưng thịnh của Hướng Đạo Việt Nam, 

Đương kim Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương HĐVN đã đồng thanh quyết định trao 
tạng BẮC ĐẦU HUÂN CHƯƠNG cho cố huynh trưởng để ghỉ công người đã tận tụy phục 
vụ phong trào trong gần suốt cuộc đời. 

Liên Đoàn Thăng Long xin khấp báo cùng tất cả Hướng Đạo Sinh Việt Nam trong vùng, xin 
thành kính phân ưu cùng tang quyến và nguyện cầu hương hồn cố huynh trưởng sớm tiêu 
diêu miền cực lạc. 


HỘI ĐỒNG HUYNH TRƯỞNG LIÊN ĐOÀN THĂNG LONG VÀ TOÀN THỂ DÂN 
LÀNG BÁCH HỢP THĂNG LONG HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM VÙNG HOA THỊNH 
ĐỐN 


“9 BảnTin BACH HỢP 


\ HỘI-ĐÔNG TRUNG-ƯƠNG HƯỚNG-ĐẠO VIỆT-NAM 
in  TONEEEET7< 5 Cpny=~ and: 
` ©e- BỘ MỚI - SỐ 4 THÁNG 7 - 9 NĂM 1994 


ÂN 


Kinh gởi quý Trưởng các Chỉ nhánh 
HĐVN 


Thưa quý Trưởng, 


Một số đông quý Trưởng đã nhận được tin Tr. TRÀN VĂN KHÁẮC đã từ trần vào ngày 24 
tháng 5-1994 tại Ottawa, hưởng thọ 93 tuổi. Ban Thường Vụ HĐTƯ đã ủy nhiệm Tr. 
NGUYÊN TRUNG THOẠI và Tr. LÊ PHỤC HƯNG đại diện HĐTUƯ và toàn thể HĐVN 
tại tang lễ vào ngày 27-5 tại Ottawa. 


Do những khó khãn trong việc liên lạc cấp thời qua nhiều nước, một số Chi nhánh không 
được cấp báo kịp thời. Một vài Chỉ nhánh, như Chi nhánh Úc, chỉ được biết tin trể, một cách 
tình cờ. Tuy vậy tại nhiều nơi, như tại Canada, Hoa Kỳ, Úc, Hoà Lan (trong một buổi họp 
mặt giữa Trưởng các Chi nhánh Hoà Lan, Bỉ và Pháp cuối tháng 5), đã tổ chức những buổi 
tưởng niệm Tr. TRÂN VĂN KHÁC, trong đơn giản nhưng trang nghiêm. 


Để tưởng nhớ đến những đóng góp lớn lao của Tr. TAẦN VĂN KHÁC cho phong trào 
HĐVN từ lúc hình thành cho đến nay, Ban Thường vụ HĐTƯ đả hội ý khẩn cấp để truy tặng 
“Huân chương BẮC ĐẦU” cho Tr. TRẦN VĂN KHÁC, là huân chương cao quý nhất của 
phong trào HĐVN. Phong trào Hướng Đạo Thế giới có “Huán chương Sói Đồng" để tưởng 
thưởng nhứng người có những đóng góp lớn cho phong trào HĐ. Các hội HĐ quốc gia cũng 
có nhứng huán chương riêng cho từng nước. Riêng đối với phong trào HĐVN, vấn đề cho 
đến nay chưa được đật ra. Vì vậy Ban Thường vụ mới khẩn cấp quyết định thiết lập Huân 
chương Bắc Đẩu, lấy tên vì sao sáng đắn đường, làm huần chương cao quý nhất để truy tặng 
Tr. KHẮC. Việc hợp thức hóa sự thiết lập huân chương này sẻ được quyết định nhân kỳ Đại 
hội đồng sắp tới vào cuối năm 1995. Nhân địp này, Ban Thường vụ sẽ đề nghị lập nên hai loại 
huần chương của phong trào HĐVN, là hun chương BẮC ĐẦU và huân chương BÁCH HỢP 
để trao tặng nhứng vị có công với phong trào. Thể thức cấp phát sẻ do Đại hội đông quyết 


định. 


Thân ái chào quý Trưởng. 


UA-Z2© 


Vĩnh Đào 


4 Clos Bernard Palissy, 78280 GUYANCOURT - FRANCE 


Ottawa ngày 17, 1994 


Kính lời Thâm Tạ: 
Đại Gia Đình Hướng Đạo Việt Nam 


Kính thưa các Bác, các Chú, các Anh Chị, 


Làm sao mà gia đình chúng cháu, chúng em diễn tả hết được những chân tình ưu ái 
mà các Bác, các Chú và các Anh Chị: 

-Hội Đồng Trung Ương Hướng Đạo Việt Nam 

-Các Chỉ Nhánh Hướng Đạo Việt Nam (Úc, Mỹ, Pháp, Gia Nã Đại) 

-Các Làng, Xóm Hướng Đạo Trưởng Niên 

-Các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam các nơi 

-Các Nhóm, Đoàn Hướng Đạo Việt Nam tại Việt Nam 
đã thân đến tổ chức, dự lễ, tiễn đưa, gửi vòng hoa, kim ngân, đăng báo, điện tín, 
điện thư, điện thoại, gửi thiếp, gửi thư đến chia buồn nhân dịp thân phụ chúng 
cháu, chúng em là cố Trần Văn Khắc, tên rừng "Sếu Siêng Năng", trong Đại Gia 
Đình Hướng Đạo Việt Nam, qua đời ngày 24-5-1994 tại Ottawa. 


Tang lễ và "Cuộc Tạm Biệt" đã được cử hành rất trang nghiêm , quý trọng, 
đượm đầy mầu sắc Hướng Đạo, do các Bác, các Chú và các Anh Chị Hướng Đạo 
Việt Nam Ottawa, Toronto và Montréal thực hiện vô cùng tận tình, chu đáo. 


Lòng thương mến mà các Bác, các Chú và các Anh Chị Hướng Đạo Việt Nam 
đã dành cho thân phụ chúng cháu, chúng em quá bao la, rộng lớn mà hai chữ "TRI 
ÂN" không thể nào nói lên đủ, chỉ biết chắp tay cúi đầu thâm tạ ơn sâu mãi mãi. 


Rất trân trọng và kính mến 


Trần Phương Thu 
6424 Beauséjour Dr. 
Orleans, Ontario 
KIC 4W3 


CHƯƠNG VII 


Uống nước nhớ nguồn 


Sau khi được tin Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc từ giả cuộc 
chơi, một đơn vị ở tiểu bang Victoria (Australia) mang tên Tráng đoàn Trần 
Văn Khắc được thành lập để tri ân Trưởng Sếu, người đã có công đặt nền 
tảng cho phong trào HĐVN từ những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ 
trước. 


Nhân giỗ giáp năm Tr. Trần Văn Khắc, Chủ nhật ngày 21-5-1995 tại Hội 
trường Hướng đạo vùng Springvale, Tr. Nguyễn Mạnh Hà đã hân hoan đứng 
ra trình diện Tráng đoàn Trần Văn Khắc với hơn 30 tráng sinh (đa số là sinh 
viên của các trường đại học) trước anh chị em HĐ tại Úc châu và HĐS người 
Úc cùng Cộng đồng người Việt tại Victoria. Các tráng sinh này sẽ trải qua một 
khóa huấn luyện chuyên môn và qua một thời gian trải nghiệm sẽ giao trọng 
trách hướng dẫn các đơn vị Ấu đoàn, Thiếu đoàn và Thanh đoàn. 


Vẻ vang thay, một Tráng đoàn mang tên vị sáng lập phong trào Hướng 
đạo Việt Naml 


Tại trại Họp bạn Thẳng Tiến V (Glenfield, Sydney, Úc 1995) nhiều người 
đã khen ngợi Tráng đoàn Trần Văn Khắc từ những sinh hoạt văn nghệ lửa trại 
cho đến đội hình rất kỷ luật và đẹp mắt. Bên cạnh đó, người ta còn trông 
thấy và trầm trồ khen ngợi bức tượng bán thân Tr. Trần Văn Khắc làm bằng 
thạch cao của Điêu khắc gia Lê Thành Nhơn (người đã từng thiết kế bức 
tượng Cụ Phan Bội Châu còn đặt tại Huế. 


Đầu năm 1995, để chuẩn bị và thống nhất ngày tưởng niệm Trưởng 
Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc hàng năm, Hội đồng Trung ương HĐVN quyết 


định chọn ngày sinh của Tr. Sếu thành Ngờy Tỉnh thần Trần Văn Khắc. !°'1 


Trong bài viết của Tr. Nghiêm Văn Thạch trên báo Liên Lạc số 16, phát 
hành hồi tháng 9-1995, nơi trang 3 Trưởng đã viết: “Nhân ngày Tỉnh thần 


173 


Trần Văn Khắc, chúng ta hãy nói lên quyết tâm noi theo dấu đường Trưởng 
đã ghi lại. Chúng ta tin tưởng rằng sự thấm nhuần và khai triển tối đa những 
truyền thống Hướng đạo Việt Nam cao đẹp vò đặc thù mà Trưởng là mẫu 
mực khi sinh tiền, sẽ đem lại thành quả hợp với sở nguyện của Trưởng: một 
phong trào Hướng đạo Việt Nam lớn mạnh, đủ sức đảm nhiệm vdi trò đi 
trước mở đường cho thế hệ trẻ Việt tiến vào Thế kỷ thứ 21, theo kịp nhịp độ 
của giới trẻ ở những nước tiên tiến Âu, Mỹ, Úc” 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Trung HĐVN và các Trưởng lãnh 
đạo phong trào, trại Hợp Lực 6 được tổ chức đúng Ngày Tỉnh Thần Trần Văn 
Khắc, 1 tháng 7 năm 1995 tại Công viên Fitzroy thuộc tỉnh bang Ontario. Đến 
tham dự còn có cả hai chị Trân Phương Thu và Trần Kim Phượng (hai ái nữ 
của cố Tr. Trần Văn Khắc), Xóm Trưởng niên Ottawa và Montréal... 

Tưởng cũng nên biết là Ngày Tỉnh thần Trần Văn Khắc lần đầu tiên 
được tổ chức ngay tại trại Họp bạn Thẳng Tiến VI ở Lake Fairfax, Virginia 
(Hoa Kỳ) vào ngày 1-7-1998. 


Trong kỳ trại họp mặt Hướng đạo Trưởng niên toàn Thế giới và Hội 
nghị Quốc tế Trưởng Hướng đạo 2004 tại Fort Wilderness (Orlando, Florida) 
từ 1-7 đến 6-7 đã có buổi tưởng niệm mang chủ đề “Ăn Trái Nhớ Kẻ Trồng 
Cây” được thể hiện qua hai ngọn đồi BiPi và Trần Văn Khắc. Ngày 1 tháng 7 
chính là ngày Sinh nhật Trưởng Sếu, toàn thể trại sinh tham dự đã dành thời 
gian để tri ân, tưởng nhớ đến người đã có công gây dựng phong trào. Tượng 
bán thân Tr. Sếu được khắc gỗ bởi Tr. Trần Công Hoàng cũng được trưng bày 
để thưởng lãm trong suốt thời gian trại. Ngoài ra, trong kỳ trại này còn có hai 
Trưởng được đón tiếp từ Việt Nam là Tr. Voi Hoạt Bát LM Nguyễn Tiến Lộc và 
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang từ California. 

Tại quê nhà, các đơn vị HĐVN cũng đã tổ chức giáo dục truyền thống 
“Uống Nước Nhớ Nguồn,” “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây” để tưởng niệm các 
Trưởng quá cố, những người có công với phong trào HĐVN, trong đó có Tr. 
Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc. Tất cả cũng để nhằm mục đích giáo dục cho 


174 


đoàn sinh lòng biết ơn các Trưởng tiền bối, các Trưởng lão thành đã dẫn dắt 
phong trào và các thế hệ nối tiếp. 

Gia đình Hướng đạo Xuân Hòa (GXH) cũng đã thường xuyên tổ chức 
các Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn, quí Cha Tuyên úy, quí Tu sĩ, quí Ân 
nhân, quí Thân nhân, quí Trưởng, Hướng đạo sinh...tại Giáo xứ Tân Trang 
(Quận Tân Bình). 


Theo dấu chân của Sếu chưa hẵn đã hết dấu đi đường, mà nó đưa dẫn 
chúng ta sang một hành trình mới, bắt đầu từ đây và mãi mãi! 


Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, người mà ngọn lửa thiêng đã chạm vào 
chúng ta, tuy không còn nữa, nhưng tỉnh thần Hướng đạo của Sếu vẫn tiếp 
tục dẫn dắt nhiều thế hệ nối gót theo sau, cho dù chúng ta ở hải ngoại hay ở 
quê nhà. 

Nào, chúng ta hãy mang ba-lô lên vai, mang theo gậy, mang theo hành 
trang cùng với những ước vọng và đam mê, những niềm tin và những hoài 
bão của Trưởng Sếu. Hãy cùng nhau cất cao tiếng hát đến muôn vạn nẻo 
đường, cùng nhau vai sánh vai, bước nhịp đều về tham dự trại họp bạn “Tới 


A” 


Ngộ” với tất cả anh chị em Hướng đạo Việt Nam khắp nơi! 
“Hướng đạo Việt Nam đuốc thiêng soi đường, 
Hướng đạo Việt Nam khó khăn coi thường. 
Luôn luôn ta bền gan, 

Rèn tâm hôn trong sáng, 

Dâng cho nước non nhà, muôn đời điểm tô, 
Cho xã hội rạng ngời 

Chúng ta một lời. ” 


Trưởng Sếu Siêng Năng vẫn đồng hành với chúng tal 


175 


CHÚ THÍCH: 


[1] Mười Năm Hướng Đgo, bài viết của Hổ Sứt, báo Hướng đạo Thẳng tiến (Cơ quan của anh em 
Hướng đạo Đông Dương) Năm thứ Sáu số 1, Janvier 1940, trang 3 và 4. 

[2] Nửa Thế Kỷ Hướng Đạo Tại Việt Nam (Mai Liệu), tuyển tập Phong trào Hướng đạo Việt Nam 1930- 
2000. ấn bản lưu niệm tại trại họp bạn HĐVN 2000, San Jose, California, trang 3. 


[3] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 13 và 14. Ghi chú thêm về Trưởng Vũ 
Ngọc Tân (1918-1981) sau này là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường Quốc gia Nông Lâm Mục B”lao (nay 
là Trường Đại học Nông Lâm TP HCM), Giám đốc Thảo Cầm Viên Sài Gòn (1962-1973), thành viên 
trong Ban Bảo trợ Hội Hướng Đạo Việt Nam. Một điều rất thú vị là, tất cả các đoàn Hướng đạo đến Sở 
Thú sinh hoạt đều được vô cửa miễn phí. 


Riêng về cuốn Lịch sử Hướng đạo Việt Nam thì cuốn này trước khi được in, Trưởng Sếu đã trao bản 
thảo cho hai Trưởng Trương Trọng Trác và Trần Cao Lĩnh lo việc ấn hành, nhưng vì một lý do nào đó, 
tập bản thảo cuối cùng được đưa sang Chi nhánh HĐVN ở Canada lo, Liên đoàn Chi Lăng Toronto và 
Nhà in Sắp Sẵn của Liên đoàn chịu trách nhiệm xuất bản. Nhân dịp Tết Ất Sửu 1985, cộng đồng người 
Việt ở Ottawa có tổ chức một đêm văn nghệ mừng Xuân, Liên đoàn Hoa Lư do Tr. Nguyễn Kim hướng 
dẫn đã dùng những ấn phẩm này để làm quà biếu cho quan khách ở trong Hội đồng Bảo trợ và quí vị 
Phụ huynh thân hữu, nhằm mục đích gây quỹ cho Liên đoàn. Thêm vào đó là phần đầu hồi ký của 
Trưởng Sếu đã từng được đăng trên tờ Bách Hợp, Số 2, tháng 11-12 năm 1983. 


[4] Ếcole d“Educotion Physical, gọi tắt là EDEP. Đây chính là trung tâm tập luyện thể dục và điền kinh 
của Trường Thể Dục Hà Nội do các ông Nguyễn Lễ, Nguyễn Quí Toản, Trịnh Văn Hợi, cùng với Trịnh 
Văn Hà, Trần Văn Lai, Tạ Văn Thất thành lập. 


[5] Theo Chú thích của Trưởng Hoàng Đao Thúy (bút hiệu Ba Tô) trong cuốn “Đoàn Hướng đạo, thêm 
một bài thể thao rễ tập” do Nhà xuất bản Đông Tây (Hà Nội) ấn hành năm 1930, thì “Đồng Tử Quân” 
được giải thích như sau: “Người Tầu dịch là Đồng Tử Quân. Gọi thà sợ nhầm với những đoùòn quân 
đồng tử của các trường trong một thời thượng võ. Gọi thế sợ nhầm với các hội vũ bị. Gọi thế không 
đúng cái ý của người gây dựng ra “Hướng Đạo đoàn” cốt để giúp các trường học mà vì xã hội dự bị 
những tay làm việc, chớ không phỏi vì binh gia mà dự bị một bọn quân lính. Tên “Hướng Đạo đoàn” 
tôi dịch ở chữ “Eclaireurs” cũng dịch ở chữ Anh “Boy Scouts” ra. Chữ “Scout” gốc ở chữ Pháp “Ecouter” 
nghĩa là nghe ngóng, xem xét.”(trang 5). 


Cũng trong tập tài liệu “Hội Hướng Đạo Việt Nam” (Bản thảo, chưa in, 1990), Hoàng Đạo Thúy có nhắc 
lại: “Cũng biết là có tên “Đồng Tử Quân” nhưng thấy tên ấy không đúng, mà lại nguy hiểm. Dùng tên 
“Hướng Đạo” vì xưa nay ta vẫn gọi người đưa đường là Hướng đạo, tức là Sì-cút” (trang 4). 


[6] Bắc kỳ Thể thao, Năm thứ Nhất Số 2, 11-11-1930, trang 6. 
[7] Bắc kỳ Thể thao, Năm thứ Nhất Số 4, 25-11-1930, trang 4. 


[8] Trong tập Hồi ký của Trưởng Sếu có đoạn nhắc đến “cờ vàng”, trang 16: 


176 


“Lễ thượng kỳ Hướng đạo đầu tiên. 

Đầu tháng 10,1930, chúng tôi tổ chức lễ thượng kỳ đầu tiên của Hướng đạo ngay sân trường Thể dục 
Hà Nội. Rất đông quan khách Pháp, Việt đến dự, trong đó có ông Tổng giúm đốc An ninh Đông 
Dương. Ông này có thể coi như tai mắt của cơ quan đầu não chính trị người Pháp thời bấy giờ. 


Sau khi anh em Hướng đạo đứng nghiêm chỉnh trước khán đài, lá cờ Hướng đạo quốc tế màu xanh ở 
giữa có hoa bách hợp màu trắng (ngày nay hoa bách hợp màu đỏ) cùng với lá cờ vàng được kéo lên. 
Tôi xin nói thêm về lá cờ Việt Nam. Thực ra vào năm 1930 chúng ta chưa có quốc kỳ chính thức. Chỉ 
biết rằng từ xưa nước ta vẫn lấy màu vàng làm quốc kỳ nên chúng tôi làm lá cờ vàng bằng satin, 
chung quanh có tua kim tuyến. Góc trên lá cờ vàng có kết một cái nơ tam tài, tượng trưng lá quốc kỳ 
Pháp. Sở dĩ tôi phải nói rõ về lú cờ Việt Nam lúc bấy giờ vì Bắc Việt và Trung Việt thời bấy giờ còn do 
Pháp bảo hộ. Nam Việt là thuộc địa, chúng ta không có quyền sử dụng lá cờ vàng tuyền như thời độc 
lập của những vua Lê, Lý, Trần. Lá cờ vàng ba sọc đỏ ở giữa mà chúng ta dùng cho đến ngày 304- 
1975, và hiện nay vẫn còn đang dùng trong đời sống lưu vong nơi hải ngoại là do nhóm chiến sĩ quốc 
gia, trong số đó có cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đề nghị, khi dựng lên “giải pháp Bảo Đại” và bắt dân 
sử dụng từ năm 1948 với chính phủ thống nhất ba miền, chính phủ Nguyễn Văn Xuân.” 


Cũng trong một tập tài liệu về lịch sử Hướng đạo Việt Nam của Trưởng Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh 
Minh có giải thích về “Lá cờ vàng” như sau: 


“Để viết cuốn Nghi thức (Cérémonial) cho Hội Hướng đạo Việt Nam, một hôm Ban thường trực họp tại 
nhà riêng của Sơn Dương, Schlemmer, Sơn Dương và Dã Mã, về qui định về quốc kỳ và phù hiệu. 


Quốc kỳ Việt Nam thế nào? Hồi đó ít di biết hay là không di để ý. Lá cờ một vạch đỏ kèm theo hai vạch 
vàng ư? Đó chỉ là cờ hiệu của nhà Vua. Màu vòng với cái góc tam tài kia ? Đó lại là cờ Bảo hộ, một lá 
cờ nhục nhã mà không một Hướng đạo sinh nào có thể chào một cách kính cẩn được. Dã Mã cương 
quyết đề nghị lú cờ toàn màu vàng, thì lại vấp phải chứng cứ của hai đại diện Pháp, rằng màu vàng là 
một màu quốc tế để nhận là màu của cờ bệnh chỉ dành riêng cho những tàu bè vì bệnh truyền nhiễm 
mà không cập bến. Dã Mã biện bạch lại: Quốc kỳ Việt Nam có trước, cờ bệnh Quốc tế mới đặt ra gần 
đây. Quốc tế nên kính trọng quốc kỳ Việt Nam mà đổi cái màu khác cho cái cờ bệnh kia, chớ lẽ nào lại 
buộc Việt Nam đổi quốc kỳ để nhường màu vàng, cái màu rất tôn quý ở Á đông cho bệnh truyền 


nhiễm? 

Nhưng có gì chứng minh rằng cờ vàng là quốc kỳ Việt Nam trước thời kỳ Pháp thuộc? Hai anh đại diện 
hỏi lại. 

Dễ lắm, tôi xin điện thoại ngay cho Cụ Thượng bộ Lễ nghi. 

Một lát sau, bên kia đầu dây nói, có tiếng gọi của Cụ thượng Tôn Thất Quảng: “A lô, ai hỏi đó?” 


Tôi trỏ lời: “Thưa, chúng tôi là Võ Thanh Minh, Niédrist và Schlemmer của Ban Thường trực Hướng 
đạo Đông Dương. Xin Cụ vui lòng xác nhận cho chúng tôi biết, màu cờ Việt Nam thời độc lập có phải là 
màu vàng không? 


“Phải đó” Cụ Thượng Bộ Lễ đáp lại sau vài giây im lặng. 


Thế là màu cờ Việt Nam được ghi vào cuốn Nghi thức là màu vàng với một điều kiện mà ông Khâm sứ 


177 


Trung Kỳ (hình như ông đ'Flloy hồi đó) bắt phải ghi thêm là khi chào cờ, Hướng đạo phải chào cả cờ 
Tam tài của Pháp quốc kéo lên đồng thời ngang hàng với cờ vàng Việt Nam.” 

Phần trên trích nguyên văn trong tập “Lịch sử Hướng đạo Việt Nam lúc khởi thủy” của Hồng Sơn Dã 
Mã Võ Thanh Minh biên soạn từ Từ đường Sào Nam Tiên sinh mùng 1 tháng 7 năm Bính Ngọ (19686). 
Ngoài ra, trong tờ Thẳng Tiến (số 5, 1940) có đăng bài “ Anh Chồn nói chuyện” nơi trang 6 có ghi: “Đến 
Gilwell, tôi tưởng như trại Bạch Mã bên tơ, hay trại Cappy bên Pháp, gồ ghề hiển trở, té ra là một cúi 
vườn lớn, cỏ xanh mướt, bông hường đỏ đẹp vô cùng. Các buổi học thì ngắn, nói ít mà để cho người 
ta suy nghĩ nhiều. Toàn là những bậc lão đại cả. Tôi trẻ tuổi hơn hết. 

Đến họp Moot, tôi đã thấy cờ vàng Việt Nam bay phấp phới. Rét dữ, đang mùa nực mà buổi sáng 
cũng có 8, 9 độ thôi...” Đó là Chồn (Fennec) Tạ Quang Bửu kể chuyện cho các anh em Tráng đoàn 
Đoàn Lam Sơn nghe về chuyến đi Anh quốc hồi cuối năm 1939. 


Tờ Liên Lạc số mùa Hạ 2023 trong bài “Lịch sử cờ vàng Việt Nam” nơi trang 64 cũng đã nhắc đến lá cờ 
vàng đã có từ khi hai Bà Trưng khởi nghĩa chống giặc ngoại xâm, năm 40. 


Trưởng Trần Văn Lược (Tổng Ủy Viên Hội Hướng Đạo Việt Nam 1969-1975) cũng đã có một bài viết về 
“cờ vàng” nhan đề “Truyền kỳ về Quốc kỳ Việt Nam” nơi trang 35 của tờ báo “TRƯỞNG” (Nội san 
Huynh trưởng HĐVN) Số 10-1974 như sau: 

“Từ trước Quốc kỳ Việt Nam vàng chói không mầu mè. Nhưng lúc đó (từ thời Bình Định Vương) dân 
mình hợp nhất và thương nhau. 

Sau này Tây sang, cản trở cuộc Nam tiến của dân Việt, cốt thủ lợi, và khi đó họ gắn thêm tam tài trên 
góc, chứng minh họ bảo hộ mình. Toàn dân không dùng lá cờ này kể cả anh em Hướng đạo không hề 
chào lá cờ vàng có tam tài trên góc trên cùng mà còn biếm nhẽ, khi đập cầy ăn thịt, là hạ cờ Tây. 

Cờ Long tinh xuất hiện khi Hoàng đế Bảo Đại về nước (nền Vàng một sọc đỏ lớn ở giữa). Quốc kỳ này 
Hướng đạo Việt Nam chào cùng lúc với Quốc kỳ Pháp (khi có người Pháp) và chào riêng một lá và 
phần nhiều, khi chỉ có một mình...” 

[9] Bắc kỳ Thể thao, Năm thứ Nhất số 6, 9 tháng 12 năm 1930, trang 10, 11. 

[10] Bắc kỳ Thể Thao, Năm thứ Hai Số 12, 20 tháng 1 năm 1931., trang 9. 


[11] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 16. 

[12] Hội Hướng Đạo Việt Nam (Hoàng Đạo Thúy). Bản thảo, chưa in. Viết xong ngày 14-4-1990 tại Hà 
Nội, trang 4. Bản dịch sang Pháp ngữ “L/Associations des Ếclaireurs du Vietnam” 1-5-1998. 

[13] [14] Mười Năm Hướng Đạo, bài viết của Hổ Sứt, báo Hướng đạo Thẳng tiến (Cơ quan của anh 
em Hướng đạo Đông Dương) Năm thứ Sáu số 1, Janvier 1940, trang 3. 

[15] Đoàn Hướng đạo, thêm một bài thể thao rễ tập (Ba Tô dịch). Nhà xuất bản Đông Tây Hà Nội, 
1930, trang 16. Ba Tô là bút hiệu của Trưởng Hoàng Đạo Thúy. Trưởng cũng viết nhiều bài đăng trên 
một số báo, đặc biệt là tờ Hướng đạo Thẳng tiến, cơ quan ngôn luận của anh em Hướng đạo Đông 
Dương. 


178 


[16] Trần Bá Vy (1895-1955) là Viên ngoại tại Bộ Hình triều đình nhà Nguyễn và cũng là Hội trưởng Hội 
Hướng Đạo Trung Kỳ (Association des Éclaireurs dđAnnam). Trưởng là người đã dẫn đoàn Hướng đạo 
Trung Kỳ đến yết kiến Hoàng đế Bảo Đại, và được Ngài đón tiếp ngay tại Điện Kiến Trung (Huế) vào 
ngày 2 tháng 4 năm 1934. Ngoài ra, Đức vua Bảo Đại còn nhận làm Hội trưởng Danh dự (Membre 
dHonneur) của Hội Hướng đạo Trung kỳ thời đó. 

Ngày 21-2-1936 Hội Hướng Đạo Trung Kỳ đã tổ chức một buổi tiễn đưa quan Viên ngoại Trần Bá Vy về 
Bắc tại Hội Quảng Tri do ông Hồ Phú Viên chủ tọa. Công chúng đến xem chật ních nhà hội và phần 
nhiều là anh em học sinh. Khi quan Trần Bá Vy vừa bước vào thì ông giáo Nguyễn Hy Đơn hô đoàn 
sinh đứng nghiêm chào. Ông giáo Đơn cũng là Trưởng Hướng đạo, là thầy giáo dạy ở Trường Pqul Bert 
“chắc hẵn ở Kinh đô không có một di là không biết. Nhất là ông đặc sắc ở chỗ đi đâu cũng không giời 
bỏ cúi mũ Hướng đạo yêu quí của ông mà cái mũ ấy giống đúc cái của ông Tổ Baden Powell.” 


Bài báo được Tràng An (số 100, ra ngày 25-2-1936) dưới nhan đề “Hội Hướng đạo Huế tiễn quan viên 
ngoại Trần Bá Vy” tường thuật tiếp: “Quan Vy vừa ngồi xuống thì ông Đơn trân trọng giơ bài chúc từ 
lên đọc. Hình như ông cảm động quá nên giọng lúc thì run run, lúc thì trúc trắc, lúc thì lên quá bổng 
xuống quá trầm. 


Theo như chúc từ của ông, ông lấy làm tiếc: “trong gia đình HĐ sẽ vắng mặt một người rất yêu quí, 
một người đã tận tâm giúp đỡ và dìu dắt anh em chúng tôi trong mấy năm trời.” Nhưng đoạn này 
mới đáng chú ý nhất:”Thưa ông hội trưởng, ông đi bây giờ biết ai tâm sự?” tôi tưởng ông sắp cho 
công chúng nghe một bài nam di và nóng lòng chờ đợi thì ra không phải. Gió khi kia ông tiếp thêm 
“Kia núi Ngự, nọ sông Hương” thì hay biết mấy. Ông có nói quan Vy lo việc Hướng đạo đến nỗi “ngày 
quên ăn đêm quên ngũ” lúc ấy tôi có ý liếc sang phía quan Vy ngồi thì thấy quan vẫn da hồng hào và 
nhất là râu ria lại mọc có phần “thẳng tiến” hơn xưa lắm. Ông lại đọc: “¡ cái phần thưởng của ông 
không phải là ở nơi sự kết quả nhãn tiền mà chính ở tương lai vậy.” 


Phải ông giáo nói rất đúng, quan Vy chỉ mong ở tương lai và mong sao một ngày kia trở lại kinh đô lại 
được làm hội trưởng và được Hoàng thượng và quan Khâm sứ biết cho là đủ chứ không cần gì danh 
vọng mài 

Đến câu cuối ông đọc vừa dứt công chúng đáp lại bằng một vài cái vỗ tay rời rạc và lq “bis”. Ngoảnh 
lại bầy Sói của ông, ông cũng lấy làm lạ rằng sao ông chưa hô “phích” mà em nào cũng bỏ tay xuống 
rồi. 

Nối gót ông giáo, quan Vy hớn hở lăng xăng bước lên đọc lời cảm tạ công chúng và xin có đôi lời tỏ 
cùng các anh em Hướng đạo. Ông cầm giấy đọc bập bẹ như một cậu học trò vừa mới biết chữ quốc 
ngữ. Ông nhun nhặn đọc: “Tời sơ học thiểu, công cuộc to tát tôi định làm 10 phần chưa được một.” 
Tôi thì tôi lại nghe nhầm ra chưa được phần nào cả. Rồi ông giới thiệu người kế chân ông mà trước khi 
ra đi ông đã lo tìm kiếm mãi mới được: người ấy là ông nghị: Lê Thanh Cảnh. Rồi ông tự an ủi và 
thương tiếc rằng: “Nay tôi ra đi, trong lòng rất yên rồi đây tôi sẽ xa cách anh em, tôi bùi ngùi trong 
dạ.” Lúc ấy mặt ông buồn xịu và không ngờ rằng hôm ấy anh em Hướng đạo Huế lại còn tỏ lòng quyến 
luyến ông như vậy. Đọc dứt bài công chúng vỗ tay có phần nhiều hơn ông Đơn... 


Mong rằng từ nay ông nghị Lê Thanh Cảnh ra cáng đáng thay ông Vy nền Hướng đạo của quan Vy 
trước kia sẽ nhờ ông đắp lại cho vững chãi hơn. Tôi mong ở ông lắm, vẫn biết người mình làm Hướng 


179 


đạo không thể theo như óc tưởng tượng được nhưng cũng đừng nên để cho người ta cười, vì như thế 
có hại chung cho tất cả anh em Hướng đạo toàn cầu.” 

Trưởng Trần Bá Vy là người đã từng viết tựa cho cuốn “Bgden Powell Thi tổ Chủ nghĩa Hướng đạo” do 
Đoàn Văn Phong dịch, xuất bản bởi Thông Hoạt Thư Quán (Quảng Trị) và in tại nhà in Cảnh Tân (Huế) 
năm 1935. 

Ghi chú: Bộ Hình hay Hình bộ. (chữ Hán:#fJ#) là một cơ quan hành chánh nhà nước thời phong kiến. 
Bộ Hình có thể coi là tương đương với Bộ Tư pháp và Tòa án Tối cao ngày nay. Viên ngoại là một chức 
quan giữ việc sổ sách tại các bộ, chức quan này quan trọng trong triều và được xếp ngang hàng với Tri 
phủ. 


[17] Mười Năm Hướng Đgo, bài viết của Hổ Sứt, báo Hướng đạo Thẳng tiến (Cơ quan của anh em 
Hướng đạo Đông Dương) Năm thứ Sáu số 1, Janvier 1940, trang 4. 


[18] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 16. 


[19][20] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chỉ 
Lăng HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 19, 20. 

Theo bài viết của trưởng Trần Văn Thao đăng trên Bạch Mã số 8, tháng 8 năm 1994, trang 3 có ghi lại 
về cuộc gặp gỡ này: “Anh em huynh trưởng HĐVN mến Trưởng Khắc không chỉ vì việc thành lập đoàn 
Hướng đạo Việt Nam đầu tiên, mà còn thương anh vì thấy anh quá tận tụy với Phong trào. Trong 
những ngày mới thuyên chuyển vào Nam, mỗi buổi chiều tan sở, cơm nước xong, Trưởng Khắc đều 
phải đạp xe đạp bốn năm cây số, từ Đa Kao lên sân Mayer (bây giờ là Hiền Vương) để bàn bạc về 
những sinh hoạt Hướng đạo với quý trưởng Huỳnh Văn Diệp, Trần Coln, Lương Thái và Lê Văn Xuân. 
Mỗi lần như thế, chị Khắc phải bồng con đến cửa hàng ông bà cậu ngồi chơi, và đợi chồng khi họp 
xong ghé đón để cùng trở về nhà. Nhờ hoạt động tích cực như vậy, Phong trào Hướng đạo mới phút 
triển nhanh chóng tại miền Nam, rồi lan qua xứ Chùa Thúp và Huế.” 


[21] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 20. 


[22] Sân vận động Mayer được thành lập vào ngày 19-1-1929 bởi Tổng cục Thể thao Annam. Sân 

nằm trong khu vực của các đường Mayer (Hiền Vương), Le Grand de Liraye (Trương Minh Giảng), 
Pierre Fladin (Đoàn Thị Điểm ), và Champagne (Yên Đổ ). Lúc đầu diện tích sân rất lớn về sau bị cắt bớt 
thay vào đó là những biệt thự, khu dân cư. 

Từ ngày thành lập, sân là nơi tổ chức những trận đá banh, là nơi chứng kiến những thành tựu ban đầu 
của nền bóng đá Nam Kỳ. Như năm 1933, đội nữ Cái Vồn đã thủ hòa 2-2 với đội nam Paul Bert. 

Từ ngày 28-12-1935 đến ngày 1-1-1936, tại sân Mayer Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ tổ chức trại họp 
bạn Huynh đệ với sự tham dự của Hướng đạo Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Pháp, Trung Hoa, Cao Miên nhân dịp 
lễ Giáng Sinh năm 1935 và Năm Mới 1936. 

Năm 1957, đoàn trượt băng nghệ thuật Holiday On Ice của Mỹ sử dụng sân này để biểu diễn phục vụ 
dân Sài Gòn. 

Năm 1962, Đoàn xiếc Cộng hòa Liên bang Đức sang biểu diễn cũng tại sân này. 

Năm 1968, kho hậu cần của Mỹ tại đây bị tấn công trong Tết Mậu Thân. 


180 


Trong những thập niên đầu 1960 khi đi qua ngả tư Hiền Vương - Trương Minh Giảng, sân Mayer hiện 
ra là một bãi đất trống với cỏ hoang mọc, sát lề đường là hàng cây me tây. Chỉ có vậy và ngày ngày các 
thanh niên sống các vùng chung quanh thuở đó mang banh ra đá. Từ đó nó đã chấm dứt thời hoàng 
kim còn nghe chăng đâu đây văng vẳng tiếng cổ vũ reo hò của những cổ động viên một thời (Ý Nguyên 
Mai Trần). 


[23] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 21. 

Về việc trao huy chương, Trưởng Sếu rất khiêm nhường, trong hồi ký của Trưởng có ghi lại như sau: 
“Tôi hiểu là Quốc vương đã được Thái tử báo cáo cho biết là tôi đã nhường huy chương mà nhà Vua 
muốn tặng tôi cho hai người bạn của tôi. Lời khen tặng ấy làm tôi rất cảm động. Tôi thấy trong lòng 
sung sướng, thư thái. Sung sướng, thư thái hơn chính tôi nhận huy chương cao quý kia.” 


[24] Hướng Đạo (số 1, lanvier 1935), trang 4. 
[25] Hướng Đạo (Năm thứ Nhứt, Số 10, Octobre 1935), trang 5. 


[26] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chỉ Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 23. 


[27] Kỷ Yếu Hướng Đạo Việt Nam (Phạm Văn Nhơn), Nhà xuất bản Văn Nghệ, 2009, trang 94, 95. 


[28] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 69. 


[29] Điễn Tín (Số 288, 30 tháng 12 năm 1935) dưới nhan đề “Cuộc họp bạn của anh em Hướng đạo 
Đông Phúp —- Hơn 60 lều vải trên bãi cỏ C.I.A. làm cho ta tưởng tượng đến cảnh quân lính đang đóng 
trại.” Nội dung liên tiếp trong các số báo gồm có: Diễn lại cuộc Họp bạn Quốc tế (Jamboree) có cả các 
Hướng đạo: Huê Kỳ, Bỉ, Ecosse, Ấn Độ, Nhựt Bổn, Maroc, Da Đỏ và Xiêm La dự vào - Ông Trần Văn 
Khá tỏ lời cám ơn mọi người - Lễ treo cờ - Viếng trại của anh em Hướng đạo các xứ - Phỏng vấn anh 
Trần Duy Hưng, đại biểu Bắc Kỳ. 


[30] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 24. 


Tấm hình BiPi làm bằng ngũ cốc là một trong những ấn tượng mà chị Lê Thị Lựu thiết kế ở Trại Họp 
bạn “Huynh Đệ” (1935), Trưởng Sếu Siêng Năng đã có đề cập đến trong tập Hồi ký của mình. Dưới đây 
là một số thông tin về chị Lê Thị Lựu: 


Bầy Trứng Rồng, Bầy Sói đầu tiên của phong trào Hướng đạo Việt Nam (cũng là Hướng đạo Đông 
Dương) do Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập và giao cho chị Lê Thị Lựu phụ trách từ tháng 5 năm 
1934, sang đến năm 1935 thì Bầy trưởng là anh Ngô Bích San. 

Chị Lê Thị Lựu sinh ngày 19-1-1911 tại làng Thổ Khôi, phủ Thuận An, tỉnh Bắc Ninh (nay thuộc về biên 
giới quận Long Biên, Hà Nội). Chị tốt nghiệp thủ khoa Khóa 3 Trường Cao Đẳng Mỹ thuật Đông Dương 
(Ecole Supérieure des Bequx-Arts de L'Indochine) vào năm 1932. Thời sinh viên chị kết bạn với anh Ngô 
Thế Tân là một sinh viên Trường Cao đẳng Nông Lâm Hà Nội và cũng là một Thiếu trưởng Đoàn Hùng 


181 


Vương và Tráng trưởng Đoàn Bố Vệ. 

Năm 1935, nhân trại Họp bạn toàn quốc mang tên “Huynh Đệ” được tổ chức tại sân vận động Mayer 
Sài Gòn, chị Lê Thị Lựu cùng anh Ngô Thế Tân đều có mặt chung với đoàn Bắc-Hà. Đặc biệt trong kỳ 
trại này chị đã kết hợp sử dụng 5 thứ ngũ cốc để sáng tạo chân dung vị sáng lập ra phong trào Hướng 
đạo thế giới là Huân tước Baden Powell, đã khiến cho nhiều người khen ngợi tài năng của chị. 


Bức tranh ngũ cốc đó có kích thước cỡ 1m x 0,8 m được trân trọng treo trước cổng trại họp bạn. Theo 
một số Trưởng Hướng đạo cho biết, chị còn là người thiết kế mẫu huy hiệu “Hướng đạo Việt Nam” 
với biểu trưng được cách điệu từ hoa sen, và mẫu huy hiệu này sau đó được nhiều báo giới thiệu. 


Trong suốt khoảng thời gian 1932 đến 1939, chị Lê Thị Lựu đã là người phụ nữ Việt Nam có tiếng. Tên 
tuổi của chị xuất hiện qua những bài thơ (bút danh Thạch Ẩn), bài văn (bút danh Văn Đỏ), những bức 
tranh trên các tạp chí đương thời như Phụ Nữ Tân Văn, Đàn Bà Mới, Ngày Nay... Chị Lê Thị Lựu còn 
dạy vẽ tại các trường như Trường Bưởi, Trường Hàng Bài (tức Trường Trưng Vương sau này), Trường 
Ren, Trường Hồng Bàng (Hà Nội) và Trường Mỹ thuật Gia Định (Sài Gòn). 


Năm 1939, chị Lê Thị Lựu kết hôn với anh Ngô Thế Tân, và sau đó chẳng may chị lâm bệnh nặng nên 
phải sang Pháp chữa trị. Thời gian này phát xít Đức xâm chiếm Âu châu, nước Pháp bị đe dọa và bị dội 
bom khốc liệt, anh chị trở thành nạn nhân và những nhân chứng lịch sử của Đại thế chiến thứ II. 


Cũng trong giai đoạn lịch sử đó, hai người đã có một người con đặt tên là Ngô Mạnh Đức (sau này trở 
thành kiến trúc sư và làm việc tại Pháp). 


Trong suốt quảng đời của chị Lê Thị Lựu ở Pháp, chị đã sáng tác nhiều tác phẩm hội họa, một số được 
triển lãm, một số bị lưu lạc, tản mát, và một số được đem bán đấu giá. Phần lớn những tác phẩm của 
chị được vẽ trên lụa và một ít sơn dầu, chủ đề mang đậm tính chất rất Việt Nam và Á đông, đề tài 
thường về thiếu nữ, trẻ em, tình mẫu tử.... 


Tóm lại là chị có khoảng 300 tác phẩm hội họa, trong đó có một số được lưu trữ tại Bởo tùng Mỹ thuật 
Việt Nam ngày nay. Tên tuổi của Lê Thị Lựu thực sự đã đứng ngang hàng với các tên tuổi lớn của nền 
mỹ thuật Việt Nam sau này như: Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Trần 
Văn Cấn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Tư Nghiêm, Lê Phổ... 

Năm 1985, nhân trại họp bạn “Thẳng Tiến” (1985) tổ chức ở Jambville (Pháp quốc), chị và chồng là 
anh Ngô Thế Tân đã gặp gỡ Trưởng Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc sau 36 năm trời xa cách. 

Chị có tên Rừng là Sói Dí Dỏm, lìa Rừng ngày 6 tháng 6 năm 1988 tại biệt thự An Trang, Spéracèdes 
(miền Nam nước Pháp) thọ 77 tuổi. Di hài của chị đã được hỏa táng, và theo như ý nguyện của chị, hài 
cốt được thỉnh trong một bình tro và đã được đem về quê hương. 

[31] André Lefèvre (1887-1946) là Ủy viên Toàn quốc Hướng đạo Pháp tới Đông Dương có ảnh hưởng 
rất lớn đến phong trào Hướng đạo các xứ. 

Tới Hải Phòng đầu tiên vào ngày 4 tháng 2 năm 1935, gặp gỡ Trưởng Hoàng Đạo Thúy và nhận lời mời 
tham dự một kỳ trại được tổ chức ở Rừng Sắt vào các ngày 7 và 8. 

Trong suốt thời gian ở Bắc Kỳ, Trưởng Lefèvre đã diễn thuyết về phong trào Hướng đạo ở Nhà hát Tây 
Hà Nội (tức Nhà hát Lớn), thăm các đoàn Hướng đạo ở Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà 


182 


Đông... hội kiến với ông Hội trưởng Nguyễn LỄ... rồi sau đó khởi hành vô Huế ngày 28 tháng Hai. 


Sau buổi đón rước của Hướng đạo Pháp Nam tại dinh Khâm sứ Trung Kỳ, Trưởng Lefèvre được yết 
kiến Đức vua Bảo Đại và gặp gỡ các Chefs, xem các cuộc biểu diễn của các đoàn Hướng đạo và thuyết 
trình ở một vài nơi trước khi qua Ai Lao rồi tới Nam Kỳ hồi 7 giờ rưởi sáng ngày thứ Tư 23-1935. 


Ra sân ga đón có ông Hội trưởng Trần Văn Khá, ông Đốc phủ Nguyễn Văn Vịnh, Hội trưởng Hướng đạo 
Mỹ Tho, ông cố đạo Perrel, phóng viên báo Le Populaire, ông Ba Thy chủ tiệm chụp hình Modern Pho- 
to cùng đại diện các đoàn Hướng đạo Pháp và Nam. 


Trưởng André Lefèvre sau đó về Khách sạn Continental Palace tạm nghỉ. Đến 4 giờ chiều thì hội kiến 
với ông Hội trưởng và anh Ủy viên Trần Văn Khắc. Ngày hôm sau thì cùng làm việc với các Huynh 
trưởng Hướng đạo tại Hội quán để bàn soạn chương trình huấn luyện. 


Đến ngày 22 thì Trưởng Lefèvre lên đường đi Nam Vang, các Hướng đạo Cao Miên tiếp đón tại sân 
Hoàng gia. Lưu tại đây đến 30 Tây mới trở lại Sài Gòn. 


Ngày 4 tháng 4 Trưởng Lefèvre diễn thuyết về mục đích Hướng đạo có chiếu phim minh họa tại Nhờ 
hút Tây (tức Nhà hát Thành phố bây giờ). Từ ngày 5 đến ngày 7 thì lên lớp dạy các Chefs ở Nam Kỳ. 
Đặc biệt là trong thời gian huấn luyện, tất cả lớp học đều đến thăm viếng các đoàn Hướng đạo ở Mỹ 
Tho và Cần Thơ, khi đi đường đã có những cuộc chơi Hướng đạo ngay trên xe hoặc dưới bộ. 


Ngày 8 tháng 4, trưởng Lefèvre đã cùng đi với ông Hội trưởng lên thăm dò đất trại ở Đà Lạt để chuẩn 
bị các khóa huấn luyện các Chefs ở Đông Dương. 


Ngày 17 tháng 4, anh em Hướng đạo Sài Gòn đãi tiệc chia tay. 

Ngày 24 tháng 4, André Lefèvre đã xuống tàu trở về Pháp. 

André Lefèvre tên Rừng là Vieux Castor (Lão Hỏi Ly). 

(Theo báo Hướng Đạo Số 4, Avril 1935, trang 2 và Số 6, trang 9 và 10) 


[32] Các Trại Trường (Tôn Thất Đông), tuyển tập Phong trào Hướng đạo Việt Nam 1930-2000. ấn bản 
lưu niệm tại trại họp bạn HĐVN 2000, San Jose, California, trang 60. 


Nhắc đến Trưởng Tạ Quang Bửu (1910-1986) với Trại trường Bạch Miã thì cũng nên biết, trưởng Tạ 
Quang Bửu từng được cử đi Anh quốc để thụ huấn GiIwell Park vào khoảng cuối năm 1939 và được 
phong nhiệm DCC (Député Cheƒ de Camp/Ủy viên Huấn luyện) từ năm 1942 để giữ chức vụ Trại 
trưởng của Liên Hội Hướng đạo Đông Dương (Bạch Mã Số 9, tháng 5-1995, trang 3). Cuối năm 1939, 
Liên Hội Hướng đạo Đông Dương có cử Tr. Tạ Quang Bửu sang Scotland dự Họp bạn Tráng sinh 5” 
Rover Moot, Monzie), và thụ huấn ở Trại trường Gilwell Park (Anh quốc). Lúc đầu dự định có Emmanu- 
el Niédrist đi cùng (Tờ Thẳng Tiến Số 11 & 12-1939 có đăng tin này nơi trang 15) nhưng sau đó thay 
đổi là Tr. Hoàng Đạo Thúy sẽ cùng đi. Nhưng cuối cùng thì chỉ có Trưởng Tạ Quang Bửu. Vào năm 
1941, Trưởng Tạ Quang Bửu còn là Trại trưởng Trại Họp bạn Thần Kinh. Từ sau năm 1945, Trưởng đã 
cùng một số Trưởng như Trần Duy Hưng, tham gia kháng chiến chống Pháp, một thời gian sau Trưởng 
Tạ Quang Bửu trở thành Bộ trưởng Bộ Đợi học và Trung học Chuyên nghiệp (1965-1976), Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng nước VNDCCH (1946-1948).... Tên Rừng của Trưởng là Chồn (Fennec). 


183 


Trưởng Raymond Schlemmer là người đầu tiên làm trại trưởng Trại trường Bạch Mã. Trong tập “Hội 
Hướng Đạo Việt Nam” (1990) của Hoàng Đạo Thúy có nhận xét về Trưởng Schlemmer trong phần 
“Các Huynh trưởng Pháp và những người Pháp khác” như sau: 


“Raymond Schlemmer là Ủy viên cao cấp của SdF, Công giáo. Đã chừng 60 tuổi. Nguyên là Tổng Ủy 
viên Quốc tế Hồng Thập Tự. Tính lối sinh hoạt nước Anh. Ông đến Đông Dương khoảng năm 1937 thu 
xếp cho con sang làm, nhưng để hầu hết thì giờ làm HĐ. Ông gặp các cha Cố, củng cố các đoàn HĐ ở 
nhà thờ cho có Tuyên úy đầy đủ cả. Ông yết kiến Toàn quyền, đề nghị lập Comité Directeur du 
Scoutisme. Toàn quyền đích thân chủ tọa, mà định cạnh mỗi Ủy viên bản xứ có Ủy viên Pháp. Ông lại 
vết kiến Bảo Đợgi, được tiền xây trại Bạch Mã. Ông rất hết lòng, nhưng thấy ngay mục đích của ổng. 
Ông có bằng Trại trưởng (Duputy Camp Cheƒ) nên có làm nhiều trại huấn luyện...” 


Cuối tháng 11-1938, Tr. Raymond Schlemmer đã có một buổi diễn thuyết về phong trào Hướng đạo 
tại Âm Nhạc Viện Saigon trước đông quan khách Pháp - Việt và công chúng. Tờ Lục Tỉnh Tân Văn số 
6020 ra ngày 1-12-1938 đã có tường thuật chỉ tiết về buổi diễn thuyết này trên trang nhất dưới nhan 
đề: “Hướng-đạo chủ nghĩa là gì ?”. 


Raymond Schlemmer có viết một số bài trên báo CHEF của Liên Hội, báo Thẳng Tiến với tên Rừng là 
Cygne de la Croix de Sud (Thiên Nga Nam Tào). Trưởng về hưu khoảng năm 1952. (Thông tin lý lịch về 
Tr. Raymond Schlemmer rất có giới hạn và không ai lưu lại cả). 


Về Bằng Rừng thì trong bài viết của Trưởng Cò Hấp Tấp Lê Nguyên Bách (Sắp Sẵn, Số 6-1986) có kể 
chuyện “Ngày Xửa Ngày Xưa”rằng: 


“Hồi đó, Bằng Rừng chưa có, nhưng anh Hướng đạo nào mà chẳng ao ước có được Bằng Rừng. Tiếng 
Pháp gọi Bằng Rừng là Badge de Bois. Tiếng Bqdge chưa dịch ra là Chuyên hiệu, và vẫn còn gọi là BÁT. 
Còn Bois là RỪNG thì các anh dịch gọn là GỖ. Vì thế BADGE DE BOIS, các anh dịch là cái BÁT GỖ. Dù là 
dịch đùa cho vui, nhưng nó thành ra thông dụng. BÁT-ĐỜ-XƠ-CUA (Badge de Secours — Chuyên hiệu 
Cứu thương) hay BÁT-ĐỜ-XÔ-VỜ-TA (Badge de Sauvetage — Chuyên hiệu cứu người bị nạn) cũng 
chẳng bằng cúi BÁT-GỖ. Đeo BÁT-GỖ là khỏi phải cần các BÁT khác.” 


[33] Tràng An báo (Số 722, 12 tháng Tư 1941) “Hướng đạo: Cuộc họp bạn rất lớn của 3000 Hướng 
đạo ở Thần kinh.” 


Trại Họp bạn Thần Kinh được tổ chức từ 12 đến 14-4-1941 tại Huế. Trại Trưởng là Tr. Tạ Quang Bửu, 
Tổng thư ký là Tr. Nguyễn Thúc Toản (Tam Tòa, Huế), Quảng cáo và Thông tin: Tr. Phan Ngân (Bộ Hình, 
Huế), Thủ quỹ: R.P. Lefas (Providence, Huế). Chương trình có buổi đi thăm các lăng Thiệu Trị, Tự Đức, 
đồi Belvédère. Tối có lửa trại “Vui đón” và ngày cuối cùng là đi thăm Hoàng Thành, sau đó là nhổ trại. 
[34] Hội Hướng Đạo Việt Nam (Hoàng Đạo Thúy). Bản thảo, chưa in. Viết xong ngày 14-4-1990 tại Hà 
Nội, trang 15. 

[35] Trụ sở này bên trong còn là một rạp chiếu bóng mang tên Lửa Hồng, phần còn lại là nơi họp, hội 
nghị của các Trưởng lãnh đạo phong trào. Rạp Lửa Hồng đã mang lại nguồn sinh khí mới cho giới trẻ ở 
Hà Nội. Hội quán 86 phố Hàng Trống còn là cơ sở để gây quỹ và phương tiện giúp công việc hồi sinh 
của phong trào được dễ dàng hơn. 


184 


[36] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 36 và 38. 


[37] “...trong thời kỳ đó những di công khơi nói về lòng ái quốc, hô hào lòng yêu nước thương nòi, dù 
chỉ nói mà chưa hành động gì, cũng bị thực dân Pháp theo dõi, cảnh cáo, hoặc bắt bớ- nhưng khi gia 
nhập Hướng đạo thì lại được công khai tuyên thệ “trung thành với Tổ quốc”, được hoạt động phục vụ 
xứ sở và đồng bào.” (“Nửa thế kỷ Hướng đạo tại Việt Nam” của Trưởng Mai Liệu, đăng nơi trang 4&5 
trong tuyển tập “Phong trào Hướng đạo Việt Nam 1930-2000” phát hành tại Trại Họp bạn HĐVN 
2000, San José, California. 


“Nhưng cái năm 1930 ấy, Tây kìm kẹp dữ lắm. Về lý thì giấy phép, thế không là gì mấy. Muốn xẩy ra 
việc gì, mỗi lần đi phải báo trước với Sở Cấm Hàng Đậu biết rõ ràng, lần nào họ cũng cho người đi 
theo. Cũng mong cho họ biết rõ là mình chỉ hướng dẫn học trò học tập và chơi thôi.” (“Hội Hướng đạo 
Việt Nam” bản đánh máy ghi ngày 14-4-1990, trang 4 của Trưởng Hoàng Đạo Thúy). Trang 15 cũng ghi 
thêm: “Chừng năm 1936, Raymond Schlemmer sang, đẩy mạnh việc lập cúc đoàn Hướng đạo Công 
giáo có tuyên úy và giúp chính quyền thuộc địa nắm lấy phong trào bằng một Ủy viên Giám đốc 
(Comité Directeur), và ở mỗi cấp ủy viên trên đặt một người Pháp bên cạnh người bản xứ, đưa nhà 
Vua vào như một ân nhân.” 


Trong tập “Hồi ký Lịch sử Hướng đạo Việt Nam” của Trưởng Trần Văn Khắc, nơi trang 15 có ghỉ: “...hồi 
đó Bắc Việt đặt dưới quyền bảo hộ của nước Phúp, bất cứ một hành vi, ngôn ngữ nào cũng có thể gieo 
ngờ vực vào óc người Pháp. Họ nghỉ ky từng ly, từng tý. Do đó chúng tôi cần phải dè dặt, thận trọng 
từng lời ăn tiếng nói. Một thí dụ điển hình là lúc dịch câu tuyên-lời-hứa của HÐ từ tiếng Pháp ra tiếng 
Việt, chúng tôi đã đắn đo suy nghĩ khá lâu, không dám dịch chữ “SERVIR LA PATRIE” ra là “PHỤNG SỰ 
TỔ QUỐC” mà là “Trung thònh với Tổ quốc”, chỉ vì hai chữ “Phụng sự” có tính cách yêu nước, cách 
mạng. Rồi từ chỗ yêu nước, cách mạng đến chỗ ghét Pháp, chống Pháp...” 


Cũng trong tập sách nhan đề “Youth Mobilization in Vichy Indoching” của Bà Anne Raffin do Nhà xuất 
bản Lexington Books phát hành năm 2005, trang 21 trong tiêu đề “Youth oƒ The French Empire” về các 
phong trào thanh thiếu niên, trong đó có phong trào Hướng đạo Việt Nam, cũng có đề cập đến tình 
trạng kiểm soát của người Pháp tại Đông Dương như sau: “Tuy nhiên, cúc phong trào này đòi hỏi sự 
chấp thuận của chính quyền thuộc địa để có quyền tồn tại và nhận được sự trợ giúp của chính quyền 
bảo hộ. Nguyên văn bằng Anh ngữ: These movements, however, required the colonial qdministration”s 
qpprovdl in order to have the right to exist and to receive assistance ƒrom the state.” 


Theo như sự dẫn chứng của bà Anne Raffin thì việc xin phép phải mất 2 tháng và phải ghi rõ từng chi 
tiết, tên tuổi tất cả mọi người về tình trạng cá nhân, xã hội, tôn giáo và mục đích, hoạt động cụ thể. 
Thế nên, việc sinh hoạt của phong trào Hướng đạo Việt Nam trong thời điểm này cũng gặp phải nhiều 
gian khó! 


[38] Theo Báo cáo ngày 31 tháng 5 năm 1996 của Ban Liên lạc Lâm thời Hướng đạo Việt Nam do 
Trưởng Lê Duy Thước (thư ký) nơi trang 2 có ghi rõ: “Hoạt động Hướng đạo thời Pháp thuộc (1930- 
1945) có nhiều hạn chế. Hễ Hướng đạo sinh hứa trung thành với Tổ quốc, nói đến yêu nước, là bị theo 
dõi. Nhưng các Anh huynh trưởng bấy giờ đã khéo “Việt Nam hóa” phương pháp giáo dục hướng đạo 
vò tìm cách “hợp pháp hóa” hoạt động hướng đạo Việt Nam...” 

185 


Theo tập “Hội Hướng Đạo Việt Nam” của Trưởng Hoàng Đạo Thúy viết (trang 3) cho biết rằng mãi đến 
cuối năm 1935 thì Liên hội Hướng đạo Pháp Fédération des Eclaireurs de France (EIF) mới chính thức 
công nhận tổ chức Hướng đạo của người Việt. 


[39] Chiếu theo Nghị định số 1365 ngày 22 tháng 9 năm 1937, Toàn quyền Đông Dương đã quyết 
định cho thành lập Liên Hội Hướng đạo Đông Dương (Fédéroation Indochine des Associations du 
Scoutisme). 


Trong bản báo cáo của Jacques Lebas (Report n. 186-CGI, Hanoi November 12, 1941, CGI ,L8 444(41), 
unindexed, CAOM) gởi lên Toàn quyền Đông Dương ghi rõ là tổng số trong năm 1941 có tất cả 5 ngàn 
200 đoàn sinh trong tổ chức Liên Hội Hướng Đạo Đông Dương bao gồm: 


2250_ (Hội HĐ Bắc kỳ / The Tonkinese Association of Scouts) 
1350 (Hội HĐ Trung kỳ / The Annamite Association of Scouts) 
900 (The Cochinchinese Association of Scouts) 
500 (Hội HĐ Cambodia / Cambodian Association of Scouts) 
200_ (Hội HĐ Lào / The Laotian Association of Scouts) 
(Nguồn: Youth Mobilization in Vichy Indoching, Anne Raffin, 2005, trang 72) 


[40] Hoàng Đạo Thúy đã ghi lại trong hồi ký “Kể một số điểm về Hội Hướng đạo Việt Nam” (bản viết 
tay, 5-1-1988): “Thời cuộc đã đẩy đưa anh em hướng đạo đi tìm phương hướng cho mình, Hội Hướng 
đạo Việt Nam không phải là một Đảng mà có chỉ huy được. Là một khối nhiều người...Hội Hướng đạo 
chỉ làm việc giáo dục, lớn lên anh em sẽ tìm thấy con đường đi...” 


Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh cũng có ghi lại sự kiện này trong tập tài liệu viết tay ngày 1 tháng 7 
năm 1966 tại Từ đường Sào Nam Tiên Sinh (chưa xuất bản) “Vời nét phác họa về Lịch sử Hướng Đạo 
Việt Nam lúc khởi thủy” có đoạn: 


“1946: Quốc hội Lập hiến đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cọng Hòa họp ở nhà hát lớn Hò Thònh, 
đồng thời Hội nghị Huynh trưởng và Tráng sinh toàn quốc thứ nhất của VIệt Nam cũng họp ở 82 Hàng 
Trống để chấp nhận Nội quy nói về cái tên Hướng đạo Cứu quốc và Mặt trận Việt Minh muốn ban cho 
như đã ban cho tất củ các đoàn thể khác: Phật giáo cứu quốc, Công giáo cứu quốc..v..v.. Đại đa số 
Hướng đạo không thích cái danh dự ấy...” 


[41] Kể từ sau năm 1945, sinh hoạt của phong trào Hướng đạo ở miền Bắc trở nên giới hạn và vô 
cùng khó khăn kể từ sau kỳ trại “Độc Lập” được tổ chức tại Tân Trào (Khu Đại Học Xá Bạch Mơi) mà 
người đứng đầu chính phủ lúc bấy giờ là Hồ Chí Minh đã có đến viếng thăm, và sau đó nhận làm Hội 
trưởng Danh dự Hội Hướng Đạo Việt Nam. 

Dần dần sinh hoạt Hướng đạo bị đẩy lùi, và phong trào Hướng đạo tại miền Bắc phải chính thức rút lui 
và nhường lại cho những hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng Sản và Đội Thiếu Niên Tiên Phong 
(trang 734, “The Undaunted, Keeping the Scouting Spirit Alive: the Survival and Revival oƒ Scouting in 
Central and Eastern Europe” của Piet J. Kroonenberg, Nhà xuất bản Oriole International Publications 
ấn bản eBook, 2011. Tham khảo tại địa chỉ: http://www.scoutmaster.ru/ru/hist/pk_und2_ viet.htm). 


186 


[42] Theo thống kê của Hội Hướng Đạo Việt Nam, tính đến ngày 31 tháng 10 năm 1974, tổng số hội 
viên lên đến 14 ngàn 452 người thuộc 50 Đạo và liên đoàn biệt lập. Số Trưởng là 2 ngàn 195 người 
trong số có 185 có Huy hiệu Rừng (hay Bằng Rừng), 175 Trưởng có Bằng Bạch Mã. 


Tráng sinh: 882 (44 Tráng đoàn và 134 Huynh trưởng), Kha sinh: 1332 (70 Kha đoàn, 277 Huynh 
trưởng), Thiếu sinh: 5265 (246 Thiếu đoàn, 847 Huynh trưởng), Ấu sinh: 2758 (145 Bầy, 505 Huynh 
trưởng). 


[43] Trong thông báo của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Cộng Sản Việt Nam số 157 TB/TW ngày 
20 tháng 5 năm 2008 do ông Trương Tấn Sang ký thay mặt Ban Bí thư ký, về những hoạt động Hướng 
đạo hiện nay tại một số tỉnh và thành phố, có ghi rõ trong tiêu điểm thứ 2: “...cần tiếp tục thực hiện 
nghiêm chủ trương không đặt vấn đề tói lập tổ chức hướng đạo, cũng như tránh lập thêm các hội, 
đoàn mới”. 


Bản thông báo còn ghi thêm sau đó: “Các cấp ủy đảng, chính quyền cúc cấp, các đoàn thể quần chúng 
nhân dân cần hiểu rõ lịch sử ra đời, hoạt động và sự kết thúc hoạt động của các tổ chức hướng đạo ở 
Việt Nam từ squ khi thống nhất đất nước để nâng cao nhận thức, thống nhất hành động. Với phương 
châm lấy tuyên truyền, giáo dục là chính để thuyết phục quần chúng. Trước hết là số cựu huynh 
trưởng là cán bộ, đảng viên vò các phụ huynh có con em tham gia hoạt động hướng đạo; xác định rõ 
trách nhiệm của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc vận động, giáo dục thanh thiếu niên không 
tham gia hoạt động hướng đạo.” 


[44] Trong bài viết “Secret Scouts take on might oƒ Uncle Ho” của ký giả Graham Hutchings tường 
thuật tại Sài Gòn (nay là thành phố Hồ Chí Minh) đăng trên tờ Sunday Telegraph ngày 6-11-1994 có 
ghi lại đoạn phỏng vấn một nhà kinh tế học về nông nghiệp, người đã chuyển sang công tác xã hội, 
ông nói có khoảng 1000 Hướng đạo sinh “sinh hoạt chui” ở TP.HCM như sau: “Chúng tôi có những 
hoạt động không chính thức trong các công viên, nhưng chúng tôi không mặc đồng phục của chúng tôi 
vì điều đó sẽ gây nhiều sự chú ý. Chúng tôi mặc chúng ở ngoại ô thành phố. Người dân không biết 
đồng phục là gì, và chúng tôi chỉ có hoạt động vào sáng sớm hoặc muộn vào ban đêm, vì vậy họ 
thường không nhìn thấy chúng tôi.” (We have un-unoficial activities in the parks, but we don't weoar 
our uniƒorms because that would draw gttention to ourselves. We wear them at camps in the country- 
side. Country people don t know what the uniƒorms re, and we only have activities early in the morn- 
ing or late at night, so they don t oƒften see us). 


[45] Một đoạn trong Facebook của Trưởng Đinh Hữu Quyến có ghi lại ý kiến cá nhân của mình như 
sau: “Chính quyền vẫn cho Hướng đạo chơi công khai như hiện nay, không làm khó dễ gì các hoạt 
động trong nước vò các giao tiếp với Hướng đạo nước ngoài, là rộng rỗi lắm rồi; đây là hiện tượng 
chưa hề có trong các nước gọi là “cộng sản.” 


Ý kiến này đã được phổ biến trên cộng đồng xã hội Facebook ngày 5-3-2015. 


[46] Trưởng Laszlo Nagy (Tổng thư ký Văn phòng Hướng đạo Thế giới/World Scout Burequ) đã từng 

viếng thăm Hội Hướng Đạo Việt Nam và khóa Huấn luyện Trưởng đầu tiên mang tên NTC1 (Khóa đào 
tạo Trưởng Huấn luyện Quốc gig/Notiondal Trainer“s Course do Lê Mộng Ngọ làm Khóa trưởng từ ngày 
19-21-7-1971 với 48 khóa sinh). Trưởng Nagy rất hài lòng với những cố gắng và nổ lực của Hội Hướng 


187 


Đạo Việt Nam. Các khóa sau tiếp tục được tổ chức ở Dòng Đồng Công Tam Bình, Thủ Đức. 


[47] Theo biên bản của Hội nghị ngày 3 tháng 7 năm 1983 là 58 người. Thực tế danh sách của Hội nghị 
là 63 người. Với sự tham dự của một số Trưởng như: Tr. Nguyễn Trung Thoại, Mai Xuân Tý từ Canada 
(ngay cả chính Trưởng Trần Văn Khắc cũng từ Canada), Tr. Nghiêm Văn Thạch ở Pháp, Tr. LM Vũ Đức 
Thông ở Úc và hầu hết là các Trưởng ở tiểu bang California và một số tiểu bang khác ở Hoa Kỳ. Hội 
nghị mở rộng và trở thành quốc tế, thoạt đầu tiên dự định sẽ là Hội nghị Trưởng Việt Nam trên Thế 
giới hoặc Đại hội các Trưởng HĐVN trên Thế giới, sau này nôm na gọi là Hội nghị Trưởng Costa Mesa 
1963. 


[48] Đúng ra là Ủy ban Trung ương Quốc tế cho Hướng đạo người Việt (The International Central 
Committee on Vietnamese Scouting). 


Trong một lá thư gửi Trưởng Nguyễn Văn Thơ ngày 7-6-1983 của Trưởng Laszlo Nagy (Tổng thư ký 
Văn phòng Hướng đạo Thế giới) thì ông có đề nghị thành lập một Ủy ban Trung ương Hướng đạo 
người Việt lưu vong (The Central Committee oƒ Vietnamese Scouting in Excile), và khẳng định Tổ chức 
Hướng Đạo Thế Giới (World Organization oƒ Scout Movement) không thể thừa nhận tính cách hội viên 
cho bất cứ một tổ chức hay một nhóm lưu vong nào làm đại diện cho một quốc gia nguyên thủy hay 
Hội Hướng đạo Việt Nam (Vietnam Scout Association) được. 


Điều này có nghĩa là Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam (ICCVS) không phải là một thành viên 
chính thức của Tổ chức Hướng Đạo Thế Giới (WOSMI) như những quốc gia hội viên khác, nhưng được 
khuyến khích và thừa nhận là một tổ chức có nhiệm vụ liên lạc, phối trí điều hợp các hoạt động trong 
nội bộ HĐVN tại hải ngoại, giúp tuân hành những chính sách của Văn phòng HĐTG đồng hành với 
những chính sách các hoạt động của mỗi quốc gia (Hội Hướng đạo quốc gia). Hội đồng Trung ương 
HĐVN là đại diện cho toàn thể các Trưởng và Hướng đạo sinh Việt Nam hiện đang định cư, sinh sống 
ở Hoa Kỳ và ở các quốc gia khác trên thế giới. Hội đồng Trung ương HĐVN không có thẩm quyền hành 
chánh như một hội Hướng đạo quốc gia như Boy Scouts oƒ America hoặc Hội Hướng đạo bản địa. 


Kết quả sau Hội nghị Trưởng HĐVN (Costa Mesa, 1983), một cơ cấu chung được gọi là “Hội đồng 
Trung ương Hướng đạo Việt Nam” được thành lập. Đúng như nguyên tắc và điều lệ của Tổ chức 
Hướng đạo Thế giới (WOSM) và Hội Nam Hướng đạo Hoa Kỳ (the Boy Scouts oƒ America) như trong 
thư của Trưởng James W. Sands (Giám đốc Quốc tế vụ BSA) đã đề cập trong lá thư ngày 10-6-1983 gửi 
cho Trưởng Nguyễn Văn Thơ. 


Trong hơn 30 năm qua, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đã có nhiều Trưởng tiếp tục lãnh 
đạo phong trào Hướng đạo Việt Nam tại hải ngoại, từ Trưởng Trần Văn Khắc cho đến các Trưởng 
Nguyễn Văn Thơ, Vĩnh Đào, Nguyễn Văn Thuất, Võ Thành Nhân và hiện nay là Trưởng Trần Quang 
Thanh Trang. Danh xưng bằng Anh ngữ là International Central Committee oƒ Vietnamese Scouting 
(ICCVS) với huy hiệu mới là hoa bách hợp, vòng dây có thắt nút dẹt ở dưới trên nền xanh. Hội đồng 
Trung ương Hướng đạo Việt Nam có Hiến chương và Nội lệ riêng. 


Bạn có thể xem chỉ tiết nơi trang nhà ở địa chỉ: https://hoidongtrunguong-huongdaovietnam.or 
(trước ở địa chỉ: http://WWw.iccvs.Or, 


Hoặc trên mạng Facebook: https://www.facebook.com/vietscouts/ 


188 


[49] Trải qua hơn 40 năm kể từ khi thành lập, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đã có các 
Trưởng đứng mũi chịu sào như các Trưởng Chủ tịch: 


Trần Văn Khắc (1983-1985), Nguyễn Văn Thơ (1985-1992), Vĩnh Đào (1993-2002), Nguyễn Văn Thuất 
(2002-2006), Võ Thành Nhân (2006-2018) và Trần Quang Thanh Trang (2018 đến nay). 


Theo tài liệu hướng dẫn của HĐTƯ-HĐVN (V.1.0 2/2015) có ghi rõ: “Để bổ sung những tính đặc thù về 
tỉnh thần cho những Hướng Đạo Sinh gốc Việt Nam đang sinh hoạt trong phong trào Hướng Đạo địa 
phương, Hội Đồng Trung Ương — Hướng Đạo Việt Nam (HĐTƯ) bổ sung một vời tập tục về truyền 
thống của Hướng Đạo và văn hóa Việt Nam, không ngoài mục đích tăng thêm sự hiểu biết về cội 
nguồn dân tộc, để trong sinh hoạt thêm phong phú, thích hợp với bản năng, dân tộc tính và nhất là 
tạo cho đoàn sinh luôn luôn tôn trọng những gì mà mình đã hứa khi trở thành một thành viên của 
phong trào Hướng Đạo.” 


Mục đích của Hội đồng là: “Bảo tồn văn hóa Việt Nam và phát triển phong trào Hướng Đạo” với sứ 
mệnh: 
1. Gìn giữ tỉnh thần Hướng Đạo Việt Nam đã có từ năm 1930. 
2. Phát huy truyền thống dân tộc Việt Nam. 
3. Nối kết các đơn vị Hướng Đạo người Việt khắp nơi trên thế giới có cùng chung mục đích. 
4. Cùng với các Hội Hướng Đạo địa phương để phót triển phong trào Hướng Đạo Thế Giới. 


[50] Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng 
HĐVN tại Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985, trang 51. 


[51] Gần 40 năm qua, kể từ khi trại Thẳng Tiến đầu tiên được tổ chức năm 1985 tại Jambville (Pháp 
quốc), Trại trưởng: Nghiêm Văn Thạch). Lần lượt các trại Thẳng Tiến khác được tổ chức như: 


Thẳng Tiến II (1988), Everton, Toronto (Canada), Trại trưởng: Nguyễn Tấn Hồng. 

Thẳng Tiến III (1990, San Mateo, California (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Lý Khánh Hồng. 

Thẳng Tiến IV (1993), Le Breuil, (Pháp quốc), Trại trưởng: Vĩnh Đào. 

Thẳng Tiến V (1995-1996), Glenfield, Sydney (Úc), Trại trưởng: Nguyễn Văn Thuất. 

Thẳng Tiến VI (1998), Lake Fairfax, Virginia (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Võ Thành Nhân. 

Thẳng Tiến VII (2002), Houstyon, Texas (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Lương Hoàng Nam. 

Thẳng Tiến VIII (2006), Rancho Jurupa Regional Park, California (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Dương Tiến Đạt. 
Thẳng Tiến IX (2009, King City, California (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Trần Anh Kiệt. 

Thẳng Tiến X (2014), Houston, Texas (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Ngô Vinh Khoa. 

Thẳng Tiến XI (2018), Camp Snyder, Virginia (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Phạm Ngọc Quế Chi. 

Thẳng Tiến XII (2022), Oak Canyon Park, Silverado, California (Hoa Kỳ), Trại trưởng: Nguyễn Tư Nhân. 


Do Đại dịch COVID-19 xảy ra, Thẳng Tiến XII lẽ ra sẽ tổ chức ở Sydney (Úc) như đã dự định lúc ban 
đầu, Trại trưởng được đề cử là Tr. Trần Công Thúy Định, cuối cùng thì địa điểm phải hủy bỏ! 
Trại Thẳng Tiến XIII sẽ được tổ chức tại Trại trường Girl Guides Camp Jubilee , Alberta (Canada) vào 


189 


ngày 1-7 tháng 7 năm 2026, Trại trưởng sẽ là Tr. Võ Tố Quỳnh. 


[52] [53] Bài diễn văn khai mạc tại Trại họp bạn Thẳng Tiến (1985) đã được đăng nguyên văn trong 
Bản tin Thẳng Tiến số 11, ra ngày 30-7-1985 nơi trang 3. 4 và 5. 


[54] Bản tin số 4/88, Hội đồng Hướng đạo Việt Nam, Châu Orange County. 
[55] Xem chỉ tiết trên trang 7 tờ Liên Lạc số 5 bộ mới 1993. 


[56] Xem chỉ tiết Thông tư HĐTƯ-HĐVN ngày 27 tháng 1 năm 1993 trên tờ Liên Lạc số 6 phát hành 
tháng 4-1993, trang 28. 


[57] Bức thư chúc mừng này đã được Trưởng Nguyễn Trung Thoại đọc thay mặt Trưởng Sếu trước 
Đại Hội đồng. Thư đề ngày 19-7-1993, viết tại Orléans, Canada. 


[58] Vấn đề thành lập nhóm Cựu Hướng đạo đã từng bàn luận trong các kỳ trại Thẳng Tiến, nay Đại 
Hội đồng HĐVN ở trại Thẳng Tiến IV (Le Breuil, Pháp quốc) họp ngày 11-8-1993, một Ủy viên Liên lạc 
Cựu Trưởng và Cựu HĐ được đề cử và một dự thảo điều lệ Hội Trưởng niên Hướng đạo Việt Nam 
được soạn thảo. Ban vận động được thành lập, đứng đầu là Trưởng Nguyễn Trung Thoại cùng sự hỗ 
trợ của các Trưởng Nghiêm Văn Thạch, Lê Thọ, Phạm Văn Thiết và Trần Minh Thưởng. 


Theo Quy Ước làm tại trại Thẳng Tiến VI (ngày 29-6-1998) đã được thảo luận và thông qua, Hướng 
đạo Trưởng niên là một thành phần của Phong trào Hướng đạo Việt Nam. Cơ cấu tổ chức mỗi đơn vị 
được gọi là Xóm hay Làng Bách hợp có Tiên Chỉ (tức Chủ tịch) ở vị trí danh dự, có Xóm trưởng hoặc Lý 
trưởng (Chi hội) và công tác thường được kết hợp với Văn phòng Liên lạc (Trưởng văn phòng là Ủy 
viên đặc trách Hướng đạo Trưởng niên trong HĐTƯ- HĐVN). Hội nghị Trưởng niên do Văn phòng Liên 
lạc triệu tập, nhóm họp mỗi kỳ Họp bạn Thẳng Tiến. Tờ Liên Lạc là tiếng nói chính thức do Văn phòng 
Liên lạc phụ trách. Đến kỳ Thẳng Tiến VII ở Houston (TX, 2002) thì chính thức xác định danh xưng. Từ 
ngữ Hướng đạo Trưởng niên được sử dụng, viết tắt là: HĐTrN. Điều lệ sơ khởi của Hội được đăng trên 
báo Liên Lạc Bộ mới số 14 (3-1995). 


[59] [60] Liên Lạc, Nhóm Tỉnh thần Baden Powell, Bộ mới Số 11, phát hành tháng 6-1994, trang 4 và 
trang 7. Bài điếu văn của Hội Người Việt Cao Niên do Lê Quảng Trị và Đỗ Danh Tầm đồng phụng soạn, 
Đỗ Danh Tầm đọc điếu. 


[61] Theo ý nguyện của Gia đình HĐVN tại Ottawa, Tr. Vĩnh Đào, Chủ tịch HĐTƯ-HĐVN đã ký văn thư 
gởi khắp nơi nói về “NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC”, nội dung như sau: 


“Để tưởng nhớ đến Trưởng Trần Văn Khắc, một Trưởng không những có công sáng lập ra phong trào 
Hướng đạo Việt Nam mà còn cống hiến suốc cuộc đời mình để xây dựng và bồi đắp cho Phong trào. 
Ban Thường Vụ Hội Đồng Trung Ương đề nghị mỗi năm, Phong trào Hướng đạo Việt Nam lấy ngày 01 
tháng 7, ngày sinh của Trưởng Trần Văn Khắc làm “NGÀY TINH THẦN TRẦN VĂN KHẮC”. Vào ngày 
này, cúc đơn vị H.Đ.V.N., các Liên đoàn hay Chi nhánh, tùy theo hoàn cảnh và phương tiện, nên tổ 
chức một lễ Tưởng Niệm, một sinh hoạt đặc biệt hay một ngày trại để đánh dấu ngày “NGÀY TINH 
THẦN TRẦN VĂN KHẮC”. 


“Việc cử hành tưởng niệm này sẽ khiến cho tất cả chúng ta luôn luôn nhớ đến người anh Cả của 
phong trào, luôn luôn tỏ ra hết sức quan tâm đến mọi sinh hoạt của Hướng đạo Việt Nam trên khắp 


190 


thế giới và rất là gần gũi với các Trưởng đang sinh hoạt. Đó cũng là dịp để các đoàn sinh H.Đ.V.N. nhớ 
đến cội nguồn của mình và cảm thấy gắn bó hơn với một tập thể chung là Phong trào HƯỚNG ĐẠO 
VIỆT NAM.” Trích trang 8, báo Liên Lạc Bộ mới Số 14, phát hành tháng 3-1995. 


Và cứ như thế mỗi năm, Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam đều có thông tư nhắc nhở về 
Ngày Tinh thần Trần Văn Khắc! 


Hướng Đạo Việt Nam 
Nøàv 1 Tháng ? 
Nzsàv Tinh Thần Trần Uăn Khắc 


191 


PHỤ TRANG 


HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 


Giữ Vững 
MỐIP ĐâY 


4) Lưu hành nội bộ 


*† 
mÍ 
 ®), 
.e. 
lát) 
” 
+- 
= 
— 
<{ 
K1 
+) 


—. 


GiIỮ VỮNG M 


NGƯỜI SÁNG LẬP HĐVN 


Nhắc đến Vị Sáng lập Hướng Đạo Việt Nam thì có người nói 
là Trưởng Trần Văn Khắc, có kẻ bảo là do Trưởng Hoàng Đạo Thúy; 
mỗi người đều có lý do riêng để suy tôn. Tuy nhiên những người 
trong cuộc: cả Trưởng Khắc lẫn Trưởng Thúy chẳng ai tự vỗ ngực cho 
mình là “Người Sáng lập” mà chỉ nhận mình là “một trong những 
người Sáng lập”, một phần vì cả 2 vị đều có tính khiêm nhường, một 
phần vì không có mốc chính xác để minh định ai trước ai sau, và có lẽ 
là do tỉnh thần HĐ “mình vì mọi người” nên không ai tự nhận mình là 
“thủy tổ”. 

Nói về thời điểm lập nên đoàn HĐ đầu tiên thì Đoàn Lê Lợi 
của Trưởng Trần Văn Khắc khai sinh vào tháng 9/1930 tại Trụ sở Hội 
Thể dục Hà Nội (SEPTO) mà các đoàn sinh là hội viên của Hội ấy; còn 
Trưởng Hoàng Đạo Thúy thành lập Đoàn Vạn Kiếp trong giới học 
sinh Tiểu học của mình rồi xin kết hợp để sinh hoạt chung trong 
khuôn viên SEPTO cho được hợp pháp. Buổi lễ chào cờ chung ra mắt 
công chúng vào tháng 10/1930. 

Nếu nói về mặt hợp pháp (mặt nổi) thì Đoàn Lê Lợi được khai 
sinh trước nhờ dựa vào thế lực và uy tín của Kỹ Sư Nguyễn Lễ (vừa là 
Hội trưởng SEPTO vừa có chân trong Hội đồng thành phố Hà Nội). 
Nếu nói về sinh hoạt HĐ thì Trưởng Hoàng Đạo Thúy đã áp dụng 
phương pháp Hướng Đạo trong việc giáo dục học sinh của mình từ 
trước nhưng không thể dựa vào đâu mà xin phép lập HĐ do đó Đoàn 
Vạn Kiếp khai sinh trên giấy tờ sau. 

Trong vấn đề “bành trướng Phong trào HĐ” thì Trưởng Trần 
Văn Khắc đã xin phép mở HĐÐ ở Hà Nội từ 1930; đến năm 1932 thì đổi 
vào làm việc ở Sở Khảo cứu Nông Lâm tại 58 Nguyễn Bỉnh Khiêm 


194 


Saigòn, liên hệ với các Trưởng HĐ sẵn có ở Saigòn và Nam Bộ gồm có 
các Anh Huỳnh Văn Diệp, Lương Thái, Nguyễn Văn Chấn, Trần Coln 
(Saigòn), Vương Trọng Tôn (Bàrja-Vũng Tàu)... rồi nhờ Ông Trần Văn 
Khá (Hội trưởng Tổng cục Thể thao AnNam, đồng thời là một vị Hội 
đồng Quản hạt) bảo trợ để lập nên Tổng cục Hướng Đạo Nam Kỳ. Đến 
năm 1934 thì lên giúp Cao Mên thành lập HĐ và khởi đầu là làm Lễ 
Tuyên hứa cho Đông cung Thái tử Norodom Monireth. Nói chung, việc 
phát triển phong trào trên diện rộng và thiết lập “thượng tầng cơ sở” 
cho nhiều địa phương thì Trưởng Khắc có công lớn... và mãi đến cuối 
đời, Trưởng Khắc còn nhận làm Chủ tịch Hội đồng Trung ương để kết 
hợp nhiều nhóm HĐ ở khắp nơi. 

Xét về công cuộc “xây dựng hạ tầng cơ sở” thì Trưởng Hoàng 
Đạo Thúy thành lập nhiều đơn vị hơn và đã trực tiếp đào tạo nhiều 
Đoàn viên thành những Trưởng HĐ nòng cốt xuất thân từ Tráng đoàn 
Lam Sơn mà hầu hết là giới “thượng lưu trí thức” của VN thời bấy giờ vì 
họ đều là sinh viên Đại học Hà Nội... như Trần Duy Hưng, Tôn Thất Tùng, 
Phạm Biểu Tâm, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Hoàng Quý... Ngoài ra, các 
Huynh trưởng nòng cốt và kỳ cựu của Phong trào HĐ từ Nam chí Bắc 
đều biết đến Hổ Sứt vì Trưởng Thúy thường xuyên giảng huấn cho các 
khóa Bạch Mã và Bằng Rừng tại Trại trường Toàn quốc, và mọi người 
luôn nhắc đến 4 chữ vàng “Thiên hạ nhất gia” trên bức hoành phi treo ở 
Minh Nghĩa Đường trại Bạch Mã do chính tay Trưởng Thúy phác thảo. 


* + * 

Chúng tôi đã từng nghe Trưởng Khắc cũng như Trưởng Thúy tự 
nhận mình “là một trong những người Sáng lập HĐVN”. Có thể có một 
vài người nữa đã cọng tác với hai Cụ khi lập Đoàn HĐ đầu tiên, nhưng 
ngoài 2 Cụ ra chẳng thấy ai nổi bật. Nay cả 2 Cụ đã rủ nhau cùng đi thăm 
BiPi. Vậy chúng ta hãy tôn vinh cả hai Cụ đều là người “Đồng sáng lập 
HĐVN” không ai hơn không ai kém vì chính hai Cụ đầu tự nhận như thế. 


GiỮ VỮNG MỐI DÂY 


CÁNH SÊU TRỜI NAM 


* Lời thưa: - Theo chủ trương “uống nước nhớ nguồn” của 
BBT GVMD, chúng tôi lần lượt sẽ giới thiệu Tiểu sử của các bậc tiền 
bối đã giữ nhiệm vụ Tổng Ủy Viên và Trại trưởng Quốc gia từ thời 
khởi thủy cho đến ngày cuối cùng, để cho hậu sinh được ăn quả 
“phải nhớ kẻ trồng cây” Trước mắt là cuốn GVMD 4phát hành trong 
dịp Kỷ niệm 80 năm HĐVN, ngoài việc tn lại chân dung của các vị ấy, 
chúng tôi sẽ đăng Tiểu sử Người Sáng Lập và Vị giữ giềng mốt đến 
ngày cuối cùng. Lời kêu gọi đưa ra từ lâu, nhưng đến giờ cuối vẫn 
chưa thấy di gửi bài viết. 

Trong 2 vị “Đồng sáng lập HĐVN”, GVMD 2 đã đăng bài về 
Trưởng Hồ Sứt, nên trong số này chỉ đăng thêm vài nét của Trưởng 
Sếu Siêng Nẵng Trần Văn Khắc (01.07.1902— 25.05.1994). 

Sư tử tôi không có tiếng hót véo von như Sáo Dễ thương, 
cũng không bằng “con nhà Tông” như Đà điểu Đảm đang - hậu duệ 
của Văn Thi sĩ Thanh Tịnh, nhưng cũng đành phải đảm nhận công 
việc. Thôi thì biết gì viết nấy... để cho thế hệ trẻ biết đến các vị “Tiên 
chữ" của Làng Bách Hợp. 


QUÁ TRÌNH TIẾP CẬN 

Sau khi tham dự Khóa Bằng Rừng Tùng Nguyên 2 trong dịp 
Noel 1959, Anh Nguyễn Văn Võ - Phó Đạo trưởng Lâm Viên - đưa 
tôi đến tiệm kem Việt Hưng thăm Sếu Siêng năng Trần Văn Khắc và 
giới thiệu cho biết Trưởng Khắc là Vị Tiền bối của HĐVN. Vì Trưởng 
Võ không kể cặn kẽ, nên tuy biết Trưởng Khắc từ dạo ấy nhưng 
hình bóng của Trưởng cũng nhạt nhòa trong tôi bên cạnh những 
hình ảnh lung linh sáng chói của những vị tiền bối khác như một 


196 


Hồng Sơn Dã Mã huyền thoại đã từng thổi sáo bên hồ Léman, một 
Hổ Sứt tiếng tăm lừng lẫy với “Cuộc chạy Hỏa bài” suốt dải đất hình 
chữ S, tác giả cuốn “Đội của Tôi” mà mình đã từng gối đầu giường 
từ thời còn tuổi Thiếu, và một Chồn Fennec DCC đầu tiên của HÐ 
Đông Dương... 

Năm 1963, khi tôi lên định cư ở Đàlạt, đến thăm các Trưởng 
kỳ cựu như Trưởng Phan Như Ngân - đã 2 lần đảm nhiệm TUV; BS 
Nguyễn Sĩ Dinh - Giám đốc BV Đàiạt - người bạn đồng khóa ở Y 
khoa Hà Nội, mà cũng đồng khóa Bạch Mã Tráng 1943 với BS Tôn 
Thất Tùng & BS Phạm Biểu Tâm; Trưởng Phạm Văn Nam - Ngựa đò 
từng bước... nghe họ nhắc tới Trưởng Khắc với lòng tôn kính đặc 
biệt... làm cho hình ảnh Sếu Vườn dần dần được tô đậm nét trong 
tôi, 

Mãi đến năm 1965, khi cùng các Trưởng Dương Vân, Trần 
Điền và Thân phụ tôi đến thăm Trưởng Khắc ở một biệt thự trên 
đường Trần Bình Trọng... nghe các Cụ kể chuyện xưa... làm tôi phát 
hoảng và tự trách mình có mắt cũng như mù, bấy lâu diện kiến 
“Thái Sơn, Bắc Đấu của HĐVN” mà cứ tưởng tầm thường như các 
Lão trưởng làng nhàng khác... Lúc đó kêu trời cũng không thấu, tôi 
thầm trách Bộ TUV HĐVN trong bao nhiêu nhiệm kỳ đã không lưu 
tâm cập nhật Lịch sử Phong trào trong chương trình HĐ Hạng nhì 
để cho HĐS biết đến những người khai đường mở lối. 

Từ đó về sau, mỗi lần mở Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng 
các cấp tôi đầu mời Trưởng Khắc đến dự Lễ khai mạc, trân trọng 
giới thiệu Người để ACE biết mà truyền cho các Đoàn sinh nhớ đến 
vị “Tiên chỉ” của HĐVN. 

Trong kỳ Trại Họp Bạn Giữ Vững kỷ niệm 20 năm HĐVN tại 
Suối Tiên (Thủ Đức) năm 1970, Trưởng Trần Văn Khắc được trao 
tặng Kim Long Bội tinh, Huân chương cao quý nhất của HĐVN để 
ghi nhớ công lao sáng lập PTHĐ tại VN. Từ đấy nhiều người mới. 
biết đến Trưởng Khắc, chứ trước đó vì chẳng có sách sử nào của HĐ 
nhắc đến, vả lại Trưởng Khắc đã ẩn cư trên Cao nguyên Langbian 
hơn 2 thập kỷ mà chẳng hề mặc đồng phục HÐ trong những dịp 


197 


trọng đại của Hội, nên đôi lúc nhiều Trưởng cấp Ủy viên lên chơi 
Đàilạt ghé vào tiệm kem Việt Hưng, thấy ông chủ tiệm bình dị làm 
hết mọi việc, cũng chẳng có thể ngờ rằng đó là vị Tiên chỉ của 
mình. 

Trong đêm lửa vui khai mạc Trại Họp Bạn năm ấy, sau màn 
trình diễn Vũ khúc “Thương nhau cởi áo cho nhau” của Tiểu trại 
Phục Hưng do Trưởng Tiến Lộc thổi Harmonica, LM Nguyễn Văn 
Luận và Đại Đức Thích Như Mãn (TU & Cố vấn Giáo hạnh của Châu 
Trường Sơn hạ) vừa múa theo điệu nhạc vừa cởi mũ áo trao đổi cho 
nhau... tôi nghe tiếng vỗ tay to nhất từ ghế chủ tọa rồi thấy Trưởng 
Khắc dò dẫm đi trong ánh lửa bập bùng tìm đến vị trí các Tiểu Trại 
Trưởng để bắt tay tôi thật chặt, trong mắt Người tôi thấy long lanh 
ánh nước mắt đang lưng tròng. Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và 
thật lâu mà không nói nên lời. Từ đó Trưởng Khắc coi tôi như là 
“Bạn Vong niên” dù Người lớn hơn Thân phụ tôi đến 10 tuổi. 


TÁI XUẤT GIANG HỒ 

Sau trại HB Giữ Vững, Trưởng Khắc tìm đến nhà tôi với một 
xấp bài tường thuật “Phái đoàn Thượng khách đấn thăm Trại Họp 
Bạn HĐVN trong ngày khai mạc” được cắt ra từ các nhật báo xuất 
bản tại Saigòn. Trưởng vui vẻ nói: 

- Biết Anh bận rộn với công việc điều hành Trại nên không 
có thì giờ theo dõi báo chí. Tôi đã sưu tập bài tường thuật của tất cả 
các báo để tặng Anh làm kỷ niệm. Họ khen Tiểu trại của Anh tổ 
chức quy củ nhất trại. 

Tôi chưa kịp ngỏ lời cảm ơn thì Trưởng Khắc đã nói tiếp: 

- Trước đây tôi cứ tưởng Anh là Giáo sư nên Hội giao cho 
Anh đảm trách Huấn luyện là “nghề của chàng”. Nay qua việc điều 
hành trại vừa qua, tôi thấy Anh còn giỏi cả việc tổ chức và sắp xếp 
công việc. Vậy với nhiệm vụ Châu Trưởng, sao Anh không quan 
tâm chấn chỉnh ban điều hành Đạo Lâm Viên? 

—- ??? (Tôi đang ngỡ ngàng không hiểu Trưởng Khắc muốn 
trách cứ chuyện gì, thì Trưởng lại nói tiếp...) 


198 


- Tôi đã nghe Chị Hóa và một số ACE không muốn cọng tác 
với Đạo Trưởng nữa, vậy sao Anh không tìm người thay thế?! 

- Dạ em có biết chuyện đó, nhưng em không chấp nhận có 
việc “đảo chánh” trong Hướng Đạo. 

- Vậy Anh cứ ngồi nhìn ACE lục đục với nhau mà không giải 
quyết à? 

- Thưa Trưởng, em đã có dự kiến rồi nhưng chưa thực hiện 
được! | 

- Anh định thế nào nói tôi nghe thử! 

- Em đã nhắm đưa LMD lên thay Anh Đăng. LMD năm nay 
cũng đã lớn tuổi mà chưa có gia đình, chúng em định ghép D với 
X.P con gái của Anh Đằng, nếu để mất lòng Anh Đằng thì khó mà 
làm rể được! | 

- Ừ, Tôi thấy LMD vừa chững chạc vừa điềm đạm, có thể làm 
Đạo Trưởng được đấy! Thế Anh chờ đến bao giờ? 

- Dạ em đang kiếm người làm “trái độn” để anh Ð khỏi mất 
thể diện mà anh D cũng sớm nhậm chức Đạo Trưởng để mọi người 
vui vẻ hợp tác. | | 

- Người đó phải như thế nào Anh nói thử coil 

- Kẻ thay thế phải có vai vế hơn anh Ð, sau một thời gian sẽ 
bàn giao lại cho LMD thì mới ổn cả đôi bề! 

- Tôi sốt ruột lắm rồi, người đó là ai Anh nói ngay đi! 

- Dạ, dạ... đó là Trưởng ạ! 

- HI Ủa sao lại là tôi? 

- Trưởng là bề trên, nếu thay anh Ð thì chẳng ai nói ra nói 
vào gì được. Về phần anh Ð thì em sẽ mời làm Phụ tá Châu trưởng 
đặc trách ngành Ấu thì càng đẹp lòng anh ấy hơn nữa! Sau một 
thời gian chấn chỉnh, Trưởng bàn giao Đạo Lâm Viên cho LMD thì 
mọi chuyện đều tốt đẹp. 

Trầm ngâm một lát, Trưởng Khắc thủng thỉnh nói: 

- Anh sắp xếp cũng hợp tình hợp lý... nhưng tôi nghỉ sinh 
hoạt đã lâu rồi, quên hết kỹ năng HĐ, làm sao mà đảm nhiệm 
được?! : 


199 


- Dạ mọi việc chuyên môn em lo, Trưởng là chủ soái lãnh 
đạo chung thôi ạ! 

- Vì Phong trào, tôi hy sinh gánh vác! Vậy Anh xúc tiến ngay 
đi! Tôi chỉ làm Đạo Trưởng 6 tháng thôi nhé! 


La .<¿ 

Tôi thông báo sự việc về cho Bộ TUV và nhờ mời một phái 
đoàn Trung ương lên dự lễ bàn giao, ít nhất phải có TUV, Chủ Tịch 
Hội Đồng Trung Ương và Hội Trưởng. Trung Ương lấy làm lạ với sự 
kiện này, muốn sớm lên chứng kiến xem tôi đã sắp xếp như thế nào 
mà Trưởng Khắc chịu ra làm Đạo Trưởng... nhưng vì BS Nguyễn Văn 
Thơ bận rộn công việc của Tổng Trưởng Giáo dục nên mãi 3 tháng 
sau mới có phái đoàn đông đủ như yêu cầu lên dự. 

Đầu hè 1971, Phái đoàn Trung ương gồm Hội Trưởng 
Nguyễn Văn Thơ, CTHĐTƯ Huỳnh Văn Diệp và TUV Trần Văn Lược 
lên chứng kiến Lễ bàn giao Đạo Trưởng được tổ chức trọng thể ở 
Đồi Cù, tập họp đông đủ toàn thể Huynh trưởng và Ấu - Thiếu - 
Kha - Tráng của Đạo Lâm Viên. Với tư cách chủ tọa Lễ bàn giao, tôi 
phát biểu: “Hôm nay, Đạo Lâm Viên hân hạnh được đón tiếp các vị 
Lãnh đạo cao cấp của Trung ương Hội HĐVN lên chứng kiến lễ bàn 
giao Đạo Trưởng giữa Trưởng Lê Xuân Đằng và Trưởng Trần Văn 
Khắc. Tất cả ACE HĐ Lâm Viên hân hoan đón nhận Trưởng Sếu 
Siêng Năng Trần Văn Khắc làm người lãnh đạo trực tiếp. Sự kiện 
này là một đề tài để chúng ta suy gẫm: nếu kể về vai vế thì Trưởng 
Khắc phải ngồi trên ngôi cao để tất cả anh em chúng ta — kể cả các 
Trưởng trong Hội Đồng Trung ương và Bộ TUV có mặt hôm nay — 
cùng chiêm ngưỡng. Thế mà Trưởng Khắc, người sáng lập phong 
trào Hướng Đạo Việt Nam từ lúc tôi còn nằm trong bụng mẹ, giờ 
đây với cái tuổi “thất thập cổ lai hy” còn hăng hái nhận trọng trách 
làm Đạo Trưởng Lâm Viên, thuộc Châu Trường Sơn do tôi đảm 
nhiệm... điều đó là một bài học hùng hồn dạy cho chúng ta thấy 
rằng: trong Hướng Đạo không có “chức tước” mà chỉ có nhiệm vụ, 
làm việc vì các em và nghĩ đến tương lai của Phong trào. Rồi đây, các 


200 


em sẽ thay thế các Trưởng để nhận trọng trách dẫn dắt những kẻ 
hậu sinh, các em phải luôn ghỉ nhớ rằng Hướng Đạo khác ngoài đời 
ở chỗ không có óc “xôi thịt, phân biệt “chiếu trên” “chiếu dưới... mà 
mỗi người trong chúng ta, tùy theo khả năng và tuổi tác, còn làm 
được gì cho phong trào thì cứ mạnh dạn kề vai gánh vác mà không 
nghĩ đến quyền lợi cá nhân: làm Trưởng Hướng đạo không có quyền 
lợi, chỉ có trách nhiệm và hy sinh” 
*kk* * 

Ban đầu Trưởng Khắc chỉ nhận làm Đạo Trưởng Lâm Viên 
trong 6 thăng, nhưng vì phấn khởi khi thấy sự hòa đồng Tôn giáo 
trong Châu Trường Sơn hạ và sự đồng tâm nhất trí giữa huynh 
trưởng các cấp nên gần 1 năm sau mới bàn giao nhiệm vụ lại cho 
Trưởng Lương Mậu Dũng. | 

Chuyện một vị Tiên chỉ “cưa sừng làm nghé” để đảm nhiệm 
chức vụ Đạo Trưởng Lâm Viên quả thật là một sự kiện hy hữu nên 
tôi phải tổ chức Lễ bàn giao thật long trọng với sự chứng kiến của 
các cấp lãnh đạo ở Trung ương Hội, do đó phải chờ đợi gần 3 
tháng... làm cho Trưởng Khắc lầm tưởng Trưởng Đằng chần chờ 
không chịu bàn giao, thật là điều đáng tiếc! 

** * 
NHỮNG ĐỨC TÍNH QUÝ BÁU CỦA TRƯỞNG KHẮC 

* Một con người sống rất quy củ, nguyên tắc: 

Luôn luôn giữ đúng giờ: từng sống ở Pháp nhiều năm nên 
đã quen với châm ngôn “Avant l'heure nest pas 'heure, Après 
[heure pas encore l'heure, |'heure cest |'heure” nên Trưởng không 
chấp nhận lề mê! Từ lúc lên cầm Đạo Trưởng, lần đầu tiên họp Hội 
Đồng Đạo, thấy ACE đi trễ, Trưởng bực lắm nhưng cũng rán chờ 10 
phút. Sau buổi họp, Trưởng dặn: “Lần sau đúng giờ đã thông báo 
thì bắt đầu họp. Ai đi trễ thì hỏi lại các người dự họp đúng giờ để 
biết những gì đã quyết định của Hội Đồng Đạo, không nhắc lại để 
khỏi mất thì giờ của kẻ khác”. Từ đó không ai dám lề mề như trước 
dù trời có mưa to gió lớn. 

Luôn giữ đúng hẹn: Trưởng đã hẹn với ai chuyện gì thì 


201 


luôn giữ lời. Ngược lại, Trưởng cũng đòi hỏi mọi người phải 
“Hướng Đạo nhất ngôn” để mọi người có thể tin lời nói của HĐS. 

Luôn trả lời thư của bất kỳ ai gửi tới, dù là thư chúc Tết của 
một Sói con. 

* Luôn lưu tâm giúp đỡ Phong trào 8& ACE Hướng Đạo 

. Bất cứ những dịp vui buồn của Đạo Lâm Viên và ACE HĐ 
đều có Trưởng Khắc tham dự, chia sẻ. 

Lập quỹ tín dụng HĐ Lâm Viên: đầu thập niên “60 của thế kỷ 
trước, Trưởng Khắc cùng Trưởng Lâm (một cựu Trưởng ở Huế lên 
làm Giám đốc Nông tín Cuộc tỉnh Tuyên Đức), BS Nguyễn Sĩ Dinh 
(Giám đốc BV đa khoa Đàiạt) và anh Nguyễn Văn Đành (Cựu Tráng 
sinh, Chủ tiệm sách Liên Thành ở Khu Hòa Bình, Đàiạt) thành lập 
Quỹ Tín dụng HĐ Lâm Viên, mời ACE HĐ có tiền dư thì đóng cổ 
phần và gửi tiết kiệm. Người đóng tiền được hưởng lãi suất bằng 
tiết kiệm ngân hàng, Quỹ của HĐ có lời nhờ cho nông dân vay theo 
lãi suất Nông tín Cuộc, còn ACE HÐ có khó khăn thì được vay với lãi 
suất nhẹ hơn ngân hàng. Ai cũng được vay nhưng phải trả đúng 
hạn. Nếu đã một lần thất hứa thì khó được vay lại lần sau. Năm 
1969 thấy tôi mua được lô đất mà chưa làm nhà, Trưởng Khắc gợi ý 
tôi nên vay Quỹ tín dụng HĐ Lâm Viên để xây nhà, vừa có chỗ ở mà 
đỡ tiền thuê, vừa giúp quỹ có lời nhờ lãi suất cho vay. May mà thời 
gian ấy tôi dạy nhiều giờ phụ trội và có thêm mấy lớp luyện thi nên 
luôn trả đúng thời hạn. Sau đó tôi được tín nhiệm và thường đứng 
ra vay giúp cho vài ACE gặp khó khăn, như Trưởng Nguyễn Văn 
Bông chạy xe Minh Trung bị tai nạn không có tiền sửa xe, hoặc chị 
Dương Xuân Tụy muốn khuếch trương quán Chè và giải khát... thì 
tôi đứng tên vay rất dễ dàng... nhưng đến hạn trả mà các vị ấy chưa 
có tiền hoàn lại, gặp lúc không đúng kỳ lãnh lương thì tôi cũng 

phải lên xin Cha Viện trưởng Đại học Đàlạt cho ứng trước tiền giờ 
dạy để đem nộp lại cho Quỹ tín dụng đúng hạn hầu khỏi mất lòng 
tin của Trưởng Khắc. 

* Nhìn vẻ ngoài bình dị nhưng bên trong chứa cả túi 
khôn của loài người: 


202 


Trong thời gian đi chữa bệnh ở Pháp, Trưởng Khắc học 
được nghề làm kem. Khi về Đàiạt, Trưởng mở Kiosque Việt Hưng 
bán kem ly đầu tiên ở trung tâm thành phố nên rất đông khách, 
ngoài ra còn sản xuất kem cây bỏ vào những “thùng phích” mang 
vai cho hàng trăm trẻ em nghèo và người già yếu đi bán rong khắp 
Đàlạt - Đức Trọng... nên chẳng mấy chốc đã trở thành một trong 
những “đại gia” của Đàlạt, nhưng ở tiệm kem, Trưởng vẫn làm đủ 
thứ việc... trông rất bình dân nên mọi người dễ gần gũi. Sau 1975, 
tiệm kem bị Công ty Du lịch & thương nghiệp quản lý, nhiều người 
bán kem bị thất nghiệp nhưng vẫn luôn nhớ đến “ông già tốt 
bụng”. 

Trong nhà Trưởng, có 3 xe auto: 2 xe Volkswagen đời mới 
dành cho 2 cô con gái lái đi dạy, còn Trưởng luôn dùng chiếc xe 
Citroen 2 cv fourgonnette, trong cabine thì 2 ông bà ngồi, đằng 
sau thì chở vật dụng và các thùng kem. Trông thì rất bình dị, sự thật 
là xài rất sang vì chừng 4-5 năm Trưởng lại thay xe mới nhưng vẫn 
là loại xe 2 cv fourgonnette như trước. Hỏi tại sao không đổi kiểu 
mà thay xe mới cùng loại thì thay làm gì vì xe cũ vừa mới đi 4-5 năm 
vẫn còn tốt chán?! Trưởng cho biết: xe mới đi 4-5 năm bán lại vẫn 
còn được giá, chỉ bỏ thêm mộtít tiền để thay xe mới thì khỏi phải lo 
bị “en panne”, embrayage và thẳng luôn tốt thì khỏi lo tai nạn! Đôi 
lúc Trưởng chở tôi đi có việc, xe cứ chạy rề rề, tôi hỏi xe chưa hết 
rodage hay sao mà chạy chậm, Trưởng bảo: “Chạy từ từ thì đầu 
cũng đến nơi, còn chạy nhanh thì trước sau gì cũng đến nhà 
thương!” thật là cẩn thận và thâm thúy. 

Có lần gặp Trưởng Khắc trước chợ Bến Thành, thấy Trưởng 
xách cái giỏ lát đựng mấy gói gì bọc bằng giấy báo, đi lững thững 
như “Hai Lúa” lên dinh, tôi hỏi nhỏ: “Sao Trưởng không mang túi 
du lịch hoặc cặp da cho đàng hoàng, chứ đại gia Đàlạt mà xuầnh 
xoàng quá coi sao được!”. Trưởng nói nhỏ vào tai tôi: “Mỗi lần về 
Sàigòn mua nguyên vật liệu làm kem, tôi mang theo cả hàng triệu 
đồng, bỏ trong giỏ lát không ai thèm để ý nên chưa lần nào tôi bị 
giật xách tay cả!" (hồi đó, lương công chức cao cấp chỉ vài chục 


203 


ngàn đồng đã là nhiều, thế mà Trưởng Khắc mang hàng triệu đồng 
cũng không bị giật xách là nhở vẻ ngoài bình dị này!). Thêm một 
bài học cho những ai ham vẻ bề ngoài! 

* Một con người gương mẫu, luôn chăm lo cho gia đình: 

Ai ở Đàlạt cũng đều công nhận Cụ Khắc là người gương mẫu trong 
gia đình, tuy giàu nhưng không bao giờ cờ bạc rượu chè hoặc tiêu 
xài hoang phí. Hằng ngày đều ra cửa hàng làm việc, cũng đưa Bà đi 
theo mặc dù Cụ bà bị chân yếu, đi đâu cũng phải dìu. Năm 1976 Cụ 
Bà mất, Trưởng không mai táng mà lại đưa đi hỏa thiêu, giữ bình 
tro cốt ở nhà chứ không gửi ở Chùa như những gia đình khác. 
Gia đình có 2 cô con gái đều cho ăn học đến nơi đến chốn. Cô 
Phương Thu là con gái lớn, tốt nghiệp Master ở Anh, là Hiệu 
trưởng sau cùng của Trường THPT Bùi Thị Xuân; cô em tên Phượng 
là giáo viên cấp 3 môn Pháp văn. 

* Một con người đầy tình nghĩa, lịch sự “Tương kính 
như tân”: 

Năm 1985, Trưởng Khắc viết thư về bảo tôi gửi cho Cụ 1 hoa 
huệ tím, tôi viết thư hỏi lại “...nấu Trưởng cần hoa huệ HĐVN vì bên 
ấy không có thì em gửi qua, còn cần hoa huệ HĐTG thì em sẽ nhờ 
Lê Phục Hưng ở Canada đưa đến cho Trưởng”. Sau đó tôi nhận 
được thư trả lời: ... “bên này AE đã đưa cho tôi đủ thứ, nhưng tôi 
muốn Anh gửi cho tôi một hoa huệ tím, cái màu tím Huế - màu 
nhung nhớ, để tôi mang trên túi áo, khi nào tim tôi còn đập thì tôi 
còn nhớ đến anh...” nhận được thư, tôi không cầm được nước mắt! 
Một điều mà mọi người quen biết đều ghi nhận là Trưởng Khắc 
không bao giờ tỏ ra “vai trên” hoặc có tinh thần “gia trưởng, trịch 
thượng” cả! Nếu tính về vai vế và tuổi tác thì Trưởng Khắc lớn hơn 
Thân phụ tôi, nhưng vì “đồng thanh tương ứng” nên Cụ đã nhận tôi 
là “Bạn vong niên”, xưng hô “anh anh, em em” chứ chưa bao giờ 
gọi tôi là “chú” cả! “Tương kính như tân” là điều chúng ta nên học ở 
Trưởng Khắc, đừng tưởng thân tình mà gọi trưởng khác là “chú” (và 
tệ nhất là gọi “chú mày” thì tuyệt đối trong HĐ không nên dùng vì 
thiếu lịch sự và trịch thượng!) 

Sư tử Đảm đương TTS 


204 


Người Trưởng Hướng Đạo 
Kính Yêu 


Tin buồn tề Trưởng Trần Văn Khắc đã khiển cho tôi bàng 
hoàng xúc động khác thường, tì trước đó tôi định nình rằng liè 
màu sau khóa Tìng Nguyên HÌ. có dịp trở lại Canada nà tới kính 
thăm Trưởng sẽ tha hồ hàn hưuện, bù lại lần gặp mặt IIgẮ 
ngủi trại mừng thọ 90. Từ sau họp bạn Thằng Tiến III ở San 
José, tôi cố tý bót liên lạc trực tiếp tì muôn Trưởng đỏ công trả 
lời thư tín theo thói quen mau lẹ của Trưởng dù súc khỏe không 
dược như xưa. Quả thực những lá thự của Trưởng gơi cho tôi 
từ hè 1993 nét chữ không còn dắn đổi đều đặn nữa tà có lần, 
Trưởng cho ha tai mắt kém linh hoạt, rất bực bội. Tôi dã phải 
an di rằng nào tuổi thọ của Trưởng, đó là những khó chịu 
“bình thường”, mong Trưởng nhẫn nại nà cỗ giữ gìn để chuẩn 
bị dại điện HĐVN trons làng Bách Tuế... 


Tôi ở nào thế hệ cách Trưởng gần ba mươi năm, thuộc lóp 
trưởng thành ào thập ký 1950. Trong Hướng Dạo, mặc dầu 
nehe danh dã lâu nà có lên Đàlạt năm 1953 dự hội nghị trưởng 
toàn quốc, năm 1959 tôi mới hân hạnh biết mặt Trưởng. Còn 
nhớ đó là kỳ trại Tùng Nguyên khóa đầu; Trưởng tối thăm trại 
bữa khai mạc, sau lại túi dự khán lửa trại bế mạc. Đến kỳ năm 
trại Tìng Nguyên II (1960), Trưởng có nhĩ ý dãi Trại Irưởng 
Cung Giữ Nguyên pà một số thành piên ban huấn luyện (trong 
số nhớ rõ có các Tr. Mai Liệu, Vũ Thanh Thông, Hồ Văn Đệ) 
một chầu ăn nhúng ở tiệm Mêkong, kế cận nói tiệm cà-re của 
Trưởng ủ khu chợ Dàlat. Bữa ăn giao phó chủ Trưởng Vịt Bể tổ 
cluúc nà chủ tọa; Trưởng bận piệc nên cáo lỗi trước sẽ túi muộn 
nà không ngồi lầu. Khi Trưởng đến, không khí náo nhiệt liẳn 
lên nói những lòi pui dùa giữa Truởng càng các Trưởng VỊ Hể, 
Sới Trầm Lặng, Hoằng Đa Ngôn...Tôi là người nhỏ tuổi hơn củ 
trung toán, nên chỉ lắng nghe rồi cười góp. Tôi nghĩ qua mâu 
lần gặp gõ đó, Trưởng khó lòng có ẩn tượng sì Dề tôi. Trái lại, 
lôi đã ghỉ nhận nào ký úc, cộng thêm nói những thành tích dã 
nelhe kể lại, hình diíng cau nà quắc thước, nét mặt hiền từ tà 
tươi trẻ (Híc đó Trưởng đã gần 60 mà tưởng chừng múi trên 
40), giọng nói sang sỉng củng tiếng cười hồn nhiên của 
Truông. 


Bằng đi một thời gian khả dài, ủ Sàigòn tôi loáng thoáng nghe 
nói đến Trưởng mỗi khi tình trạng Dạo Lâm Viên 0à cũ Sở trai 
Tùng Ngujên được đề cập, hoặc khi Bộ Tổng Ủy oiên tìm 
HGHỒN tài trợ cho những huạt động lún. Như thể, trong giai 
doạn từ 1959 đến 1975, mặc dũ ở cấp trung tong, tôi cÌhứa có 
dịp tiếp xúc pà hoạt động trực tiếp uới Trưởng. Cuỗi năm 
1979, tôi dược tin Trưởng nà gia (yến đã pượt biển an toàn 
rồi được nhận ào Canada. Hè 1980, theo lời mời của Tr. Mai 
Liệu, Trưởng tới Purtand dự cuộc họp bạn bỏ Híi kỷ niệm 50 
năm HĐVN. Cùng túi các trưởng hiện diện (15 người), 
Trưởng ghỉ chữ ký trên một giấy lưu niệm gửi cho những 
người oẩng mặt, trong số có tôi. Tấm lưu niệm ấy tôi dã xử 
dụng làm trang bìa nội san Giữ Vững (Pháp), bắt đầu có 
Trưởng trong danh sách gửi báo. Lập tức tôi được thu của 
Truông cẳm ơn tà khuyến khích, đồng thời kèm theo một ngân 
khuẩn tài trợ. Tôi thực cẳm động, oì biết Trưởng bỏ hết tài sản 
ra dí, mới định cư Không lâu. Khoản tiền nhỏ nhưng đu để 
cluíng tỏ hoàn cảnh dã đổi thay, mà tấm lòng nhiệt thành túi 


Phong trào cùng thái dộ nâng dỗ dám hậu sinh của Trưủng nần 
chẳng khác khí xưa. Qua 1981, để giải quyết cuộc khủng hoảng 
do tham bụng oà lỗi lầm tơ lớn của Nguyễn Quang Minh sâu 
nên, tôi nghĩ rằng chỉ có Trưổng đứng chủ trì công tác thì múi 
không có ni dị nghị được. Đề nghị do tờ Giữ Vững phổ biến 
dược khắp nơi hưởng tíng 0à cũng được Trưởng hoan hiỉ chân 
nhận. Tuự nhiên, điíng như tôi dự doán, Trưởng chưa có 9 
niệm rõ rệt bề cá nhân tôi. Để tìm hiểu, Trưởng khéo léo gửi 
thự riêng tự kê lý lịch: tuổi, tình trạng gia đình, nghề nghiệp, 
quá trình HD, ngõ Ú muốn biết các chí tiết tương tự nơi tôi. 
Hương nhiên tôi đã nâng lời khai, đồng thời kèm theo tấm hình 
bạn luận Tuyện khóa Trắng Tùng Nguyên II để Truông nhận 
diện. Từ đú, Trưởng hầu như mỗi ngàu đều có thư. Nhiều khi 
không chò thư trả lòi của tôi (trung bình thư máu bay giữa 
Pháp nà Canada mất 4-5 ngày) Trưởng đã gửi thư tiếp theo. 
Liên lạc giữa Trưởng tà tôi thành ra thường ở tình trạng duổi 
bắt: tôi ra bưu điện gửi phúc đáp thư A, tề nhà 0ừa pặn tiếp 
được thực B của Trưởng. Hôm sau trả lời thự B thì nhận thư C 
đồn theo... Có thể nói rằng thự của Trưởng chiếm một tự lệ 
đáng kể trong số thư mỗi tuần từ các trưởng nà dơn oị HDVN 
ở đảo, ở cắc 1rwúc địn] cư. 


Tr. Nghiêm Văn Thạch đại điện các Chỉ Nhánh Âu châu tặng 
Tr. Trần Văn Khắc quà mừng Sinh Nhật tại Ottawa tháng 7.93 


Do sự bất chọt bắt buộc lấy chiếu khuín uào đất Mỹ - biện pháp 
nhật thời trả dủa lẫn nhau giữa Paris nà Waslinglon DC, 
dùng cẳn trỏ nhập cảnh để gâu ấp lực công luận - gần đến này 
khai mạc hội nghị Costa Mesa (hè 1983) tôi còn chưa biết sẽ 
tham dự dược hay không. Để phòng hờ, bài thuyết trình của tôi 
đã gửi trước qua Trưởng, 0ói một bẩn sao để nhờ Tr. Nguyễn 
Trung Thoại thay mặt dọc hộ nếu tôi bị cần trỏ tới Không kịp. 
May thay, tôi lãnh chiếu khán 5 ngàu trước hạn kỳ ra di, mua 
được té máu bay đến Los Angeles sắng hôm trước. Buổi chiều 
đến trình diện Trưởng ở nhà Tr. Doàn Văn Thiệp, trung tâm 
liên lạc. Trưởng oui mừng nắm chặt taự trái tôi, nói rằng bâu 
giò Trưởng mới hoàn toàn yên tâm tề diễn tiến của hội nghị. 
Tôi uâng dạ, thầm nslữ có thể Trưởng muốn khuyến khích bằng 
cách đề cao 0ai trò thuyết trình của tôi, uì phần tổ chúc hội 
nghị dã do các Tr. Doàn Văn Thiệp tà Dinh Xuân Phúc dẫm 
trách; niệc điều khiển giao phó cho Tr. Phan Như Ngân rồi. Về 
sau mới hiểu rằng Trưởng chờ đợi sự hiện điện đầu dủ của 


205 


những Cựu 1ì 0iÊH trung H0Hg để ling phó mọi sự sâu rối, 
đồng thời có thể đối mặt nhận lãnh công tác xây dựng Phong 
trào ủ lui ngoại mà Trưởng dự dịnh phân phối. Thời gian tôi 
hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Trưởng chính thúc 
chữm dit năm 1985, ở họp bạn Thẳng Tiến I nà hội nghị đầu 
tiên của Phong trào hải ngoại tại Jamboille (Pháp) Khi Trưởng 
miện lẽ tuổi cao nhất định rút lui, trao đuốc cho Tr. Nguyễn 
Văn Thơ kế nhiệm. Tu nhiên, tôi tiếp tục thông báo mọi uiệc 
quan trọng à lãnh thêm ý kiến của Trưởng - đã lui tề 0ị trí 
danh dự là Chủ tịch Sáng lập - cho tới hết nhiệm kỳ thứ hai 
(1987), khi đến lượt tôi xin chấm dứt trích 0ụ Phó chủ tịch 
HĐPTU (Tr.Vĩnh Dào đã thay thê). 


Trưởng Trần Văn Khắc là người lập don tị HĐVN dầu tiên 
ngoài Bắc, rồi tự nguuện nào Nam phát triển phong trào, bao 
bục đến tận Cao Miên. Suốt cuộc đời, Trưởng tận tuy thể hiện 
lý tưởng HP: dào tạo các thế hệ trẻ, giúp họ luyện chí khí, có ý 
hướng mạnh tế phục 0ụ Tổ quốc, phục oụ tha nhân. Ngoài sự 
ghỉ công bởi Phong trào HDVN, thiết tuông các nhà uiết sử 
dân tộc sẽ không thể bỏ quên oị trí khai phá cầng thành tích của 
Trưởng trong giai doạn 1930-1994. 

Sự ra đi tĩnh cửu của Trưởng, ngoài hình ảnh một người HD 
nà trưởng mẫu mực, còn tạo một khoảng trống nữa trong 
Phong trào tôi e rằng khó bù đắp nổi. Chỗ khuyết không phải là 
trách oụ HD, công tác lãnh dạo Trưởng kế tiếp dẳm nhận đều 
ttợc chuyển giao cho người (lo Trưởng lựa chọn để thay thế; tỉ 
dụ như trách nhiệm tề các đơn 0ị miền Bắc năm 1932, nề 
Phong trào HDVN ở hải ngoại năm 1985...Có lẽ híc sinh Hền, 
Trưởng không hề nghĩ rằng đã thực sự giữ ai trò GIÁ 
TRƯỞNG của dại gian đình HDVN. Theu đúng truyền thống 
Dông phương, Trưởng là tiguit tạo lập gia đình; làm cột trụ 
khiến mọi thành uiên có thể nương tựa khi gặp khó khăn trỏ 
ngqi, dàn xếp Êm! đẹp các 0ụ bất hòa tranh chấp, giữ ufing tình 
doàn kết. Mặt khác, theo truyền thống hướng dạo do Baden 
Pơuell gây dựng, ngay từ lúc sáng lập Phong trào năm 1930, 
Trưởng không hành động như một gia trưởng chuyên chế uà 
khắc khe theo quan niệm Khổng học còn thịnh hành, mà luôn 
luôn nhường nhịn nâng đỡ các trưởng đồng trang lúa hay kém 
tuổi, lắng nghe nguện 0ọng các thế hệ đi sau; khoan dung nà 
tha thứ những lỗi lầm, tìm mọi phương cích để kẻ lạc bước có 
cơ hội hôi cải, sửa đối. Cũng do truyền thông hướng dạo dích 
thực, Trưởng đã từ Khuóc lu chương Quốc Vương Cao Miên 
muốn trao tặng, không bao giò lạm dụng từ cách Trưởng HĐ 
để mưu cầu điều gì cho bẩm thân, tránh lôi cuôn các hướng đạo 
sinh lớn nhủ thuộc qtuền uào hoạt động nào khác, cho dù đó là 
công cuộc chủi yếu theo ý riêng của Trưởng nhằm phục 0ụ tổ 
quốc. Đâu chính là những đặc điểm khiến Trưởng có sự yêu 
kính trọn tẹn ở Phong trào HĐVN, ở tổ chúc HĐ Camadn (nơi 
định cư) nà HD thế giới. 


Nhưng thấi dộ quân từ. "có tiệc di trước, tưông thuông theo 
saw” đã Khiến Trưởng íL đưọc dư luận bên ngoài Phong trào 
HDVN biết đến, sơ tới một số ị khác ở thế hệ tiên phong; Ông 


“ 


Hoàng Dạo Thúy, đã tạ thế ở Bắc Việt, trước Trưởng oài tháng. 
Thiết tưởng nên mở ngoặc để nhắc lại rằng ông Hoàng Đạo 
Thúy, căn cứ ở tài liệu công bố khi quốc hội đứng ra làm chủ 
tang lễ, theo Việt Minh từ thời kỳ bí mật (trước 19-8-1945), 
dược kết nạp nào đảng CSVN (không ghỉ ngày gia nhập), cín 
bộ quân sự cao cấp, thành oiên quốc hội (không ghỉ nhiệm kỳ nà 
đơn 0‡ bầu củ). Năm 1946, ông Huàng Dạo Thúy tuự dĩ công 
khai nhận tiệc ở Bộ Quốc Phòng sau ngày 19-8-1945 rồi dược 
bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Võ bị Trần Quốc Tuản (Sơn 
Tây), còn lấy tư cách Tổng Ủự iên HĐ Bắc Kỳ để triệu tập dại 
hội thống nhất HĐVN ở Hà Nội, tói chương trình thảo luận 
gồm đồ nghị dặt tên Hội là "HĐ Cứu quốc ”, tức là diíng trong 
hệ thống ngoại 0Ï sau nàu gọi là Mặt Trận Tổ Quốc. Do sự 
phẩm kháng của da sỡ, dưới sự chủ tọa của Trưởng Võ Thành 
Minh, dề nghị bị bác bỏ. Ông Hoàng Dạo Thúy tuyên bố rút 
lui, hậu thuẩn cho một dẳng tiên khác nhận trách oụ Tổng Ủy 
niên Hội HDVN thống nhất (Tr. Hoàng Văn Quý, tràng tên 
tới nhạc sĩ Hoàng Quý). Từ 1986-87, ông Hoàng Đạo T]uúy lại 
chủ xướng cuộc tận dộng tái lập HĐVN trong khuôn khổ tổ 
chức Liên Hiệp Thanh Niên, hệ thống độc quyền đoàn ngủ hóa 
trẻ ủ quốc nội. Mặc dù ông cố gắng tiện dẫn sự thừa nhận Hội 
HĐVN năm 1946 bải chính phủ Hồ Chí Minh Ï còn hiệu lực, 
nói sự te thuận của Chủ tích họ Hồ nhân kỳ trại ở Tân Trào 
(1946, sau đại hội thống nhất IIDVN) làm Hội trưởng danh 
dự, chủ trương của ông dùng công thức HD để hồi sinh các dơn 
øị thanh thiếu nhỉ, thành phần dự bị của đảng trong giói trẻ, 
không dược những phe phái khác trong đẳng nà nhà nước chấp 
nhận. Đồng thời, HĐ Thế giới dã mình thị rằng sẽ không thừa 
nhận một Hội HĐVN lệ thuộc nào chính trị oà chính quyền, lại 
không tôn trọng căn bản tâm linh. 

Là cơn người nhân hậu, bản tính lạc quan, Truởng Trần Văn 
Khắc íL khi có lời trách móc, kể tội người khác. Tuy không ở gần 
Trưởng, tôi nhẳng đoán nỗi dau đón nhất của Trưởng là sự chía 
rẽ phân hóa manh nha từ thời kỳ tiền chiến nà bộc lộ sau: ngà 
19-8-1945. Tôi dược biết rõ Truủng còn giữ tình thân hữu uúi 
người bạn từ thời kỳ 1930-1945 dã lựn chọn dường hướng mâu 
thuẩn túi lý tưởng HĐ, tới thầm trúc có địp chúng kiên sự trở 
uề của người đồ ở 0‡ trí còn dành sẵn ở dại gia đình HIDVN. 
Tiếc thay từ dầu thập kử 90, Trưởng đã không còn hụ pọng gì ở 
sự đấp tíng hợp tới sở nguyện. Một nỗi buồn nữa cộng thêm 
khi Trưởng bị đặt oào hoàn cảnh phải ra quyết định lịch sử khai 
trừ một phần tử xấu, dã phá phách uà gâu tai tiếng không nhỏ 
cho Phong trào hủi ngoại. Thắc mắc dắn do của Trưởng trước 
khi quuết định hẳn đã hoàn toàn châm dhít khi phần tử dó toan 
tính dở trò lường ạt quen thuộc, lòe bịp một số cựu HID quốc 
nội nà tưởng có thể dễ dàng qua mặt dược Phong trào HIĐ Thế 
giới uà HDVN hải ngoại! 


Năm 1985, sau khi Trưởng trao duốc cho Tr. Nguyễn Văn Thơ, 
tôi dã nuượn lời danh tướng MeArthur (*) để tạm biệt Trưởng, 
nay nhắc lại mới thực họp tình hợp cảnh: ” Những người HD 
già không chết. Họ cũng không tan biến di, 0ì hình nh họ luôn 
ở tị trí ong chắc trong tâm khim các thế hệ dàn em”. Trưởng 
Trần Văn Khắc uẫn tiến tục ở gần kề chưng 1a, chía xẻ núi 
chúng ta những nỗi buồn uui theo thăng trầm trong sinh hoạt 
HIDVN. 


oi Già Nzhiêm Uăn Thạch (Pcris, 7-1994) 


(*) McArthur : Old soldiers never die, they fade awoy 


206 


200 z2 


N bước ngày 29 tháng 5 năm 1994. Anh Khắc ơi ! Hôm 


naự Chủ Nhật. Nếu là một Chủ Nhật trước 1940 thì em đã 
sane tiệm De Fouqieres để gặp anh rồi. Nay thì anh Hòn đã 
mất, anh San cũng dã mất, tiệm De Fouquieres cũng lã mắt, 
nhưng em ẫn nelñĩ dến những Chủ Nhật thanh bình dó....! 

Tôi mới oiết đến dâu thì điện thoại reo. Con tôi, từ Mỹ, báo tin: 
Bố ơi ! Bác Khắc mất rồi ! 


Trời ơi là Trời! Tôi đứng trước bàn thờ, thắp một ném nhưng 
mà nước tắt cứ trào ra. Tôi muốn sợi: Anh Khắc ơi ! Mà gọi 
không được. Tôi dứng lặng di một lúc. Tại sao búc thư cuối 
cùng tôi dang uiết cho anh, tôi lại nhắc đến cái chết? Trung khi 
đó, tôi dã nhắc dến một thời kỳ dẹp nhất dời tôi. Nhà tôi ở số 8 
dường Bonnard, sau này là Lê Lợi Saigon. Tiệm De Fouquieres 
ở số 10 -12. Sáng Chi Nhật nào, anh Khắc cũng đến thăm anÌ 
Hòn (càng tuổi ói anh Khắc) uà anh San (cùng tuổi tới tôi) là 
em ruột của anh Hòa. Hai anh em Hòn-San là chủ tiệm De 
Fouqwieres, sau nàu là tiệm Hòa San. Vì thế, nruuốn gặp anh, tôi 
chỉ niệc bước qua tiệm De Fouquieres là gặp. Anh Khắc ngồi 
chơi túi anh Hòa rất lâu, có khí đến tối. Tôi uúi San, nói Phùng 
lIãữu Kế (Tráng đoàn Lâ Văn Duyệt nsày xưa) càng ngồi góp 
chuyện. Khi chắn thì kéo nhau ra ngoài dường. Nhĩững cuộc gặp 
mặt ngày Chủ Nhật như thế đã thành thói quen. 


Tôi được biết nà quen anh Khắc trong tình Hướng Dạo. Nhưng 
sa mà, tôi đã coí anh: nh một người anh ruột. Tôi ào Nam 
sa HH! tất năm, lại gặp nhau: ở SñiQ011, rồi Nha Trang, rồi 
DAlạt. Đường Độc Lập Nha Trang, dường Chassaing Dnlat, 
Villa Khắc-Thuận, chúng tôi dã chía xẻ uúi nhau bao chuyện 
pui buồn. Anh có chấu ngoại đầu tiên (con chấu Kính) rồi chấu 
Kính mất, chấu Thu sang Luân Dôn, cháu Phượng ra lrường, 
thị Khắc đau đầu gối rồi chị Khắc mất, chiếc xe Volstoagen rồi 
chiếc 2 ngựa canionette nà cuối cùng anh ượt biên tà gặp con 
trai tôi ở đảo Bidong. Tôi dã gần như là một người thân trong 
gia đình, nhưng thân thì thân, các chấu con anh uẫn gọi tôi là 
Bắc, nề sau, tôi nói mãi, Anh mới bảo các cháu: " Thôi, bác đã 
cho phén thì các cơn từ nay gọi bằng Chu.” Nhân dịn nói đến 
niệc xưng hô, tôi để ý thấy Anh đồng loại gọi an] em Huúng 
dạo là Anh, chỉ trừ khi nói uới anh Nam thì anh lại gợi là Cụ 
còn anh Nam gọi anh là Ông. Tôi không biết có phải tì anh 
ngang hàng 0ới anh Phạm Văn Bính (em ruột anh Nam) hay 
không, nhưng riêng tôi thì nhiều khi cũng líng túng trong cách 
xưng hô. Từ xưa tôi uẫn gụi anh Nam là Anh, nhưng dột 
nhiên, lúc nào có mặt con trai anh Nam là Phạm Mậu Phúc, thì 
tôi cũng lại nội nàng eụi anh Nam là Cụ để có thể gọi anh Phác 
là Anh. Lúc anh Nam mất, líc đó Phác cũng mất rồi tà chỉ có 
anh Khắc dự dím tang anh Nam thôi. Anh Khắc ít muốn xê 
dịch nhưng mì anh Nam ở từa xa, uừa lên đèo, xuống đốc, nên 
tí độ một hai tuần, anh Khắc lại đến kéo tôi đỉ thăm anh Nam 
trên ci. xe hai ngựa Camionnette. Anh Khắc có đi Pháp nhiều 
lần, nhưng lần cuối để chữa bệnh là nào những năm 1947 nà 
1956. Có lễ anh là người đem nào VN liai món hàng mới lạ: 
tật là chúếc mấy rang bẩp (pop-corn) 0à hai là chiếc mấy lầm 
tầ-rem Nhật bẩm, sau này gọi là Kem ét-ki-mô. Về cà-rem Nhật 
thì những năm 1935-36, tại Phố Hàng Diếu Hà Nội đã thấy 


xuất hiện cửa hàng bán một thí cà-rem rất lạ. Trước đó, Chung 
ta chỉ có xê-cẩu mmíc bằng thìa uà kem Hải phòng từng ống dài 
lấy ra khỏi thùng là bắt dầu chả tan. Thứ kem Nhật Bản, đem 
ra khỏi tiệm, 2 giờ sau uẫn còn khá cứng nà miếng nhai đầu 
tiên trong miệng nó kêu kẽo kẹt nÌní nhai 0ềo cao su. Bằng di 
hơn 20 năm trời, ta lại thấu loại kem Nhật nàu xuất hiện trên 
cửa hàng kem Việt Hưng của Anh, tại Nha Trang cũng nhí 
DNlạt. Và là thí kem nổi tiếng 0ì sạch sẽ, 0ì lạ, 0ì ngon. Tôi có 
cộng líc uúi anh một chút trong tiệc tìm nguyên liệu như 
hương ị sầu riêng. Không biết anh bán kem có đắt hàng nà lời 
nhiều không nhưng một diều chắc chắn là anh biếu bạn bè 
trong mọi dịp. Riêng gia đình tôi, tuần nào cũng đi cắm trại thì 
đều được Anh chờ sẵn trên dốc dường Dồng Khánh Dàlạt để 
bắt tôi nhận một thùng kem to tướng đủ thí gin 0ị. Cung tôi 
di cắm trại bắt buộc phải di dưới dường Đồng Khánh nên không 
sao tránh được oiệc thọ ơn Anh mỗi tuần một thùng kem, tề 
saw lại Rèm thêm ít bánh ngọt nà nước bạc hà để xtíc miệng 
Hữu. 


ơn” 


Cũng trong dịp anh đi Pháp lần chót oào năm 1956, anh cá 
dem 0ề một chiếc máy mà tôi chưa bao giờ nhìn thấu tà biết 
cách sử dụng. Mấy năm sau, tôi mới được làm quen ới cấi 
radio transistor thì lúc dó, magnetophone (thu âm bằng băng 
nhựa) liệu Webcord thì phải, quả là một nật lạ thường. Anh 
mất công giẳng giải cho tôi cách sử dụng rắc rối như thế nào tà 
tôi cứ trố mắt ra nhìn mà chẳng hiểu gì cả. Hồi đó, lần đi Pháp 
cuối càng của anh, anh dã mập một cách hơi nhiều. Theo Anh, 
Anh đã lên dược 15 kí lô. 


Tôi ở Saigon trấn lên Đàiạt. Tôi sắp lại Anh, hình như (ung 
47-48. Tôi thấy Phong Trào HD đã ngưng hoạt động nên đề 
nghị núi anh qw tụ lại các anh em cũ, mới. Tôi còn nhớ nét 
mặt trầm ngâm của anh khi anh chua chất hỏi tôi : HĐ ngày 
naự thề trung thành oói Tổ quốc nào? II lâu sau, Sắp lụi mẫu 
anh Lam Sơn như Nguyễn Sĩ Dinh, Ngô Nguyên Biểu, Vũ 
Văn Trấn, Anh mới bảo tôi tìm các anh em cũ để lập ra Cựu 
Hướng Dạo. Tôi uội nàng uâng uâng dạ dạ mà 0ì chắn mm uà 
lười biếng, tôi không hề xúc tiến một bước nào. Anh nhắc tôi 
mấy lần, tôi cứ ỳ ra nên anh trao tiệc triệu tận cho Anh Trần 
Văn Thao. Và nhờ có anh Thao nên Hội Cựu Hướng Đạo, uề 
sau là ngành Cựu ha gì gì đó, mái dược thành lập. Rồi cũng 
lại Anh, nói anh Ngân nà anh Thao, ra đến nưúc ngoài, lại kêu 
gọi sự tắi lập Cựu Hướng Dạo. Tôi thì uẫn một sự thờ ơ cố hữu, 
không bao giờ có được chi hăng lưii như quý anh tần dạo. 
Anh em Hướng Đạo đều biết anh là Sếu Siêng Năng, nhưng ít 
ai biết Anh còn rất nhiều đúc tính khác. Anh luôn luân thân 
mật mà Không sỗ sàng, mui pẻ mà không thô tục, di dẳm mà 
không châm biếm, luôn luôn hòa mình tàu im đông mà không 
tự hạ. Vì thế, trong khi học tập cải tạo, cắn bộ cộng su dua ra 
nhe câu hỏi cho tôi trả lời : Ai là bạn thân nhất? Ai piết thư 
cho anh nhiều nhất? Ai nhận thư anh nhiều nhất? Ai ảnh 
hưởng đến anh nhiều nhất? Ai đã nêu cho anh một lý tưởng? 

Tâi gỉ những câu trÌ hỏi đó, tôi đều trả lời : Trần Văn Khắc! 


207 


Anh: Khắc gần như chỉ biết uà thích hát có một bài, dó lì bài 
“Vui mừng owi quá 0ui Í Quá 0ui mừng quá từng pui ! Tại 
cc cuộc lửa trại, anh ta dội một chiếc mĩi Fez màu nhưng đỏ 
có tua tồi bôi mặt den sì, hóa trang làm một người da đen 
Maroc. Có khi anh bảo đó là anh Chà-Và bán ủi ủ Chợ Cũ 
Sàieòn. Lần cuối càng, tại Canada thì phải, anh chít Khăn 
nhưng, rễ tóc giữa, bôi răng den rồi chụp nh gửi cho tôi nói lời 
shí: Dây là Bà Trần Văn Khắc làm tôi suýt nữa la huẳng 0ì sợ 
hãi ! Hôm Trường Nữ Trung Học Bài Thị Xuân (mà con gái 
Anh là Hiệu trưởng) tổ chúc đêm tất niên, khi không, Anh lôi 
tôi ra trước mặt mọi người mà tuyên bố là mới mua được một 
tí mắu mài dao kiểu mới. Mọi người uỗ lay. Anh ghế 0ào tai 
lôi thì thầm oài câu. Rồi anh làm bộ di quảng cáo ai mài dao, 
mài kéo nà nhận pài con dao tưởng tượng. Rồi anh đến gần tôi. 
Liic này tôi đã là một cúi máy mài dao, mài kéo rất lạ. Anh dưa 
cơn dao tưởng tượng ào gần tôi thì chân tôi đạp, tay tôi cựa để 
mài lưỡi tao. Miệng anh kêu kít kít bắt chuúc tiếng thép chạm 
nào dá mùi. Đến lúc mài xong, anh uác mũi đi xin tiền khán giả 
làm ai cũng oừa cười oừa út tiền tưởng tượng ào mũi cho 
anh, 


Anh còn có một trò làm rợn tóc gầy: Anh hỏi xin một 0ài cái 
thông phơn là những bóng dèn dầu hôi dài chừng 15 hay 20 
phân. Anh hú miệng, cho chiếc bóng đèn 0ào mà nhai ram nấu. 
Nhi xong, anh xin tước Xúc miệng nhổ ra bao nhiêu mảnh 
thông phon nụn. Về đến nhà, tôi nữn nỉ anh giải thích. Anh nói 
: on đề là mình cương quyết muốn làm, không sợ hãi một diều 
sì thì nhai dược. Anh lây oí dụ : Mình đi chân không lên một 
nơi nhiều gai, nếu mình sợ thì thế nào cũng đạp phải gai. Còn 
nếu mình mạnh bạo coi như không có cái gai nào thì mình sẽ di 
dược. Người nông phú không phưẳi chân họ dàu hay chai cứng sì 
đầu Í Chỉ pì họ không neÌT đến tiệc có gai hau đá sỏi nhọn dưới 
chân mà thôi Anh nói : Anh hãy cầm lấy cái thông phoơn mày, 
anh dừng nghĩ đến tiệc mãnh thủy tỉnh có thể làm anh chảy 
míu miệng, anh nghĩ như anh đang cắn một trái chuối thì 
nưình thủy tính sẽ Không làm anh chảy mắu! Nói xong, anh lại 
biểu diễn cho tôi xem. Nhưng tin anh là một chuyện, nghe lời 
Anh lại là một chuyện khác nên tôi chẳng bao giờ dám thử cả. 
Tuy nhiên, có lần, oiệc biểu diễn của anh không được như ý 


tđn: minh thi ffht trụ lều triệng anh bị thương. ¿Âatht vải 
thích cho tôi nghe: Lúc anh dang biểu diễn, anh thoáng một 
giâu sao lãng piệc lập trung Ú chí nì anh nhìn thấy một khuín 
gủi trọn mắt sợ hãi một cách quá tức cười. Thoáng một giây đủ 
làm anh bị thương nà Anh đành chấm đút cuộc biểu diễn. 

Anh thật điềm dạm nà ff nói. Tôi chưa thấy anh tức giàn một 
ai, một điều sì. Tôi có lỗi, anh chỉ bảo: Lại lạng quang rồi ! Có 
lỗi nặng hơn, anh an tỉ: Tôi cũng nhiều khi lạng quạng chứ 
không riêng gì anh! Anh có nhiều chuyện khôi hài mà anh: chỉ 
nói cho một số anh em nghe thôi, trong đó có chuyện “Au 
repdir, Madtinel” 


Anh thật là một Đại Huynh Trưởng đầu lòng từ ấi. Đi chui nối 
anh, anh em Hung Đạo thấu thuải mái, uÍ tươi Không như di 
tói anh Huàng Đạo Tlủiw, không ai dám dĩ gần pì gặp một kluíc 
câu, một hòn đá, anh Thíy cũng có thể hỏi Đây là cây qì đâu? 
Mọc ủ mừng nào, có được tính gì không? Iloặc hòn đí sì dâu? 
Có phải dí lửa không? Khác nói đí lửa ở chỗ nào? Và anh Thuy 
kết luận một câu chết người: Trắng sinh thì phải biết cản màu, 


Ảnh kỷ niệm 
tại hội trường 
Bunkst0ipn 

- (Sudnew) sau lễ 
tưởng niệm nào 
sáng 24.0.94 


đá này chú! Vì thế anh em Hướng dạo coi anh Thú là Nghiêm 
Phụ trong khí coi anh Khắc là Từ Phụ. 


Hôm nau, tủng niệm anh, Người Anh Cả Hướng Đạo, tôi 
xin dâng lên Anh tất củ lòng kũnh trọng, thương têu tà biết 
ơn. Cái chết của Anh làm tôi nghĩ đến cái chết của oợ tôi. Khi 
được tin tợ tôi chết, Anh tiết cha tôi những giòng chữ thế nàu: 
“Anh Bách thân mến, 

“Từ nay lôi không còn được tiết: Anh Chị Bách thân mến 
nữa...” Chao ơi! Còn lời chín buồn nào thâm thía nà dau xót 
hơn không? Tôi biết làm gì để chia buồn cũng thấm thía nà đau 
xót nhụ thế tới hai chấu Thu bà Phượng? Tôi chỉ uiết chu hai 
cluíu: ” Chí cũng sắp di gặp bổ chấu rồi! " 


(Viết ngày dược tin Anh mất - Clui Nhật 29 tháng 5 năm 1994) 


ôi ý 7ÿ (ÊW@W43W B/Á/ 3 


208 


L2 2Áám, `“Tuuá “ñÁầ asdex Zuuc(f" " 
NT | là ri "{ ri ÂU !|||ll, (ý mm lillIgllÍ zni\› '\ 1l lllh. (| 
HDVN TTIEN 1T LIEN L. 
63621estfun, 2Áemtreal, (f.Q,) CAALDA [ ị | D\ [N| 
2/-213 


Nguồn Thật (Australia) 


Khơi Phá (U.5.A.) „uff 


Chân dung Trưởng 


Sếu Siêng Năng F: 
Trần Văn Khắc, 

khắc trên thân cây gỗ 
lớn bởi Tr. Trần Công 
Hoàng tại Trại Họp mặt 
Hướng đạo Trưởng 


KHfUuu mu niên 2004 (Fort Wilder- | rS 
L N4 . Xưởng ESe dc 9 Tacybz 6c, \G 2u 
ness, Orlando, Florida, M0006016026/0620061015034 la 


Hoa Kỳ) 
209 


ˆ- «nh Đo 


Liên đoàn HĐ Lam Sơn (Ảnh: Hồ Đăng) 


và Liên đoàn Lĩnh Nam thuộc Miền Tây 


Nam Hoa Kỳ đều có mang phù hiệu của 
Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc. 
(Phù hiệu Hội, Ảnh: Nguyễn Mạnh Kym 


SG “- =: Z1 


Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc 


Hội Tinh Thần Trần Văn Khắc (TTTVK) được 
thành lập vào tháng 6 năm 2019 với mục 
đích duy trì bảo tồn và phát huy truyền 
thống Hướng đạo Việt Nam trước năm 
1975. 


Hội TTTVK hướng dẫn và rèn luyện thanh 
thiếu niên những đức tính tự lập, kỷ luật, vị 
tha, thể hiện tỉnh thần đồng đội trong môi 
trường sinh hoạt để trở thành công dân 
hữu dụng qua phương pháp hàng đội của 
Hướng đạo. 


Hội TTTVK hiện đang bảo trợ sinh hoạt cho 
Liên đoàn Hướng đạo Lam Sơn và Liên đoàn 
Hướng đạo Lĩnh Nam. 

Hội đồng Quản trị của Hội Tỉnh Thần Trần 
Văn Khắc gồm các nhân sự: 

Chủ tịch: Nguyễn Tư Nhân 

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tiến Minh 

Thư ký: Trần Chí Hồng Tiên 

Thủ quỹ: Đặng Ngọc Trân, Nguyễn Tư Nhân 
Kiểm soát viên: Tô Vận Lân 

Dự khuyết: Lê Như Tập, Hồ Đăng Tuyên 


NGÀY 2§ FEVRIEN 1933 ——————— ÏIIÀANG NHÍ =——. 


CẢM TƯỞNG MỘT BUỔI LẺ 


` ` , ` 
CHA0 ŒŒ HUƯG - DA0 - DUAN 
"— 

Lần thứ nhì, tôi lại được xem anh 
em Hướng-đạo làm trò. Nhưng hôm 
nay, trò nhiều hơn mà về long-trong 
cũng hơn, vì đoàn có mời những thần- 
hào trong thành-phố và cáe nhà báo 
nữa. 

Trước khi cử-hành cuộc lễ long- 
trọng gì, hoặc khi có Hướng - dạo- 
sinh Tuyên lời hứa, tức nhiên đoàn 
phải làm lễ chào cờ. Nhất là trong 
những vậnđộng hội (?) của đoàn trong 
một cuộc nước nào, hay là đoàn đi 
viếng môt xứ xa nào, thì là quốc-kỲ 
luôn luôn phẩtphơ trước mắt anh 
em, đề nhớ đến nước nhà, rắng hơn 
người, trong các cuộc chơi, dề lấy 
tiếng, hoặc cổ giữ tư-cách và cử-chỉ 
đứng-đắn cho đáng là dàn nước mình. 
Lá cờ tức là hồn tồ-quốc vậy. 

Ngày hội vừa rồi, tôi lấy làm lạ. khi 
thấy lá cờ từ từ lên eao, anh em H.Đ, 


dơ gậy chào. Đoàn H.Đ. Pháp chào, ' 


người 7ây dơ nón, thì những khảán- 
giả mình ngồi im thin-thít. Tôi lấy 
làm lạ... 

Nhưng phải biết làm sao có cải củ- 
chỉ ấy ? 


đến khi đọc tờ chương-trình : lễ chào 
quốc-kỳ, người ta cũng còn nói, chào 
cờ của đoàn, chớ chưa ai nói chào eờ 
của nước. 

Trong những đảm lễ hội của người 
Pháp, khi nghe bản Marseillaise, hay 
thấy lá cờ tam tài đi qua, có ai là 
chẳng chào và đứng đạy cbăng ? 

Bao nhiêu khán-giả hôm chủnhật, 
khi nghe tiếng chiêng, thấy lá cờ bay 
cao, anh em H.Đ. đưa gậy khỏi đầu 
chào, đâu đó im phăng-phắc !ặng-lẽ, 
lạnh-lùng, vẻ tôn-nghiêm không biết 
bao nhiêu, tưởng cũng có cải cắm- 
giác thường.và trong lòng không khỏi 
bồn-chồn một lúc. Cảnhb-iượng uy- 
nghiêm và cảm-động làm sao! Nếu ai 
có đi xem lễ Tuyên-lời-hứa của anh 
em, thì cảm-tưởng lại càng mạnh nữa. 

Hãy thấy : lá quốc-kỳ phất-phơ trước 
gió, một hàng gậy cao, một lư trầm- 


hương thơm hòa với gió thoảng,đoàn- | \ 
- Bradlord City là đội giỏi nhất về hạng 


sinh được hứa đưa tay lên trên luồng 
khói, đứng trước hai cây cò của đoàn. 

Hãy nghe đoàn-trưởng nói : « Trước 
ngọn cờ vàng, là tiêu-biền cho hồn 
tồ-quốc, và hai ngọn cờ xanh là tiêu- 
biều cho đoàn, tôi đề anh được Tuyên- 
lời hứa... 

Rồi những câu döng-dạc với giọng 
nói khẳng-kháải, người Hướng - đạo 
mới Tuyên-lời-hứa... 

Lời-hứa có giữ được chăng? Tôi 
tưởng cảnh-tượng càng trang-nghiêm 
thì lời hứa càng giữ chắc. 

Tấm lòng người ta yếu lắm, và 
thường hay cảm-động, mà chỉ có lúc 
bị động là dễ sai-khiến hơn hết. 


| 
| 
| 


Với cảnh-tượng ấy, với lời hứa ấy, 
chính là lúc trải tìm đập mạnh,tâm-hồn 
như bị mùi hương trầm mê đi, tần 
lòng nhơ-bầm bung-ác từ trước, như 
bị mấy trầm ngàn con mắt của anh 
em soi vào, mà về sau, luôn luôn cẳnh 
nào, lúc nào, cũng nhớ lời-hứa hôm 
nay, theo những luật của đoàn, đề 
trung-thành cùng tồ-quốc, giúp ích 
mọi người, và mỗi ngày làm một điều 
thiện. 

Cái cảnh lặng-lẽ nó cảm lòng ta thể 
nào, ta cứ thử nghĩ, khi đồi người 
cùng trò-chuyện rồi canh tàn, chuyện 
hết, chung-quanh yên-lặng,đôi người 
cùng yên-lặng, bất-giáe bốn mắt cùng 
chạm nhau, cùng lạng xuống trong 
tâm-cap mỗi người không khỏi cảm- 
động lạ-lùng. Huống chỉ cảnh ấy lại 
thêm về tôn-nghiêm. 

Khác hơn anh em Việt-Nam, những 
Hướng-đạo-sinh Pháp làm lễ "Tuyên- 
lời - hứa trong nhà thờ, trước mặt 
Chúa và Cha. Trong cái không-khi 
nặng-nề đáng sợ như thế, thì dễ cảm 
cäm lòng biết bao. 

Cho nên, ở đời, ta vẫn thường thấy 
những người lấy sinh-mệnh mình mà 
thồ-thốt trước mặt thần, lại không 
trung-thành với lời thề bằng những 


- người chỉ lấy đdanh-dự mà hứa trước 
| ngọn cờ... 

Từ trước đến nay, ai cũng nhận lá, 
«cờ vàng » là tiêu-biều cho đoàn, cho + 


Trung-Lập 


Tpanh eup Änhquốc 
Ngày 11đanvier mấy cuộc đá loại 
(32e de finale) tranh eup Anhquốc kết 
quả như sau này : 
Brighton and Hovethẳng Chelsea 2-1. 
WVesthamunited thắng Corinthians 9-Œ. 


Í Grimsby Town thắng Portsmouth 3-9. 
c Tranmere Roverth. Notts County 2-1. 


- Walsall thắng Arsenal 2-0. 
Leecds United thắng Neweastle 3-0, 


Thế là hội giữ cap nắm ngoái New- 
eastle đã bị thua hội Leeds United là 
hội mới đày đã thẳng Arsenal trong 
cuộc tranh vôdieh Anhquốc. Còn Ar- 
sena! thì lại bị thua Walsall là một hội 
vào hạng ba thỏi, Nhưng Arsenal bữa 
đó thiếu 3 người trong bàng tiềnđạo 
(khinh thường chầng 9) 

Chelsea cũng thua Brighton là hội ở 
hạng ba. 

Còn Aston Villa không thắng nồi 


nhì (2-2). 

Reading sau khi bị Millewall gác 2-0 
thì bố cuộc. 

Derby Country thắng Wolverhamp- 
ton Wanderers 6-0. 

Tottenham Hotspur cũng 
Oldham athletie 6-0. 

Người xem động nhất ở Neweastle 
có 50.000 và ít nhất ở Darlington cũng 
có 7 000. 
—=—cc—....—-.... 

À VENDRE. — Cause double emploi machine à 
ốcrine portative Remington  Parfait état — Prix 
à débattre — 2l Armand Rousseau. -— ET VENDRE - 
dolie torpédo 0itroen 0.H. familiale excellent état - 
Toujours conduite pan propriétaire - Numéro supế- 
rieur .0.300  Très sérieux — 21 Ard.Rousseau. 


thắng 


211 


“Cảm tưởng của một buổi lễ—Chào 


cờ Hướng Đạo Đoàn” của Trung Lập, 
đăng trên tờ Bắc Kỳ Thể Thao 
(Số 116, Ngày 28 Février 1933) 


)IRÌ/' NH2 ¬ WiseW `: gan NA wewar 


Một buổi chào cờ của một đơn vị ở Huế. 
Nguồn: Bộ sưu tập của Thái Thuần. 


SH UẾU # 
CủA t #'SÃ biệci 3 
1LỀT lí :ö pầu KH St 


_ tt TY . `... .ẽ 
C22k[; SIS13 NEHG VTISä' GÓT Đã GH-SG tà, 


v...đtỗo tôm lạt gởn; 


¬^ ~ sấ 
-;VỚC non liớii SỚN, 

4 vả. LIÊ - 
j§Bet Bởi 
vàng; 


_ ` lại xx 4 
¡Ø1 Hồn qusn lam..,(nhẹc V 


ä biết nồng hiện nay trển khấn 
1¬. # 3 x3» ...4 ` h Nế ốc ây 
bố nhoy#eu cô HP Jấ vu hán krưng - 


nhưng mội ndì. L dễu số £ “N4 1ổ gẼ - siỂng biệt. 
Xem 1ịch sử tiệt Ram teyvàäo những nền đều xế nguyễn qương- 
ve nHững vị nữ sanh bằng nhứ zrưnủg Vương ,sriệu #u,¿€u lấy cấu !7I 
XHÔI IGHIA'" để kích thích lêng đân,ẻồng lỏng nổ 
guấn 7ẩu để đẳnh đại đất nước.I'hử vậy cố phổi lã e 
thÐ tình thần quốc giữ bay xhông? 


ˆ : ì `, T—¬ ; .—..A + 
điưŠc tê, brước bhồi kỳ Phếp £ huổo, cễc trìều Lêylệ, “rẩn đếu lấy 
mều 'Vằng !lảm cổ. 2eu,: hẾn dưa chiến miên iiee xuốấc ba lồ» thuộc địa; 
họ 4ã đừng lá eô Tea tái bại dộ,Hiền ếc và niều +eung Lễ gữ bảo bệ, 


ý 
lá cỀề nào cả,trử mhững Bung điện, cốc Hộ, 


đạn Lông XĐỜNG thấy một 1 ẫ 

Thủ, Viện thuộc FZsm triểu thỉ đẳng cổ Long: tịnh (giữa đổyhsi bến vẻäg) 
hoặc một vài ĐENg hết 1ä các trưởng học th treo cổ Vồng, tuển góe 
c&o cố mộ cỜ 'ar vài nhổ.Đến năw 1222,h§b đảo chánh Phấn, chính 
phử /rền “nạng Iắn lập nội cốc nổi,lúc đồ Ủng cổ Quế Iy lễm “-uốc 


Lắn 

ng mà: MÁ ca. bi by " 2 x + 9 TNG L5 

kygto6i den năr 19*7ycWu hoãng Bảo ' Đgi về niốc với tư cách tuốc"#Uống 
^.1⁄*: L tt: ..» ., Jế., sã đ®c Z5/A2N.SÙF cấy ._ # ¡ị “ 

thong nhẹ be le i ấy mổi có lã CỔ Ÿễng 34 GợC 36¿1le lễ cổ quốc 


gla Việt ham, 


Ohủng te đã đồng 1 15 cề đó mếy: chục nền; riệt 1ã cÈ ễ nhiều 


lần tung bay ổ cấắc vận động trường thế giới,tẹi các hội nghị quốc 
tế(trong đỗ kể eä cấc hội nghị EHưổny; đạo quốc tế) về lầ lá cồ ã 
phủ trên biết bao nhiều chiếc quan bài của các anh hững liệt sĩ 

Việt liam tử năn 1912, 

£nh chị em đã rõ giá trị tính thần của lấ cồ quốc gia rỗi ; 
nay tôi xin nối riểng về việc xử dụng lấ cồ Quốc gia trong các đơn 
vị Hưởng đạo Việt lan chúng Ea. 

Khi một tân sinh được hội đồng huynh trưởng cho phếa lần :;ẽ 
xuyên hÉa,đã nối lên cầu rung “hành vối “ổ “uốc.lê cổ quốc gia là 
tượng trưng cho Tố quốc nỉnh,vậy thời ở những nởi nằo,tz cần cố lê 
cŠ quốc gia? 

-tại hội suấn(nếu te cố hội quấn rõi) 
-lúc lầm Lễ Tuyên hữa 
~tei Tnại(khi chúng ta đi cến trại) 

Trường hợp của chúng ta đang phẩi sống đời lưu vong như bẩy 
giÖ,1áắ Cở Vàng Z sọc đổ,lầ lá cồ Quốc gia mà hơn nọt triệu người 
vượt biển đi tÌm tự đoyyẫn dang xử dụng vả tôn kính, 

Trong kỷ họp ïrại Thẳng lñiến ổ Phấp thắng 7 =-1985,dại hội 
đồng đã xác nhận việc xử dụng 1ã quốc kỳ Việt ;!am như đã nối ở trên, 

Dưổi đây là vài việc xử dụng lắ quốc kỷ Việt iian nả tôi dã 
trông thấy:Thềng 11 198%+,khi đến hội quấn liên đoẩn Chí 1¿ng,Zoronto, 
tôi đã thấy lấ cỗ cuốc gia Việt #Zem treo song song với lấ quốc kỳ 
Canadayxung quanh lễ cấc cổ Boằản,cỏ ðQi,củng với bình ảnh sinh hoạt 
của Liện đoản.Trong buổi lễ "uyên hứa cho tần sinh của liên đoàn 
Eoa Lư,Obtawa,tháng 7-1983,tại Park S§ite,tôi cũng đã thấy sự sắp đặt 
như sau:L§ cỔ HOTG đứng giữỮeylã cỔ 0anada bền trái,lấ cở Việt lam 
phís mặt(do 5 em Đội trưởng phụ trách).Lúc bân sinh ra tuyến: hứa,ca 
ba lấ cổ đều hạ thấp zxuống,Z đầu cồ chụm vào nhau,?m bẩn sinh lấy 
bần tay trái úp lên đầu 5 lã cỞ,cồn tay mặt khuỲnh vào vả đơ lên(như 
lắc chẳo hướng đạo) röi tuyển đọc lồi bữa.Tôi nhận thấy lẽ nghi nảy 
lầm thật đúng,rong buổi Lễ hôn đố cố một số phụ huynh và thân bữu 
củng với Íb li,Đ,Canađa tham êự nữa.ti nấy đều khen lẻ khá lonz trọng 
và căn động, 

Tôi cố nhận được nột số hình ảnh lúc đi cấm trại của anh em 
Hướng đạo vài nơi gổi cho.Tôi hơi thắc mốc về chỗ tại sao không thấy 
cố lá quốc kỳ Việt Han cùng treo lên với l§ quốe l:ỷ của nước sở trú? 


Cố lẽ mấy anh'quên' hay'>hông đấn'ci¿La=? 

Tưởng cũng nên nhắc để anh chị em biết rằng:HDVHN chúng ta ở 
bấi ngoại đã cố một hiến chương và một nội quy.Sý hoạt động, của chún 
ta đúng với phưzng phấp do BIPI đề reynền đã được Vền phòng EF2TG 
khuyến khích và hổ trợ.Vậy tại sao vận cổ một số huynh trưởng cỏn © 
ngại nề không đấn đùng lấ quốc kỳ Việt tam? 

Trong buổi họp ổ trại Thểng Tiến,Zambville,dại hội cũnz đổ 


213 


xắc nhận sự xử đụng quốc kỷ Việt lam Cộng Hòa nền vắng 5 sọc ngang 

mầu đö,củng với bẩn quốc thiều,trong nghi thức chào cồ,tuyểền hữa(cửa 
các đơn vị về chỉ nhắnh).Cũng trong buổi họp nặt nối trên,một Trưởng 
ở Âu ch?u,kể ra câu chuyện nhự sau:Khi lân lễ khánh thằnh trụ sở 
Liên đoản,chúng tôi cố đến hoi một Châu trưởng Hưởng đạo địa phương 
rằng chúng tôi cố cần xin phếp treo lã cổ quốc gia Việt Ran hay 
không?-Vị này trả lời:Việc treo cỔ Việt iiam lầ quyền của các anh,tại 
sao quý anh lại cần phổi xin phếp?(cũng nên nối rõ rằng quốc gia nầy 
có liên hệ ngoại gieo với Việt ïiam cộng sản,như Phấp và c vậy). 

đã đi dự trại họp bạn ổ Janbville đều thấy lắ cỔ Việt Fan Cộng Hòa 
được kếo lên song song với 11 lá cổ của 11 nước có đơn vị HOVI đến 
dự trại, 


Xi Le 3< an ốằổốỐ‹s ` 
Sấu Siene Kăng đang đứng bên Đại kỷ Tổ Quốc 
trong buỏi sắng khai mạc ïrẹi họp Bạẹn T7? 65) 


` 


Vả sau đây lä vải rêu chuyện bền lề về 1lắ cò: 

a)Yào hề 1975,trưởng'G6ấu äo dự!" Nguyễn bữu Leng(1)cùng vối vài 
trắng sinh EĐVN(ổ ngoại quốc từ trước ngày 50-34-75) đã đến dự trẹi 
Họp bạn thể giổi kỷ thứ 1% ở Ha Uy.Mấy anh đã tủi,rồi khốc nức nổ, 
kbi trồng thấy lấ quốc kỳ Việt !'am được cỦng kếo lên với quốc kỷ 
các nước khắc. 

b)Hề 1*2O,khi tôi xuống Oregon(Hoa Kỳ) để dự Trại Họp Bạn kỹ niện 
50 năm thành lệp H ĐVN,tôi đã phẩi cương quyết và vất về lếm mới thuyết 
phục được ben tổ chức đen lã cờ Việt len Cọng Hỏa cấm song song với 
lấ cồ của l:ỹ quốc. 


TS :/29I860g2-`NMghopt:92iLj)SUE 0000/8900 7`:ENE79/340070/02M090922i600/03: ãQ0AnS:taGVBE22320/8G7/%-+7¬pioc26:;- 02-75 doc nay 


(13Tr.Lẽng,ney đang ở Eouston,đdã viết cho tôi nhiều lố thư,tổ ý rất 
tiec SG Tu đến dự trại họp bạn TbẺng Zien ở Thấp, moi khi xem cạc báo 
Cing Đuất về Trại và nhất là xem những tỏ _Thẳng Tiến số 10 và số 
oi Giá gồi cho.ái bảo cữ'do đự? mãis bố cu Tổng TL8ng! 


214 


e)Thắng 10 năm 1984,bôi mồi đến hội quấn người Việt cao niên 
Obtawa,để đự tiệc trả sinh nhật của 5 vị hội viên,một ông bạn tôi 
(gần 60 tuổi) mổi ở Việt Ham qua đoàn tụ gia đỉnh vải tuần lễ trước. 
Vào hội quắn,trông lên phía cố treo bản đồ Việt Ram với lã cổ Việt 
am Gộng Hồa,ông bạn tôi đã cảm động chảy nước mết.Ổng nối rằng đã 
trên 9 năm rồi,đến nay bôi mối lại được trông thấy lã quốc kỳ của 
chúng ba. 

ä)Hề năm 1951,tại sân vận động trường thể dục E3 Hội,đoằn Lê- 
Lợi t6 chức lẽ tuyền hỨa cho vải tần sinh.Trong buổả này cố một anh 
tên là H.(sau này anh em trong trãng đoằn tặng anh tên rừng lễ'?râầu 
nơ mộng').Hôm enh l1.tuyểên bứa,chủng tôi cế mởổi Ông thần sinh ra anh 
đến dự lẽ.Tôi lả chủ lẽ bữa đồ.Khi anh H,được kêu ra,tôi thấy anh cố 
về băn khoăn về cầm đọng;rỏi đến lúc đưa tay trái lên đầu cỔ,tay anh 
run quã.Đến lúc tuyên hữa,sau khi nối xong câu'trung thành với Tổ 
quốc!,anh khựng lại,vÌ quền.Tôi phải nhấc anh.Anh đọc tiếp câu thứ 
hai #ồi đến cầu thứ be.Xong rồi anh đã khốc nức nổ,khốc không thể 
kÌm chế được nữa.Tôi đến trao khăn quảng cho anh và bất tay trấi anh 
(1).Ông thân sinh ra anh lúc đó cũng thấy rởớn rốm nước mất,Thỏi ra 
cả hai cha con đều cềm động,rất cảm động./- 


SẾU SIÊHG HXHG 
TRAI VXN KHÍC 


EPSTIE ÚC 0: ĐI tà: "00A 527 2t yDx" c0 :¡, 7, 23 120G:0 TDĐDĐEEE- sugxsiD BPE~-TODEEP-  EEBE-TBEDNEOIeiBd ng: 226cc ¬:atgga10026 4z 


(1)H61 mới thành lập, HDYN chưa cổ huy hiệu để gần cho cấc Tên sinh 
seu khi tuyển hứa, nen đã phải dùng đen khăn qusäng,Ñay huy hiệu đễ 
cô roi,Liên đoàn nào cần đen,xin liên lạc với ?rrưởng Voi Giả /'gHiên: 
văn Thặch ở Tháp. 


Cồ VICH trong kỳ t 
thắng 12/1985 


bỏ 


s4 GI1Ữ VũữzG Lễ Chảo cồ khai mạc Trại 
TỰ LỰC thẳng 8/31 ở Đức 


215 


HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG - HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM 
INTERNATIONAL CENTRAL COMMITTEE OF VIETNAMESE SCOUTING (ICCVS) 
DAS INTERNATIONALE KOMITEE DER VIETNAMESISCHEN PFADFINDERSCHAFT 
COMITE CENTRAL INTERNATIONAL DU SCOUTISME VIETNAMIEN 
www.hoidongtrunguong-huongdaovietnam.org www.iccvs.net www.hdtuhdvn.com 


5792 Fleet. Hampstead, Quebec, Canada, H3X 1G7 
Email: ttk.hdtu.hdvn@gmail.com. Tel (714) 200-4186. 


THÔNG TƯ VỀ NGÀY TINH THÀN TRÀN VĂN KHÁC 1 THÁNG 7, 2022 
Ngày 01 tháng 7, 2022 
Kinh chào quý Phụ Huynh, quý Thân Hữu, quý Trưởng, và các em Đoàn Sinh thân mến, 


Hàng năm vào ngày 1 tháng 7, chúng ta có ngày “Tinh thần Trần Văn Khắc" nhằm tưởng nhớ đến vị 
Trưởng tiên phong đã khởi đầu phong trào Hướng Đạo Việt Nam (HĐVN) từ năm 1930. 


Là thành viên trong HĐTƯ-HĐVN, chúng ta luôn lầy làm hãnh diện cho thành quả từ trước đến nay 
cho dù trải qua nhiều thăng trầm trong suốt hành trình. Chúng ta vẫn còn tiếp tục gìn giữ, phát triển 
và nêu cao ngọn đuốc thiêng và tỉnh thần Hướng Đạo trong suốt 92 năm qua để luôn cố gắng xây 
dựng một xã hội công bằng và tốt đẹp hơn. 


Niềm hãnh diện này là lẽ tự nhiên, nhưng kèm theo đó, chúng ta phải biết ghi nhớ công ơn của 
người góp sức xây đắp phong trào. Chúng ta không thê nào thành công nêu không có công sức 
đóng góp của những người thân, những người cộng sự, những thân hữu đang âm thầm sát cánh 
chúng ta để góp phần cho phong trào HĐVN hiện nay tại Hải Ngoại luôn được trường tôn. 


TM Hội Đồng Trung Ương — Hướng Đạo Việt Nam 


Thân ái bắt tay trái 


Trần Quang Thanh Trang, Chủ tịch. 


Đề nghị các Liên Đoàn/Đơn vị tại Miền/Chi Nhánh/Hướng Đạo Trưởng Niên tùy vào điều kiện, khả 
năng, hoàn cảnh cho phép, tổ chức các buổi lễ tâm tình, chia sẻ, tưởng niệm đến Trưởng Trần Văn 


Khắc cho các Đoàn Sinh. 


216 


Dear Parents, Friends, Scout leaders and Scouts, 


Each year, on July 1st we commemorate the “Spirit of TrưởngTrần Văn Khắc” the pioneer leader who 
had started the Vietnamese Scouting Movement 92 years ago. 


As members of the Vietnamese Scouting Movement, we should all be proud of our collective 
achievements in spite of peaks and valleys along the journey. Our Movemernt is still strong, our spirit 
is still high, and we continue building and paving the way for a better society. 


As we humbly celebrate our achievements, we should never forget the selfless contribution and 
Sacrifices from our pioneering leaders, our families, our friends and fellow leaders. 


Sơ lược tiểu sử Trưởng Trần Văn Khắc 


e Sinh Ngày: 1/07/1902 tại Hà Đông, Việt Nam 

se Mất Ngày: 24/5/1994 tại Ottawa, Canada 

e _ Đơn vị Hướng Đạo Việt Nam đầu tiên Thiếu Đoàn Lê Lợi 1930 
e _ Phát triển phong trào Hướng Đạo Việt Nam tại miềnNam 1932 
e_ Tổng Ủy Viên Hướng Đạo Nam Kỳ 1936 
e Vượt biên và định cư tại Canada 1977 
e_ Chủ Tịch HTĐU-HĐVN 1983 


Huân Chương 

s* Huân chương Kim Long 

s* Huân chương Lướng Đạo Xuất Sắc Canada 

Huân chương Bắc Đầu của Hội Đồng Trung Ương - Hướng Đạo Việt Nam 
s* Huân chương Cao Quý nhất của Hướng Đạo Canada 


217 


bằng thông kê các Đoàn Hướng-Đạo Việt-Nam 


“Tên các Bầy, Đoàn, Ngày 


E 'èn Dầy-Trưởng : 

Thủy-Boàn hoặc : : h hoặc hy 15 8T 

Läo-Boän thành lập E Đoàän-Trưởng 

———— m——=—= “mi ¬——>Sssas-saaxrra--srsaasaanssasaamannaammmmmm...i 
Hanoi BÁC-KỲ 
Lê-EØit¿ s22 9-1930 3# | Nguyễn-ngọc-Vũ...| Commissariat Police Château ở'eau. 
Vạn-Kiếp........ I0-1930 Ì 33? | Hoàng-dạo-Thúy...| fnstituteur Eeole dapplication. 
{tìn#-Vương...... t8ậi | 30 [ Trần-duy-Hưng....| Etudiant en méẻdezine. 
tHoàn-Kiếm.. " ' IA22 3t | Đỗ-xuän-Thọ......| Seerétaire đes P.T.T. 
Lăng-Bạc........ I3‹l943 (s3 | Lè-vĩnh-Tuy...... 50, rue đes Teinturiers. 
Höng-Dàng....... I-I93{ 1 #5 {| Phạt~m-Xung....... Professeur Lyuéur+ FHlông-Bìng: 
Gia-Long........... 7-193t °2 | Nguyễn-vän-Tuyên.| Professeur Institut Gialong. 
Nung-Sơn (A}...} 11-1933 1† | Nguyễn-văn-Tuân..Ì Secrẻtaire des P.T.T. 
Trứng-Rỗng !A). 4 1-1934 Í 4 Lẻ-thị-Lựu........ Artiste Peintre, vilage Luong-Sử. 
l.am-Sơn (B'.... $ị a-19144 3 j Ngò-thế-Tản.'..... Préparateur, Institut Agronomique 
thăng~Long.....| 1n 1933 3* | Đặng-đình-Triệu..| 19. rue Chanles VViẻlẻ. 
Bạch-Đằng C... “| 2-1931 | l6 | Nguyễn-trọng-Định | ¡9 rue Charles WWViẻlẻ. 
Ngò-Quyền...... | 10-1934 | 35 | Vương-khủ-Tấ, ... 4 Surveillant Lvcéum Hồng-Bàng. 
ị 

Thái~Bình ị | 

x > : } 
Trân-Lãm: Zi4/9fei#cr3 ¬ 9-10-32 ( 21 | Phạm-văn-Nam... : Profegssẻutr Eeole Thái-Bình. 
Nguytd-Công-Trứ.'. x. 4-33 ¡ 33 | Vũ-văn-òng...... ¡- Tastitutrur Eeole Thái-Bình. 

 s. 


(iztituteur Eeola Thái-Binh 


Trản-Lm ;À!..., Ề L-10-34 Phùng-vän-Mậu.,... 
| 


Ị 
Bac-Ninh ị 
I.ý-công-Uần.... - 3 Ï 3E | Nguyễn-vän-Thơ. | 
h ị ` ị 
Hải-Phòng h h h 
: h Lưềy II h - 
Paul Doumer... d L3 ị „ Nzò-vàn-Gian ..... | Mairie Haiphong. 
Hà-Böng ị 
Nguyễn-Trãi..... 12-1934 lỗ j Vũ-Trang......... Instituteu* Eeole Hadong. 
ĐỒNG -ĐNG: các: !9-1934 l5 j Nguyễa-văắn-Tư...| Inatituteur Ecole Hadong. 
hàm | TRUNG-KỲ | 
Gia-Long........ | 3-1834 (5 { Cao-minh-Phú......! ? 
Tiiệu-T0..va:...... | 3.1934 To Ð.., NANO Ỉ ? 
Paul-Bert........| 12-1934 | t6 Trảng-Cử....... : 4 Insituteu+ Eeole Paul-Bert. 
Paul Doumzr.... 6-1934 | 3 | Nguyễn-hy-Đơn.. 4| Instituteur Ecole PautL-Bert 
2110 th. | 3⁄1914 (ý t5 | Nguyễn-bá-Tuyền..| Proïesseur Institut Providence. 
Huế I1........... 8-1224 | I!ö | Ngouyễn-văn-Nhiều.| Chez les Pêres Rédemptoristes. 
HH HE. | - #2974 ?° Í Vũ-đinh-Bân...... 14. nue de la Gitadelle 
Huế Ï (A)......., 1934 l1? ] AH® Wiarie Cang... 
Tourane | ị 
PNANSSDMWWSIE TENNI 3-1931 | t7 | Lễ-všn2Tư,.........| Soierie Nam-Fliệp-Nguyên, rue Verdun, 
“zẽ | 
Saigon NAM-KỲ : 
Lê-vắn-Duyệt....¡¿ 94- 7-32 : 32 | Lâ-vàn-Nhàn,,.... Ì *erxiee de I'Enregistretieul 
Vð-Túnh........ ị I7- 8-32 | ®7 | Bùi-ván-Trảng..... [mprimerie A. Portail. 
Lỷ-thường-Riệt...| 16- I-32 #U | Nguyễn-văn-Diệp..! 20, rue Pierre Flandin. 
Trản-hưng-Đạo...| 38--9-Z2 3⁄2 | Phạm-Tước....... omruis des P.T.T, 
Phan-thanh-Giầng|- 33-10-32 3I | Châu-cầm-Bich....] 128. ruc Cay-Mai, Cholon 
Trưng-Trấc (A).,.| I7- 3-33 35 | Nguyễn-văn-Phàn..|  Inspeetion Giadinh 


———————t_Ƒ__ BS —EEES—-——S 


Trưng-Nhị (A)....| L6- 1-32 34 | Trịnh-trươag-Bình.| Institut Agronomique. 
Bả~Rịa __ 

Chàảu-văn-Tiếp.... I- 7-33 %3 | Vương-trọng-Tôn,, Ínstilutaut Eocole ĐaFia. 

Châu-văn-Tiếp(A)| 328- 9-33 (t¡ | Lưu-văn-Vầy...... InsHtuteur Ecole Baria. 


218 


Tên Bầy-Trưỡng Ì Tên Bầy-Trưởng | — — 
hoặc 
Đoàn-Trưởng 


hrên các BHäy-Boàn, 
ị Thũy-Đoàn hoặc 
Lão -boàn 


Ngày 
; THIHIh lập 


= 
% 
: 
+ 
x 
k 
—_—--RT 


HuYnh-câng- Kiên. . 


Trầằp-bình-Cự.., 


Triệu-Âu (A) &-J9: IR [Nguyễn- -văn-Chúng,| 


Sa-Đéc 


Ngưuyễ ền-văn- Nhơn| Ngô-văn-Thuằn'.. 
| 


Căn-Thơ 

Trương-hỏa-Thảnh 
Xgö-trong-l.ữ, 
Mai-lan-Quế 


Lê- thánh-Tỏn. „8. 10-34 


Instituteur Eeole Normale Saigon. 


Chef SLation rizicole. 
InsfituLeur Ecole An-Thành, 


Délégation du Chef-lieu . Sadec. 


Professeur Collẻge Cantho. 
Agent Lechrique Cadastre 
Banque lndsehine Cantho 


Triệu- Âu (A› 9-1954 


Long~Xuyên 
Chưởng-bình-Lễ. .! Hö-văn-Xuân. . 


Trằn-minh- Quản n. 


Huyện ä Lìn: spectien. 


Direeteur InstLitution Trần-Minh, 
Ruch-Giá 


Phá-Điều ` 

Phỏ-Điều (Ä)..... ị 
Châu-Bốc 

Nguyễn -hữn-C ảnh! 


lnspecVon Hachgia. 
Instituteur Ecole Rachgis. 


_Nguyễn-đăng-Huẽ.. 
Trän-văn-Thanh ., 


Nguyễn -văn-Đạt, eveveuF des' P.T.T, 


Bậc-Liêu 


Trän-quôc-Tuấn Hủi-thiện-Hùng, Huyền à Tngpeetian. 


Mỷ-Tho 


Võ-Tánh Trán-kim-Chi lii‡tilnEeur Collêee CGanlho, 


ị 
Gia-Bịnh 
Vinh-Long 
Phan- thanh: Giảng] tả< 3-4 I§ 
ị 
l 
| 
Ị 
ị 
Ỉ 


Tên và địa-chỉ các vị Ủy-Viên và Phó Ủy-Viên : 


Hoàng-đao-Thúy, Instituteur Ecole đ'applieatinn. Hanoi. 
Đào-sĩ-Chu. !8, rue Charles VViélé, Hanoi. 
Ngö-đứec-Kính, Dirercteur đes Eeolee de Hadong, 
Nguyễn-vãn-Thu, tức Nam-Ký. rue Ninh:Xu. Bae-Ninli. 
Trần-văn-Khắe, InstituL agronomique, Saigon 
Lưtơng-Thái, SociéLé des Dragages, Saigon. 
Bùi-thế-Phúc, Directeur de LEcole Câu-Kho. Saigoi. 
Nguyễn-văn-Chẩn, Garage Charner, Saigon. 

Trần-Khuôn dit Coln, Service de 1'Enregistrernent, Saigon. 
Phan-bá~Lân, Directeur đe ì'Institution Chấn-Thanh, Saigon 
Cao-minb-Phướ°ơ;,. Instituteur Collàge C&ntha. 


Chị Bài-thị-Ủt. trước coi Bảy.Trưng-Trắc Saigon, ví đau nén phải nghỉ. 
Chị Nguyễn-thị-Nam. trước coi Bầy Trưng-Nhị Saigon nay đồi xuống Rạch-giá [trưởng Ấp-Lục). 


À = Bầy. BH = Lão-Boàn. € = Thủy-Đoàn. 


219 


Các Đoàn Hướng-Đạo Công-Giáo ở Đông-Đương 


—————— = 
<4 
EN ĐOÀN ĐA hao BỤI NI SỀN ĐỊA CHỈ CÁC ĐOA ỗ 
TH Thhenh ii LẬP ã | ĐOÀN-TRƯỜỞNG , TU NT RP VN t : 
: L) 
Hanoi ñ BĂCKY 
Amiral Courbet... .lier~l-1928 Henri Sandevoir.. .| 4è R. A. C. 
Lacordaire.... .. ‹ 15-9-34 vệ Jean Girard..,.... -| Maison Lacordaire Digue Parreau 
De Mand Huy..... | I1Œ-l-34 | 11 |PaulFleu:ot...... ¡78 Bd. Gialong 
tà-đa-Lộc... ... ..| 20-9-32 | 21 tBạch-thái-Tam... | Route đe Ngọc-hà 
#uxinier. ...... ‹ -jler10-1935, 8 |Bùi-xuân-Khanh.. .|7 Rue ÀlberL Pouyane 
wmiral Courbet(A).| 15-9-31 | 25 |Xille Lacordaire,.. . 16 Bd. Carnot 
Lacordaire (4).. .. .|leri1-1934L 20 [Me Roger . .„ .|AMlaison Lacordaire 
tuadaelLBG/ERÌse sa + 15-9-34 | 10 ÍPaul Fleutôi. . 
Haiphong | | 
"raneis Garnier .. .ler10-1933] 20 |Hamel.,........ Á bord de la Vigilanie 
I:än-đình Lục......| 15-6-33 | 40 |Trần-văn-Thao... .| Rue de Haidương 
tEraneis GarnieríA)..| 15-931 ¡ 30 |Mlle Combette..... !36 Bd Bonnal 
7 |Mile Nguyên-Lợi. . _a de ÝAbattoir 


7 lIrần-vän-Thaơ. 


| 
..jler 8&193ã| 7 |Antoine Quê..... : Ecole des Anges Gardiens 
Ị 


rran đình Lục: @). | Juin 35 ¡| Rue de Haidương 
Namđinh 


tua Động... 


Trãa đính Lục... .. ¡d 35 | 
ị 
Ị 


Sơn-tây 


Saint Pierre Van... 
Saint Ghi Tao(C).. - 


Juin 32 | 20 |R.P. Lanbie.... : 


Huế .TRUNG KY 
M' Lyautey.......| lã-+-34 | 16 |Paul Tuyền. .... .|Institut de la Providence 
M' Lyautey (A)....| Juin 34 | 16 |ỀHle Sylyestre .... ¡d 
Võ Tánh.... ... .| 22-734 | 21 |Ngô-đức-[bọ..... Chez les Rédemptoris!es 
Đồ hữu Vị (A).....| 12-68-35 | 11 |Nguyễn-Trinh....., id 
? (Bì... ......| 10-11-35 | 18 |Ngô-đức-Lộc...... ià 
Quăng ngải | 
lère Quãngngải, . 7-4-35 | 25 [Lê-văn-Thường... . Commis des P. T. T. 
dẼỐỐ 1 rauyy vê: “. ¡d 15 |Lả-chi-Kbhiêm.... .| Seecrétaire des Résidenees 
lÓ Wlgaudvgsoee: ¡d 10 |Nguyễn-Cư....... ¡d 
lẻre Quängugải (A) | - id 15 |Nguyễn-tấn-Đức.. .| Tư học à Quảng ngãi 
đè Št2cs-8204 (A) id 10 |Vỏ-hữu-Xáng.... . Secrẻtaire des Résidences 
Quảngogải (p).....j id 9 |Mme Nguyễn-Kÿ... | Nữ-tr-5ọe Quảng-ngãi 
Kontum 
[_e Kontum..... .. 16-9-35 | 25 |Nguyễn-hữn-ÐĐò, .. . Chez le P, Alberty 
Dalat 


Maréchal Lyautey..| 1-1034 | 13 |René Guy....... j|Lycée Yerain 
» » (A)..! 14234 | 11 Mlle G. Duyal..... j|LUycée Yersia, 


220 


HỌ VÀ TÊN 


< 
lq so 2-4.) - : | ĐỊA CHỈ CỦA CÁC ĐOÀN-TRƯỞNG 
THANH LẬP| ” Ấ‹: ĐOÀN-TRƯỜNG | 

© 

a 


Saigon NĂMKEY 


Êmew lnmeiea lagiu., , .| 5-6-32 | 15 |Roger Lepron..... 
» 1 9N. i¡đ 17 |Andrẻ Morieul.... 
% »{(B)... .| 1-1-34 | 12 |RaonlSerène..... 

Pigneau de Béhaine.| 81233 | 33 |Cao-tấn-Đậu...... 
» (A4). . .|Join 1934| 17 |Mlle Marie Hường.. 

St, J. Baptiste de x: 

La Salle.... . . .|-1-10-34 | 13 |Thomas Brondeau.. 

IMaud“huy..... . .|Jain 1934| 14 |Georges Le Pelletier. 

°— - (A)....| 1612-35| 8 ¡d 


5è R. A, C. 7è Batterie 
31 Eyriaud des Ÿerges 
Institut Qcéanographique Nhatrang 
Rue Monceau prolongé 

$ Charles Thomson Cholon 


Rue d'Ariès 
29 Martin des PalHès 
iđ 


Cholon 
Saint Georges.... | 1-9-35 14 |Nguyễn-văn-Chánh. .| Rue de I'Eglise, Chóquan 
PnomPenh CAOMÊN 


Sie. Thérèse de 
l'Enfant Jésus.... .| 1-9-33 9 |Jules Emile...... - 


'Maréchal Lyautay, | 1-10-34 | 6 |Jlean Kiefer..... F 


20 xvenue- Boulöcbes 


Ủụ-oiền khắp cỏi Đáng-dương : M. le Lt. Colonel Laeordaire, 16 Bd Carnot, Hanoi. 

Dụ-viền xử Bắc-hụ : M: le Lt. Colonel Lacordaire. 

Phó Ủụ-viên -zử Bảc-kụ trông coi về H, Ð. cóng-giáo Pháp : M. Henri Sandevoir, 4è R. A. 

Phó Ủu-uiên xứ Bác-kụ trông coi nề H. Ð. cìng-giáo Nam : M. Paul Fleutot. [ Hanot. 

Quyền Ũg-tiên xứ Nam kụ : M. Roger Lepron, 5è R.A..C. 7e Batterie, Saigon. 

» » trồng coi oề Đoản-sanh : M. Gérard de Rozario, 17 Colombier, Saigon. 

» » Sói con: M_ René Basquin, 5è R.A. C. E.A.M.C. 

» " Lảo đoàn : M. Roger Lepron, 5è R. A. C. 7è Batterie 

Aumonier Dioc&sain : MM. les R.P. Larmurier (Haiphong), Fournier (Hanoi), Vacquier 
(Namdinh), Lemasle (Huẻ). : 

Aumonier de Meu1e eL Troupes : MM. lesR.P. Despaulis,Villebonnet, ÄAubert, Gallan (H» 
noi) Larmurier, Guepbpe (Haipbhong), Vaequier (Namdinh), Laubie (Sơntây), Pourchet 
Besson (Hué), Nieolas (Dalat) Séminel, Trieoire, Luật (Saigon). 

Tại Saigon cũng eó một đoàn Nữ-bưởng-Đạo Pháp, chừng 10 người, do Mile Chauvetk 
250 Rue Legraopd de la Liraye, trông coi. 


^~T 
k© 


Những tiếng dùng 
trong Ð. HH. Ð. 


Chủ nghĩa Hướng-Đạo mới thịnh ở 
, ~ ~- ~ ..* D * 

nước ta, thể tất những tiếng dùng 
trong các đoàn phải lạ tai người ngoài. 
Mỗi tiếng nếu mỏi nơi ta lại dịch một 
lối, đâu nghĩa không sai, nhưng khiến 
cho cải lạ tai nó còn làu nữa. Vì thế 
tôi muốn dịch những tiếng thường 
dùng ra đây đề anh em xem có được 

` + ` .. ..e. ` .c^ 
thì để dùng cho tiện việc và hiểu nhau 
cho re. 


Tiếng HƯỚNG - ĐẠO dịch ở chữ 
Seoutisme, trong sách « Đoàn-Hướng- 
Đạo » tôi đã nói dịch thế là nghĩa gì. 
Nay anh em đã cho là phải mà dùng, bỏ 
những tiếng đồng-tử-quàn, nhi-đồng- 
quản nó khó nghe ở trong đời chuộng 
hòa-bình này, thì tiếng doàn-quàn 
cũng xin đồi là ĐOÀN-SINH cho tiện. 

Các tiếng dịch lôi cốt ở rẻ ràng, 
không nề những tiếng quê kệch, không 
phải không đừng được thì không dùng 
tiếng tìu tiếng tày, là để cho người 
nghe đến rõ ngay. Cái lõi dùng những 
tiếng «thường» nó cùng đúng với tình- 
thần Hướng- Đạo. 
Aspirant 
aspiranl routier 
asso2iation loeale 


thi-sinh 
thi-sinh lão đoàn 
hột địa-phương 


$SIIrđice bảo hiềm 

bande de troupe dấu đoàn 

camp trại 

camp 0olanf trại đi 

camper cắm trại 

carte (Èidentiẻ thẻ càn cước 
cheftaiue nữ đoản-irưởng 
chepalier éclairenr — hiệp-sĩ hướng-đạo 
clan phe (haụ đoàn lao 


sinh) 
bạn giảm:-ốc 
u)-uièn địa 
phương ha 
uJ-uin sử 


comitẻ tlirecÍetir 
commissaire local 


222 


commissaire de 
districl : 
COmm1ssdatre 
rẻgtonnal 
Ccormmissaire 
nafional 

cheƒ de troupe 
che de patrouille 


conseil 
conr ("honnetur 


dlen.xieine classe 
(éclaireur de) 


(ÌeUiSe 


6elatiretr 
CpreLtDe 
ctape 
¿¿orle 
fanion 
fedération 
foulard 
fourche 
hachette 
honneur 
insigne 


Insirucleur 


jeu 


lottefeqtar 
loupetier 

marin (celatreur) 
meule 

noøiee 
pa(le-tendre 
patrourile 


papitlon naultue 


Er0Inesse 


roiitier 
sizaine 
(rou/e 


tr1J-piên 
Na. 

0j-niên 

dao 

11/-piên 
loan-quốe 
đoàn trưởng 
đội-trưởng 
hỏi-đồng 

ban minh-nghra 
đoàn-sinh hạng 


nhì 

hiệu hau «tràm~« 

ngôn » 
đoản-sinh 
bai thì 
thỏi dường 
$q2 
cờ 


hội li¿n-hiệp 
khan 1 tàng 
qảu riã 
du 
danh nghĩa » 
dấu bạ: hau 

« phẩm cấp » 
hun-[ tuện 
(rò chơi 
SÓI con 
dầu đàn 
thủự đo tn-sinh 
đàn 
lủp-sự 
SÓL non 
đói 
cờ thủy-doàn 
nhời hứa (uyên 

nhời hứa) 

lão-do tn-stn l 
đội soi co 


doan 
ba Tô 


Các từ ngữ Hướng đạo thường dùng trong 
phong trào vào thời kỳ tiên khởi đã được 
Trưởng Hoàng Đạo Thúy (bút hiệu Ba Tô) 
dịch từ Pháp ngữ sang Việt ngữ, đăng trên 
tờ Bắc Kỳ Thể Thao (số 99, ra ngày 18 tháng 


10 năm 1932). 


TÀI LIỆU THAM KHẢO: 


Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam, hồi ký của Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc, do Liên đoàn Chi Lăng HĐVN tại 
Toronto, Canada xuất bản và phát hành, 1985. 


Hội Hướng Đạo Việt Nam (Hoàng Đạo Thúy), 1990, Hà Nội. 
Youth Mobilization in Vichy Indochina (Anne Raffin), Nhà xuất bản Lexington Books, 2005. 


Vài nét phác họa về Lịch sử Hướng Đạo Việt Nam lúc khởi thủy (Hồng Sơn Dã Mã Võ Thanh Minh), bản 
đánh máy, chưa in, 1966.. 


Đoàn Hướng đạo, thêm một bài thể thao rễ tập (Ba Tô dịch). Nhà xuất bản Đông Tây Hà Nội, 1930. 
Kỷ Yếu Hướng Đạo Việt Nam (Phạm Văn Nhơn), Nhà xuất bản Văn Nghệ, 2009. 


Lịch sử Hướng đạo Việt Nam (Tôn Thất Đông—Cò Yêu Đời). Ban Tu thư Huấn luyện Miền II, Tái bản lần 3, 
Lưu hành Nội bộ, 2006. 


Tập san Kỷ niệm Cựu Hướng đạo—ĐÐạo Lâm Viên Đà Lạt (Lưu hành nội bộ). 2011. 
Vietnamese Tradition on Trial 1920-1945 (David G. Marr), University of California Press, 1981. 


One World One Promise: The Promise & Law oƒ 800 million Scouts & Guides (Compiled by Robert Lynn 
Horne, M.D.), The Las Vegas International Scouting Museum (U.S.A.), Fourth Edition 2015. 


Phong trào Hướng đạo Việt Nam 1930-2000 (Mai Liệu-Nguyễn Trung Thoại-Trần Anh Tuấn biên soạn và sao 
lục). Ấn bản lưu niệm tại Trại Họp bạn HĐVN 2000 tại San José, California (Hoa Kỳ). 


Kỷ yếu Kỷ niệm 90 năm Hướng đạo Việt Nam 1930-2020 (HĐVN-Pathfidert Scouts Vietnam). Lưu hành nội 
bộ, 2020. 


Kỷ yếu 60 năm Hướng đạo Việt Nam 1930-1990 (Ấn bản tại Trại Họp bạn “Thẳng Tiến III”), 1990. 
Hướng đạo Việt Nam trong quá khứ 1930-1975 (Kỷ yếu Xuân Hòa 40). Tư liệu, 1997. 


Những dấu ấn 85 năm Hướng đạo Việt Nam 1930-2015 (Lê Ngọc Bưu sưu tầm và tổng hợp). Lưu hành nội 
bộ. 


Siết bàn tay trái (Kỳ yếu Hướng đạo sinh Biên Hòa). Nhà xuất bản Thông Tấn, 2016. 


Le Comité Central d“Instruction Physical et de Préparotion Militaire de l“Indochine (Ministére des Colonies - 
Institut National dAgronomie Coloniale, Paris, 1931. 


Sổ tay Trưởng Hướng đạo - Những gì một Trưởng HĐÐ cần nên biết (Cọp Gia Lai Tôn Thất Hy), Cuu Long 689 
xuất bản, San José, California 2014. 


Hướng đạo Việt Nam thời vàng son (Phạm Văn Nhơn), tác giả xuất bản, 2008. 


Các báo, tạp chí: 


CHEF (Organe Officiel des Chefs de la Fédération Indochinoise de Scoutisme). 

Hướng Đạo (Nguyệt báo. Cơ quan chánh thức của Tổng cuộc Hướng đạo Nam Kỳ). Sài Gòn. 
Hướng Đạo Thẳng tiến (Cơ quan của anh em Hướng đạo Đông dương), Hà Nội. 

Trưởng (Nội san Huynh trưởng Hướng đạo Việt Nam) Sài Gòn. 

Bắc Kỳ Thể Thao (Tuần báo xuất bản ngày thứ Ba), Hà Nội. 


223 


Đuốc Nhà Nam (Nhật báo, cơ quan Chánh trị và Kinh tế), Sài Gòn 

Phụ Nữ Tân Văn (Tuần báo xuất bản ngày thứ Năm), Sài Gòn. 

Sports Jeunesse d“Indochine (Tuần báo xuất bản tại Hà Nội) 

Liên Lạc (Tiếng nói của Hướng đạo Trưởng niên, Nhóm “Tinh thần Baden Powell”), Canada. 
Nguồn Thật (Nội san Tráng đoàn Trần Văn Khắc), Victoria, Australia. 

Sắp Sẵn (Liên đoàn Chỉ Lăng HĐVN tại Toronto), Ontario, Canada. 

Đặc san Khai Phá (Bản tin liên lạc nội bộ), Portland, Oregon, U.S.A. 

Bách Hợp (Ban Báo chí Hội đồng Trung ương Hướng đạo Việt Nam thực hiện), U.S.A. 
Giữ Vững Mối Dây (HĐVN, lưu hành nội bộ), Sài Gòn. 

Tùng Nguyên (Bản tin Hội đồng Quốc gia Chi nhánh Hoa Kỳ), California, U.S.A. 
Thẳng Tiến (Bản tin trại Họp bạn HĐVN hè 1985 tại Pháp). 

Phù Sa (Hướng đạo Việt Nam, Úc Đại Lợi), Australia. 

Phụ Nữ Tân Văn (Nhựt báo), Sài Gòn. 

Tràng An báo (Xuất bản hàng ngày), Hà Nội. 

Sóng Bạch Đằng (Tráng đoàn Bạch Đằng, Đạo Hoa Lư) Sài Gòn. 

Bước Đường Đầu, (Nội san của Chỉ nhánh HĐVN-CHLB Đức). 

Sài Gòn (Báo ra hàng ngày), Sài Gòn. 

Điễn Tín (Xuất bản hằng ngày), Sài Gòn. 

Lục Tỉnh Tân Văn (Xuất bản hàng ngày), Sài Gòn. 

Công Luận (Nhật báo, xuất bản hằng ngày), Sài Gòn. 

Hà Thành Ngọ báo, Nhật báo xuất bản hằng ngày tại Hà Nội. 

Bản tin Hướng đạo Việt Nam Hỏi ngoại, U.S.A. 

Le Scout de France (Revue Officielle des Scouts de France) từ 1926-1939. 
Ngày Nay (Xuất bản tại Hà Nội). 

Bạch Mãi (Tin tức Huấn luyện và Diễn đàn Tráng sinh), Hoa Kỳ. 

L“Echo dˆ Annamite (Báo Pháp ngữ, xuất bản tại Sài Gòn). 

Vừng Hồng (Bản tin của Xóm Tráng niên, Portland, Oregon), Hoa Kỳ. 

Giúp Ích (Tạp chí Nghiên cứu Văn hóa Dân tộc, Giáo dục), Hoa Kỳ. 


Trung Hòa Nhật báo, (Xuất bản hằng ngày tại Sài Gòn). 


224 


THAY LỜI KẾT 


Không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm Hướng đạo Việt 
Nam (1930-2030)! 


Nhưng với cái khoảng thời gian gần kề đó, chúng ta hãy tự hỏi, phong trào 
Hướng đạo Việt Nam đã làm được gì cho chúng ta? 


Tôi tin chắc chắn rằng, có rất nhiều người đã thành công và thực sự 
trưởng thành trong giá trị của cuộc sống Hướng đạo! Nhưng, cũng có một số 
người rơi rớt lại, và tự bị sa thải vì chơi không đúng và không phù hợp với 
phong trào! 


Tập sách này trên tay bạn, chỉ nhằm mục đích chia sẻ những khát vọng và 
đam mê của một trưởng Hướng đạo, người đã sáng lập ra phong trào Hướng 
đạo Việt Nam đầu tiên ở Hà Nội, đó chính là Tr. Sếu Siêng Năng Trần Văn Khắc. 

Lần theo dấu chân của Trưởng, qua những tài liệu và những bài báo đã 
đăng từ những năm xa xưa..., qua những lời kể của một số người đương thời, 
và ký ức của các trưởng lão thành, chúng ta sẽ nhìn thấy được bao quát hơn về 
những thăng trầm của lịch sử phong trào Hướng đạo Việt Nam. Kèm theo là 
những câu chuyện kỳ thú mà có lẽ chúng ta chưa từng được nghe, hoặc một vài 
hình ảnh mà chúng ta chưa từng thấy! Chúng ta sẽ không ngờ rằng, những quá 
khứ đó có thể bị lãng quên nếu như chúng ta không ôn lại? 


Trong quá trình thực hiện dự án, biên soạn một khối tài liệu xưa, chắc 
chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và sai lầm có thể xảy ra (kể cả những 
nguồn xuất xứ không rõ ràng). Để hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sắp tới, kính 
mong quý Trưởng và các bạn thân hữu cho ý kiến đóng góp, phản hồi và bổ 
sung thêm bằng cách gởi điện thư qua địa chỉ: gautantuy27@gmail.com. 


Nhân đây cũng xin chân thành cảm ơn quý Trưởng: Trần Quang Thanh 
Trang, Nguyễn Mạnh Kym, Tô Văn Phước, Nguyễn Bá Nghiệp, Lê Huỳnh Trí, 
Nguyễn Thị Thu Hằng, Hồ Đăng, Nguyễn Hùng Quốc Dũng và anh Thái Thuần đã 
ủng hộ, tận tình giúp đỡ Gấu Tận Tụy hoàn thành dự án này. 


Cuối hè năm 2023 


225 


CHÂN THÀNH CẢM ƠN 


* 


Trưởng TRẦN QUANG THANH TRANG 
Trưởng NGUYỄN MẠNH KYM 
Trưởng TÔ VĂN PHƯỚC 
Trưởng NGUYÊN BÁ NGHIỆP 
Trưởng LÊ HUỲNH TRÍ 
Trưởng NGUYỄN HÙNG QUỐC DŨNG 
Trưởng NGUYỄN THỊ THU HẰNG 
Trưởng HỒ ĐĂNG 
và anh THÁI THUẦN 


226 


MỤC LỤC 


Lời giới thiệu - Trần Quang Thanh Trang.....Trang 5 


CHƯƠNG I 
Bóng dáng Hướng đạo sinh đầu tiên ở Việt Nam.....Trang 7 
CHƯƠNG II 
Những người tiên phong gieo mầm Hướng đạo 
trên đất Thăng Long.....Trang 12 
CHƯƠNG II 
Dòng máu Hướng đạo sôi sục ở phía Nam.....Trang 32 
CHƯƠNG IV 
Trôi theo dòng đời..... rang 120 
CHƯƠNG V 
Hết dấu đi đường.....Trang 150 
CHƯƠNG VI 
Vô cùng thương tiếc.....Trang 151 
CHƯƠNG VH 


Uống nước nhớ nguồn.....Trang 173 


PHỤ TRANG 
Trang 192 


Thay lời kết.....Trang 225 


THEO DẤU CHÂN CỦA SẾU 


Gấu Tận Tụy Trần Anh Mỹ 


*% 


Thiết kế bìa: 
Kiến Chăm Chỉ Nguyễn Hùng Quốc Dũng 
Trình bày: 


KP 


Phiên bản eBook nhân kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 122 
Trưởng Sếu Siêng Năng TRẦN VĂN KHẮC (1902-2024) 


GTT@eBook_ 2024 


